TRÊN ĐƯỜNG 
VỀ NHÀ 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 


Copyright © 2020 Thích Nữ Hằng Như 
ISBN: 978-1-0879-3668-0 


Kính dâng Giác linh Thầy; 

Bậc Ân sư đã hết lòng hướng dẫn, dìu dắt con 
từng bước “trên đường về nhà" với lòng biết ơn 
sâu sắc. Nguyện “y giáo phụng hành” trong 

khả năng khiêm nhường của con. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; 
Thiền viện Chân Như, Navasota Texas 
Tưởng niệm một năm, ngày Thầy viên tịch 
(27-12-2020) 

THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


(An Như) 
ư 
kh 
` 
/ là / /t 
UM! 7 LÁ~ 
— _ ° 
v4“ 
" 7 
j .” 4“ cỡ” 
C 
( š ⁄““ 
? 
⁄“ Ỷ/ 2 — 
Z* 





\© œ ¬Il" ŒƠ Ca: >> C2 


` ) tk) _— _— _— _— —= — — — — 
C{‹ +> C2) ) mm C 'C C -I C tà Đ> CV) t CC 


MỤC LỤC 
Đôi lời giới thiệu 


Sơ lược thân thế và sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật 
Thích Ca 
Tiến trình tu chứng và thành đạo của Phật Thích Ca 


Mục tiêu của đạo Phật là gì? 

Tâm trong đạo Phật 

Tứ diệu đế 

Tương ưng giữa GIới-ÐĐịnh-Huệ và Bát Chánh đạo 
Tìm hiểu khái quát về A-la-hán đạo và Bồ-tát đạo 
Tìm hiểu khái quát về Huyễn trong đạo Phât 

Thế nào là tu tâm và tu tướng 

Thiền dưới ánh sáng Khoa học 

Chướng ngại trong việc tu thiền 

Làm thế nào để đoạn trừ các lậu hoặc 

Chánh niệm tỉnh giác 

Tánh Không và Chân Như trong bài Bát Nhã Tâm Kinh 
Thiền Huệ - Pháp Như Thật 

Tu hạnh lắng nghe 

Pháp tu “phản quan tự kỷ” 

Pháp tu sám hối 

Thuyết luân hồi trong đạo Phật 

Tìm hiểu Niết bàn trong đạo Phật 

Sống từ đâu đến chết đi về đâu? 

Nhân quả nghiệp báo 

Họa phước trong đời sống 

Tam Tự quy y là gì 


Đâu năm mở cửa hạnh phúc 


01 


30 

57 

69 

85 

101 
123 
149 
1ó6 
181 
210 
223 
239 
250 
271 
281 
292 
298 
311 
328 
337 
3451 
365 
380 
394 


ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU 


Những bài viết trong quyền sách này, ban đầu chỉ là các bài 
soạn giáo án, làm tài liệu hướng dẫn trong các lớp Thiền và 
những lần đi thuyết pháp. Sau đó, có sự yêu cầu, chúng tôi 
gửi đăng trên một số diễn đàn internet và được các trang nhà 
Phật Giáo ở Hoa Kỳ, Úc Châu và Việt Nam share, phổ biến 
đến độc giả trong nhiều năm qua. Do duyên nhà xuất bản 
Ananda Viet Foundation đề nghị kết tập lại, in thành sách, 
nên quyên “7ên Đường Về Nhà” mới có cơ hội ra mắt bạn 
đọc. 


Đa phần những bài viết chuyên đề trong quyên “Trên Đường 
Vẻ Nhà” dựa theo giáo trình giảng dạy của cố Hòa Thượng 
Thích Thông Triệt là ân sư của tác giả. Ngoài những chủ đề 
thông thường phổ thông như: “7 Diệu Đề, Tương Ung Giữa 
Giới-Định-Huệ và Bát Chánh Đạo; Tìm Hiểu Khái Quát về 
A-la-hán đạo và Bồ-tát đạo, Ti hế Nào là Tu Tâm và Tu 
Tướng; Thuyết Luân Hồi Trong Đạo Phật; Sông Từ Đâu Đến 
Chết Đi Về Đâu; Nhân Quả Nghiệp Báo; Họa Phước Trong 
Đời Sống; Tam Tự Quy Y Là Gì, Đầu Năm Mở Cửa Hạnh 
Phúc ...”. Còn có một số bài hướng dẫn cách tu tập nhằm 
kích hoạt thắng vào các Tánh (nghe, thấy, xúc chạm) 
như: “74m Trong Đạo Phát, Làm Ti hé Nào Đề Đoạn Trừ Lậu 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Hoặc, Chánh Niệm Tỉnh Giác; Pháp Nhự Thật, Tu Hạnh 
Lắng Nghe, Pháp Tu Sảm Hỗi;Pháp Tu Phản Quan Tự 
Ký...”. Ngoài ra, trong sách cũng có giới thiệu chủ đề siêu 
vượt là Huyễn trong bài “Từn Hiểu Khái Quát Vẻ Huyễn 
Trong Đạo Phật”. Riêng chủ đề Tánh Không Và Chân Như 
thì được đề cập tới trong bài Bát Nhã Tâm Kinh nhưng không 
đi sâu vào chi tiết. Riêng quý vị nào muốn tìm hiểu về cuộc 
đời của Đức Phật thì có hai bài: “Sơ Lược Thân Thế Và Sự 
Nghiệp Hoằng Pháp Của Đức Phật Thích Ca; Tiến Trình Tu 
Chứng Và Thành Đạo Của Đức Phật Thích Ca”. Đặc biệt chủ 
đề “Thiên Dưới Ảnh Sáng Khoa Học” giúp cho những vị mới 
vào cửa Thiên vững tâm tu tập, khi hiểu rõ những ích lợi của 
việc thực hành Thiền đúng sẽ giúp ngăn ngừa, hoặc chữa trị 
những chứng bệnh về tâm thể. Dưới ánh sáng Khoa học, 
chúng ta thấy Thiền là một “môn học về khoa tâm linh thực 
nghiệm”, nghĩa là môn học hướng về tâm linh có phương 
pháp thực hành, có chứng nghiệm hắn hoi trên thân và tâm, 
không mơ hồ huyền bí, không mê tín dị đoan. 


Suốt thời gian 45 năm giáo hóa, Đức Phật đã “đối cơ thuyết 
pháp” nghĩa là tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà giảng 
dạy. Trong kinh ghi lại có tới 84 ngàn pháp môn, từ tục để 
đến chân đề tối hậu, nhưng chung quy đều hướng tới mục tiêu 
thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. Về phương thức thực hành 
Thiền, Đức Phật dạy bốn pháp cơ bản, đó là Quán, Chỉ, Định, 
Huệ. Tất cả các pháp môn đều năm trong ba nguyên lý Giới, 
Định, Huệ gọi là Tam vô lậu học. Trong đó Phật đề cao Huệ. 
Bằng phương thức tu Huệ sẽ chuyên tâm mê thành tâm giác; 
chuyên tâm chấp trước, ích kỷ... thành tâm quảng đại, bao 
dung; chuyền tâm điên đảo, nghi ngờ ... thành tâm thuần tịnh, 
sáng suốt. 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Ngày nay, chúng ta áp dụng các phương thức tu tập của Đức 
Phật truyền trao để huấn luyện các tế bào não luôn có quán 
tính dao động, lăng xăng phiên não... trong kinh gọi là Vọng 
tâm, trở thành quán tính thuần nhất, an tịnh, bình thản, hồn 
nhiên gọi là Chân tâm. Tác dụng của nó là giúp chúng ta hạn 
chế những xung đột nội tâm, giúp thân tâm được hài hòa, trí 
huệ được phát triển. 


Không ít người nói Thiền là pháp môn tu tập khó hơn tất cả 
các pháp môn khác trong đạo Phật. Khó nhất là không làm 
chủ được “sự suy ngh7” thuật ngữ gọi là “âm ngôn, ý ngôn”. 
Khó thứ hai là tham tùy miên, sân tùy miên, gọi chung là lậu 
hoặc, luôn tiềm ấn trong tâm thức làm cản trở việc tu tập của 
hành giả. Đã thế, Thiên lại chủ trương tự lực, không trông cậy 
vào tha lực, nên hành giả một mình “độc hành độc bổ” tự 
khai phá mở cuộc hành trình trên thân và tâm của chính mình, 
để đi đến thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. Thực sự khó hay 
không cũng là do nơi mình, không thể chỉ gặp một chút khó 
khăn đã vội vàng bỏ cuộc rút lui. Ở những bước đầu chúng ta 
cần chọn pháp môn thích hợp, nắm vững pháp học và pháp 
hành, nghĩa là năm vững giáo lý và kỹ thuật thực hành. Sau 
đó, nỗ lực miên mật hành trì theo đúng Chánh Pháp thì sẽ có 
kết quả tốt. 


Trở lại nội dung quyền sách, đây là một tài liệu mang tính 
cách giáo khoa rất khiêm nhường, nhưng cũng hữu ích cho 
quý vị nào có nhu cầu muốn học và thực tập Thiền để có kinh 
nghiệm chuyên hóa nhận-thức, cân bằng thân-tâm và thăng 
hoa trí-tuệ. Nó cũng có lợi ích thiết thực cho các vị đã và 
đang thực tập Thiền một thời gian dài mà chưa “làm chủ được 
sự suy nghĩ ” vì tâm vẫn còn lang thang dính mắc với cảnh, 
không đạt được Định, nên chưa thê về được “Nhà ”. 


3 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Tiếp theo, tác giả xin tri ân các diễn đản đã chọn đăng bài viết 
của tác giả từ nhiều năm qua, và đặc biệt cảm niệm công đức 
của Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation đề nghị xuất bản 
quyền sách này. Tác giả cũng xin trân trọng lắng nghe những 
chỉ dẫn góp ý xây dựng nếu có, của quý chư tôn thạc đức, quý 
học giả, thiền giả, để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn. 
Nguyện cầu tất cả công đức tài thí, pháp thí kết thành phúc 
quả thù thăng cho tất cả chúng sanh sớm trọn thành Phật đạo. 


Tháng 12 năm 2020 (Canh Tý) 


Thích Nữ Hăng Như 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


SƠ LƯỢC THÂN THÊ & 
SỰ NGHIỆP HOÀNG PHÁP 
CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA 


Thái tử Siddhãrtha Gautama (Skt) hay Siddhattha Gotama 
(Pãli) hoặc Sĩ-Đạt-Ta (Tất-Đạt-ĐÐa) Cồ-Đàm, sau khi thành 
đạo được các Phật tử tôn kính xem Ngài là một bậc đạo sư vĩ 
đại, vì Ngài là người đã giác ngộ viên mãn, là người tự biết 
mình thực sự thoát khỏi vòng quay luân hồi sinh tử, là người 
hiểu rõ được nguyên tắc vận hành khách quan của hiện tượng 
thế gian. Sau đó truyền bá kinh nghiệm giác ngộ của mình 
cho người hữu duyên không phân biệt giai cấp, dạy họ 
phương pháp tu tập chấm dứt khổ đau phiền não trong cuộc 
sông thế gian, hầu kinh nghiệm được hạnh phúc tối thượng. 


Chi tiết về cuộc đời, lúc còn là Thái Tử, cũng như tiễn 
trình tu chứng và thành đạo cùng những lời dạy của Ngài 
trong 45 năm hoằng pháp đã được chúng đệ tử ghi nhớ và 
tổng hợp lại sau khi Ngài nhập diệt. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
TIỂU SỬ 


- Đản sanh: Đức Phật đản sanh vào năm 624 trước Công 
nguyên. Theo lý giải của Phật Giáo Nam Tông thì Đức Phật 
sanh ngày Rằm tháng Tư Âm lịch. Theo Phật Giáo Bắc Tông, 
Đức Phật sanh ngảy mông Tám tháng Tư. Ngài ra đời tại ven 
rừng ở Lâm-Tỳ-Ni, một địa danh nằm giữa hai tiểu quốc 
Sakya và Koliya thuở bấy giờ. Đây là khu vực nằm giữa dãy 
Hy-mã-lạp-sơn và sông Hằng. 


Ngài tên Sĩ-Đạt-Ta (Tắt-Đạt-Đa), họ Cồ Đàm 
(Gautama/Gotama), thuộc dòng tộc Thích Ca (Sakya). Gốc 
dân da trắng Árya. Ngài là Thái tử nước Ca-Tỳ-La-Vệ 
(Kapllavastu) xứ Trung Ấn Độ. Phụ hoảng là Tịnh Phạn 
Vương-Đâu-Đà-Na (Suddhodana), Mẫu hoàng là Maya. Lúc 
nhỏ Ngài có trí tuệ sáng suốt và tài năng phi thường. Tuy 
Ngài được sống trong thời kỳ thịnh trị của triều đại Sakya, 
nhưng khi lớn lên nhìn thấy nhân sinh thống khổ, thế cuộc vô 
thường, sinh, giả, bệnh, chết, nên Ngài cương quyết xuất gia 
tu hành, tìm đường giải thoát cho mình và cho người, với ước 
mong đưa tất cả chúng sanh lên bờ giác ngộ. 


- Thân phụ của Thái tử là Đức vua Tịnh Phạn 
(Suddhodana). 


- Thân mẫu: Là Hoàng hậu Ma-ha-ma-da [Mãyãdevĩ 
(SkÐ, Mahãmãyãdevi (P)| băng hà sau khi hạ sinh Thái tử Sĩ- 
Đạt-Đa 7 ngày vào năm 624 trước Công nguyên. 


- Di Mẫu: Vương phi Maha-Ba-xa-ba-đề (Mahã Pajapati 
Gotami) là dì ruột đã trực tiếp nuôi nắng dạy dỗ Thái tử kế từ 
khi Hoàng hậu Maya băng hà cho đến khi Thái tử Sĩ-Đạt-Ta 
trưởng thành. Vương phi có con trai với vua Tịnh Phạn là 


6 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Hoảng tử Nanda, nhưng đề toản tâm toản ý lo cho Thái tử Sĩ- 
Đạt-Ta, lệnh bà đã giao Hoàng tử Nanda cho các bảo mẫu 
trong cung nuôi dưỡng. 


- 16 tuổi Thái tử Sĩ-Đạt-Ta thành hôn với Công chúa 
Da-Du-Đà-La [Yashodhara (P)] cùng tuổi với Thái tử vào 
năm 608 trước Tây lịch. 


- 29 tuổi: Công chúa Da-Du-Đà-La hạ sanh một hoàng 
nam cho Thái tử Sĩ-Đạt-Ta. Đức Vua Tịnh Phạn đặt tên cho 
cháu nội là La-Hầu-La (Rahula). 


XUẤT GIA CÂU ĐẠO 


- Xuất gia: Cũng vào năm 29 tuổi, Thái tử Sĩï-Đạt-Ta 
quyết định rời cung điện bắt đầu cuộc sống lang thang khất sĩ, 
du phương cầu đạo để giải quyết bốn vấn đề lớn là sanh, già, 
bệnh, chết. 


Ban đầu Ngài học thiền yoga với đạo sĩ Àlàra Kàlama đạt 
tới Vô Sở Hữu Xứ định, tuy được Thây ấn chứng đạt đạo và 
mời cùng hướng dẫn đồ chúng, nhưng Ngài từ chối vì muốn 
tu học thêm. Sau đó Bồ-tát theo tu học với đạo sĩ Uddaka 
Ramảputta, trong thời gian ngắn Bỏ-tát đạt tới tầng định thứ 
Tư, là tầng định cao nhất của thiền Yoga là Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ định. Ngài được đạo sĩ Uddaka ấn chứng và 
ngõ ý muốn giao đồ chúng cho Ngài trông coi. Vì nhận thấy 
các pháp này đã không đưa đến thượng trí và Niết Bàn nên 
Bồ-tát từ chối, xin phép ra đi. 


Trên đường đi tìm pháp Ngài gặp năm anh em tu sĩ Kiều 
Trần Như, và đã cùng các vị này tu pháp môn khổ hạnh. Thời 
đó người ta tin rằng nếu hành hạ thân xác càng nhiêu thì càng 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


mau đắc quả. Qua 6 năm dài cả hai pháp tu thiền Yoga và 
khổ hạnh cũng không đáp ứng nhu cầu thoát khỏi luân hồi 
sinh tử của Bồ-tát. 


Bồ-tát lại rời bỏ pháp tu đì thân đì xác đã khiến Ngài suýt 
chết, nếu không được cô gái chăn cừu Sujata tình cờ đi ngang 
qua thấy Ngài ngất xỉu bên lề đường cúng dường bát sữa. Khi 
tỉnh dậy, Bồ-tát ngộ ra rằng sự hành hạ thân xác quá độ như 
Ngài đang làm là một sai lầm lớn. Ngài nghĩ đi tu là để giác 
ngộ tìm ra phương án giải thoát khỏi khổ đau, mà cái gì giác 
ngộ, nếu không nói là cái Tâm? Tâm gá vào thân để tu tập, để 
quán chiếu, để kiến giải. Nếu cứ hành hạ thân xác đưa đến 
thân hoại mạng chung thì Tâm gá vào đâu để đạt được mục 
tiêu giác ngộ đây? Lúc bấy giờ ngài quyết định chọn đường 
trung đạo sông để nuôi thân. Đó là không quá lợi dưỡng cũng 
không quá khổ hạnh. Nhưng về pháp hành trì thì Ngài chưa 
biết phải tu pháp gì? Trong một buổi toạ thiền Bồ-tát nhớ lại 
khi còn nhỏ đã có lần theo phụ vương tham dự Lễ Hạ Điền. 
Lúc ấy Thái tử đã ngồi duới gốc cây hồng táo nhập định sâu, 
đạt sự phấn chấn hý lạc qua pháp Thở nhẹ nhàng tự nhiên. 
Sau khi thử tập lại, Bồ-tát thấy có kết quả như lúc còn nhỏ 
nên Ngài quyết định chọn pháp này để hành trì. 


THÀNH ĐẠO 


Sau 4 tuần lễ ngồi dưới cội Pipphala bên bờ sông 
Neranjara (Ni-Liên-Thiền) gần làng Uruvelã. Cây Pipphala là 
một loại cây cổ thụ to lớn có tàng cây toả rộng lá hình trái 
tim, ngày nay người ta gọi là cây Bồ-đề tức cây Giác ngộ vì 
Đức Phật đã giác ngộ dưới cội cây này. 

Vào cuối canh ba, tháng Vesãkha, khi trăng vừa lặn và 
sao mai ló dạng, Bôồ-tát Cô Đảm chứng quả vị đại A-la-hán, 


8 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


chánh đăng giác. Năm ấy Ngài vừa tròn 35 tuổi. Kinh kế lại 
rằng: 


- Sau đêm chứng ngộ, 7 ngày đầu tiên, Đức Phật ngồi tại 
cây Giác ngộ để chứng nghiệm và thọ hưởng hạnh phúc giải 
thoát siêu thế, đồng thời quan sát lại pháp duyên khởi. 


- 7 ngày thứ hai, Đức Phật đứng nhìn cội cây Giác ngộ, 
biểu hiện hạnh tri ân tàng cây xanh kia đã che sương đỡ nắng 
cho Ngài trong thời gian qua. 


- 7 ngày thứ ba, do suốt nửa tháng thấy Đức Phật cứ ở 
mãi bên cội cây Bồ-đề, chư thiên hoài nghi không biết Ngài 
đã chứng ngộ chưa. Biết sự thắc mắc của chư thiên, nên Ngài 
vận dụng thân thông tạo một con đường bằng ngọc giữa hư 
không, rồi đi kinh hành qua lại trên đó. 


- 7 ngày thứ tư, Đức Phật kiến tạo một ngôi nhà lầu bằng 
ngọc. Ngài ngôi trong ấy đề chiêm nghiệm lại tất cả nội dung 
và chỉ tiết của sự chứng ngộ. 


- 7 ngày thứ năm, Đức Phật đi qua hướng Đông của cội 
Bồ-đẻ, tọa thiền dưới cội cây đại thụ bên cạnh, hưởng hạnh 
phúc vô vi giải thoát. 


- 7 ngày thứ sáu, Đức Phật đi qua hướng Đông của cội 
cây đại thụ, ngồi phía bên phải của cội cây khác tên là 
Muccalinda, thì bất chợt mưa đồ tầm tả. Có con rồng 7 đầu 
(sách khác ghi là con Mãng xả vương) thấy vậy, bò đến, nhẹ 
nhàng quấn quanh mình Đức Phật bảy vòng, rồi dùng 7 cái 
đầu của nó ráp lại thành một tảng lọng vĩ đại che mưa cho 
Đức Phật. 


- 7 ngày thứ bảy, Đức Phật dời chân qua bên phải cội cây 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Muccalinda, ngồi dưới tàng cây Rãjãyatana, nhập “điệt thọ 
tưởng định”, thọ tưởng biết mà tâm hoàn toàn yên lặng, đề 
hưởng hạnh phúc siêu thê. 


Sau 7 ngày này, Đức Phật xả định. Bấy giờ có hai thương 
buôn người Miễn Điện là Tapussa và Bhallika đến dâng Đức 
Phật bánh bột rang và mật ong (sattu và madhu). Thấy Đức 
Phật không có gì để thọ nhận. Tứ đại thiên vương tức khắc 
xuất hiện và dâng Ngài bốn chiếc bình bát bằng đá. Đức Phật 
thọ nhận, dùng thần thông nhập bốn bát thành một, rồi thọ 
nhận bánh cúng dường của hai thương buôn. Họ là hai cư sĩ 
đầu tiên quy y Nhị Bảo, và nhận § sợi tóc của Đức Phật. 
Những sợi tóc này vẫn còn thờ tại Đại Bảo tháp Shwedagoon, 
ở Rangoon, Myanmar. 


Trong 49 ngảy, sau khi thành đạo, Đức Phật chỉ thiền 
định không ăn uống. Ngài vừa thọ hưởng hạnh phúc siêu thế 
vừa quán chiếu lại pháp đã chứng ngộ. Ngài nhận thấy kinh 
nghiệm giác ngộ của Ngài là chỗ tĩnh lặng ngoài lời 
(atakkàvacara), nó rỗng rang mà sâu sắc, nên không thể dùng 
ngôn từ để truyền đạt. Ngài cũng nhận thấy con người thế 
gian nhiều tham dục, khát ái, sân si, nên họ khó chấp nhận 
con đường trầm mặc ngược chiều, để sớm thoát khỏi vòng 
kềm toả của vô minh, nên Ngài tiếp tục yên lặng toạ thiên, 
quán chiếu tâm chúng sinh dưới gốc cây Bồ-đề. 

Cuối cùng, được sự thỉnh cầu của Phạm thiên ShampatI, 
với lòng thương yêu chúng sinh, Ngài chấm dứt sự yên lặng 
và quyết định chuyển Pháp luân, dựa vào căn cơ của chúng 
sinh thuyết pháp cứu độ. Từ đó Ngài có danh hiệu Thích Ca 
Mâu NỊ, với thập hiệu: 

1) Như Lai / Tathàgata (Skt): Là bậc nương vào Chân 


10 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Như (Như vậy) mà đến (Lai). "Người đến từ chỗ Như vậy". 
Khi nói về mình, Phật Thích Ca xưng là Như Lai. 


2) Ứng Cúng / Arahant (Skt): Bậc xứng đáng thọ nhận sự 
cúng dường. Ứng cúng còn là một đức hiệu của bậc thánh A- 
La-Hán. 


3) Chính Biến Tri: Bậc có khả năng hiểu biết (Tri) đúng 
đăn (Chánh) và cùng khắp (Biến) tất cả các Pháp. 


4) Minh Hạnh Túc: Bậc trí tuệ và phước đức vẹn toản. 
Minh là trí tuệ (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận 
minh). Hạnh là phước đức, tức các hạnh nghiệp đều toàn 
thiện, viên mãn. Túc nghĩa là đầy đủ vẹn toàn. 


5) Thiện Thệ : Bậc "khéo léo vượt qua mọi chướng ngại 
và đi (hoằng pháp) một cách tốt đẹp", nghĩa là sau khi chứng 
đạo dùng Nhất thiết trí hoá độ chúng sanh, thực hành Bát 
chánh đạo, rồi an trú Niết Bàn. 


6) Thế Gian Giải: Là bậc thấu hiểu và rõ biết (Giải) tất 
cả từ quá khứ, hiện tại đến vị lai (Thế) ở trong mười phương 
thế giới (Gian). 


7) Vô Thượng Sĩ: Là bậc tối tôn tối thượng, không ai có 
thể hơn được. 


8) Điều Ngự Trượng Phu: Là bậc có khả năng dùng các 
phương tiện thiện xảo đề điều phục nhiếp hoá, dẫn đắt (Điều 
Ngự) người tu hành (Trượng Phu) khiến họ thành tựu giải 
thoát, chứng đắc Niết Bản. 


9) Thiên Nhân Sư: Là “bậc (háy của cối người và cối 
trời” 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


10) Phật Thế Tôn: Bậc giác ngộ, tự giác, giác tha, giác 
hạnh viên mãn, thế gian tôn kính. 


Từ thời điêm đó, Bô-tát Cô Đàm biêt mình là Phật, là một 
bậc Giác ngộ, và biệt răng mình sẽ không còn tái sinh một lân 
nào nữa. 


HOÀNG PHÁP 


Khi quyết định Chuyên Pháp Luân, hai người đầu tiên 
Đức Phật muốn độ là hai vị đạo sĩ Àlàra Kàlama và Uddaka 
Ràmaputta. Nhưng rất tiếc hai vị này đã qua đời. Những 
người kết tiếp Đức Phật muốn độ là năm anh em Kiều Trần 
Như, họ là những người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước 
kia. Bài kinh đầu tiên Ngài giảng là bài kinh Tứ Diệu Đề, sau 
đó là kinh Vô Ngã Tướng. Cả năm vị đều đắc quả A-La-Hán 
sau hai tuần lễ nghe Pháp. 


Về mặt lý thuyết, ngoải Giáo lý Tứ Diệu Đề, Vô Ngã 
Tướng, nhận ra Tam Pháp Ấn của hiện tượng thế gian là Vô 
thường, Khổ (Xung đột), Vô ngã (không thực chất tánh). Đức 
Phật còn giảng dạy giáo lý Duyên Khởi Pháp Duyên Sinh, 
quy luật Nhân Quả. Tuy theo căn cơ của chúng sanh mà Ngài 
giảng những bài Pháp thuộc Tục đề Bát Nhã hay trừu tượng 
siêu vượt thuộc Chân đế Bát Nhã như Ba cửa giải thoát là 
Không môn, Vô nguyện môn, Vô tác môn hay Chân như, 
Huyễn v.v... 


Những pháp Đức Phật hướng dẫn để chúng đệ tử thực 
hành gọi chung là Đạo đế. Đạo để gồm có 37 phẩm, trong 
kinh gọi là 37 phẩm trợ đạo gồm: 


- Tứ niệm xứ: 1) Thân niệm trụ. 2) Thọ niệm trụ. 3) Tâm 


TRÊN ĐƯỜNG VẺ NHÀ 
niệm trụ. 4) Pháp niệm trụ. 


- Tứ chánh cần: 1) Việc ác đã làm, phải chấm dứt ngay. 
2) Việc ác chưa làm, nhất định không làm. 3) Điều thiện chưa 
làm hãy nên làm. 4) Đã làm việc thiện, tiếp tục tăng trưởng. 


- Tứ thần túc hay Tứ Như Ý túc: 


1) Dục thần túc: Dục ở đây có nghĩa là mong muốn 
hướng thượng. Thiền định phát khởi là nhờ vào sức mạnh của 
ý muốn mà đạt được thần thông. Muốn thành tựu pháp thiền 
định đang tu, trước hết phải thiết lập dục nguyện và nỗ lực 
thực hành mong đạt đến cứu cánh mà mình chọn như đạt các 
Thánh quả. 


2) Tỉnh tấn thần túc: Thiền định phát khởi là nhờ vào sức 
tinh tấn nỗ lực tu tập. Nếu đã mong cầu ước muốn rồi, mà 
không có sự tinh tấn nỗ lực đề hành trì tu tập thì ước muốn đó 
trở thành vô dụng, chỉ có trên lý thuyết. Tinh tấn ở đây không 
phải là sự hăng hái bồng bột nhất thời như ngọn lửa rơm bùng 
cháy rỗi tắt, mà sự tỉnh tấn phải miên mật, lúc nào cũng thực 
tập không gián đoạn. 


3) Tâm thân túc: Thiền định phát sinh nhờ sức mạnh của 
tâm. Tâm định tĩnh thì vọng tâm không khởi lên. 


4) Quản thần túc: Nhờ nương vào sức mạnh của quán 
giúp định phát khởi. 


- Ngũ Căn: Là nền tảng căn bản để phát sanh ra tất cả 
thiện pháp nên gọi là Ngũ Căn. Ngũ Căn gồm: 


1) Tín Căn: Lòng tin tưởng thật vững chắc nhưng không 
mù quáng. 


13 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


2) Tấn Căn: Một khi đã thực sự tin tưởng vào Pháp Phật 
thì đũng mãnh tinh tấn trên con đường tu tập bằng không sẽ 
chăng đạt được gì, chỉ phí thời giờ mà thôi. 


3) Niệm Căn: Niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ điều gì? Đó là trì 
giới. Trì giới là một điều tối quan trọng cho việc thành công 
hay thất bại trên con đường tu đạo. 


4) Định Căn: Tâm yên lặng vững chắc để chuyên chú vào 
chánh pháp mà dụng tâm tu tập. 


5) Huệ Căn: Trí tuệ sáng suốt hiểu biết sự vật như thật. 


- Ngũ Lực: Chính là năm thần lực của Ngũ Căn. Ngũ 
Căn ví như là năm ngón tay, còn Ngũ Lực là sức mạnh của 
năm ngón tay đó. Nếu không có sức mạnh thì năm ngón tay 
không thể làm được gì. Tóm lại, nhờ năm căn mà có năm sức 
mạnh duy trì sự liên tục đưa đến giải thoát. Ngũ lực gồm: 


1) Tin Lực: Thần lực của đức tin hay là sức mạnh do lòng 
tin tưởng phát sinh. 


2) Tân Lực: Sức mạnh kiên cô để có thể san băng mọi trở 
ngại. Sức mạnh này do Tân Căn phát sinh. 


3) Niệm Lực: Là thần lực của ghi nhớ, là sức mạnh bền 
vững của Niệm Căn. 
4) Định Lực: Thần lực của sự tập trung tư tưởng, là sức 


mạnh vô song của Định Căn. 


3) Huệ Lực: Thần lực của trí tuệ, là sức mạnh vô biên 
của Huệ Căn. 


- Thất giác chỉ còn gọi là Thất Bồ Đề Phần: 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


l1) Niệm giác chỉ: Nghĩa là niệm giải thoát còn gọi là 
niệm Bỗồ-đề. Niệm giải thoát có nghĩa là Chánh niệm trong 
Bát chánh đạo. 


2) Trạch pháp giác chỉ: Chọn lựa pháp giải thoát. 


3) Tỉnh tấn giác chỉ: Siêng năng tu tập Niệm Giác Chi và 
Trạch Pháp Giác Chi. Người siêng năng tu tập Tinh Tắn Giác 
Chỉ là người sống trong thiện pháp, ly dục ly ác pháp. 


4) H giác chỉ: Nghĩa là sự vui trong giải thoát. Hỷ Giác 
Chi thuộc về tâm. Muốn tu tập Hỷ Giác Chi hành giả nhập 
vào Định Bắt động. 


35) Khinh an giác chỉ: Thuộc về thân, là trạng thái an lạc 
giải thoát của thân. Khi thể nhập Tâm Bất Động sanh ra Hỷ 
giác chi và Khinh An giác chi. Vậy Hỷ giác chi và Khinh An 
giác chỉ là kết quả của Định Bất động. 


6) Định giác chỉ: Gồm bỗn thánh định là: Sơ thiền, Nhị 
thiền, Tam thiền, Tứ thiền. Khi tâm nhập vào bốn loại thiền 
định này là nhờ pháp hướng tâm có hiệu quả tịnh chỉ các hành 
trong tâm (ngôn hành, ý hành và thân hành). Lúc bấy giờ thân 
tâm thê nhập thành một (nhất như) có nghĩa là tâm định trên 
thân, thân định trên tâm tạo thành một định lực vững mạnh 
khiến cho tâm nhu nhuyên, thuần tịnh, định tỉnh, không cầu 
nhiễm, dễ sai khiến. Trong kinh gọi đó là trạng thái Tâm 
Tathà hay Tâm Như. 


7) Xả giác chỉ: Tâm thanh thản không dính mắc, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, nghĩa là tịnh chỉ hơi thở 
hoàn toàn. Khi Xả giác chi được sung mãn thì tâm hành giả 
biết mình đã làm chủ sanh, giả, bệnh, chết và chấm dứt luân 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
hồi sanh tử một cách rõ ràng. 


- Bát chánh đạo: 1) Chánh kiến. 2) Chánh tư duy. 3) 
Chánh ngữ. 4) Chánh nghiệp. 5) Chánh mạng. 6) Chánh tình 
tấn. 7) Chánh niệm. 8) Chánh định. Tất cả § nhánh phát triển 
cùng lúc với nhau. 


Tất cả các Pháp thực hành để đi tới thoát khổ giác ngộ 
giải thoát đều phải theo đúng con đường Phật dạy là: Giới- 
Định-Huệ. Trong Giới-Định-Huệ thì Giới là phần căn bản 
quan trọng. Nhờ Giới, tâm mới định. Tâm có định, huệ mới 
phát sanh. Huệ có phát sanh, thì mới trừ được vô minh phiền 
não. Vô minh phiền não có dứt, thì mới "minh tâm kiến tánh" 
và thành Phật. Giới có nhiều thứ: Có thứ cao, thứ thấp, có 
giới áp dụng cho hàng xuất gia, có giới áp dụng cho hảng tại 
ø1a. 


Trong suốt thời gian 45 năm hoăng pháp. Có sách ghi là 
49 năm. Đức Thế Tôn đã giảng dạy và độ rất nhiều đệ tử 
chứng quả A-La-Hán, nhưng sau cùng Ngài lại tuyên bố "N# 
Lai chưa từng nói lời nào". Ý nghĩa câu này có thể hiểu là: 
"Những gì Đức Phật giác ngộ vốn đã là Chân lý muôn thuở, 
tôn tại vĩnh cửu, không thể dùng lời nói để diễn tả mà phải tự 
mình tu tập hành trì và chứng đắc. Những lời dạy của Như 
Lai chỉ là phương tiện để giúp người tu hành đạt tới Chân lÿ 
đó mà thôi, cho nên đừng chấp lời nói của Như Lai là Chân 
lý. Khi đạt được Chân lý rồi phải buông bỏ phương tiện". Đã 
buông bỏ phương tiện (lời giảng) thì xem như Đức Phật chưa 
nói lời nào vậy! 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
NHẬP "NIÊT-BÀN" 


Sống đến năm 80 tuổi, Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bản. 
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật là: “7á: cả các pháp hữu vỉ 
đêu vô thường, biến hoại, hãy tỉnh tấn tu học (để giải thoát). " 


Theo kinh Đại Bát-Niết Bàn thì Đức Phật nhập diệt tại 
thành phố Câu-Thi-Na (Kusinagara, Ấn Độ) thuộc bộ tộc 
Malla vào năm 544 trước Công nguyên. Trước đó sức khoẻ 
của Ngài đã trở nên rất yếu sau khi dùng bữa cúng dường tại 
nhà thí chủ Thuân-Đà (Cunda). Trong kinh kể lại rằng trong 
bữa ăn đó, thí chủ Thuần-Đà cúng dường lên Ngài một bát 
cháo nắm Chiên-đàn, thường gọi là nắm heo rừng, vì loại nắm 
nảy rất được giống heo rừng ưa thích. Đây là loại nắm độc mà 
chính thí chủ Thuần-Đà không biết. Riêng Đức Phật biết 
nhưng Ngài vẫn thọ dụng và ngăn cản không cho người khác 
dùng mà bảo hãy đem chôn nó đi. Tuy nhiên, không muốn về 
sau Tăng đoàn đồ lỗi và khiển trách Thuân-Đả cho nên Ngài 
đã nói với tôn giả Ananda răng người thợ rèn này có tâm ý tối 
thượng, có phước báu rất lớn vì đã cúng dường bữa ăn cuối 
cùng cho Như Lai. 


Trong thời gian trước khi nhập diệt, Đức Phật ân cần hỏi 
các Tỳ kheo có ai còn những điểm nảo chưa sáng tỏ về giáo 
pháp của Ngài, nhất là những thắc mắc có thể đưa đến các 
kiến giải khác nhau về sau thì nên hỏi, Ngài sẽ giải đáp. Mọi 
người đều lặng thinh, không có những câu hỏi hay thắc mắc 
nào nêu lên lúc đó. 

Bấy giờ nơi khu rừng Sãla cạnh phía Nam thành phố 
Câu-thi-na, nước Malla, màn đêm từ từ buông xuống, khung 
cảnh tĩnh mịch vây quanh. Ánh sáng từ vằng trăng mát lạnh 
soi rõ hình dáng Đức Thế Tôn nằm nghiêng phía bên phải, 


17 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


đầu hướng về phía Bắc, mặt hướng về phía Tây và từ từ nhập 
Niết Bàn, thông qua các mức thiền định. Các vị Tỳ Kheo 
trưởng lão cùng toạ thiền nhập định theo dõi Đức Thế Tôn 
nhập Niết Bàn. Những vị chưa làm chủ được tâm xúc cảm 
trong đó có Ngài Anan, nghẹn ngào khóc thương đắng Từ 
Phụ trong giây phút tử biệt sinh ly. 


Theo truyền thuyết Pàli, Đức Phật diệt độ vào ngày Rằm 
tháng Tư, còn văn bản Phạn ngữ cho rằng ngày Răằm tháng 
Mười Một. 


Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm 544 trước Tây Lịch. 
Năm này được lấy làm lịch Phật Giáo (tức ngày giỗ của Đức 
Thế Tôn). Thí dụ như Tây lịch năm nay là 2018 thì Phật lịch 
là 2562 (544+2018=2562) 


Tương truyền rằng trong buổi lễ trà tỳ kim thân Đức Phật 
có nhiều hiện tượng lạ xảy ra như: Hoa Mạn-Đả-La bay đầy 
trời do các chư thiên cúng đường, và người ta không thê thắp 
ngọn lửa thiêu kim thân Đức Phật, cho tới khi Ngài Ma-ha- 
Ca-Diếp là một trong mười vị đại đệ tử của Phật từ phương xa 
về kịp đãnh lễ Ngài lần cuối. 


"XÁ-LỢI" PHẬT 


Sau khi viên tịch, xá-lợi của Đức Phật được chia thành 8 
phần cho đại diện các xứ sau đây: 


- Xứ Magadha xây tháp thờ xá lợi Phật ở RaJagriha. - Xứ 
Vajji xây tháp thờ ở Vasali. - Xứ Sakya xây tháp thờ ở 
Vethadipa. - Xứ Malla nhận 2 phần xá-lợi, xây một tháp thờ ở 
thủ đô Pava và một tháp khác thờ ở Kusinaga. - Riêng vị Bà- 
la-môn Dona xin thỉnh cái chậu vàng dùng để chia xá-lợi, 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


đem về khu vườn nhà mình xây tháp thờ. - Sứ giả xứ Moriya 
đến trễ, xin thỉnh phần tro còn lại về xây tháp thờ tại thủ đô 
Pipphalivana. Nhiều thế kỷ sau đó, vua Asoka đã tập hợp các 
xá-lợi, cho xây cất và tôn thờ trong 84,000 tháp. 


Trước đây nhiều người không phải tín đồ Phật giáo đã 
không tin là có xá-lợi Phật, họ cho đó chỉ là huyền thoại. Mãi 
đến năm 1898, ông W.C. Peppé, người Pháp, tiến hảnh khảo 
cô tại vùng Pïprãvã, phía Nam nước Nepal, đã tìm thấy một 
cái hộp bằng đá, trong đó có chứa hai chiếc bình một lớn, một 
nhỏ có chứa những viên xá-lợi. Bình đá nhỏ dạng hình câu, 
chia thành hai phần thượng và hạ. Nửa phần trên có hình tay 
cầm, khắc niên đại của vua Asoka và nội dung của nó như 
sau: “Đáy là xá-lợi của Đức Phật. Phần xá-lợi này đo bộ tộc 
Sãkya, nước Srãvasti phụng thờ". Chiếc bình đã chứng minh 
nội dung trong kinh Trường A-Hàm và rải rác ở những kinh 
khác về việc phân chia xá-lợi của Đức Phật thành 8 phân cho 
8 quốc gia cô tại Án Độ sau khi Ngài nhập Niết Bàn hoản 
toàn là sự thật. 


CÁC THÁNH TÍCH LIÊN HỆ ĐÈN 
CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT 


Có 4 thánh tích liên quan đến cuộc đời của Đức Phật 
Thích Ca. 


1) Bodh Gaya tiếng Việt là Bồ-Đề Đạo Tràng: Nơi Đức 
Phật thành đạo. Tại Bodh Gaya hiện nay vẫn còn cội Bồ-đè. 
Cội Bồ-đề đã là bóng mát che cho Đức Phật khi Ngài ngồi 
thiền cho tới khi thành đạo. 


Một cảnh chiết từ cây Bồ-đề nguyên thuỷ, đã được vua 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Asoka gởi tặng cho vua Devanampiya Tissa (Thiên-Ái-Đế- 
Tu) tại Sri Lanka vào năm 247 trước Công nguyên. Công 
chúa con vua Asoka là Tỳ-kheo-ni Sanghamitta đã phụng 
mệnh Phụ Hoàng mang nhánh Bồ-đề này sang Sri Lanka, 
trông ở Anuradhapura. Tại đây nó lớn mạnh thành một cây to. 
Sau này người Sri Lanka đã gọi cây Bồ đề này là "Sz¡-Maha 
Bohdi" nghĩa là "Cây Bồ-đề cát tường vĩ đại". Cho tới nay trải 
qua gần 2,300 năm, cây Bồ-đề vĩ đại này vẫn sống tươi tốt và 
được người Sri Lanka xem như Quốc bảo. Rất nhiều nhánh từ 
cây này được chiết và gởi trồng ở chùa chiền khắp nơi trên 
thế giới. 


Riêng cây Bồ-đề nguyên thuỷ ở Bodh Gaya đã cùng chịu 
chung với số phận thăng trầm của lịch sử Phật giáo ở Ấn Độ. 
Nhiều lần nó bị chặt đốt, thiêu huỷ, một phần do thiên tai vô 
thường tác động và phần khác do những người thù ghét đạo 
Phật muốn xoá tan sự hiện hữu của nó. Thế nhưng trải qua 
bao nguy khốn, dòng dõi hậu duệ của cây Bồ-đề vẫn không bị 
diệt mầm sống, nó vẫn tiếp tục bám trụ và đâm chỗi nấy lộc, 
đời sau nối tiếp đời trước gợi nhớ hình bóng Đức Thế Tôn đã 
từng ngôi dưới gốc cây toạ thiền cho đến khi thành đạo. 


Cây Bồ-đề hiện nay ít nhất đã là đời thứ sáu của cây Bồ- 
để nguyên thuỷ che mát cho Đức Phật. Mặc dù trải qua nhiều 
lần sinh diệt, nhưng vị trí cây Bồ-đề ngày nay so với gốc cây 
ban đầu vẫn không có sự thay đổi chuyên dịch, vẫn định vị 
như gốc cây Bồ-đề nguyên thuỷ. 


Với lịch sử hiển hách này, có thê nói cây Bồ-đề như một 
biểu tượng cao cả cho những tín đồ Phật giáo đã truyền đời 
nhau suốt 2,600 năm bảo tồn Chánh pháp mà Phật Thích Ca 
đã để lại cho thế gian. 


20 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


2) Kushinaga: Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Qua các 
khai quật, người ta đã tìm thấy được nhiều mảnh vỡ của các 
tượng Phật và các cột trụ mà vua Asoka đã xây dựng. Nơi này 
ngày nay là Kasia, thuộc về Deoria của bang Utta Pradesh. 


3) Lumbini (Lâm-Tỳ-Ni¡): Nơi Phật đản sanh. Trước đây 
người ta không xác định được địa danh này, nhiều người cho 
đây chỉ là huyền thoại. Mãi đến ngày 01-12-1886, nhà khảo 
cô người Đức là ông Alois A. Fuhrer mới tìm thấy cột tháp 
của vua Asoka xác nhận đây là nơi ra đời của Phật Thích Ca 
Mâu NI. 


4) Sarnath (Lộc Uyễn): Gần Ba-la-nai, nơi Đức Phật 
giảng bài kinh đầu tiên là “7 Thánh Đề" và "Vô Ngã Tướng" 
để độ cho 5 anh em nhóm Kiều Trần Như, là bạn đồng tu khổ 
hạnh lúc trước với Ngài. Năm vị này đắc được quả A-la-hán 
sau hai tuần lễ nghe pháp. Giáo hội đã được thành lập với 5 vị 
Tỳ Kheo đầu tiên này. Kế đó Đức Phật thuyết giảng liên tục 
ba tháng cho 55 người Bà-La-Môn khác. Người đứng đầu là 
Da-Xá. 55 người này xin quy y theo Phật. Lúc bấy giờ Đức 
Phật có 60 đệ tử. 60 vị này đều đạt quả Thánh, được Đức Phật 
thọ ký cho đi truyền đạo khắp nơi. Hiện nay, di tích còn sót 
lại ở Vườn Lộc Uyên là tháp Dhamekh (nghĩa là chánh pháp) 
được xây vào triều đại Gupta thế kỷ thứ 6 trước Công 
nguyên. 


Chia tay với các đệ tử, Đức Phật rời vườn Lộc Uyễn đi về 
phía Nam, đến xứ Ưu-lầu-tần-loa và hàng phục một vị tô sư 
rất có uy tín của đạo Thờ Lửa là Ngài Ma-Ha-Ca-Diếp cùng 
hai người em của ông. Ngài Ca-Diếp mang tất cả đồ đệ của 
mình là I,250 vị xin quy y theo Phật. 


21 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
KẾT TẬP KINH ĐIÊN 


Những bài thuyết pháp của Đức Phật giảng dạy trong suốt 
45 năm hoăng hoá đã không ghi lại bằng văn tự từ lúc Đức 
Phật đương thời cho đến mấy trăm năm sau khi Ngài nhập 
diệt. Không phải lúc đó Ân Độ không có chữ viết, thật ra kinh 
Vệ Đà của Bà-La-Môn đã được ghi chép bằng Phạn ngữ từ 
trước thời Đức Phật. 


Các đại đệ tử của Đức Phật như Ngài Xá-Lợi-Phất, Mục- 
Kiền-Liên, Đại-Ca -Diếp vốn thuộc dòng đõi Bà-La-Môn, 
người nào cũng văn hay chữ tốt. Còn những vương tử khác 
thuộc dòng dõi Sát-Đế-Lợi như Anada, A-Na-Luật, Nan-Đàả, 
Ma-Ha-Nam v.v... đương nhiên những vị này làu thông chữ 
nghĩa Sanskrist, nhưng kinh điển đạo Phật chỉ truyền miệng 
chứ không ghi chép thành văn, đó là do ý của Đức Thế Tôn. 
Có một sự kiện trong Tạng Luật của nhiều bộ phái ghi lại như 
sau: "Bấy giờ có hai anh em Bà-La-Môn xin xuất gia theo 
Phật. Họ yêu cấu Ngài cho phép họ tụng, đọc những lời Ngài 
dạy theo kiểu tụng đọc kinh điền Vệ Đà mà họ đã quen đọc, 
họ cũng yêu câu sử dụng tiếng Sanskrist và sắp xếp câu văn 
thế nào cho hoa mỹ như cách hành văn của Sankrist trong 
kinh điển ấy". Về lời yêu cầu này Đức Phật dạy rằng trong 
đạo, Ngài không cần văn chương hoa mỹ, chỉ cần nghĩa lý rõ 
ràng, lập luận chặt chẻ, lời văn giọng nói cần phải đơn giản 
thế nào cho người nghe hiểu được mình muốn nói gì. Nghĩa 
là Đức Phật không chấp thuận lời yêu cầu này. Có thê sự kiện 
trên đây là câu giải đáp vì sao kinh điển không được ghi chép 
trong thời gian Đức Phật còn hiện tiền. 


- Kết tập kinh điển lần thứ nhất: Sau khi Đức Phật 
nhập diệt 3 tháng, Ngài Đại-Ca-Diếp triệu tập 500 vị A-La- 


22 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Hán kết tập những lời Đức Phật dạy. Mục đích củng cố lại 
Kinh Tạng và Luật Tạng thành hệ thống dựa trên Phật ngôn, 
bảo tồn sự trong sạch Chánh pháp. Phần lớn do ngài Ca-Diếp 
nêu lên câu hỏi. Ngài Ananda trả lời những câu hỏi về Kinh, 
ngài Upãli trả lời những câu hỏi về Luật. Tất cả đều dùng 
tiếng Pãli, là ngôn ngữ phổ thông được xử dụng tại miền Tây 
Bắc Ấn trong giới cầm quyên, giới trí thức và giới bình dân 
thời bây giờ. Kỳ kết tập lần thứ nhất chỉ họp tụng Luật tạng 
và Kinh tạng dưới hình thức vấn đáp hoặc thuật lại các nơi 
Đức Phật giảng Pháp chứ chưa ghi lại thành sách. 


- Kết tập kinh điến lần thứ hai: Sau khi Đức Phật nhập 
diệt 100 năm, vào năm 383 (hoặc 382) trước Công nguyên, 
Trưởng lão Da-Xá (Yasas) triệu tập kết tập kinh điển lần thứ 
hai. Có 700 vị Trưởng lão thông suốt Kinh tạng và Luật tạng 
tham dự. Tưởng cũng xin nhắc lại, suốt thời gian 100 năm sau 
khi Đức Phật nhập diệt, các đại đệ tử của Đức Phật hầu hết 
đều lần lượt qua đời, duy chỉ còn ngài Da Xá lúc bấy giờ đã 
được 165 tuôi. 


Lý do đại hội là vì Ngài Da-Xá không chấp nhận chư tăng 
gốc dân Bạt-Kỳ (Vajji) thu nhận vàng bạc cúng dường của tín 
thí và cho rằng việc này là phạm tội, không thi hành đúng 
theo luật nghi do Phật thiết lập. Tỳ kheo gốc dân Bạt-Kỳ 
không chấp nhận sự buộc tội này, ngược lại kết tội Trưởng 
lão Da-Xá là phạm tội vu không Tỳ kheo trước tín thí và trục 
xuất Trưởng lão Da-Xá ra khỏi Giáo Hội. Để cứu vãn tình 
hình Giới Luật bị vi phạm nghiêm trọng, Ngài Da-Xá đi khắp 
nơi vận động triệu tập đại hội Kết tập kỳ hai để chỉnh đốn 
Giới Luật. Kết quả GIới luật được củng cô trong nhóm 
Trưởng lão, nhưng lại đưa đến việc Giáo đoàn bị chia thành 2 
bộ phái: Trưởng Lão Bộ quyết tâm bảo vệ truyền thống, đưa 


23 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


đến tinh thân bảo thủ và cô hũ. Còn Đại Chúng Bộ quyết tâm 
canh tân, đưa đến tinh thần phóng khoáng và cấp tiến. 


Hình thức đại hội là hỏi đáp về 10 điều phi pháp của 
nhóm Tăng Bạt-Kỷ vi phạm và họp tụng lại Kinh, Luật bằng 
tiếng Pãli, không có ghi lại thành văn. 


- Kết tập lần thứ ba: 236 năm sau khi Đức Phật nhập 
diệt, vào năm 250 trước Công nguyên, đại hội kéo dài 9 tháng 
dưới sự bảo trợ của vua A-Dục (Asoka). Thành phần tham dự 
1,000 vị Trưởng lão thông suốt Tam Tạng. Chủ toạ theo Bắc 
Tông là Ngài U-Ba-Cúc-Đa (Upagipta), Chủ tọa theo Nam 
Tông là Ngài Mục Kiền Liên Đề Tu (Moggaliputta Tissa). 
Đại hội bầu Ngài Mục Kiền Liên Đề Tu làm Thượng thủ. 


Lý do họp đại hội là nhằm thanh lọc tăng giả (false 
monks) ra khỏi hàng ngũ Giáo Hội, dẹp tan tà giáo, xây dựng 
chánh tín và thống nhất Kinh, Luật, Luận. Ngôn ngữ xử dụng 
là tiếng Pãli. Hình thức tụng đọc Kinh, Luật, Luận và được 
ghi chép thành sách phổ biến khắp nơi trên toàn Ân Độ và các 
nước ngoài Ấn Độ, đặc biệt là Tích Lan (Sri-Lanka). 


- Kết tập lần thứ tư: Sau khi Phật nhập diệt 500 năm, 
khoảng giữa và cuối thể kỷ thứ nhất, vua Ca-N¡-Sắc 
(Kaniska) vị vua theo Nhất Thiết Hữu Bộ bảo trợ. Có 500 vị 
Thánh tăng tham dự, đại biểu cho 18 bộ phái. Ngài Thế Hữu 
(trùng tên với Ngài Thế Hữu tác giả "D¿ Bộ Tôn Luân Luận") 
trong vai trò Thượng thủ, Ngài Mã Minh trong vai trò Phó 
Thượng thủ với nhiệm vụ nhuận sắc văn chương các bộ Sớ 
giải. Ngoài ra còn có các bậc cao tăng, thông hiểu Tam Tạng 
như: Hiếp Tôn Giả, Pháp Cứu, Giác Thiên, Diệu Âm. 


Nguyên do đại hội là để thống nhất giáo lý của Phật giáo. 


24 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Nội dung ghi lại 100 ngàn câu kệ chú thích Kinh Tạng; 100 
ngàn câu kệ giải thích Luật Tạng và 100 ngàn câu kệ giải 
thích Luận Tạng (A-Tỳ-Đạt-Ma/Abhidharma). Kết quả: Tam 
Tạng được ghi lại thành văn bằng tiếng Sanskrist. Trong kỳ 
kết tập này tất cả các Kinh, Luật, Luận đều được khắc vào 
bảng đồng, mất 12 năm mới hoàn thành. 


Phật giáo Tích Lan không thừa nhận kỳ Kết Tập lần thứ 
tư này, bởi lẽ Trưởng Lão Bộ Tích Lan cũng tổ chức Kết Tập 
lần thứ tư ở Tích Lan vào khoảng năm 83 trước Công nguyên. 
Cuộc kết tập ở đây có 500 vị Tỳ Kheo tham dự dưới sự bảo 
trợ của quan Đại thần thuộc triều vua Vatta Gamani Abhaya. 
Tam Tạng Pãli (Nam Phạn) được ghi chép trên lá buông. 


Khái quát về lịch sử truyền đạo của Đức Phật, chúng ta 
thấy răng những bài pháp Đức Phật giảng dạy đã không được 
ghi chép lại trên văn bản mà chỉ truyền băng miệng cho đến 
thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba sau khi Đức Phật nhập 
diệt 236 năm và lần thứ tư sau khi Đức Phật nhập diệt 500 
năm. 


TAM TẠNG KINH ĐIÊN 


Gồm 3 tạng: Luật tạng, Kinh tạng và Luận tạng. Tạng có 
nghĩa là cái giỏ. Giỏ đựng Luật, giỏ đựng Kinh và giỏ đựng 
Luận. 


1) Tạng Luật (Vynaya Pitaka): Là những giới luật mà 
Đức Phật chế ra cho các đệ tử để giúp họ răn chừa làm những 
điều đữ, tu tập các hạnh lành, trau dồi thân tâm thanh tịnh. 
Luật được xem là cái neo vững chắc để bảo tồn con thuyền 
Giáo Hội trong những cơn phong ba bão táp của lịch sử. 


25 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Phần lớn Tạng luật đề cập đến giới Luật và nghi lễ trong 
đời sống xuất gia của các vị Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Gần 20 
năm sau khi thành đạo, Đức Phật không có ban hành giới luật 
nhất định nào để gọi là kiểm soát vả ép buộc chư tăng ni khép 
mình vào kỹ cương. Về sau, mỗi khi có trường hợp lầm lỗi 
xảy ra trong Tăng chúng thì Ngài mới đặt ra những điều răn 
thích hợp. 


2) Tạng kinh (Sutta Pitaka): Gồm những bài Pháp, 
những lời dạy của Đức Phật khi còn tại thế cho các bậc xuất 
gia và hàng cư sĩ, hướng dẫn họ cách hành trì chấm dứt phiền 
não và đạt đến quả Niết Bàn. Tạng kinh ghi lại nhiều quy tắc 
để chúng đệ tử theo đó mà thực hành. Những bài Pháp này, 
Đức Phật thuyết giảng ở nhiều trường hợp khác nhau cho 
nhiều người, căn cơ, trình độ và hoàn cảnh khác nhau (đói cơ 
thuyết pháp). Ngoài ra có một vài bài giảng của các vị đại đệ 
tử xuất sắc của Đức Phật được Ngài chấp nhận, cũng được 
ghi vào Tạng kinh. Đó là bài giảng của Ngài Xá-Lợi-Phất 
(Sariputta), Mục-Kiên-Liên (Moggallana) và Anan (Ananda). 


3) Tạng Luận (Abhidhamma Pitaka - Vi Diệu Pháp 
Tạng): Phần nhiều do các đệ tử Đức Phật làm ra đề trình bảy 
giảng giải rõ ràng nghĩa lý mầu nhiệm trong Kinh và Luật. 
Tạng luận hay Vì Diệu Pháp là tính hoa của Phật Giáo, so với 
Tạng Kinh thì giản dị hơn. 


TẠM KÉT 


Từ hơn 2,600 năm trước, tại nước Ca-Ty-La-Vệ cô xưa 
Ấn Độ, có một vị Thái tử ra đời. Vị Thái tử thông minh tài 
giỏi đó đã sống và lớn lên trong cung điện hưởng một đời 
vinh hoa phú quý, nhưng sớm tỉnh ngộ, từ chối chiếc ngai 
vàng đang chờ đợi, hy sinh rời xa gia đình vợ đẹp con thơ, đi 


26 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tìm chân lý giác ngộ đề tự cứu bản thân mình và chúng sanh 
thoát khỏi vòng luân hỏi sinh tử. Bằng vảo lòng từ bi, bằng 
vào ý chí, Ngài vượt qua mọi trở ngại, tu hành trở thành một 
bậc đại giác ngộ. 


Tính đến nay, Đức Phật đã nhập diệt 2,562 năm, nhưng 
Giáo Lý cao siêu mà Ngài đã dày công hoằng đương trong 45 
năm dài vẫn còn lưu lại cho nhân thế. Ngài đã để lại cho thế 
gian một đại kho tàng văn hoá Phật giáo đồ sộ qua ba tạng: 
Kinh, Luật và Luận. Có thê nói đây là một kho tàng văn hoá 
vô giá, không phải nó chỉ có giá trị về mặt nội dung đa dạng, 
hấp dẫn với những hình ảnh được vẽ ra về Đức Phật và các 
môn đệ của Ngài qua năm tháng, mà nó còn mang tính nhân 
bản, triết học, đạo đức, chuyên môn, những sự kiện liên quan 
đến lịch sử, những lời giảng dạy hướng dẫn con người cách 
sống để thoát ra khỏi khổ đau, cách tu tập đề trong sạch hoá 
thân tâm, nhằm đạt được sự giác ngộ giải thoát như Ngài. 


Khi đọc hay nghe giảng lại những lời dạy của Ngài hoặc 
những câu chuyện kể lại trong Kinh nhằm mục đích giáo hoá 
cảnh tỉnh, hầu hết mọi người đều vô cùng cảm kích và tri ân 
một đắng toàn giác đã mang ánh sáng giác ngộ soi đường dẫn 
lỗi giúp cho chúng sanh thấy biết đường đi để thoát ra khỏi 
vùng vô minh tăm tối. 


Trước khi tạm ngưng bải biên khảo nơi đây. Chúng con 
kính quy ngưỡng Đức Thích Ca, một đại sư tâm linh từ bị và 
trí tuệ. Chúng con kính tri ân và nguyện học hỏi hành trì theo 
hạnh từ bi và trí tuệ nơi Ngài. Nguyện cho tất cả mọi người 
khi tưởng nhớ đến Ngài đều phát tâm Bồ-đề, giữ vững chí tu 
học đi trên con đường Ngài đã đi để sớm đạt được mục tiêu 
tối thượng./. 


27 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(September 26-2018) 


Tài liệu: 


- "Xin góp Ý Một số chỉ tiết về Đức Phật lịch sử nơi trang 
Wikipedia Tiếng Việt" của Hoà Thượng Viên Minh (Minh 
Đức Triều Tâm Ảnh) đăng trên 
https://thuvienhoasen.org/Images/file../si-dat-ta.pdf 


- Dựa theo giáo trình của HT Thích Thông Triệt giảng dạy 
các lớp Bát Nhã và Tâm Lý Học Phật Giáo (Thiền Tánh 
Không). 


- "Phật học Phổ Thông", Cô Hoà Thượng Thích Thiện Hoa. 


- Bán dịch Việt ngữ (1999): "Đức Phật và Phật Pháp", tắc 
giả Phạm Kim Khánh. 


28 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


29 


2 


TIỀN TRÌNH TU CHỨNG & 
THÀNH ĐẠO CỦA 
ĐỨC PHẬT THÍCH-CA 


I. VỊ PHẬT LỊCH SỬ 


Theo sử để lại thì Đức Phật Thích-Ca là vị Phật có thật 
trong lịch sử văn hoá nhân loại. Sách có ghi lại cuộc đời của 
Ngài từ khi mới sanh ra và lớn lên. Ngày nay tại Ân Độ và 
Nepal vẫn còn các di tích nơi Đức Phật sinh ra, nơi Ngài 
thành đạo, nơi Ngài chuyên bánh xe Pháp đầu tiên cho năm 
anh em Kiều-Trằn-Như và nơi Ngài nhập Niết-bàn. Những 
nơi này, hiện nay vẫn còn những trụ đá do vua A-Dục là 
người sông sau thời Đức Phật khoảng 300 năm, qua sự hướng 
dẫn của vị Tô thứ tư là Ngài Upagupta, nhà vua đã cho dựng 
lên những trụ đá khắc lại các chi tiết về Đức Phật, để người 
đời sau biết ở thế gian này có một vị Đại Giác-Ngộ đã ra đời, 
mang ánh sáng từ bi và trí tuệ soi khắp hang cùng ngỏ hẹp, 
giúp con người có cuộc sống bình đăng, hạnh phúc, ít khổ 
đau. 


Đức Phật Thích-Ca vốn là một vị Thái tử con vua Tịnh- 
Phạn (Suddhodana) và Hoàng hậu Mahã-Maya. Hoàng hậu 
Maya băng hà sau khi Thái tử mới 7 ngày tuổi. Em của 


30 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Hoàng hậu Maya là Vương phi Mahã-PaJapati-Gotami lãnh 
phân nuôi dưỡng Thái tử cho đến khi Ngài khôn lớn. 


Khi còn niên thiếu, Ngài tên là Siddhattha họ là Gotama 
(tiếng Pàli) hay Siddhàrtha-Gautama (tiếng Sanskrit), thuộc 
dòng tộc Thích-Ca [Sakka (P), Sakya (SkÐ]. 16 tuôi lập gia 
đình với công chúa Gia-du-đà-la (Yasõdharã). 29 tuổi có con 
trai đầu lòng là tiêu hoàng tử La-hầu-la (Rahula) 


Sau khi thành đạo, Ngài được mọi người gọi là Phật Cô- 
Đàm (Gotama Buddha). Đệ tử của Ngài tôn xưng Ngài là 
Thế-Tôn (Bhagavat), những người khác gọi Ngài là Tôn Giả 
Cồ-Đàm (Bho Gotama) hay Sa Môn Cồ-Đàm (Samana 
Gotama). Ngài cũng được gọi là Thích-Ca Mâu-N¡ 
[Sakkamumi (P) hay Sãkyamumi (Skt)] có nghĩa là vị thánh 
yên lặng bộ tộc Thích-Ca. Về sau, Ngài còn được tôn vinh 
qua mười Phật hiệu là Như-LaI, Ứng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, 
Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ / 
Điều-Ngự Trượng-Phu, Thiên- Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn. 


Đức Phật sanh năm 624 trước Công Nguyên tại vườn 
Lâm-Tỳ-Ni, Nepal. Nhập Niết-bàn năm 544 trước Công 
Nguyên tại Câu-Thi-Na (Kusinagara), Ân Độ, thọ 80 tuổi. 


Khi Thái tử mới chào đời, vua Tịnh-Phạn có mời nhiều 
vị tiên tri đến xem tướng cho Thái tử. Có 108 vị Bà-La-Môn 
tới thăm viếng Thái tử. Trong đó có Ngài Kiều-Trằn-Như giỏi 
về tướng số. Vị này tiên đoán rằng: "Thái tử sau này sẽ ẩi tu 
và trở thành bậc Đại Giác". Đạo sĩ A-Tư-Đà tu trên núi Hy- 
Mã-Lạp-Sơn xuống thăm Thái tử cũng nói rằng: "Sưu này nếu 
Thái tử ở trong hoàng cung thì sẽ trở thành một vị hoàng để 
lỗi lạc, nếu như Thái tử bỏ nhà đi tu thì Ngài trở thành một 
bậc Đại giác”. Đặc biệt ông đạo sĩ này khi xem tướng Thái tử 


31 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


xong, thì ông hết cười, rồi lại khóc. Vua Tịnh-Phạn thấy thái 
độ của đạo sĩ kỳ quái nên hỏi tại sao? Đạo sĩ A-Tư-Đà trả lời 
ông cười vì vui mừng khi biết thế gian này sẽ có một vị Đại 
Giác-Ngộ ra đời. Ông khóc là vì ông đã quá già không còn 
sông đến ngày đó để được học hỏi giáo Pháp của Ngài. 


Vua Tịnh-Phạn nghe các đạo sĩ đoán vận mệnh của Thái 
tử như thế, ông rất phiền lòng, nếu không nói là ông rất lo 
lắng, sợ viễn ảnh đó sẽ xảy ra trong tương lai, bởi nhà vua 
không hề muốn Thái tử xuất gia, dù rằng sự xuất gia đó đem 
tới kết quả tốt đẹp là Thái tử sẽ chứng được quả Vô Thượng 
Chánh Đăng Giác. Nhà vua chỉ muốn rèn luyện Thái tử trở 
thành một người tài giỏi, lên ngôi vua nối nghiệp dòng tộc 
Thích-Ca nồi danh trong thiên hạ. 


Đề đạt được mục đích của mình nhà vua cho mời tất cả 
những vị Thầy giỏi ở trong nước vảo hoàng cung rèn luyện 
Thái tử về văn chương, nghệ thuật và võ nghệ. Thái tử học 
môn nào cũng giỏi. Vua Tịnh-Phạn rất hài lòng, tuy nhiên nhà 
vua vẫn lo lắng sẽ có một ngày Thái tử rời bỏ cung vàng điện 
ngọc ra đi như những lời tiên đoán của các vị đạo sĩ Bà-La- 
Môn. Nhằm ngăn chận điều đó, nhà vua tạo điều kiện để Thái 
tử tận hưởng những thú vui trong cung điện và ra lệnh cắm 
mọi người không để Thái tử tiếp xúc với môi trường xã hội 
bên ngoài, vì sợ nêu Ngải thấy cảnh khổ của dân chúng thì sẽ 
quyết định đi tu. Năm Thái tử 16 tuổi vua Tịnh-Phạn cưới 
công chúa Gia-du-đà-la (Yosõdharã) cho Thái tử với chủ ý 
khiến cho Thái tử vì tình ân ái yêu thương công chúa xinh đẹp 
mà không nghĩ đến vẫn đề xuất gia. 


Sau này Đức Phật kể lại cho các đệ tử của Ngài nghe: 
“Phụ Vương xây cho Ta 3 toà cung điện. Một toà cung điện 


32 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


sống trong mùa hè, một toà cung điện trong mùa mưa và một 
toà cung điện trong mùa đông. Và suốt ngày cung phi mỹ nữ 
ca hát phục vụ... " Rõ ràng là nhà vua muốn cho Thái tử 
quen mùi đắm say dục lạc không còn nghĩ đến chuyện xuất 
Ø1a nữa. 


Năm 29 tuổi, Thái tử có đứa con đầu lòng đặt tên là La- 
Hâầu-La (Rahula). Thái tử xin vua Tịnh-Phạn dạo chơi ngoài 
thành. Vua Tịnh-Phạn nghĩ răng Thái tử bây giờ đã có vợ có 
con, tình cảm cha con vợ chồng trói buộc, Thái tử đang vui 
hưởng đời sống gia đình hạnh phúc, bên cạnh chiếc ngai vàng 
quyên lực đang chờ ngày Thái tử lên ngôi trị vì thiên hạ. Nhà 
vua tin những thứ này sẽ giữ chân Thái tử vững chắc hơn nên 
vua bằng lòng. Tuy thế đức vua cũng ra lệnh cho dân chúng: 
“Những con đường mà Thái tứ đi qua phải trang hoàng cho 
thật đẹp, và chỉ những người khoẻ mạnh, giàu có mới được ra 
để đón chào tung hô Thái tử mà thôi ". 


Thái tử Sỹ-Đạt-Ta xuất cung ra thành lần đầu tiên, rồi 
tiếp tục xuất cung ra thành xem dân cho biết sự tình đến lần 
thứ tư. Lần nảo, hồi cung Thái tử cũng ưu tư về sự kiện mà 
Ngài đã gặp. Bốn sự kiện đó là bốn sự kiện gì? Đó là Ngài 
g4ẠP: 


1) Người già: Da mặt nhăn nheo, tóc bạc, lưng còng, mắt 
yếu, đi đứng không vững. 


2) Người bệnh: Là người không còn sức khoẻ, bệnh 
hoạn rên la đau đớn. 


3) Người chết: Là người không còn biết gì. Để lâu sẽ 
trương sình hôi thối nên rất nhanh bị đưa lên giàn hoả thiêu 
đốt. Sau đó người ấy biến thành tro bụi không ai còn nhìn 


33 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
thấy người đó nữa. 


4) Và một tu sĩ: Là người sống khất thực xa gia đình để 
đi tìm một phương thức thoát khỏi già bệnh chết. 


II. TIỀN TRÌNH TU TẬP CỦA ĐỨC PHẬT 
-Tỉnh ngộ lần thứ nhất: Xuất gia tầm đạo 


Sau những lần xuất cung ra thành. Lúc trở về hoàng cung, 
Thái tử ngộ ra bốn sự kiện Sinh, Già, Bệnh, Chết là quy luật 
khách quan không ai tránh khỏi, nó như bốn ngọn núi Tu Di 
khống lỗ bao vây tứ phía, từ từ di động về phía con người nhỏ 
bé đang đứng ở giữa. Con người đang chịu án tử hình mà 
không biết là mình đang lãnh án tử hình, cứ chấp nhận sống 
ngảy qua ngày, lúc khoẻ mạnh, lúc bệnh hoạn già nua và khi 
chịu hết nỗi thì nhắm mắt lìa đời. Hoặc vả có người biết viễn 
ảnh không mấy tốt đẹp của một đời người, nhưng không có 
khả năng phản kháng, đành phải cúi đầu chấp nhận. Từ nhỏ 
tính tình Thái tử rất trầm lặng, thích sống một mình. Bây giờ, 
đối đầu với ba sự kiện Giả, Bệnh, Chết càng khiến cho Thái 
tử không thiết tha gì với đời sông xa hoa, dục lạc, giả dối nữa 
mà lúc nào cũng trầm ngâm quán chiếu về các sự kiện Sinh, 
Già, Bệnh, Chết này. Thái tử luôn tư duy rằng: "Äểu hậu ta 
đã chết lúc ta còn nhỏ, mai này Phụ vương cũng chết, Di mẫu 
cũng chết, Công chúa xinh đẹp Gia-du-đà-la mà ta yêu 
thương rồi cũng chết, đứa con kháu khinh đáng yêu La-Hầu- 
La mới chào đời kia rồi cũng chết, cả thần dân nước Kosala 
rồi cũng chết và ngay cả bản thân của ta rồi cũng già, bệnh, 
chết. Sau cái chết thì con người đi về đâu? Làm sao để thoát 
ra khỏi sự chèn ép của bốn ngọn núi kinh khủng này?" 


Không ai giải thích nỗi, không ai cho Ngài một câu trả 


34 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


lời. Sau cùng, hình ảnh và lời nói của vị tu sĩ mà Thái tử gặp 
ngoài thành là một xúc tác cuối cùng thúc đây Thái tử quyết 
định rời bỏ cuộc sống phú quý vả ngai vàng đầy quyền lực 
đang chờ đợi, cắt đứt ân ái với vợ yêu, con quý vừa mới chào 
đời... để ra đi tìm phương án thoát khỏi Sinh, Già, Bệnh, 
Chết... hầu tự cứu mình và cứu tất cả chúng sanh. 


Đã quyết chí rời bỏ cung vàng điện ngọc ra đi tầm đạo, 
nên một đêm kia Thái tử cùng người hầu Xa Nặc cưỡi ngựa 
Kiền Trắc phóng như bay ra khỏi hoàng thành. Đến bờ sông 
Anoma, Thái tử thay đôi hoàng bảo với Xa-Nặc, tự tay cầm 
kiếm cắt tóc, cởi tất cả nữ trang đeo trên người giao cho Xa 
Nặc, bảo đem về dâng cho Di mẫu và nhắn lại với Cha mẹ, vợ 
con của Ngài là khi nào Ngài chứng ngộ, thoát khỏi dòng 
Sinh Già Bệnh Chết mới trở vẻ. 


Nhận xét: Đây là lần tỉnh ngộ thứ nhất của một đại siêu 
nhân, chúng ta gọi là đại siêu nhân vì vị này là một Thái tử 
văn vỏ song toàn, trong tay có đây đủ mọi thứ, có cả một tuổi 
thanh xuân đây nhựa sống trước mặt, có một ngai vàng bao 
người thèm muốn, đồng nghĩa là có cả một quốc gia nằm 
trong tay mình, mà lại quyết định từ bỏ tất cả để ra đi sống 
cuộc đời không nhà không cửa, phải đi khất thực từng bữa. 
Vào thời đó và thời bây giờ chưa thấy có vị Thái tử nào can 
đảm làm như thế! 

-Tỉnh ngộ lần thứ hai: Trên con đường tu tập 


Pháp Quan Trọng Hơn Thầy” 


Trong kinh ghi lại, thời gian này mọi người gọi Thái tử là 
Sa môn Cô-Đàm. Ở đây, chúng ta xem Ngài như là vị Bồ tát. 
Bồ tát là người phát nguyện tu thành Phật. Thí dụ như Bồ tát 


35 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Quán-Thế-Âm, Bồ tát Văn-Thù, Bồ tát Phố-Hièn v.v... Bồ tát 
cũng là danh từ để gọi bất cứ người nào phát tâm phục vụ cứu 
khổ, cứu nạn chúng sanh, không phân biệt xuất gia hay tại 
gia. Trên con đường tầm Sư học đạo của Bồ tát được mô tả 
như sau: 


- Vị Thầy đầu tiên là đạo sĩ Àlàra Kàlama: Bồ tát đi 
vảo rừng tìm Thây học đạo. Đầu tiên Bồ tát gặp một vị Thầy 
có đông đệ tử, tên là Àlàra Kàlama. Vị Thầy này dạy thiền 
Yoga, đến tầng thứ 3 là Vô Sở Hữu xứ định. Chỉ trong một 
thời gian ngắn miên mật tu tập, Sa môn Cồ-Đàm thê nhập vảo 
cảnh giới Vô Sở Hữu Xứ Định. (Hai tầng thiền trước là 
"Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ"). Sa môn Cồ-Đàm 
đến trình với Thầy của mình và hỏi Thầy còn pháp nảo dạy 
Ngài nữa hay không? Trong kinh ghi là đạo sĩ Àlàra Kàlama 
rất hoan hý trước sự thành đạt của Ngài, nhưng rất tiếc là ông 
không còn pháp nào cao hơn để dạy thêm cho Ngài nữa, nên 
mời Ngài lưu lại để cùng hướng dẫn đồ chúng với ông, nhưng 
Ngài đã chối từ vì chưa đạt được những gì Ngài tìm cầu. Do 
đó Ngài xin phép từ giã Thây ra đi. 


- Vị Thầy thứ hai là đạo sĩ Uddaka Ràmaputta: Sau 
đó, qua sự chỉ dẫn của đạo sĩ Àlàra Kàlama, Bồ tát tìm đến vị 
đạo sĩ nối tiếng khác là đạo sĩ Uddaka Ràmaputta. Vị này 
dạy tầng thứ tư của thiền Yoga là: "Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ định". Cũng trong thời gian ngăn Bồ tát đã thể nhập vào 
cảnh giới của tầng định “Ph¿ Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ". Nơi 
đó không còn tri giác, mà cũng không có không tri giác, tâm 
chìm lắng trơ lặng, khiến người tu không biết có tâm hay 
không có tâm, đấy là tầng thiền cao nhất thời bấy giờ. Tuy 
Ngài chế ngự được tâm mình bằng Ý thức, nhưng mà cũng 
không thấy có Thượng trí, Niết-bàn là mục tiêu của Ngài. Vì 


36 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


thế một lần nữa Bồ tát Cồ-Đàm quyết định từ tạ Thây ra đi, 
mặc dù vị Thầy thứ hai này cũng đã mời Bồ tát ở lại cùng 
hướng dẫn đồ chúng. 


- Nhận xét: Đây là lần tỉnh ngộ thứ hai, tức là trên con 
đường tu tập, Pháp quan trọng hơn Thầy. Thầy mà không có 
Pháp đáp ứng với mục tiêu cầu đạo của mình thì mặc dẫu vẫn 
kính mến Thầy, nhưng phải từ giã Thây ra đi tìm Pháp đáp 
ứng đúng mục tiêu của mình. Chính điểm quan trọng này mà 
về sau trong kinh Phật có dạy "Tứ Y Pháp" gôm: 1) Y Pháp 
bất y Nhân, 2) Y Nghĩa bất y Ngữ, 3) Y liễu nghĩa bất y liễu 
nghĩa, 4) Y trí bất y thức. 


II. PHÁP TU KHỎ HẠNH 


Bồ tát Cô-Đàm rời vị Thầy thứ hai, tìm đến núi rừng 
Dungsiri. Đây là khu rừng rậm đăng xa nhìn thấy có nhiều 
cây xanh mát mẻ nhưng đến gần thì muỗi mồng văng mắc, cỏ 
gai lan tràn trên mặt dất. Nơi đây hiện có nhiều tu sĩ thực 
hành các lối tu khổ hạnh. Khô hạnh là lối tu tự hành hạ xác 
thân, không ăn, không tắm, sống như thú vật. Họ dùng ý chí 
mạnh mẽ đề chận đứng những ham muốn, dục lạc của tự ngã. 
Ở nơi đây, Bồ tát thấy có nhiều vị tu sĩ không mặc quân áo 
đang lăn lộn năm trên gai, có vị đang treo chân trên cành cây 
chúi đầu xuống đất, mặt mày đầy bùn đất chỉ chừa hai con 
mắt, có vị râu tóc rỗi bù phủ không thấy mặt, có vị đang bẻ 
quặt cánh tay ra phiá sau lưng mặt nhăn nhó biểu lộ sự đau 
đớn tột cùng, có vị cầm cây đánh vào thân thể máu túa ra 
trông thật đáng sợ. 


Bồ tát Cô-Đàm quanh quân trong khu rừng già bên cạnh 
làng Uruvela này chưa biết phải tu tập ra làm sao, thì gặp lại 
đạo sĩ Kiều-Trằn-Như và 4 người khác. Hiện các vị nảy cũng 


37 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


đang tu pháp môn “Khổ Hạnh”. Tưởng cũng cần nhắc lại ở 
đây, đạo sĩ A-Nhã Kiều-Trần-Như đã là nhà tướng số nổi 
danh được vua Tịnh-Phạn mời vào cung xem tướng cho Thái 
tử Sỹ-Đạt-Ta lúc Ngài mới được 2 ngày tuổi. Bây giờ gặp lại, 
Bồ tát vui mừng cùng nhập bọn với 5 anh em Kiều-Trằn-Như 
và tu tập theo pháp môn “Khổ Hạnh" như họ. 


Trong kinh kể lại rằng Đức Phật là người đã tu khổ hạnh 
đệ nhất, nghĩa là tự Ngài hành xác mình khốc liệt nhất. 
Không có món khổ hạnh đì thân nào mà Ngài không thực 
hành. Ngài đi sâu vào rừng sống độc cư một mình. Có lúc 
không mặc quần áo, dùng lá cây tạm che thân. Đêm lấy gai 
làm giường. Mùa đông tuyết rơi, ngủ ngoài trời giá lạnh. Mùa 
hè năm ở nơi nắng cháy hoặc trong bãi tha ma. Có khi mây 
tháng không tắm, nhưng khi trời lạnh cắt da thì một đêm 
xuống sông tăm ba bốn lần. Râu tóc thì không nhồ không cạo. 
Mỗi ngày chỉ ăn I hoặc 2 hạt mè, chỉ uống vài giọt nước 
sương v.v... Rồi tới lúc Bồ tát tuyệt thực bỏ cả ăn uống nằm 
thoi thóp trong rừng sâu. Trong lúc mơ mơ, màng màng, Bồ 
tát nghe được tiếng nói của chư Thiên bản tán về Ngài như 
Sau: 


- Lẫy thức ăn của chư Thiên đồ vô lỗ chân lông để nuôi 
ông này sông. 


- Ông đạo sĩ Cô-Đàm chết rôi! 


- Ông ấy đang tu khổ hạnh chứ không chết! v.v... và 
V.V... 


Khi nghe hai vị Phạm Thiên nói như thế, Bồ tát mới bỏ ý 
định tuyệt thực. 


348 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Về sau Đức Phật kế cho các đệ tử nghe rằng: "7ay chân 
ta trở thành những cọng cỏ... Con ngươi long lạnh của ta 
nằm sâu thắm như trong một giếng nước thâm sâu... Da đâu 
ta trở thành nhăn nheo, khô căn như trái bí trắng bị cắt trước 
khi chín.. .Nếu ta nghĩ "Ta hãy sờ da bụng", thì chính xương 
sống ta bị năm lấy... Da bụng ta bám chặt xương sống... Nếu 
ta nghĩ "Ta đi đại tiện hay tiểu tiện", thì ta ngã quy, úp mặt 
xuống đất... Nếu ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư 
mục rụng khỏi thân ta..." (Đại kinh Sư Tử Hồng, số 12, kinh 
Trung Bộ, Nikàya) 


-Tỉnh ngộ lần thứ ba: 
Trung Đạo: không quá lợi dưỡng 
cũng không quá khô hạnh 


Một lần nọ, Bồ tát lần mò xuống sông tăm thì ngất xiu 
năm bất động. May có nàng mục nữ Sujảta chăn cừu đi ngang 
thấy thế, liền mở túi da đựng sửa đề hồ rót vào miệng cứu 
sông Ngài. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ngài nghe văng văng 
bên tai có tiếng đàn du dương, lúc nhặt lúc khoan, tiết tấu 
thanh tao dìu đặt mỗi lúc một gần, khiến Ngài hỏi tỉnh. Tỉnh 
ra, mới biết đó là tiếng đàn của một ông lão mù qua lại trên 
bến sông kiếm tiền độ nhật. Đợi ông lão đến gần Ngài thêu 
thào hỏi: 


- Làm sao mà ông khảy lên được những tiếng đàn du 
dương tuyệt vời đến thế? 


Ông lão trả lời: 
- Người chơi đàn phải biết quy luật của âm điệu, không 


lên dây quá căng đàn sẽ đút, lên dây quá chùng đàn sẽ lạc 


39 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


điệu. Chỉ nên căng dây vừa phải thì âm thanh mới trằm bỗng, 
du dương, thanh tao, dìu dặt. 


Nghe xong điều này Sa môn Cồ-Đàm chợt nhận ra rằng 
việc tu hành cũng thế! Khổ hạnh thái quá thân xác rả rời mệt 
mỏi, khiến tỉnh thần u mê, ngu muội. Ngài nhận ra thân 
người là quý, sức khoẻ là quý. Thân giúp ta tiến tu, nếu như ta 
ngã ra chết thì làm sao tu tập được. Sau bao nhiêu kiếp tu bồi 
công đức mới được tái sanh làm người, đây là một việc rất 
khó và hy hữu. Thân người chính là đền thờ, là tu viện để cho 
tâm nương gá mả tu tập. Có được thân người hãy nắm bắt 
ngay cơ hội tốt này mả lo tu tập không thể bỏ lỡ. Khổ hạnh 
không giúp Ngài chứng ngộ mà còn suýt bỏ mạng. Nếu còn 
tiếp tục đì thân như vây là si ám là vô minh. Suy nghĩ như 
thế, Ngài tự cho Khổ hạnh bao nhiêu đó đã đủ rồi. 


Từ đó, Bồ Tát chủ trương Trung đạo, tức là không lợi 
dưỡng nuông chiều tắm thân như thời kỳ làm Thái tử, nhưng 
cũng không đầy đoạ tắm thân như thời kỳ tu tập trong rừng 
khổ hạnh, mà gìn giữ sức khoẻ để đủ sức tu hành. Đây là lần 
tỉnh ngộ thứ ba của Đức Phật trên con đường tu tập. 


Bồ Tát tìm gặp năm vị đạo sĩ tu Khổ Hạnh, báo cho họ 
biết rằng Ngài quyết định từ bỏ lối tu Khổ Hạnh, ăn uống 
bình thường để phục hồi sức lực, và sẽ tìm phương pháp khác 
tu hành. Nghe Bồ tát nói như vậy, năm anh em Kiều-Trần- 
Như khởi tâm khinh thường chán ghét. Họ cho rằng Ngài đã 
ham lợi dưỡng trở lại, không còn tính tấn tu theo Khô Hạnh 
nữa. Rồi họ bỏ Ngài lại một mình, cùng nhau đi về hướng 
Vườn Nai (Ba-la-nai) tiếp tục tu theo pháp môn Khổ Hạnh. 


40 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


IV. CHỌN PHÁP THỞ VÀ 
MÔI TRƯỜNG TU TẬP 


Xem ra trên đường tu hành Đức Phật đã hai lần thất bại. 
Lần thứ nhất tu theo pháp Yoga. Lần thứ nhì tu khổ hạnh gần 
sáu năm, mà không chứng ngộ được điều gì. Nhưng nói thế 
cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì thực ra trong thời 
gian gần sáu năm tu khô hạnh, ngẫm lại chính là thời gian mà 
Đức Phật đã xây dựng được một nền nhà vững chắc cho sự 
thành đạo sau này của Ngài. Tại sao chúng ta nói như thế? Vì 
trong sáu năm tu khổ hạnh Bồ tát đã cắt đứt mọi nhân duyên 
và tri kiến thế gian, đồng thời dẹp được toàn bộ dục lậu 
không còn tham đắm với: tài, sắc, danh, thực, thuỳ nữa. Hành 
trình “£bát bại" này đã rút ngăn thời gian thành đạo của Đức 
Phật sau này, chỉ trong bốn tuần lễ khi Ngài thực sự ngồi 
xuống để thiền định phát huy trí huệ tâm linh. 


Trở lại, việc tu tập của Bồ tát. Thời g1an này, Bồ tát đi 
khất thực vả vô khu rừng cây Bàng (Banyan) toạ thiền. Tại 
nơi đây Ngài tư duy, nhớ lại thuở nhỏ lúc 9, 10 tuổi, trong dịp 
Lễ Hạ Điền do vua cha tổ chức, Ngài đã ngồi dưới gốc cây 
hồng táo bâng quơ theo dõi hơi thở rồi nhập định sâu, kinh 
nghiệm tâm tĩnh lặng, dễ chịu, phần chấn bao trùm khắp toàn 
thân, mà Ngài gọi là hỷ lạc. Ngài liền áp dụng phương pháp 
Thở trở lại, ngồi thắng lưng, bản tay này đặt trên lòng bản tay 
kia, tâm trí buông thư, trở về với tâm trạng của trẻ thơ lúc 9 
tuổi. Ngài hít vào thở ra, lúc đầu hơi thở còn thô, sau nhẹ dần 
và từ từ đi vào định, kinh nghiệm trạng thái tâm tĩnh lặng và 
hỷ lạc y như hỗồi còn thơ ấu. Thế là sau khi xả thiền, Ngài 
quyết định tu theo pháp môn Thở nảy. 


4I 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Trong thời gian ở rừng Cây Bàng, có một sự kiện xảy ra. 
Đó là, ở nơi đây có gia đình của một Trưởng giả. Ông này có 
cô con gái tên là SuJàta đã lập gia đình nhưng không có con. 
Tiểu thư Sujàta đã cầu khấn thần linh ban cho Cô đứa con. 
Không bao lâu, tiểu thơ Sujàta mang thai và sanh được một 
bé trai kháu khinh. Đề tạ ơn thần linh, tiêu thơ Sujàta sai cô tỳ 
nữ Punna vào rừng Cây Bảng tìm kiếm vị thân để cúng dường 
tạ ơn. Tỳ nữ Punna lang thang trong rừng Cây Bàng bỗng gặp 
một người tóc dài, râu ria phủ gần kín mặt, người thì ốm gây 
da bọc xương, ngôi dưới gốc Cây Bàng tham thiền nhập định. 
Tỳ nữ Punna cho rằng đây chính là vị thần đã ban phước cho 
Cô chủ có được con trai, nên vội chạy bay về cho Cô chủ hay. 
Cả hai người vui mừng, vội chọn lấy một loại bột gạo tốt 
nhất, trộn với đề-hồ, và mật ong làm thành một cái bánh lớn, 
trong kinh gọi đó là bánh Kheer, mang vào rừng dâng cúng. 
Vị thần mà tiểu thơ Sujàta và tỳ nữ Punna cúng dường bánh 
Kheer chính là Bồ tát Cồ-Đàm. Nhờ vào cái bánh có đầy đủ 
chất bố dưỡng này, giúp Bồ tát có sức khỏe tốt để tọa thiền 
một thời gian dải sau đó. 


Sau khi thọ dụng bánh Kheer. Bồ tát Cồ-Đàm nhận thấy 
nơi này thỉnh thoảng vẫn có người qua lại cúng dường, và hay 
cầu xin chuyện nọ chuyện kia, nên Bồ tát rời bỏ khu rừng cây 
Bàng (Banyan) băng qua sông Ni-Liên-Thiền. Đi dọc sông 
Ni-Liên-Thiền đến khu rừng Pipphala, về sau người ta gọi là 
cây Bồ Đề. Bồ tát chọn cây Pipphala có tàng rộng che năng 
che mưa, rồi trải hai bó cỏ Kusha của một thanh niên cúng 
dường Ngài trên đường đi đến đây, đề làm bồ đoàn. Ngải ngồi 
xuống bồ đoàn Kusha và phát nguyện: "Dù cho da, thịt, 
xương, gân của ta có tan hoại và máắu ta có khô cằn. Nếu 
không đạt quả vị Chánh Giác, ta sẽ không rời chỗ này" 


42 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


- Rút kinh nghiệm tu tập: Tu thiên sơ cơ lúc đầu chúng 
ta cân phải có pháp tu đúng thích hợp với mình, ta phải ăn 
uống dinh dưỡng vừa đu, phải có ÿ chí quyết tâm tu tập, và 
nên chọn môi trường vắng vẻ, tĩnh lặng, cắt bớt nhân duyên, 
trì kiến thể gian... để hạ thủ công phu. 


V. TIỀN TRÌNH TU CHỨNG 


Chúng ta tạm chia tiến trình tu chứng của Đức Phật làm 
hai giai đoạn: 


- Giai đoạn thứ nhất: Qua bốn tuần thiền định dưới cội 
Pipphala, chứng ngộ ba minh là Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn 
Minh và Lậu Tận Minh. Giải đáp được bài toán sinh, lão, 
bệnh, tử. Chứng ngộ Tứ đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo, đưa ra con 
đường tu tập để đạt trạng thái Niết-bàn chấm dứt khổ đau là 
tám ngành: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh 
định. Tiến trình chứng ngộ hoản toàn này, thuật ngữ Pàii gọi 
là Abhisamaya tức quả vị A-La-Hán. 


- Giai đoạn thứ hai: Vào tuân lễ thứ bảy, Bồ tát chứng 
ngộ: Chân Như tánh (Tathatà), Bất Ly Như tánh (Avitathatà), 
Bất Dị Như tánh (Anannatathà) Y Duyên tánh 
(Idappaccayatà) tức Lý Duyên Khởi, Không tánh, Huyễn tánh 
và Bình đăng tánh của thế giới hiện tượng. 


Qua tiễn trình thực nghiệm tâm linh, Đức Phật đã 
chứng ngộ những điều mà từ trước chưa có người nảo biết 
đến, và những điều chứng ngộ của Ngài được xem là Chân lý 
tối hậu, vì sau hơn hai ngàn sáu trăm năm, những Chân lý đó 
vẫn còn giá trị không thay đổi. 


43 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Sau khi chứng ngộ những Chân lý nêu trên, Bồ tát mới 
thực sự chứng quả Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác, 
thuật ngữ gọi là Anuttara-Sammà-Sambodhi trở thành một vị 
Phật lịch sử. 


VI. BÓN TẢNG THIÊN CỦA ĐỨC PHẬT 


Tạm phân chia làm 4 giai đoạn cho bốn tuân lễ tu tập của 
Bồ tát, chứ thực ra đây là "một tiến trình tâm liên tục trong 
suốt 4 tuần lễ" từ khi Bồ tát bắt đầu tọa thiền dưới cội cây 
PIpphala. 


1. Tầng Định thứ nhất / Sơ Định ( ĐỊNH CÓ TÂM 
CÓ TỨ) 

Bồ tát bắt đầu thực hành pháp Thở, do chính Ngài đã 
khám phá ra gọi là Định Niệm Hít Vào Thở Ra (Pàli: 
Ànapàna Sati Samãdhi). Giai đoạn này Bồ tát: 


- Nói ra lời / Nói thầm: “7öi biết tôi hít vào. Tôi biết tôi 
thở ra". Trọng tâm là "niệm biết có lời". Hiệu quả của bước 
nảy là cắt đứt quán tính nói thầm trong não từ Ý Căn, Ý 
Thức, Trí Năng. Tâm Bồ tát bắt đầu thanh thản, và hỷ lạc 
khởi lên. Điều quan trọng ở bước này là khi phát ra âm thanh 
tức lời nói, hay nói thâm trong não, cần phải được gắn liền 
với niệm biết. Bồ tát an trú trong tầng định này một tuần lễ. 

Chúng ta cần ghi nhớ là một tuần lễ ở Ấn Độ thời bây 
giờ không nhất thiết đúng với tuần lễ bảy ngày như ngày nay. 
Sau này Đức Phật gọi tầng định này là "Định Có Tầm Có 
Tứ”. 

Về sau Đức Phật thuật lại giai đoạn này như sau: “72 ly 


dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiên thứ nhất, một trạng 


44 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ... lạc thọ khởi lên nơi 
ta được tôn tại nhưng không chỉ phối tâm ta" (kinh Trung Bộ, 
đại kinh Saccaka, số 36) 


Như vậy, với kinh nghiệm của tầng thiền thứ nhất, Bồ tát 
cảm thấy niềm hân hoan vui thích thắm nhuân toàn thân và 
nội tâm an tịnh. Ngài nhận ra kết quả này phần lớn do nhờ “jy 
dục ly bất thiện pháp ” mà có. 


Mượn Khoa học giải thích: Sự yên lặng kích thích vào 
Đối Giao Cảm thần kinh tiết ra chất sinh hoá học 
Acetylcholine giúp thân thể nhẹ nhàng (khinh an) và chất 
Dopamine làm cho tâm phấn khởi vui vẻ (hỷ lạc). 


* Cốt lõi của tầng Định này là khi mình thở, mình còn nói 
thâm và giữ niệm Biết. Hit vào, Biết đang hít vào. Thở ra, 
Biết đang thở ra. Niệm Biết có lời này là bước đâu thực tập 
do Trí Năng Tỉnh Ngộ chủ động gom tâm vào một đối tượng 
là hơi thở, ngày nay người ta gọi là thiên Mindfiliness. 


2. Tầng Định thứ hai / NHỊ THIÊN "ĐỊNH KHÔNG 
TẢM KHÔNG TỨ" 


Bồ tát Cồ-Đàm tiến lên bước thứ hai là châm dứt lời nói 
thầm, chỉ giữ niệm Biết mà thôi: "Hứ vào, biết hít vào. Thở 
ra, biết thở ra". Hơi thở cứ ra vào tự nhiên. Ngài chỉ duy trì 
niệm rõ biết “có hơi thở vào và hơi thở ra". Không xử dụng Ý 
Thức hay Trí Năng để quán sát, theo dõi hay điều khiến hơi 
thở. Ngài đạt được tầng định thứ hai, trong kinh gọi là "Định 
Không Tầm Không Tứ". Kết quả, tâm của Bồ tát trở nên 
trong sáng, tĩnh lặng và biết rõ rằng những cảm giác của thân. 
Niềm hân hoan vui thích thấm nhuân toản thân. Bồ tát an trú 
trong tầng thiền này một tuần lễ. 


45 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Sau này Đức Phật thuật lại: “D/ếz tâm và tứ, chứng và trú 
thiền thứ hai, một trạng thải hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm... Lạc thọ khởi lên nơi ta, được 
tôn tại, nhưng không chỉ phối tâm ta”. (Kinh Trung Bộ, đại 
kinh Saccaka, số 36) 


Nhận xét: Trong giai đoạn này “7: cả niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra, thô, tế, dài, ngăn, cạn, sáu... hành giả đều biết rõ 
ràng, nhưng biết mà không có lời nói thâm trong đầu về sự 
biết, chỉ thâm nhận biết mà thôi! Phương thức này cũng còn 
được gọi là "chú ý trống rông" hay "quan sát trồng rồng", 
trong đó không có chủ thể biết, chỉ có sự tự biết về sự hít vào 
thở ra mà thôi!” 


3. Tầng định thứ ba / TAM THIÊN "ĐỊNH LY HỶ 
TRÚ XẢ"' hay "CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC" 


Qua tuân lễ thứ ba, Đức Phật nhận biết hỷ lạc khởi lên 
nhưng không thưởng thức hỷ lạc mà an trú ở trong tâm tĩnh 
lặng, thanh thản mà thôi. Tầng thiền này gọi là "y hỷ rú xả" 
hay gọi là “Chánh Niệm Tỉnh Giác” (Sati Sampajanna) có 
nghĩa là: "Biết rõ ràng và đây đủ tất cả môi trường chung 
quanh cũng như nội tâm, nhưng không dính mắc". 


Trong giai đoạn này, tâm của Ngài đã trở thành năng lực 
Biết vững chắc. Dù lạc thọ thắm nhuần toàn thân, tâm Ngài 
không bị lạc thọ chi phối. Ngài cảm nhận niềm an lạc khắp 
toàn thân. Lúc bây giờ Ý hành (cảm thọ và tri giác) hoản toàn 
không động, khái niệm tư duy không còn khởi lên. Bồ tát an 
trú trong tầng thiền thứ ba này một tuần lễ. 


Về sau Đức Phật thuật lại: “Ly hỷ, tru xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ... chứng và trú thiền thứ ba... Lạc 


46 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


„” 


thọ khởi lên nơi ta, được tôn tại nhưng không chỉ phối tâm ta 
(Kinh Trung Bộ, đại kinh Saccaka, số 36) 


4. Tầng định thứ tư / TỨ THIÊN "ĐỊNH BÁT ĐỘNG" 


Trong giai đoạn này, trạng thái tỉnh thức biết không lời 
mà Bồ tát đã đạt được trong tầng thiền thứ ba từ từ trở thành 
Nhận thức biết không lời. Tâm thức Ngài rơi vảo trạng thái 
bất động. Chút dính mắc trong tâm với trạng thái an lạc cũng 
biến mất (xả ”). Nội tâm của Ngài ở trạng thái tĩnh lặng sâu, 
thức không động. Năng lực Nhận thức biết không lời càng lúc 
càng tỏ rạng. Ngài chìm sâu trong định không đối tượng. Hơi 
thở rơi vào trạng thái yên lặng tự động từng chập, gọi là tịnh 
tức. 

Tầng thiền này được gọi là "Định Bất Động" vì cả ba 


hành: Ngôn hành, Ý hành và Thân hành hoàn toàn yên lặng. 


- Ngôn hành không động: Tầm và Tứ yên lặng, nghĩa là 
dứt nói thầm trong não, đã đạt được trong tầng định thứ hai 
“Không Tâm Không Tứ. ” 


- Ý hành không động: Ý hành là do cảm Thọ, vì Thọ 
khởi lên nên sinh ra Tưởng. Khi Thọ và Tưởng yên lặng, tâm 
hoàn toàn không dính mắc, thì Ý hành cũng bắt động. Đây là 
kết quả của tầng thiền thứ ba “Ly Hỷ Trú Xả”. 


- Thân hành không động: Đến tầng thiền thứ tư, thì hơi 
thở tự động ngưng từng chập (tịnh tức) nên gọi là Thân hành 
không động. 


Bồ tát an trú trong tầng thiền này một tuần lễ. 


Đức Phật thuật lại như sau: “X¿ !ạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã 


47 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


cảm thọ trước, chứng và trú thiển thứ tu, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh ” (Kinh Trung Bộ, đại kinh Saccaka, 
số 36) 


VII. Giai đoạn thứ nhất / 
CHỨNG NGỘ 3 MINH 


Ngày cuối của tuần lễ thứ tư, trong trạng thái tâm bất 
động sâu lắng, ánh sáng giác ngộ bật sáng trong tâm thuần 
tịnh của Ngài. 


Đức Phật kế lại rằng: "Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, 
trong sáng, không cấu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, 
ngoài lý luận, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta 
dân tâm đến Túc Mạng Minh..." Trạng thái tâm này gọi là 
Tâm Như hay Tâm Tathà, tức tâm hoàn toàn tĩnh lặng, thanh 
thản, không dính mắc, chỉ có tự nhận thức biết rõ ràng mà 
thôi. 


- Trí tuệ thứ nhất là Túc Mạng Minh: Là sự hiểu biết 
rõ ràng vô lượng kiếp quá khứ của chính Ngài từ những nét 
đại cương cho đến chỉ tiết, và những nhân duyên đưa đến 
cuộc sống của kiếp này. Bồ tát chứng ngộ Túc Mạng Minh 
vào Canh một. 


- Trí tuệ thứ hai là Thiên Nhãn Minh: Ngài nhận ra 
được tương quan nhân quả, nghiệp báo của chúng sanh. 
Chúng sanh chết ở nơi này đi tái sanh ở nơi khác trong 6 cõi. 
Chúng sanh thọ nhận cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau, được 
giàu sang phú quý hay bần cùng nghèo khổ, sống thọ hay chết 
yếu, có hình dáng đẹp đẽ hay tật nguyên, xấu xí... trong đời 
này là do nghiệp lành hay nghiệp ác họ đã tạo ra trong đời 


48 


TRÊN ĐƯỜNG VẺ NHÀ 
trước. Bồ tát chứng ngộ Thiên Nhãn Minh trong Canh hai. 


- Trí huệ thứ ba là Lậu Tận Minh: Qua đến Canh ba, 
Bồ tát có câu giải đáp cho nỗi khắc khoải của Ngài. Đó là câu 
hỏi: "7ại sao con người cứ phải sanh ra đề chịu cảnh sanh, 
già, bệnh, chết". Câu trả lời: "Nguyên do chỉnh là Lậu hoặc". 
Vậy Lậu hoặc là gì? Lậu Hoặc là những đam mê, ghiền 
nghiện, những thú vui, ham thích mà mình không bỏ được, đa 
phần là những tánh xấu trong đó có tham, sân, si. Những thứ 
đó, do mình huân tập từ bao nhiêu đời trước, nó bám theo 
mình cho đến đời này. Chính lậu hoặc đã, đang và sẽ điều 
khiển ba nghiệp thân, ý, lời. Chính lậu hoặc làm ô nhiễm tâm 
của mình. Chính lậu hoặc là nguyên nhân của khổ đau, của 
luân hồi sinh tử. Tiếp theo, Ngài nhận ra bốn sự thật mà con 
người ai cũng phải chịu. Đó là sự thật về khổ, khổ thì có 
nguyên nhân đưa đến khổ, diệt nguyên nhân thì sẽ chấm dứt 
khổ, gọi chung là Tứ Diệu Đề gồm: Khổ đề, Tập đế, Diệt để 
và Đạo đề. 


Đức Phật nói: "7a biết như thật 'Đây là khổ (lậu hoặc)" 
'Dây là nguyên nhân của khổ (lậu hoặc)!'. 'Đây là sự diệt khổ 
(lậu hoặc)'. 'Đây là con đường đưa đến diệt khổ (lậu hoặc)" ". 


Nhờ chứng Lậu Tận Minh, Bồ tát đã hoàn toàn giải thoát, 
sạch lậu hoặc, không còn tái sinh vào cảnh giới nào nữa. Ngài 
nói: "Nhờ hiểu biết như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô mình lậu.... Ta khởi lên sự 
hiểu biết: 'Ta đã giải thoát. Ta đã biết: 'Sanh đã diệt, phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại không 
có đời sống nào khác nữa". (Kinh Trung Bộ, đại kinh 
Saccaka, Số 36). 


Chứng ngộ này gọi là "CJưng ngộ hoàn toàn" tiêng Pàii 


49 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


là Abhisamaya. Lúc này Bồ tát đã đắc quả A-La-Hán chấm 
dứt lậu hoặc, chấm dứt tái sinh. 


VIH. Giai đoạn thứ hai 
CHỨNG QUÁ: VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐĂNG 
CHÁNH GIÁC 


Sau khi chứng ngộ Ba Minh, Đức Phật còn ở lại cội 
Pippala thêm một thời gian để chiêm nghiệm lại những Pháp 
mà Ngài đã thành tựu. Đến tuân lễ thứ 7, trong trạng thái Tâm 
Như bắt động, Đức Phật nhìn ra thế giới hiện tượng bên ngoài 
bằng con mắt của người chứng ngộ. Cái đầu tiên Ngài nhận 
thấy là: bề ngoài của hiện tượng thế lan, tất cả đều bất động, 
tĩnh lặng, thường hằng, không thay đổi. Trạng thái ngoại cảnh 
đó gọi là Tathatà (Tathà: Như vậy; Tà: Tánh), là Chân Như. 


Kế đó Ngài nhìn sâu vào đối tượng (hiện tượng thế gian), 
Ngài thây mỗi đối tượng không có cái nào giống với cái nảo. 
Nghĩa là đối tượng này khác với đối tượng kia. Thí dụ: Về 
Con người, ai cũng có mắt, tai, mũi, miệng, cũng đứng trên 
hai chân, cũng nói tiếng người, nhưng không người nảo giống 
người nảo. Loài vật hay cây cối cũng thế. Cũng thời là con 
mèo, nhưng không con mèo nào giống con mèo nào. Cũng 
thời là cây hoa hồng, nhưng không hoa hồng nào giống hoa 
hồng nảo. Hiện tượng này gọi là Idappaccayatà, dịch là Y 
Duyên Tánh, có nghĩa là Điều kiện riêng biệt. Như thế mỗi 
hiện tượng có mặt trên thế gian này là do nhiều điều kiện hợp 
lại mà thành cho nên nó khác nhau. Cũng vì do nhiều điều 
kiện hợp lại mà thành nên nó không thực chất tính. Vì không 
thực chất tính nên nó vô thường, vô ngã. 


Như vậy 2 điều mà Đức Phật chứng ngộ về hiện tượng 


50 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


thế gian hoàn toàn trái ngược nhau. Thứ nhất Tathatà: Bất 
động, trùm khắp, thường hằng, không khác nhau (bắt dị tánh), 
không chia cắt (bất ly tánh), được xếp là Pháp Giới Tánh, 
thuộc Vô VI Pháp. Thứ nhì Idappaccayatà: Vô thường, khác 
nhau, thay đổi từng sát-na, vô ngã không thực chất tính, được 
xếp là Pháp Tánh thuộc Hữu Vi Pháp. 


IX. NHÂN SINH QUAN VÀ VŨ TRỤ QUAN 
A. Định luật Tương Quan Nhân Quả 


Tiếp theo Đức Phật quan sát sự kiện luân hồi của con 
người qua 12 nhân duyên, còn gọi là 12 mắc xích: Vô Minh 
sinh Hành; Hành sinh Thức; Thức sinh Danh Sắc; Danh Sắc 
sinh 6 Căn; 6 Căn sinh Xúc; Xúc sinh Thọ; Thọ sinh Ái; Ái 
sinh Thủ; Thủ sinh Hữu; Hữu sinh Sanh; Sanh sinh Già Chết; 
Già Chết sinh Vô Minh. 


Vô Minh và Hành: Là đời quá khứ; Từ Thức đến Hữu: Là 
đời hiện tại; Sznh, Già Chết: Là đời tương lai. 12 mắc xích 
này là sợi dây tương quan nhân quả trùng trùng điệp điệp, kéo 
dài không bao giờ hết. Sợi dây này kết thành bánh xe hay là 
vòng luân hồi. Mỗi giai đoạn chịu quy luật biến dịch (sinh, 
trụ, hoại, điệt) để qua giai đoạn khác. 


Vòng luân hồi bởi 12 nhân duyên kết hợp thành mắc xích 
theo Lý Duyên Khởi, nghĩa là từ Nhân sinh Quả. Như Vô 
Minh là Nhân sinh ra Quả là Hành. Hành là Nhân sinh ra Quả 
là Thức; Thức là Nhân sinh ra Quả là Danh sắc v.v... Đó là 
quán theo chiều xuôi, còn quán theo chiều ngược thì: Vô 
Minh diệt thì Hành diệt; Hành diệt thì Thức diệt; Thức diệt thì 
Danh Sắc diệt v.v... Một mắc xích diệt thì chấm dứt luân hồi 
sinh tử. Từ đó Đức Phật lập ra Định luật TƯƠNG QUAN 


5 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
NHÂN QUÁ. Định luật ấy ghi lại như sau: 


- Quán chiêu xuôi: Cái này Có cái kia Có; Cái Này Sinh 
cái kia Sinh. 


- Quán ngược: Cái này Không cái kia Không; Cái này 
Diệt cái kia Diệt. 


Trong Phật giáo có hai từ: Nhân (Cause) và Duyên 
(Condition). Có khi dùng là Nhân, có khi lại là Duyên. Nhân 
trở thành Quả. Quả trở thành Nhân. 


Thí dụ: Hạt là Nhân, cây là Quả. Nhưng cây cũng là Nhân 
để cho ra trái là Quả (là trái có hạt). Hạt trong Quả này, bây 
giờ lại là Quả sinh ra từ Nhân là cây. Còn duyên (điều kiện) ở 
đây là: đất, nước, phân bón, ánh sáng mặt trời. 


B. Quy luật biến dịch 


Bản thể của vũ trụ luôn luôn thay đổi, khi Có, khi 
Không, gọi là quy luật Biến Dịch hay Tánh Không của hiện 
tượng thế gian. Từ đó Đức Phật diễn đạt ra tất cả hiện tượng 
thế gian thay đổi luôn luôn nên nó Vô Thường. 


Nếu không chấp nhận Vô Thường thì có Xung đột, mà 
hễ Xung đột thì Khổ. Nguồn gốc của con người và hiện tượng 
thế gian là Vô Ngã vì hiện tượng thế gian và con người không 
thực chất tính, không có định, không có cái lõi vững chắc để 
một mình đứng vững. Ba đặc tính Vô thường, Khổ, Vô ngã 
gọi là Tam Pháp Ấn. 


Đức Phật nhận ra con người hay vũ trụ thay đôi luôn luôn 
từng sát-na, nó chỉ giả hợp phù du, không thực chất tính nên 
bản thể của nó là trống không (empty). Nói trống không, 


52 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


không có nghĩa là phủ nhận hiện tượng thế gian là không có, 
bởi vì giác quan tiếp xúc biết nó có, mà cái có này sẽ thay đổi 
thành cái khác nên nó chỉ là huyển có, là giả có, nên từ đó 
Đức Phật cũng nhận ra Tánh Huyễn của hiện tượng thế gian. 
Nói cách khác con người và hiện tượng thế gian hiện hữu 
trong một sát-na. Sát-na sau là biến đối, thì sự hiện hữu này 
chỉ là ảo thuật mà thôi. 


Ở trong trạng thái Tâm Như, Đức Phật nhận ra bề ngoài 
của tất cả hiện tượng thế gian chỉ là Như vậy.... Như vậy thôi! 
"Trạng thái Như vậy" hoàn toàn yên tĩnh, bất động. Đó là 
Tánh Chân Như của hiện tượng thế gian. Vì tất cả như vậy, 
nên Chân Như thì bình đẳng. Do đó hiện tượng thế gian có 
Tánh Bình Đẳng. (T ất cả mọi người mọi vật mọi cảnh đều 
như vậy, như nhau, nên bình đăng). Phải ở trong Tâm Như 
mới nhận được sự bình đẳng này. 


Cũng trong Tâm Như, Đức Phật chứng ngộ Lý Duyên 
Khởi-Pháp Duyên Sinh; nhận ra con người hay vạn vật đều 
do đủ nhân đủ duyên (điều kiện) mà có mặt, hết duyên thì 
châm dứt, chứ không do Thượng để hay thần linh nào nhúng 
tay vào. Con người chịu luân hôi trong sáu cõi Trời, Người, 
Atula, Thú Vật, Ngạ quỷ hay ĐỊa ngục là do chính mình tạo 
ra. Tạo ra nghiệp thì phải thọ sanh để trả nghiệp, chứ không 
do tạo hoá an bài, không đồ thừa định mệnh. Do đó con người 
làm chủ nghiệp của mình. 


X. KÉT LUẬN 


Với trí Bát Nhã, Đức Phật đã nhận ra nguồn cội chân 
thật của con người và vũ trụ. Đạo Phật xuất hiện vào thời đó 
ở đất nước Ân Độ cổ xưa, đã giải phóng con người ra khỏi 
vòng nô lệ của thần linh, giải phóng con người ra khỏi những 


533 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


niềm tin mù quáng. Đời sống của con người hay vũ trụ bằng 
cái nhìn khách quan thì nó như một dòng sông, lúc sâu lúc 
cạn, lúc trong lúc đục. Dòng sông vũ trụ hay con người vô 
thuỷ vô chung không bao giờ chấm dứt. Khi chấm dứt đời 
sông nảy là nó bắt đầu trở thành đời sống khác qua hình dáng 
khác, có khi là con người cũng có khi là con vật. Như thân 
cây đồ xuống, cán ép ra thành tắm ván, tắm ván thay đổi 
thành cái bàn, cái ghế. Đó là đời sống tương tục của hiện 
tượng thế gian, tuy phải chịu quy luật sanh, trụ, hoại, diệt, 
nhưng diệt ở đây không phải là biến mất mà trở thành cái 
khác, chỉ thay đối hình dạng mà thôi. 


Nhìn chung, vảo tuần lễ thứ 7 sau khi chứng ngộ Như 
Tánh và Lý Duyên Khởi qua trạng thái Tâm Tathà, tức chứng 
ngộ Pháp Giới Tánh (inh tuý hiện tượng thể gian) và Pháp 
Tánh (bản thể hiện tượng thể gian), tức là nhận ra những đặc 
tính của Vũ Trụ và Con Người. Bồ tát Cồ-Đàm trở nên con 
người Toản Giác, chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác (Anuttara-Sammả-Sambodh), người ta tôn Ngài là Phật, 
là Đức Phật duy nhất trong lịch sử Phật giáo, nghĩa là vị Phật 
có thật. Còn những vị Phật khác là những vị Phật huyền thoại 
không có trong Sử liệu hoặc do Phật Thích Ca giới thiệu. 


Về sau, khi đi giảng Pháp, Đức Phật phủ nhận vai trò thần 
linh trong đời sống của con người, nghĩa là không có tạo hoá 
hay thượng đề. Con người đủ nhân đủ duyên thì có mặt. 
Không đủ thì hoại, mất, thành cái khác. Không có cái gì 
thường hằng bắt biến trong con người mà gọi là Ngã hay linh 
hồn trường cửu. Con người không có Ngã, tức Vô ngã, vì nó 
thay đổi theo thời gian. Dòng sống của con người chính là sự 
Tương Quan Nhân Quả mà thôi. Nhân Quả có liên quan nhau 
nhưng Quả không phải là Nhân, Nhân không phải là Quả, nên 


54 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


đời này và đời sau không giông cũng không khác. Giữa Nhân 
và Quả còn có cái Duyên tác động. 


Tóm lại, sau khi thành đạo Đức Phật đã bôn ba đây đó 
suốt 45 năm trường để truyền đạt cho chúng sinh những Chân 
lý mà Ngài đã chứng ngộ, không ngoài mục đích hướng dẫn, 
sách tân chúng sinh tu tập, hành trì các phương pháp Quán 
Chỉ Định Huệ bao gồm 37 phâm trợ đạo, trong đó có Bát 
Chánh Đạo, để thành tựu cứu cánh Giác ngộ, Niết-bàn, tức 
thoát khỏi quy luật tương quan nhân quả, ra khỏi vòng luân 
hồi sinh tử như Ngài. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
August 10-2017 

Tài liệu: 
* Đại kinh Sư Tử Hồng, số 12, kinh Trung Bộ Nikàya 
* Đại kinh Saccaka, số 36, kinh Trung Bộ Nikàya 
* The Buddha's Process oƒ Spiritual Cultivation, Realization 
and Enlightenmem. By Venerable Zen Master THÍCH 
THÔNG TRIỆT, Second cditon, Buddhist calendar year: 
2561, Calendar year 2017, Published by Sunyata Foundation 
- Perris California. 


55 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


56 


3 


MỤC TIỂU CỦA ĐẠO PHẬT LÀ GÌ? 


Mục tiêu cao cả của đạo Phật là dạy con người tu tập đề 
thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Cho nên, những ai lập chí 
xuất gia đều có chung một sở nguyện là mong được thoát 
khổ, giác ngộ và giải thoát. 


Nhưng tu như thế nào để đạt được mục tiêu cao quý đó? 


Nhiều người nghĩ đơn giản tu theo đạo Phật là giữ giới, 
ăn chay, làm việc lành tránh việc dữ, thực hành hạnh bồ thí, 
giúp đỡ người nghèo khổ bất hạnh, góp tiền của xây chùa, ấn 
tống kinh sách v.v... là đang trên con đường tiến tới giải thoát. 
Thực ra, đây chỉ là bước đầu của người Phật tử tập sống 
lương thiện, đạo đức, trải lòng từ bi với mọi người mọi loài. 
Những hành động bó thí giúp đỡ nảy giúp cho người Phật tử 
dần dần dẹp bớt tham sân si, bỏ bớt lòng ích kỷ, tâm thức mở 
rộng khiến cho cuộc sống hiện tại của họ được an vui hạnh 
phúc. Những việc làm tốt đẹp nảy sẽ kết thành nghiệp thiện 
lành và người ấy sẽ được hưởng sự may mắn nào đó trong đời 
sông hiện tại, hoặc hưởng phước báo trong đời sông VỊ lai. 
Nhưng nếu nói những việc làm tốt đẹp này sẽ giúp họ được 
hoàn toàn thoát khổ, giác ngộ, giải thoát thì cần phải xét lại! 


Tu giải thoát với ý nghĩa là tu bây giờ để được kết quả 


57 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


sau khi chết sẽ không bị tái sanh vào ba cõi sáu đường, mà tái 
sanh theo nguyện lực để giáo hoá chúng sanh hoặc sẽ nhập 
vào trạng thái Vô Dư Niết Bản. 


Tu giải thoát còn mang ý nghĩa là chúng ta hành trì tu tập 
để được giải thoát ngay trong đời sống hiện tại này. Nghĩa là 
Tâm chúng ta không dính mắc với những đam mê vật chất, 
không dính mắc với những tri kiến thế gian, không đắm chìm 
trong hạnh phúc dục lạc cũng không bị phiền não vây bủa. 
Nếu Tâm của chúng ta hoàn toàn không bị trói buộc với bất 
cứ vui buôn hạnh phúc khổ đau của thế gian thì Tâm được 
giải thoát, tức là tuy còn sống trong đời sống nhiều nhương, 
mà Tâm thì vẫn an nhiên tự tại trong trạng thái Hữu Dư Niết 
Bàn. 


THOÁT KHỎ, GIÁC NGỌ, GIẢI THOÁT 


Muốn thoát khổ, giác ngộ, giải thoát, trước hết chúng ta 
cần tìm hiểu ý nghĩa của nhóm từ này. 


1. THOÁT KHÓ: "Thoát" là "vượt qua” một giới hạn 
nảo đó để đạt được trạng thái hoản toàn tự đo. Thí dụ: Vượt 
qua cơn bệnh ngặt nghèo nhờ chửa trị trúng thuốc. Vượt qua 
nghĩa là thoát khỏi. Giới hạn ở đây là bệnh tật. Trạng thái tự 
do tức là hết bệnh. Trị đúng thuốc tức là phương pháp tu tập 
thích hợp với căn cơ của mình. Còn khổ, tạm định nghĩa là 
trạng thái Thân và Tâm không được hải hoà. Cả hai bị xung 
đột, bị trói buộc vào những điều bất như ý. Thoát khô là được 
giải phóng ra khỏi những phiền não trói buộc Thân Tâm 
mình. 


Con người gồm hai phần Thân và Tâm. Cho nên bản đến 
khổ thì chúng ta phải biết rằng Thân có cái khổ của Thân và 


58 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Tâm có nỗi khổ của Tâm. Thân bị bệnh hành hạ thì Thân khô. 
Tâm bực bội khó chịu thì Tâm khổ. Đau khổ là căn bệnh của 
Thân. Sâu ưu, phiền não là căn bệnh của Tâm. Nếu Tâm bệnh 
mà không lo trị liệu thì sớm muộn gì Thân cũng bị bệnh theo. 
Ngược lại Thân đau ốm triển miên cũng khiến cho Tâm vì 
chịu đựng mà phải buồn rầu chán nãn, thì đó chính là nỗi khổ 
của Tâm. Người ta thường nói "hễ Thân đau thì Tâm khổ", 
hay là "7m nhuốm buôn thì Thân cũng muốn đau". Như vậy 
cả Tâm và Thân tương tác qua lại tạo thành những nỗi buồn 
rầu, đau khổ triền miên cho con người. 


Trong kinh Chuyển Pháp Luân (Tương Ưng Bộ Kinh S.v, 
420), Đức Phật nêu lên các tướng trạng về Khổ như: ".. Sanh 
là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi, ưu, não là 
khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, câu không được là 
khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ". Năm thủ uân là khỗ có 
nghĩa là: "Chấp ngũ uẩn có thật, cho đó là Ta, thuộc về Ta, là 
tự ngã của Ta, thì đó là khổ". Tại sao thế? Đó là vì chấp "Ta" 
có thật nên mong muốn đủ mọi thứ để phục vụ cho "cái Ta”, 
hay nói đúng hơn là phục vụ những cảm giác của giác quan. 
Nặng nê nhất là Khát ái. Khát ái hay tham dục là lòng khao 
khát thèm muốn tiền bạc, sắc dục, quyền lợi, danh vọng, địa 
vị trên thế gian mà "cái 7a” không bao giờ biết đủ. Trong quá 
trình tranh đấu để đạt điều mong muốn, "cái 7ø” này va 
chạm, tranh chấp với những "cái 7a" của kẻ khác cho nên khổ 
mình mà cũng khổ người. Ở cấp độ cá nhân thì "cái 7a" tự 
xung đột, tự lo lắng, tự phiền não... tự mình gây khổ cho 
mình. Ở cấp độ thế giới thì xảy ra chiến tranh, gây thảm cảnh 
chết chốc lan tràn khắp nơi khiến nhiều người chịu khô. 


Đức Phật dạy tất cả hiện tượng trên thế gian này đều vô 
thường biến đổi, cho nên dù những điều mà "cái 7a" mong 


59 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


muốn, nếu may mắn đạt được, cũng sẽ có lúc mất đi, lúc đó 
nỗi khổ sẽ tràn đến. Thân khổ thì nước mắt trào ra, tim đập 
mạnh, bao tử co thắt, tay chân rả rời, đầu cổ đau nhức... Còn 
Tâm khổ thì buồn rầu, chán nãn, oán hờn, thù nghịch, trằm 
cảm, có khi muốn chết phứt đi cho rồi! 


Nói chung ý niệm khổ được thành lập là do những xung 
đột bên trong Tâm. Vì lòng ích kỷ tham lam vô bờ, nên không 
bao giờ "cái 7a" chấp nhận hay băng lòng với những gì đang 
có. Một lý do khác nữa là bên dưới Tâm Phàm Phu này luôn 
tiềm tàng lậu hoặc, tập khí, nói chính xác hơn đó là những 
đam mê ghiền nghiện, những lục dục thất tình, những tham 
muốn vô độ, không thể từ bỏ được. Ai sống với Tâm này luôn 
tự làm khô người và khô mình mà thôi! 


2. GIÁC NGỘ: Tiếng Pàli và Sanskrit đều là Bodhi 
(Bồ Đè). Tiếng Anh là "enighfenment" hay "awakening" có 
nghĩa là "hức tính" hay "bừng sáng" thường được dịch là 
"giác ngộ". Đây là trạng thái Tâm của người tu tập đã thoát 
khỏi vô minh, đã nhận thức được tận cùng bản thể của chính 
mình và bản thê của vạn vật. Giác ngộ trong đạo Phật là trạng 
thái Tâm đoạn tận lậu hoặc/tập khí, kiết sử, tuỳ miên, không 
còn bị tham ái, sân, si... khống chế. Con người giác ngộ sông 
thanh thản, hoàn toản tự do, không còn vướng vào vòng sinh 
tử nữa. Các bậc Thánh thường mô tả trạng thái giác ngộ như 
là: “Tâm định tĩnh, trong sáng, an lạc, thanh thản, vô sự, 
ngoài lý luận, trí tuệ tâm linh bừng sáng... ” 


Giác ngộ đặt trên cơ sở tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ nhận ra điều gì 
đó, rồi quyết tâm dân thân, bằng những phương tiện thích hợp 
với căn cơ của mình đề phát triển trí tuệ tâm linh. Còn giác 
ngộ là nhờ hành trì thiền Định mà trí tuệ tâm linh bừng sáng. 


60 


TRÊN ĐƯỜNG VẺ NHÀ 
Như vậy phải có Pháp thực hành mới bật ra giác ngộ. 


Thí dụ: Như Thái Tử Sỹÿ-Đạt-Ta tỉnh ngộ rời bỏ cung 
vàng điện ngọc, vợ đẹp, con thơ để ra đi cầu đạo. Tỉnh ngộ 
mới quyết tâm ra đi tìm phương pháp tu tập để thoát khỏi sinh 
lão bệnh tử. Suốt thời gian dài 6 năm không gặp Pháp thù 
thắng nên Ngài chưa đạt thượng trí, chưa giác ngộ. Ngài phải 
rời bỏ những Pháp này đề đi tìm Pháp khác. Cho nên phải có 
Pháp tu đúng mới có thể đi đến giác ngộ. Giác ngộ tức Phật 
tánh bừng sáng lên, soi sáng những điều mà trước đây vì vô 
minh che phủ nên không thấy không hiểu. 


3. GIẢI THOÁT: Đây là mức độ thiền Định mà các 
vị Phật, A-La-Hán đã chứng được, thoát ra khỏi luân hồi sinh 
tử, tuỳ hỷ nhập Niết-bản hay đến đi trong lục đạo để gieo 
duyên cùng chúng sanh. 


Giải là gở ra, tháo ra, trừ bỏ những điều gì đó. Thoát là 
vượt qua. Giải thoát trong đạo Phật có nghĩa là từ lâu Tâm 
thức bị trói buộc, bị dính mắc với đủ thứ thành kiến, thiên 
kiến, định kiến, đủ thứ chấp thủ, đủ thứ tham lam, ngu si, giận 
hờn... bây giờ được thiện tri thức có trí tuệ khai mở, giúp giải 
trừ được những gút mắt đó nên Tâm được giải thoát khỏi 
những dính mắc nêu trên. 


TỈNH NGỘ LÀ NÈN TẢNG CỦA GIÁC NGỘ 


Học Phật chúng ta nhận ra bài pháp quan trọng đầu tiên là 
Tỉnh ngộ. Trong đời tu, hành giả có thể tỉnh ngộ nhiều lần. Có 
tỉnh ngộ hành giả mới xác định hướng đi của mình. Lúc bấy 
giờ tạm nói Trí Năng đã tỉnh ngộ nên không còn vẽ vời, suy 
luận về những tín hiệu của Ý Căn và Ý Thức đưa ra, mà chỉ 
hướng tâm đến mục đích cao thượng là tu tập để chuyên hoá 


61 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


nhận thức, chuyển hoá nghiệp hầu sớm được thoát khổ, giác 
ngộ, giải thoát. 


Theo "Tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật", 
chúng ta ghi nhận Đức Phật đã nhiều lần tỉnh ngộ. 


- Tỉnh ngộ đầu tiên: Khi Đức Phật còn là Thái tử, Ngài 
nhận thấy sinh, già, bệnh, chết là quy luật khách quan đã, 
đang và sẽ khống chế con người, nên Ngài quyết định thoát ly 
khỏi gia đình để đi tìm một phương pháp tu tập hâu thoát ra 
khỏi sự khống chế của bốn nỗi khổ đó. 


- Tỉnh ngộ thứ hai: Đức Phật từ giả hai vị Thầy Àlàra 
Kàlama và Uddakka Ramàputta đã dạy cho Ngài bốn tầng 
thiền Vô sắc, đó là: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, 
Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, nhưng Pháp 
này đã không giúp Ngài kinh nghiệm được thượng trí, không 
giải quyết được bải toán đi tìm "Cá¡ Vô Sanh" của Ngài nên 
Ngài xIn phép ra đi. 


- Tỉnh ngộ lần thứ ba: Tu khổ hạnh đói khát suýt chết, 
cũng không kinh nghiệm được Niết-bản. Một hôm Ngài té xỉu 
ngay bìa rừng, may nhờ có một mục nữ chăn cừu cúng dường 
bát sữa, lay Ngài tỉnh dậy. Lúc đó, Ngài ngộ ra rằng phải có 
thân khoẻ mạnh để tâm nương vảo thân mà tu. Thế là Ngài từ 
bỏ pháp tu khổ hạnh, quyết định ăn uống trở lại để giữ thân 
mà tu. Bấy giờ Bồ Tát không có Pháp gì đề hành trì, Ngài nhớ 
lại Pháp Thở đã có lần kinh nghiệm "øhập định" khi theo vua 
Tịnh Phạn làm lễ hạ điền lúc còn nhỏ. Ngài quyết định áp 
dụng Pháp Thở qua bốn tiến trình Biết: Từ Biết Có Lời 
chuyển qua Biết Không Lời, Thằm Nhận Biết, Tỉnh Thức 
Biết và Nhận Thức Biết. Sau bốn tuần lễ ngày đêm toạ thiên, 
Ngài đã giác ngộ nhận ra mình đã hoản toàn sạch hết lậu 


62 


TRÊN ĐƯỜNG VẺ NHÀ 
hoặc, chứng quả Abhisamaya tức quả vị A-La-Hán. 


Qua những lần tỉnh ngộ như trên của Đức Phật, chúng ta 
nhận thấy tỉnh ngộ là bước ngoặc rất quan trọng. Nhờ có tỉnh 
ngộ, chúng ta mới lo tu tập, ban đầu học tập đề có tuệ tri. Tuệ 
tri là sự hiểu biết, nhận ra, ngộ ra những lời dạy của Đức 
Phật. Sau đó hành trì để thể nhập những lời dạy của Đức Phật 
vào đời sống hằng ngày trên Thân và Tâm của chúng ta. Giác 
ngộ chính là sự hiểu biết chứng ngộ của riêng chúng ta qua 
thiền Định. 


NHỮNG MỨC CHỨNG NGỘ TRONG 
THIÊN PHẬT GIÁO 


Giác ngộ có nhiêu mức độ. Hành giả tu tập sẽ có dịp kinh 
nghiệm tiêu ngộ nhiêu lân rôi mới đại ngộ. Mức độ đâu tiên 
là: 


- Tỉnh ngộ (Pabodhana/4wakening): Tỉnh ngộ là chức 
năng của vùng tiên trán, Trí Năng không còn là công cụ của 
Ý Căn, Ý Thức mà trở thành ông chủ của hai tâm này. Tạm 
gọi là Trí năng tỉnh ngộ, không còn suy luận suy đoán, vẽ vời 
nữa, mà nó học hỏi hướng thượng: Thấy, nghe, đọc kinh sách. 
Quyết tâm tìm tòi, học tập để biết nguyên nhân của cái Khổ 
rồi tu tập đề diệt Khô. 


Hành giả xử dụng Trí Năng để học những giáo lý quan 
trọng mà Đức Phật dạy cho các đệ tử của Ngài là Bài kinh 
Chuyên Pháp Luân gồm kinh Tứ Diệu Đề và kinh Vô Ngã 
Tướng. Kinh Tứ Diệu Đề, Đức Phật đã chỉ rõ: Đây là Khổ 
Đé, Đây là Tập Đé, Đây là Diệt Đề và Đây là Đạo Đế. Muốn 
thoát khổ, Phật dạy chúng ta phải quán chiếu tìm nguyên 


63 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


nhân gây ra Khô. Biết nguyên nhân gây ra Khổ rồi, chúng ta 
phải diệt nó đi. Khi hết Khổ là lúc chúng ta an trú trong Niết- 
bàn. Phương pháp để diệt Khổ là Đạo Đề. Đạo Đề gồm tám 
chi để chúng ta hành trì tu tập. Đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư 
Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình 
Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. Thực hành tới nơi tới chốn 
Bát Chánh Đạo, hành giả kinh nghiệm trạng thái Định bất 
động. Từ trong Định, trí huệ Bát Nhã phát huy, đạt giác ngộ. 
Giác ngộ rồi thì làm gì còn Khổ nữa. Hết Khổ thì Giải Thoát. 


Bài Kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy con người gồm 
hai phần Danh và Sắc tức Thân và Tâm. Thân là vật chất gồm 
các giác quan, não bộ và nội tạng. Tâm gồm các yêu tố hợp 
thành là: Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Từ bài Kinh này mà 
chúng ta sẽ nhận ra định luật khách quan của hiện tượng thế 
gian là: Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, gọi chung là Tam Pháp 
Ấn. Qua Tam Pháp Ân, Đức Phật nhắc nhở chúng ta không 
nên bám víu, chấp Thân Tâm nảy là thường hằng, vì cả hai 
không thực chất tính nên nó Vô Ngã. Nhận ra được điều này 
và thể nhập được điều này vào đời sống hiện tại thì Thân Tâm 
sẽ không bị trói buộc vào khái niệm "Ngã” là có thật, là 
thường hằng. Vì thế, khi Thân ốm đau hay cuối cùng nó chết 
đi chúng ta chấp nhận mà không tiếc nuối đau khổ. 


- Ngộ hay chứng ngộ : Tiếng Phạn là “Søcchikaroti", 
tiếng Anh là "o realized". Nghĩa là "nhận ra" hoặc "hiểu 
biết" điều gì đó, qua phản xạ giác quan, nghĩa là khi giác 
quan tiếp xúc đối tượng, Tâm hoàn toàn yên lặng, chỉ một 
niệm Biết không lời về cái đang là của đối tượng. Niệm Biết 
nảy kích thích vào 3 Tánh: Tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc 
chạm tạo ra phản xạ giác quan là chất xúc tác làm tuệ trí bật 
ra kiến giải điều mình từng thắc mắc thì đó là ngộ hay chứng 


64 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


ngộ. 

Một cách khác, khi Trí Năng suy nghĩ vẫn đề gì mà bị bế 
tắt. Nếu có một điều kiện bên ngoải tác động vảo một trong 
ba Tánh thì Tánh Giác bật ra kiến giải. Điều mình hiểu biết từ 
sự kiến giải của Tánh giác là chứng ngộ. 


- Đốn ngộ hay triệt ngộ (Khippàbhinnà): Triệt ngộ qua 4 
Tánh, nghĩa là hành giả nghe giảng Pháp ngay trong lúc ở 
trong Định, ngộ liền tức khắc chứng quả A-La-Hán, không 
còn vi tế lậu hoặc, như câu chuyện ngộ đạo ông Bahiyả và 
Lục Tổ Huệ Năng. Các Ngài đã ngộ (niệm/nghe) bằng Tánh 
Nghe. Tánh Nghe tác động thắng vào Tánh Nhận Thức, hai vị 
nảy ngộ liền tức khắc. Ngộ này gọi là đốn ngộ hay triệt ngộ. 


- Abhisamaya (A-La-Hán): Bồ Tát Cồ Đảm sau bốn 
tuần toạ thiền đã lần lượt chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền 
và tứ thiền. Ngày cuối cùng của tuân lễ tứ thiền, Ngài chứng 
ngộ ba minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận 
minh, hoàn toàn sạch lậu hoặc, Ngải an trú trong Tâm Tathà 
(Tâm Như). Kinh ghi Bồ Tát "chứng ngộ hoàn toàn" gọi là 
"4bhisamaya" tức quả vị A-La-Hán, là quả vị cao nhất trong 
thiền Phật giáo lúc bấy giờ. 


- Anuttara-Sammà-Sambodhi (Chánh đẳng chánh 
giác, quả vị Phật): Tuần lễ thứ bảy Bồ Tát chứng ngộ Pháp 
Tánh (Idappaccayatà) và Pháp Giới Tánh (Tathatà của hiện 
tượng thế gian) được tôn xưng là vị Phật lịch sử. 

TÂM SINH DIỆT VÀ TÂM GIẢI THOÁT 


Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật chia Tâm làm hai 
loại. Đó là Vọng Tâm và Chân Tâm. Tâm là cái Biết. Cái Biết 


65 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


cũng có hai loại: "Biế? có lời" (biết qua suy nghĩ) là cái Biết 
của Vọng Tâm. "7 Biết không lời" (biết tức khắc không cần 
suy nghĩ) là cái Biết của Chân Tâm. 


Ngày xưa Đức Phật thành đạo qua pháp tu thiền Định. Vì 
thế nếu hành giả muốn tu "Giác Ngộ Giải Thoát", thì sau khi 
Quán chiếu kinh điển hay những lời Phật dạy, thì hành giả 
cũng phải tu thiền Định để kinh nghiệm những giáo lý đó trên 
Thân và Tâm của mình hầu phát huy trí huệ tâm linh tức giác 
ngộ. 


Nguyên tắc tu tập là huấn luyện tế bào não từ quán tính 
lăng xăng dao động do suy nghĩ, xúc cảm, buồn, vui, đau khổ 
là trạng thái của Vọng Tâm còn gọi là Tâm Sinh Diệt, trở 
thành quán tính yên lặng. Tâm yên lặng khi giác quan tiếp 
xúc đối tượng, thấy, nghe, xúc chạm... biết như thật về đối 
tượng mà Tâm không dao động bởi sự phân biệt so sánh khen 
chê, ưa ghét. Tâm biết như thật về mọi vật, đó là Chân Tâm. 
Chân Tâm là Tâm giải thoát không còn phiền não khổ đau. 


KẾT LUẬN 


Cuối cùng, muốn đạt mục tiêu "7Ùoát Khổ, Giác Ngộ, 
Giải Thoát", thì phải tu tập thế nào cho Tâm luôn được thanh 
tịnh sáng suốt. Đức Phật thì nói rằng Tâm "hoàn toàn sạch 
lậu hoặc" là giải thoát. Hệ thống Theravada đòi hỏi Tâm này 
"không còn tham sân sỉ" mới chứng quả A-La-Hán. Hệ thống 
Phát Triển nói Tâm này là "⁄ ngã thanh tịnh" để chỉ Chân 
Tâm là Tâm Bậc Thánh, còn " ngã thanh tịnh tuyệt đối" để 
chỉ Tâm Phật. 


Trên đây Phật và chư vị Tổ chỉ mượn lời khác nhau để 
diễn tả cái chỗ không lời là chỗ yên lặng tuyệt đối. Như vậy 


66 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


con đường tâm linh đi từ Tâm Phàm Phu đến Tâm Bậc Thánh 
và cao hơn nữa là Tâm Phật, mà cốt lõi là hành giả tu tập 
hành trì làm sao để đạt được sự thanh tịnh ba nghiệp Thân, 
Khẩu và Ý. Tâm là ý nghĩ. Thân là hành động và lời nói. Tất 
cả ba nghiệp này thanh tịnh sẽ đưa đến toàn bộ thanh tịnh. 
Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái Tâm, từ nơi Tâm mới sinh 
ra những động thái khác, ngay cả việc phát huy trí huệ cũng 
phát xuất từ cái Tâm định tĩnh chứ không từ đâu khác. Cho 
nên, sự thanh tịnh của Tâm như là một ly nước được lóng 
sạch những chất dơ bân, nước trong veo thì chúng ta có thể 
nhìn xuyên suốt tới tận đáy ly. Cũng vậy khi Tâm hoàn toàn 
trong sáng, không câu nhiễm và định tĩnh... thì chuyện gì mà 
chúng ta không giải quyết được. 


Tóm lại, Tu Phật giúp cho Thân Tâm chúng ta được hài 
hòa, Tâm chúng ta được sáng suốt và cõi lòng chúng ta luôn 
từ bi cởi mở. Ở bước đầu nảy, chúng ta cảm nhận được sự an 
lạc hạnh phúc và nhận thấy mọi người thân cận chúng ta cũng 
hài hoà vui vẻ... Bấy nhiêu đây cũng đã là quá hạnh phúc rồi, 
nói chi đến việc chúng ta tu tới mức Giác Ngộ, Giải Thoát, 
được an trú trong Hữu Dư Niết Bản một trạng thái Tâm vượt 
ra ngoài nhận thức thế gian thì còn gì để nghĩ bàn nữa. 


Chúng tôi tạm dừng bài viết nơi đây. Kính chúc quý vị an 
vui trong đời sống của người biết đạo. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
June 11-2019 


67 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


68 


4 


TÂM TRONG ĐẠO PHẬT 


Việc tu hành của người theo đạo Phật là nhằm tu sửa 
cuộc sống hằng ngày bỏ ác làm lành. Học hỏi giáo lý, hành 
trì... để thanh tịnh hoá thân tâm. Phật dạy con người do năm 
uấn hợp lại mà thành. Đó là Sắc Uấn, Thọ Uần, Tưởng Uấn, 
Hành Uấn và Thức Uần. Sắc ở đây ám chỉ cơ thể con người, 
còn bốn uân kia hợp lại là Danh. Danh là một tên gọi khác 
của tâm. Như vậy Sắc là vật chất nên có hình tướng, màu sắc, 
chúng ta có thể nhìn thấy vả sờ mó được. Còn tâm thì chỉ là ý 
niệm, khái niệm hay là trạng thái nên nó trừu tượng, không 
nhìn thấy, không va chạm được, thì làm sao sửa đôi hay thanh 
tịnh tâm? Cho nên, nếu như chúng ta không hiểu rõ tâm là gì 
thì rất khó mà tu tập. 


Ngày xưa người ta nói “đm là trái tim”, chúng ta cũng 
nghĩ như vậy. Khi ta thương ai, ta hay vẽ hình trái tim, viết 
tên ta và tên người mình thương lên trái tim đó. Khi ta buôn, 
ta đau khổ, ta cũng vẽ hình trái tim nhưng có thêm mũi tên 
ghim vào, rồi vẽ thêm vài ba giọt máu rỉ ra từ vết thương. Lúc 
đó, ta cũng nghĩ “74m là trải tim ”. 

Người ta tin tưởng “?âm là trái tim” là tin tưởng theo 
truyền thống. Chứ thực ra tâm của chúng ta chính là những sự 


69 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


suy nghĩ, những tình cảm, những thương nhớ, buồn khổ... 
Những thứ nảy không hề xuất phát từ trái tim, bởi trái tim 
không biết suy nghĩ, nó chỉ có nhiệm vụ co giãn liên tục để 
bơm máu nuôi thân thể. Như vậy những buồn lo, hận thù, 
thương yêu, nhung nhớ kia ... xuất phát từ trong bộ não của 
chúng ta. Cho nên dứt khoát tâm năm trong bộ não của con 
người! 


Nói về bộ não, thì bộ óc con người có khả năng kỳ diệu 
giúp con người suy nghĩ, giao tế, học hỏi, đặt kế hoạch cho 
tương lai. Trên đời nảy, con người là sinh vật duy nhất có 
ngôn ngữ. Ngôn ngữ giúp con người học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm, phát minh khoa học kỹ thuật tính xảo, phục vụ tiện 
nghỉ đời sống của con người ngày một văn minh hiện đại hơn. 


Vùng vỏ não là một phần của bộ óc mà chỉ riêng con 
người và một vài loài khi cấp cao mới có, nó được coi là nơi 
phát xuất ra trí thông minh giúp con người có khả năng kỳ 
diệu như trên. Con người dù có khả năng chế ngự thiên nhiên 
và muôn loài nhưng vẫn chìm đăm trong đau khổ triền miên, 
bởi vì bên cạnh những khả năng xuất chúng đó, con người 
cũng có khả năng tạo ra hận thù, giết chốc, tàn phá gây khổ 
đau ở một mức độ cao hơn bất cứ loài thú nảo! 


Đức Phật khi thành đạo đã chứng ngộ được nguồn gốc 
sâu xa của đau khổ, và con đường đưa đến giải thoát những 
khổ đau đó. Ngày nay, chúng ta có thể đối chiếu những lời 
Phật dạy với những hiểu biết của Khoa học về não bộ để soi 
sáng con đường tu tập của chúng ta. 

CÁC SẮC THÁI BIẾT 


Theo kiến thức thông thường thì con người ai cũng có cái 


70 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


"Biết". Biết qua suy nghĩ, tính toán, suy luận, phân biệt... 
Những cái biết này, chúng ta xử dụng hai cơ chế trong não bộ 
gọi là Ý Căn và Ý Thức. 


Ý Căn và Ý Thức là hai cái Biết của Tâm Phàm Phu 
thường đưa tới phiền não, khổ đau. Nhưng trong mỗi con 
người, cũng còn có cái Biết khác, đó là cái Biết của Tánh 
Giác. Tánh Giác chính là Tánh Biết, là cái Biết bẩm sinh, 
chân thật, khách quan, không cần học hỏi. Trong nhà Phật gọi 
đây là cái Biết của Tâm Bậc Thánh. Còn một cái Biết cao 
thượng sâu sắc hơn nữa, là cái Biết siêu vượt ngoài thế lan, 
là kho báu tâm linh phát xuất do thiền Định mà có, đó là 
Nhận Thức Biết của Tâm Phật. 


Trong bài này chúng tôi đặc biệt đề cập đến hai Cái Biết. 
Đó là Cái Biết của Tâm Phàm Phu và Cái Biết của Tâm Bậc 
Thánh là cái Biết của ba Tánh, đó là Tánh Thấy, Tánh Nghe 
và Tánh Xúc Chạm gọi chung là Tánh Giác. 


1) Sắc thái Biết của Ý Căn và Trí Năng: Về vị trí Ý 
Căn và Trí Năng nằm ở vùng vỏ não, tiền trán, bán cầu não 
trái. Ý Căn là cơ chế tạo nên sự suy nghĩ, xét đoán, lý luận, 
tư duy, tính toán. Nó là nơi thành lập những gì đã được biết 
hoặc tưởng nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ. 


Trí Năng là thành phần quan trọng của Ý Căn, nó nằm 
trong vùng Ý Căn. Trí Năng hình dung, vẽ vời, tưởng tượng 
xét đoán, so sánh với những kinh nghiệm đã học được. Đây là 
cơ chế lý luận bằng sự nói thâm trong não về một vẫn đề nảo 
đó đã xảy ra hầu tìm cách giải quyết hay phỏng đoán những 
ØÌ xảy ra trong tương lai. 


Y Căn liên hệ mật thiệt với ngôn ngữ, đên sự nói thâm 


7l 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


trong tâm. Tại vùng bán câu não trái là vị trí của Ý Căn còn 
có một vùng Broca là vùng giải mã khái niệm, tức là ý niệm 
được chuyển sang ngôn ngữ, đưa qua cơ bắp lưỡi họng để 
phát âm thành lời. Đặc điểm của Ý Căn là dựa trên những tư 
tưởng cũ mà ta đã biết, đã học hỏi. Nó bươi móc những gì xảy 
ra trong quá khứ để suy nghĩ, suy luận... rồi sinh tâm buôn 
bực, chán ghét thù hận hay thương yêu. Chức năng của Ý Căn 
là suy nghĩ, thì thầm qua lại trong đầu, nên nó là chủ nhân tạo 
ra Ý Nghiệp. 


Trong kinh gọi Ý Căn là "Ý", Tiếng Pàli là Mano, tiếng 
Sanskrit là Manas. Còn Trí Năng nằm chung với Ý Căn ở bán 
cầu não trái phía tiền trán, trong kinh gọi là "Tâm", tiếng 
Pàli và Sanskrit gọi chung là Citta. Tuy nhiên cả Ý Căn, Trí 
Năng và Ý Thức trong nhà Phật được gọi chung là Tâm 
(Citta). 


2) Sắc thái Biết của YÝ thức: Vị trí nằm ở vùng vỏ não, 
tiền trán, bán cầu não phải. Khi giác quan tiếp xúc với đối 
tượng thì Ý Thức là nơi nhận diện ra đối tượng. Ý Thức là 
trạng thái Biết luôn luôn dựa trên sự phân biệt, so sánh: Tốt 
xâu, phải trái, đúng sai, hay dở nên trong kinh gọi là Tâm Nhị 
nguyên. Ý Thức cần có đối tượng nó mới làm việc, nếu không 
đối tượng thì Ý Thức không khởi lên. Chức năng của Ý Thức 
là điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp để rồi cuối cùng 
đưa tới quyết định. Khi đã quyết định thì Ý Thức công bố 
thành lời hay biểu lộ bằng hành động cho người khác biết. Do 
đó Ý Thức là nơi tạo nên Khẩu nghiệp và Thân nghiệp. 


"Ý Thức" trong kinh gọi là "Thức", tiếng Pàii là 
Vinnãna, tiếng Sanskrit là Vijnãna. Hai chữ này được bắt đầu 
bằng từ “Ƒ¡” nghĩa là "sự phân chia" hay "sự phân biệt". Còn 


72 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


từ “nãng" hay ”7nãna” nghĩa là “biết” Do đó Y Thức là cái 
Biết có sự phân biệt, so sánh. 


Như vậy Ý Căn và Ý Thức có nhiều điểm giống nhau, 
nhưng cũng có đặc tính khác biệt. Đó là Ý Căn chuyên nói 
thầm trong não, trong khi Ý Thức thì sau khi nói thầm trong 
đầu, lại có khuynh hướng công bố ra bằng lời nói hay hành 
động. 


3) Vùng Kiến giải tổng quát: Các nhà Khoa học gọi 
phía sau bán cầu não trái là Cơ chế Kiến Giải Tổng Quát 
(General Interpretative), vì họ căn cứ trên chức năng của nó là 
kiến giải. Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng bên ngoài 
chúng ta nhận biết liền một cách tông quát gọi là Kiến Giải 
Tổng Quát. Họ cũng gọi đó là vùng Ý Thức cao, là vùng Giác 
Trị Tâm Linh (The Sprritual Area), họ cũng gọi là Vùng Ngộ 
(Gnostic area). Các nhà Khoa học biết trí tuệ tâm linh, tức trí 
tuệ siêu vượt, bật ra tại vùng Kiến Giải Tổng Quát, nhưng 
không biết làm sao để trí huệ tâm linh bật ra. Thiền Phật Giáo 
thì biết cách khai triển trí tuệ tâm linh bằng cách tu tập theo 
Phật trình: Giới-ÐỊnh-Huệ. 


Trong nhà Phật gọi vùng thứ ba này là vùng Tánh Giác, 
là Chân Tâm. Giác là Buddhi, nghĩa là Biết, dịch qua tiếng 
Anh là Awareness. Giác này không phải là Giác ngộ. Giác 
ngộ là Phật Tánh thì khác, đó là Buddhatà. Tánh Giác ở đây 
là Buddhità, đơn giản là Tánh Biết. 


Tánh Giác gồm bốn thành phần: Tánh Nghe, Tánh Thấy, 
Tánh Xúc Chạm và Tánh Nhận Thức Biết. Khi giác quan tiếp 
xúc đối tượng thấy qua mắt, nghe qua tai, xúc chạm qua 
thân... biết như thật về đối tượng không phê phán, khen chê, 
không thương yêu, ghét bỏ... tức không dính mắc với đối 


73 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
tượng thì đó là cái biết khách quan của Tánh Giác. 
TÂM TRONG PHẬT GIÁO 


Con người có nhiều sắc thái tâm khác nhau. Thí dụ, 
chúng ta nhìn đĩa trái cây. Chúng ta biết đó là trái cam, trái 
táo. Trái cam thì mảu vàng, trái táo thì màu đỏ. Cái thấy biết 
trái cam màu vàng, trái táo màu đỏ, đó là tâm. Cái tâm nó 
biết. Khi ta nhìn tôn tượng Phật, chúng ta thấy tượng Phật 
đẹp, thanh khiết, trong đầu chúng ta khởi ý kính trọng. Sự 
khởi ý kính trọng đó là tâm. Cái tâm kính trọng của chúng ta 
đối với tượng Phật. Chúng ta đi dự tiệc quen một người bạn 
mới, chúng ta cảm thấy thích người đó. Cái gì thích? Đó là 
cái tâm thích người bạn mới gặp. Về nhà chúng ta nhớ người 
đó. Một tháng sau cũng còn suy nghĩ không biết bây giờ 
người đó đang làm gì? Người đó có nghĩ đến ta chút nào 
không? Những suy nghĩ đó chính là tâm. Tâm này là tâm nhớ 
nhung. Như vậy, hễ chúng ta giận thì đó là tâm giận, chúng ta 
vui thì đó là tâm vui, buôn thì đó là tâm buôn... 


Tóm lại, tâm chính là cái biết, biết trạng thái xảy ra trong 
đầu, trong não của chúng ta. Do giác quan tiếp xúc với đối 
tượng bên ngoài, khiến cho chúng ta nghĩ ngợi. Sự nghĩ ngợi 
ngay lúc đó chính là Tâm Hiện Tại, hay chúng ta suy nghĩ 
những chuyện đã qua đó là Tâm Quá Khứ. Suy nghĩ những 
chuyện chưa xảy ra, đó là Tâm Tương Lai. 


Khi nói đến tâm trong Phật giáo. Ở mức độ đơn giản 
nhất, chúng ta chỉ cần nắm bắt 2 sắc thái tâm khác nhau trong 
mỗi con người chúng ta. Một sắc thái tâm tạm đặt tên là Tâm 
Phàm Phu hay Vọng Tâm và một sắc thái tâm thứ hai cao 
thượng hơn gọi là Tâm Bậc Thánh hay Chân Tâm. Còn tâm 
thứ ba là cái tâm sâu sắc, hoàn hảo, trong sạch mà chúng ta 


74 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
thường nghe nhắc đến, đó là tâm Phật. 
TÂM PHÀM PHU 


Tâm Phàm Phu là tâm mà chúng ta thường sống hằng 
ngày với nó. Nó bắt nguồn từ sự suy nghĩ của ta. Mà khi 
chúng ta suy nghĩ, bình thường phải nhờ các sự việc đã xảy ra 
trong quá khứ để mình suy nghĩ, bởi vì nếu không có chuyện 
gì xảy ra, không có đối tượng, thì lẫy gì để suy nghĩ? Suy 
nghĩ là chức năng của Ý Căn. Vì Ý Căn dính mắc với quá khứ 
nên được xếp là Tâm Quá Khứ. 


Còn khi trong buổi tiệc chúng ta gặp người bạn mới, 
chúng ta khởi ý thích người nào đó, có nghĩa là lúc đó giác 
quan của chúng ta tiếp xúc với đối tượng ngay trong hiện tại, 
chúng ta khởi ý thích hay không thích thì đó là chức năng của 
Ý Thức. Không có đối tượng, Ý thức nằm yên không hoạt 
động. Gặp đối tượng thì nó khởi ý phân biệt, so sánh cái này 
đẹp cái kia xấu, phân biệt thiện ác, thương ghét, mới cũ v.v... 
Như vậy tâm này dính mắc với đối tượng ngay trong hiện tại 
nên được xếp là Tâm Hiện Tại. 


Chức năng của Ý thức là phân biệt, tìm hiểu, so sánh nên 
nó thường bị gọi là “7m hai bên ” hay “Tâm nhị nguyên”. So 
sánh rồi nó tuyên bố ra lời hoặc hành động tạo nên Khẩu 
nghiệp và Thân nghiệp. Còn Ý Căn thì tạo Ý nghiệp vì Ý Căn 
chỉ suy nghĩ trong đầu chứ chưa nói ra lời. 


Trí Năng nhận dữ kiện từ Ý Căn và Ý Thức, rồi suy luận 
vẽ vời tưởng tượng hướng đến tương lai sẽ như thế này như 
thế nọ. Đó là dính mắc với tương lai, mà chưa chắc tương lai 
sẽ xảy ra đúng như sự tưởng tượng của mình. Trí Năng được 
xếp là Tâm Tương Lai vì nó luôn hướng về tương lai. 


75 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Ba cái nguồn Tâm Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai này, 
Kinh Kim Cang gọi chung là “7n Ba Thời” Tâm Ba Thời 
bị xem là "bá khả đắc". Đắc là đắc ý, hài lòng, chấp nhận, 
bất là không. "Bá: khá đắc" nghĩa là không thể chấp nhận 
được. Thiền Tông gọi ba cái tâm này là Vọng Tâm, Vọng 
Tưởng, Đức Phật thì gọi nó là Tâm Phàm Phu, là Hồ Nước 
Đục, là Cái Bị Sanh. Còn chúng ta thì tạm gọi nó là Tâm Thế 
Gian cho dễ hiểu. 


Tại sao là Tâm Thế Gian? Tại vì chúng ta sống với nó 
hằng ngày. Từ khi mới chập chững biết đi, chúng ta đã được 
cha mẹ dạy dỗ sống với nó. Lớn lên đến trường học chúng ta 
được thầy cô dạy chúng ta sống với nó. Khi ra ngoài xã hội 
chúng ta cũng đem ba cái tâm này mà đối đãi với mọi người 
xung quanh, nghĩa là cũng sống với nó. 


Tóm lại, Tâm Thế Gian hay Tâm Phàm Phu gôm có 3 
thành phân: Ý Căn, Ý Thức và Trí Năng. Chúng ta sống nhờ 
vào 3 tâm này. Nhờ có Ý Căn mà chúng ta học hỏi được 
những kinh nghiệm sống từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn khôn, lập 
gia đình, có con cái. Nhờ có Ý Thức, chúng ta thu nhập ghi 
nhớ những bài học ở trường, những bài học về hiện tượng thế 
gian, biết phân biệt được đúng sai, hay dở thiện ác tốt xấu. 
Nhờ có Trí Năng sắc bén, vẽ vời tạo nên những hình ảnh 
tương lai để hy vọng, để tiến lên. 


Như vậy, Tâm Thế Gian hay Tâm Ba Thời cũng có phần 
ích lợi tích cực của nó. Nhờ có nó mà chúng ta mới tạo nên 
cuộc sống ấm êm hạnh phúc, có nhà ở, có xe đi, có cơm ăn, 
áo mặc, có danh vọng, địa vị trong xã hội. Nhưng để có 
những thứ đó, thì chúng ta phải trả một giá rất đắc là tâm 
chúng ta không lúc nào được yên lặng, nghỉ ngơi, bởi thường 


76 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


xuyên phải lo nghĩ đối ngoại, đối nội. Còn thân thì phải làm 
việc cực nhọc mệt mỏi hết ngày này qua ngày khác. Dù là luật 
sư, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, giáo sư, thư ký văn phòng, công 
nhân hãng xưởng, nghề tóc, nghề nail, địa ốc hay giới thương 
mại. Làm nghề nào cũng vất vả, cũng khổ tâm, mới kiếm 
được đồng tiên để phục vụ cho đời sông. 


Trong nhà Phật, Tâm Ba Thời bị chê là bất khả đắc vì 
những niềm vui hạnh phúc do nó mang đến chỉ tạm thời, 
trong khi đó nó thường mang đến hậu quả buồn phiền, dính 
mắc, khó chịu, bệnh hoạn, đau khổ triển miên mà thôi! Nếu 
chúng ta cứ mãi sống trong tâm trạng lúc vui, lúc buôn, lúc 
thương, lúc ghét, lúc oán, lúc thù... sẽ có ngày chúng ta mắc 
những chứng bệnh áp suất máu cao, đường trong máu cao, 
cholesterol cao, béo phì. Nhẹ thì quên trước quên sau, nặng 
thì mất trí nhớ hay bệnh lú lẫn (Alzheimer) hoặc bệnh liệt run 
(Parkinson), bệnh ảo giác, bệnh trằm cảm (Stress) v.v... Đây 
là những căn bệnh thời đại, do bởi lo âu phiền muộn dính mắc 
từ công ăn việc làm và cuộc sống hằng ngày khiến cho tâm bị 
dao động, rỗi loạn, gây ra những chứng bệnh trên thân. Bệnh 
nảy là do tâm gây ra nên gọi là bệnh tâm thể. Nếu không kịp 
chận đứng nó sẽ đưa đến chứng ung thư mất mạng. Đó là về 
thân, còn về trí tuệ, mình chỉ có thể phát huy kiến thức thế 
g1an. 


Tâm Thế Gian bị gọi là Vọng Tâm, là Hồ Nước Đục vì 
bên dưới cái tâm này là những mớ làm cho tâm bị ô nhiễm, 
mà trong kinh Đức Phật gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc, nghĩa đen 
là những chất mủ từ trong thân cây tiết ra. Nghĩa bóng, là 
những sở thích, đam mê, những thói quen mà chúng ta đã 
huân tập từ bao nhiêu đời trong quá khứ cho tới đời này. Nói 
chung đó là tham sân sĩ, là năm triền cái, là nghiệp xấu, cản 


T7 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
trở con đường tu tập đi đến giác ngộ giải thoát của chúng ta. 


Ngoài ra bên dưới của Tâm Phàm Phu này còn chấp cái 
Ngã là thật. Ngã tức là Ta. Khi bàn đến cái Ta thì trong nhà 
Phật thường nhắc đến Cái của Ta, Tự Ngã của Ta, để mô tả 
sự ích kỷ, ham muốn không biết đủ. Cái gì cũng gom góp về 
cho mình như: Cái nhà của ta, chiếc xe của ta, vợ của ta, con 
của ta, gia tài của ta, đạo của ta, đảng phái của ta, quốc gia 
của ta v.v... và v.v... Lòng ham muốn, khao khát, không bao 
giờ biết đủ đó gọi là tham dục, tham ái. Tham dục chính là 
dục lậu trong bốn dục: vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu 
gọi chung là lậu hoặc, là nguyên nhân gây khổ đau và luân 
hồi sanh tử. 


Ngày xưa Đức Phật chỉ giảng về cái tâm nhưng không 
nói rõ tâm nằm ở chỗ nào. Ngài chỉ nói cái tâm ở trong con 
người cao một trượng này. Bây giờ Khoa học cho biết vị trí 
của Tâm Phàm Phu nằm ở tiền trán. Bên trái là Ý Căn. Trong 
Ý Căn có Trí Năng. Bên phải là Ý Thức. Họ cũng cho biết Ý 
Căn là vùng tư duy, suy nghĩ. Ý thức là vùng phân biệt, so 
sánh, điều tra, nghiên cứu, quyết định, công bố. Vùng Trí 
Năng là vùng tưởng tượng, vẽ vời. Bên cạnh vùng Trí Năng 
còn có một vùng biểu lộ sự thông minh và nhân cách của con 
người nữa. 


Như vậy, những khám phá của Khoa học thời đại ngày 
nay, nếu đem so sánh với lời dạy của Đức Phật về chức năng 
của Tâm Thế Gian ngoài đời mà trong đạo Phật gọi là Vọng 
Tâm cũng có phần khế hợp tương ưng. 


78 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
TÂM BẬC THÁNH 


Ngoài Tâm Phàm Phu, chúng ta còn có một sắc thái tâm 
khác cao thượng hơn, trong sạch hơn, gọi là Tâm Bậc Thánh. 
Tâm Bậc Thánh này cũng có cái Biết nhưng đây là cái Biết 
khách quan, vật như thế nào nhận biết đúng y như vậy không 
thêm không bớt. 


Thí dụ: Đây là cái chuông. Chúng ta nhìn, thấy, biết đó 
là cái chuông, không cần phải tìm hiểu cái chuông này do đâu 
mà có, cái chuông này do ai cúng dường. Cũng không phân 
biệt chuông này đẹp hay không đẹp. Khi chúng ta tìm hiểu 
khen chê thì chúng ta đang sống với Ý Thức, tức là Tâm Hiện 
Tại. 


Khi chúng ta nhìn bình hoa, chúng ta biết đó là bình hoa, 
rồi thôi, không nghĩ ngợi thêm hoa mua ở đâu, mua lúc nảo, 
hoa còn đẹp hay hoa đã héo tản v.v... Thấy bình hoa biết bình 
hoa thế thôi, thì cái Biết này hoàn toàn khách quan, tâm của 
chúng ta lúc đó yên lặng không lăng xăng dao động. Ngay lúc 
đó, Ý không khởi lên thắc mắc, không nói lên lời bình phẩm 
khen chê qua lời, và cũng không có cử chỉ gì sai trái. Với cái 
thấy biết khách quan như vậy, tâm chúng ta hoàn toàn tĩnh 
lặng, ba nghiệp thanh tịnh, có thể nói ngay giây phút đó tâm 
chúng ta được giải thoát. 


Ở trong kinh, khi đệ tử của Đức Phật nhận ra được cái 
Biết này thì Đức Phật xác nhận: "vị đó đã bắt đầu bước vào 
dòng Thánh”. Cho nên ở đây, chúng ta cũng tạm gọi cái tâm 
hoàn toàn khách quan không dính mắc với quá khứ, hiện tại 
và tương lai là Tâm Bậc Thánh. 


79 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
GIẢI QUYÉT VẤN ĐÈ DÍNH MẮC 


Trong não chúng ta suy nghĩ triền miên, hết chuyện này 
qua chuyện khác, sự suy nghĩ đó chính là sự nói thầm. Nghĩ 
ngợi hoải về một đối tượng thì đó là dính mắc với đối tượng. 


Khi chúng ta dùng ngôn ngữ (ngôn ngữ phải học mới 
biết) hay những sự suy nghĩ, suy đoán, phân biệt, so sánh là 
chúng ta đang xử dụng cái kiến thức mà chúng ta đã thu thập 
được từ học đường, từ xã hội... đó là chúng ta đang xử dụng 
cái biết của Ý Căn, Ý Thức hay Trí Năng, là cái Biết Có Lời, 
nên tâm lúc nào cũng dao động. 


Còn khi chúng ta dùng giác quan (mắt, tai, da, mũi, lưỡi) 
tiếp xúc với đối tượng, chỉ "nhận biết" mà thôi, thì đó là cái 
"Biết bẩm sinh". Cái biết này đối với những ai có bộ não bình 
thường đều biết. Từ khi mới sinh ra đã biết, không cân học 
hỏi, không cần kinh nghiệm. Có đối tượng biết. Không đối 
tượng cũng biết. Đây là cái Biết khách quan. Vì không có 
suy nghĩ thương yêu ganh ghét xen vào nên đó là cái Biết 
Không Lời của Tâm Bậc Thánh. 


Ở trong Thiên gọi cái Biết khách quan của con mắt thấy 
là cái Biết của Tánh Thấy. Cái Biết khách quan của tai nghe 
là cái Biết của Tánh Nghe. Cái Biết của da, mũi, lưỡi khách 
quan là cái Biết của Tánh Xúc Chạm. Tánh tức là cái bản thể, 
bản chất chân thật không thay đổi của hiện tượng thế gian 
trong đó có con người. 


Từ xưa đến nay, mỗi người trong chúng ta đều xử dụng 
cái Biết của ba Tánh Nghe, Thấy, Xúc Chạm mà chúng ta 
không hay biết. Sau khi chúng ta tiếp xúc đối tượng trong sát- 
na đầu tiên chúng ta đã xử dụng cái Biết đó rồi, gọi là "cái loé 


80 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


sáng biết đầu tiên của Tánh Giác". Nhưng tiếp sau đó, chúng 
ta đem những kinh nghiệm đã học hỏi từ học đường, sách vở, 
từ lời đạy của cha mẹ, thầy cô, hay từ xã hội ra để áp dụng. 
Cho nên, cái Biết sau cùng không còn khách quan, không còn 
đúng với sự thật, khiến cái Biết đó đã biến đổi, méo mó theo 
ý thích riêng của mỗi người. Từ cái Biết trong sáng không ô 
nhiễm đầu tiên của Tâm Bậc Thánh mà ai cũng sở hữu, trở 
thành cái Biết dính mắc của Tâm Phàm Phu. 


Nhìn lại, trong thời gian qua, chúng ta đã đi ngược chiều 
quá xa. Bây giờ là lúc cần quay đầu lại trở về "zøả", đòi hỏi 
thời gian, lòng kiên nhẫn. Trước hết, chúng ta phải biết con 
đường nào đúng và thích hợp để chúng ta trở về (Chánh 
kiến). Mà nhà của chúng ta ở đâu? Nhà của chúng ta chính là 
cái "Biết không lời của Túnh Giác". Chúng ta phải tu tập để 
chuyền đôi từ "cái Biết Có Lời của Tâm Phàm Phu" sang "cái 
Biết Không Lời của Tâm Bậc Thánh". Đó là chúng ta trên 
đường quay về Nhà. 


Ở đây, chúng ta chỉ mới khai triển cái nhìn Căn Bản thôi. 
Còn thực sự cái mục tiêu tối cao của Đức Phật dạy, là còn có 
một ngôi nhà cao thượng sâu sắc hơn nữa, đó là ngôi nhà Tâm 
Như. 


KẾT LUẬN 


Tóm lại "7m Trong Đạo Phật" gồm có ba, đó là: Tâm 
Phàm Phu, Tâm Bậc Thánh và Tâm Như. Thật ra con người 
chỉ có một tâm thôi, nhưng nếu tâm chúng ta lăng xăng, suy 
nghĩ, dao động thì đó là trạng thái "Biế£ Có Lời” của Tâm 
Phàm Phu. Nếu Tâm yên lặng, “Biế/ Không Lời" là trạng thái 
của Tâm Bậc Thánh. Còn khi tu tập đến chỗ ngôn hành, ý 
hành, thân hành không động mà Tánh Nhận Thức Biết luôn 


81 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
sáng suốt, thì đó là trạng thái Tâm Như hay Tâm Phật. 


Ai sống thường xuyên với Tâm Phàm Phu, cuộc đời vui ít 
khổ nhiều. Vì bên dưới tâm này đây vẫy những lo toan phiền 
não, do ảnh hưởng của lậu hoặc, là những nghiệp xấu từ 
nhiều đời kiếp trước theo ta đến đời nảy. Ngoải ra, bên đưới 
tâm này còn có cái Ta, cái Ngã làm chủ. Hễ có Ta là có ích 
kỷ. Cái Ta ích kỷ của mình xung đột với cái Ta ích kỷ của 
người khác tạo ra không biết bao nhiêu là nghiệp xấu. Do 
nghiệp xâu này mà Ta phải chịu trả quả xấu khi hội đủ các 
duyên tác động. 


Muốn tránh bị nghiệp lực lôi kéo thì chúng ta phải tu tập, 
làm quen sống với Tâm Bậc Thánh. Với cái tâm trong sạch 
thanh tịnh không tạo nghiệp này, chúng ta sẽ làm chủ lấy 
nghiệp của chúng ta khi còn sống ở trên cõi đời này, cũng 
như khi sắp ra đi. 


Muốn an trú trong Tâm Bậc Thánh, chúng ta thực tập thu 
liễm lục căn, bằng cái Biết chân thật. Thấy, nghe, xúc chạm 
đối tượng như thế nảo thấy biết như vậy thôi! Thấy ông A 
biết ông A, thấy chị B biết chị B. Thấy quả táo biết quả táo 
không thêm bớt gì nữa hết. Đó là cái Biết trong sạch, cái Biết 
thanh tịnh của Bậc Thánh. 


Qua bài viết này chúng tôi chỉ mạn phép chia sẻ cùng quý 
Phật tử, cái nhìn khái quát về Tâm Phàm Phu và Tâm Bậc 
Thánh. Còn vấn đề đường lối hay pháp tu của mỗi tông phái 
tuy có khác nhau, nhưng thiết nghĩ chung quy cũng là cách tu 
tập để trở về ngôi nhà Tánh Giác hay ngôi nhà Tâm Như của 
chúng ta. Trước khi tạm dừng bài viết, chúng tôi kính chúc 
quý vị hưởng được sự thanh tịnh trong cái Biết Không Lời 
của Tâm Bậc Thánh. 


82 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
June 11-2019 
Tài liệu: 


- Tác Phẩm: Luận Giảng Vẫn Đấp về "THIÊN VÀ KIÊN 
THỨC KHOA HỌC". Tác giả THÍCH THÔNG TRIỆT, Hội 
Thiền Tánh Không ấn hành. Phật lịch 2558. Dương lịch 2014. 


83 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


84 


5 


TỨ DIỆU ĐÉ, 3 CHUYÊN 12 HÀNH 


NGUỎN GÓC 


Dựa theo "Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức 
Phật", chúng ta biết rằng sau khi Đức Phật từ bỏ pháp tu từ 
hai vị đạo sĩ Àlàra Kàlama và Uddaka Ramảputta đã dạy Ngài 
bốn tầng Định Yoga là: "Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên 
Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ", đồng 
thời từ bỏ luôn pháp tu khổ hạnh kéo dải 6 năm, là một pháp 
tu đã khiến Ngài suýt mất mạng mà không đạt được thượng 
trí và Niết Bàn. Sau đó Đức Phật tự chọn pháp Thở để tu tập. 
Bằng pháp này, Ngài đã trải qua bốn tầng thiền Định, đạt 
được trạng thái tĩnh tịch Niết Bàn và giác ngộ viên mãn. 
Trong ngày cuối cùng của tuần lễ thứ tư Ngài đã nhận ra 
nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân luân hồi sinh tử, là do lậu 
hoặc và nghiệp chướng nhiều đời tạo nên. Lúc nảy Ngài 
chứng ngộ Lý Diệu Đề và pháp tu Bát Chánh Đạo gọi chung 
là Tứ Diệu Đề. Pháp Tứ Diệu Đế vừa là giáo lý vừa là 
phương pháp hành trì để đưa con người vượt qua biển khổ tới 
bờ an vui. Cao thượng hơn nữa Tứ Diệu Đề là một ngọn đuốc 
thiêng có động lực soi sáng trong đêm giúp hành giả vượt qua 
những hầm hó, tránh những chông gai trong rừng rậm cùng 


85 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


thú dữ hùm beo để từng bước an toản tiễn về ngôi nhà Giác 
Ngộ Giải Thoát của chính mình. 


Tứ Diệu Đề là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng 
sau khi Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề. Đó là bài kinh giảng 
về sự khô của con người, về nguyên nhân của khổ, về phương 
pháp tu tập đề diệt tận khổ đau. Bài thứ hai sau Tứ Diệu Đề là 
kinh Vô Ngã Tướng. Cả hai bài pháp này được gọi là “Kinh 
Chuyển Pháp Luân", là bài kinh mà Đức Phật bắt đầu chuyển 
bánh xe pháp cứu độ chúng sanh. Bài pháp được giảng cho 
năm anh em đạo sĩ Kondanna (Kiều Trần Như), Bhaddiya, 
Vappa, Mahanama và Asaji đang tu khô hạnh tại Vườn Nai, 
Isapantana (thuộc xứ Sarnath ngày nay), gần Banares (Ba-la- 
nại), Ân Độ. Sau khi nghe Đức Phật giảng xong hai bài pháp 
Tứ Đề và Vô Ngã Tướng (Ngũ Uẫn) thì cả năm vị đạo sĩ 
đồng tu khổ hạnh trước kia với Đức Phật sạch hết lậu hoặc, 
chứng thánh quả A-La-Hán trở thành những vị đệ tử đầu tiên 
của Đức Phật. Có thể hiểu không sai là Giáo đoàn Phật giáo 
đã thành hình trong thời gian đó. Ngôi Tam Bảo cũng xuất 
hiện lúc bấy giờ, Đức Phật là Phật bảo, Pháp Phật dạy là Pháp 
bảo và các thánh Tỳ kheo là Tăng bảo. 


Từ đó Tứ Diệu Đề được xem là nền tảng nồng cốt quan 
trọng của hệ thông giáo lý đạo Phật. Đức Phật đã nhiều lần 
xác định giá trị vượt thời gian của giáo lý Tứ Đề như sau: 
"Những bậc A-La-Hán chánh đẳng chánh giác ở trong quá 
khứ, trong tương lai hay hiện tại, được coi là Chánh đẳng 
Chánh giác đúng nghĩa là Chánh đẳng giác vê bốn Thánh 
Đế" (kinh Tương Ưng V). 


Giáo lý Tứ Đề còn được tôn sùng như là một thiện pháp 
tối thắng qua lời nhận định của thánh tăng Xá-Lợi-Phất với 


S6 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


các bạn đồng tu tại tịnh xá của Ngài Cắp-Cô-Độc được ghi lại 
trong Trung Bộ Kinh I như sau: “Các dấu chân của mọi loài 
động vật đêu bị nhiếp vào dấu chân voi, vì dấu chân voi là 
dấu chân lớn nhất đối với các loài động vật về phương diện 
to lớn. Cũng vậy, này chư hiên giả, tất cả các thiện pháp đễu 
tập trung trong Tứ Thánh Để. Thế nào là Tứ Thánh Để? Đó 
là Khổ để, Tập đề, Diệt để và Đạo để". Như vậy bỗn Chân lý 
này đã nhiếp phục tất cả các thiện pháp, là một đường lối tu 
hành chân thật đưa đến sự thoát khô. 


Mục đích của đạo Phật là giải thoát mọi đau khổ, nên các 
pháp môn được thành lập cũng chỉ nhằm mục tiêu hướng dẫn 
chúng sanh tu tập để giảm thiểu hay vĩnh viễn thoát khỏi sự 
đau khổ đó. Đức Phật đã từng khuyên bảo các đệ tử xuất gia 
của Ngài cần phải giác ngộ Tứ Thánh Đề để đoạn diệt khổ 
đau. Lời dạy của Ngài được ghi lại trong kinh Tương Ưng V 
như sau: “Này các Tỳ Kheo, nếu có ai nói rằng không cần 
xây dựng tầng dưới của ngôi nhà, tôi sẽ xây tầng trên của 
ngôi nhà, sự kiện này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu có di 
nói không cần giác ngộ Tứ Thánh Đề, ta sẽ đoạn diệt khổ 
ấau, sự kiện này không thể xảy ra". 


Ngay cả, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài còn quan 
tâm nhắc nhở đệ tử xem có ai chưa thấu triệt giáo lý Tứ Đế 
hãy mau nêu lên câu hỏi để Ngài giải đáp: "Các fhầy Tỳ 
Kheo, đối với Bốn Chân lý, các thầy còn hoài nghỉ chỗ nào 
thì có thể chất vấn tức khắc, không nên giữ sự hoài nghỉ mà 
không cấu giải đáp" (Kinh Di Giáo, bản tiếng Việt của Hoà 
Thượng Trí Quang). 


Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài, đã xác định tầm 
quan trọng của giáo lý Tứ Đề như thế. Cho nên trải qua mẫy 


87 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


ngàn năm, giáo lý Tứ Đề vẫn được tất cả các bộ phái Phật 
giáo Nguyên Thuỷ hay Đại Thừa tiếp tục xiên dương và hành 
trì. 


TỨ DIỆU ĐÉ 


Tứ Đề hay Tứ Diệu Đế phiên âm từ tiếng Phạn là 
"Catvàry àrya-satyàni", tiếng Pàii là "Cattàri ariya-saccàni". 
Àrya là Diệu. Diệu nghĩa là cao quý, mầu nhiệm, tuyệt vời. 
Satya hay Sacca là Đé. Đề nghĩa là sự thật, là chân lý, là vững 
chăc. 


Tứ Diệu Đề còn gọi là Tứ Chân Đề hay Tứ Thánh Đề, là 
bốn chân lý cao cả, là nội dung trải nghiệm giác ngộ của Đức 
Phật Thích Ca, là bài kinh đầu tiên Đức Phật giáo hoá chúng 
sanh nên được gọi là kinh Chuyển Pháp Luân. Trong tư tưởng 
Phật giáo, Tứ Diệu Đề là giáo lý căn bản là phương pháp tu 
tập gồm đủ hai phương diện jý /huyết và thực hành dành cho 
người muốn hành trì để tự cứu mình thoát khỏi biển khổ ở đời 
hiện tại và tương lai. 


Bốn điều chắc thật không ai chối cải được của Tứ Diệu 
Đề là: 1) Khổ để (Dukkha Ariyasacca). 2) Tập đề (Samudaya 
Ariyasacca). 3) Diệt đế (Nirodha Ariyasacca). 4) Đạo đế 
(Magga Ariyasacca). 


Khởi đầu bài kinh, Đức Phật đã thuyết về hai điều cực 
đoan đại ý như sau: "Này các thầy Tỳ Kheo. Có 2 cực đoan 
mà bậc xuất gia phải tránh. - Cực đoan thứ nhất là chùn đắm 
say mê trong dục lạc. Đó là thấp hèn, phàm tục và vô ích, 
không xứng thánh hạnh, không thiệt lợi đạo - Cực đoan thứ 
hai là theo lối tu ép xác khắc khổ. Đó là điễu gây khổ sở và 
vô ích vì nó che mờ tâm trí không mở cửa trí huệ. Các thầy 


88 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


hãy từ bỏ hai cực đoan ấy. Này các Tỳ Kheo, Như Lai đã từn 
ra con đường ở giữa hai cực đoan ấy, tức là không thiên bên 
nào quả đáng, Nhự Lai đã áp dụng con đường trung đạo này 
để phát triển nhãn quan, sự hiểu biết phân mình tiến đến sự 
an tịnh đưa đến trí huệ giác ngộ và Niết Bàn hay con đường 
dứt khổ" 


Ngoài ra khi thuyết giảng về Tứ Diệu Đế, Đức Phật đưa 
ra bốn điều then chốt đó là: 


" Này các Tỳ Kheo, đây chính là Khổ thánh đề: Sinh là 
khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, oán ghét gặp nhau 
là khổ, thân ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại 
chấp thủ năm uẩn là khổ. 


" Này các Tỳ Kheo, đây chỉnh là Tập khổ thánh để. 
Chính là ái đưa đến hữu, tương ứng với hỷ và tham, tìm cầu 
hoan lạc chỗ này chỗ kia, chính là dục ái, sinh ái, võ sinh ải. 


" Này các Tỳ Kheo, đây chính là Diệt khổ thánh để. 
Chính là sự diệt tận, vô dục, từ bỏ xả ly, giải thoái, tự tại đổi 
với các ải. 

" Này các Tỳ Kheo, đây chính là Đạo diệt khổ thánh đề, 
đưa đến diệt khổ, chính là con đường thánh tám ngành: 
Chính kiến, Chánh tr duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. ” 


NỘI DUNG TỨ DIỆU ĐÉ 


1) KHÓ ĐỀ (Dukkha Ariyasacca): Con người sinh ra ở 
đời nhìn chung ai cũng khổ. Khổ là một sự thật. Sự thật này 
do giác quan tiếp xúc với đối tượng, với hoàn cảnh xung 
quanh khiến cho thân và tâm bị bức bách khổ não. Chăng hạn 


89 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


như sống trong hoàn cảnh khổ sở của chiến tranh, con người 
ta lúc nào cũng đối diện với sự lo âu, sợ hãi, tiếp nhận sự mắt 
mát người thân, cảnh nhà tan cửa nát vì bom đạn. Khô vì đối 
diện với cái chết của mọi người xung quanh và với chính bản 
thân mình bởi thiên tai giông bão, lũ lụt, động đất. Cái khổ 
luôn xuất hiện ở nhiều mặt trên chiều dài của đời sống mỗi 
con người. Trước sự mắt mát, con người ta buôn phiền đau 
khổ đã đành, nhưng mà trong niềm vui hạnh phúc hiện có, 
con người ta cũng lo sợ hạnh phúc lúc nào đó sẽ vuột khỏi 
vòng tay. Sự lo sợ đó chính là khía cạnh của khổ đau. Như 
vậy, trong hoàn cảnh nảo con người ta cũng lâm vào tình 
trạng khổ. Vui cũng khô. Buồn cũng khổ. Nhiều tiền lắm bạc 
cũng khổ. Nhà cao cửa rộng cũng khổ. Không con cũng khô. 
Có con cũng khổ v.v... Kề về dạng khổ, mây ngản năm trước 
Đức Phật tóm tắt như sau : "Này các Tỳ Kheo, sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà biệt ly là 
khổ, mong cầu nhưng không được là khổ. Tóm lại chấp thủ 
năm uấn là khổ" (Tương Ưng V). Như vậy Khổ chia ra làm 3 
phương diện: 


a) Về phương diện sinh lý: Khổ là cảm giác khó chịu do 
bệnh hoạn, do tuổi già chồng chất khiến tâm thân khoẻ mạnh 
khi còn trẻ trở nên yếu ớt, mắt mờ, tóc bạc, răng long, không 
còn sức lực làm chủ cơ thể, đi đứng té lên ngã xuống, thương 
tật tay chân, trầy trụa mặt mày, bệnh tật khốn khổ và cuối 
cùng không tránh được cái khổ kinh khủng là chết. Đó là 
những bức bách khô đau của thể xác. Là /hân khổ. 


b) Về phương diện tâm lý: Không hài lòng toại ý tạo 
nên nỗi đau đớn về tâm lý. Những mất mát thua thiệt trên mọi 
mặt như danh vọng, tiền tài, nghề nghiệp, thương mại, tình 
trường dăn vặt đầu óc làm tâm khổ. Yêu người mà không 


90 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


được người yêu. Thương người mà không được gần gũi. Thù 
ghét người mà cứ phải gặp gỡ sống gần. Đây là những bức 
bách khổ đau thuộc về tâm lý khiến âm khổ. 


c) Chấp thủ năm uẫn nên khổ: Cái khổ này bao hàm hai 
cái khổ trên (danh sắc). Trong kinh dạy “chấp thủ năm uấn là 
khổ". Năm uẫn là 5 yếu tố nương tựa vào nhau để tạo thành 
con người, gôm thân thê vật lý (sắc) và cấu trúc tâm lý như: 
Cảm giác, cảm nhận, niệm tưởng, hành và thức (thọ, tưởng, 
hành, thức). Khi ta bám víu vào 5 yếu tố trên, coi đó chính là 
ta, là của ta, là tự ngã của ta, chăng hạn như thân thể tôi, tình 
cảm tôi, tư tưởng tôi, tâm tư tôi, nhận thức của tôi... Từ ý 
niệm "¿” là chủ thể nảy sinh động lực ham muốn chiếm 
đoạt như: tôi muốn cái nảy, tôi yêu cái nọ, tôi muốn mọi thứ 
đều thuộc về tôi. Dĩ nhiên là những điều này không bao giờ 
thành tựu, hoặc vả có được thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ 
mất. Từ đó sinh ra phiền não, buồn bực, lo lắng, thất VỌNE... 
Đó là do ý niệm chấp thủ ngũ uân là có thực, là thường hằng 
mà phát sinh đau khổ. 


2) TẬP ĐỀ (Samudaya Ariyasacca): Tập là tích tụ, là 
tập hợp. Tập để là nguyên nhân, là nguồn gốc đưa đến đau 
khổ. Trong kinh điển Phật giáo đề cập đến nguyên nhân của 
khổ là do tham ái, ham muốn, thèm khát không bao giờ đủ. 
Chính vì tham ái mà con người chấp thủ, bám víu vào các đối 
tượng qua giác quan và ý (khả năng suy nghĩ) nên ái bao gồm 
hai mặt: Vật chất và tinh thần. Trong kinh Chuyển Pháp 
Luân, Đức Phật thuyết về chữ ái như sau: "4ï !à nhân tổ dẫn 
tới tái sinh, ái kết hợp với dục tham dân con người khi sinh 
chỗ này, khi sinh chỗ khác. Đó là dục ái, hữu ái và phi hữu 


"”r 


áI. 


9] 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


a) Dục ái: Chỉ cho sự thích thú trong các cảnh trần qua 6 
căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp. Chung quy dục ái là tham đắm vào: Tải, sắc, danh, 
thực, thuỳ. 


b) Hữu ái: Chỉ cho ước muốn sau khi chết sẽ được tái 
sanh về một cảnh giới nào đó, đi chung với thường kiến, tham 
luyến trong cõi Sắc hay Vô sắc hữu, nhiễm đăm trong các 
tầng Thiên. 


c) Phi hữu ái: Thích thú với quan điểm không tôn tại gọi 
là Vô hữu ái hay Phi hữu ái. Phi hữu ái đi chung với đoạn 
kiến, cho rằng "ên đời này chẳng có gì cả, tất cả đếu hoại 
diệt, không có tải sinh, không có luân hồi”. 


Như vậy hữu ái và phi hữu ái có điểm giống nhau là 
"chấp nhận có một bản ngã". Điểm khác biệt là Hữu ái thì 
cho rằng "bản ngã thường hằng, tôn tại, tái sanh", còn phi 
hữu ái thì "bản ngã hoại diệt không có luân hồi". Tóm lại 
tham ái với dạng nào cũng là nguyên nhân đưa đến khổ. Chỉ 
khi nào chấm dứt ái thì mới chấm dứt khô. 


3) DIỆT (Nirodha Ariyasacca): Diệt là dập tắt, chấm 
dứt hay kết thúc. Diệt đề là sự kết thúc hay chấm dứt khát ái, 
chấm dứt phiền não khổ đau, thì thân tâm được an lạc hạnh 
phúc. Cho nên Diệt để đồng nghĩa với Niết Bản (Nibbảna). 
Niết Bàn không phải là hư vô, cũng không phải là một cảnh 
giới cao hay thấp, lớn hay nhỏ, sạch hay dơ, đẹp hay xấu. 
Niết bàn không phải là nơi chốn, địa danh để chúng ta tìm 
đến. Niết Bàn vượt thoát mọi khái niệm đối đãi về thời gian, 
không gian. Niết Bàn là một thực tại thanh tịnh, siêu việt 
không năm trong phạm vi phân biệt của ý thức, là trạng thải 
hoàn toàn tĩnh lặng không bị chỉ phối bởi tham sân sỉ. Nó là 


92 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


thực tại ngay bây giờ và ở đây. Muôn chứng nghiệm trạng 
thái Niết Bàn thì phải tu tập theo Bát Chánh Đạo là Đạo đề. 


4) ĐẠO ĐỀ (Magøza Ariyasacca): Đạo là con đường hay 
phương pháp thực hành đưa đến châm dứt khổ, chấm dứt luân 
hồi sanh tử. Đạo Đế, nói chung là những phương pháp Đức 
Phật giảng dạy trong suốt 45 năm chỉ nhằm mục đích giúp 
chúng sanh thoát khỏi bệnh khổ tiến đến giác ngộ, giải thoát. 
Toàn bộ giáo lý Đức Phật dạy gọi chung là Đạo đề, gồm 37 
pháp, thường gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trong Kinh Đại Niết 
Bàn Đức Phật đã nhắc lại toàn bộ các pháp này như sau: 
"Này các Tỳ Kheo, đây là những pháp do ta chứng ngộ và 
giảng dạy, các ông phải khéo học hỏi, thực chứng tu láp, 
truyền bá rộng rãi để chánh pháp được trường tôn, vì hạnh 
phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài 
người. Đó là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn thần túc, Năm 
căn, Năm lực, Bảy Bồ đề phần, Tám thánh đạo phần". Trong 
37 pháp thì Tám thánh đạo được coi là tiêu biểu và căn bản 
nhất của Đạo đề. Tám thánh đạo còn gọi là Tám chánh đạo 
hay Bát Chánh Đạo là con đường chân chính có 8 chi phần: 


1) Chánh kiến (Sammà Ditthi): Thấy vả hiểu đúng đắn, 
nhận thức đúng về đạo đức của cuộc sống. Nhận biết đúng về 
bản chất của hiện tượng thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, 
hiểu rõ lý duyên sinh, lý nhân quả. Nhận thức rõ bản chất của 
Tứ đề: Khô, nguyên nhân của khổ, sự điệt khổ và con đường 
đưa đến hết khô. 


2) Chánh tư duy (Sammà Sankappa): Suy nghĩ đúng 
đăn, không tác ý những điều bất thiện tham sân si, không có 
hành vi bạo động, hãm hại người khác, ngược lại nên hướng 


93 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


tâm cao thượng tư duy về những điều thiện lảnh, tu tập giải 
thoát, thương yêu chúng sinh, bất bạo động, nhẫn nhục, trầm 
nh... 


3) Chánh ngữ (Sammà Vàcà): Ngôn ngữ đúng đãn, 
không nói những lời dối trá, hung hiểm làm khổ người khác. 
Nói những lời thương yêu, hoà hợp, xây dựng niềm tin. 


4) Chánh nghiệp (Sammà Kammanta): Hành vi đúng 
đăn, không giết hại chúng sanh, không trộm cướp, không tà 
dâm, không ham thú vui bất thiện mà thực hành những điều 
thiện lành cứu giúp mọi người trong tình thương yêu. 


5) Chánh mạng (Sammà Ajivà): Sống đời đúng đắn, 
nuôi thân băng nghề nghiệp chân chính không sống bằng 
những nghề phi pháp, độc ác, gian xảo. 


6) Chánh tỉnh tấn (Sammà Vàyàma): Nỗ lực đúng đẫn, 
nghĩa là nỗ lực đoạn trừ điều ác, nỗ lực thực hành điều thiện. 


7) Chánh niệm (Sammà Sati): Nhớ nghĩ đúng đãn, 
không nhớ những điều bắt thiện, không để các đối tượng bất 
chính dẫn dắt tâm mình đi lang thang. An trú tâm ý vào thiện 
pháp, không quên thiện pháp. 


8) Chánh định (Sammà Samàdhi): Không để tâm dao 
động vì những tạp niệm lăng xăng, tập trung đúng đăn vảo 
một chủ đề tu tập nào đó giúp tâm được an tịnh, từ đó phát 
huy tuệ giác. 


Tám chỉ phân của Bát Chánh Đạo tuy có thứ tự trước sau, 
nhưng tựu chung không thể tách rời, bởi trong thực chất thì 
chi này hoà quyện trong chi kia, chi kia hỗ trợ cho chi này. 
Nhìn chung Bát Chánh Đạo chính là phương thức tu tập theo 


94 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Giới-Định-Tuệ. Giới là: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng. Định là: Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Còn 
Tuệ là: Chánh kiến, Chánh tư duy. Đức Phật xác định trong 
Kinh Đại Bát Niết Bàn rằng Bát Chánh Đạo là con đường 
chân chánh đưa đến giải thoát: “Này Subhadáda, trong pháp 
luật nào không có Bát Thánh Đạo thì ở đấy không có Tứ quả 
sa môn ”. 


TU TẬP TỨ DIỆU ĐÉ: 
BA CHUYỂN 12 HÀNH 


Như trên đã giới thiệu Tứ Diệu Đề là một học thuyết bao 
gồm cả hai mặt giáo lý và thực hành. Muốn diệt tận gốc khổ 
đau để đạt được trạng thái an lạc thì hành giả phải tự mình 
hiểu rõ ý nghĩa của Tứ Đề, tiếp theo là phải nỗ lực hành trì. 


Trong kinh đưa ra ba giai đoạn Nhận Thức và hành trì mà 
người tu Tứ Diệu Đề cần thông suốt, thuật ngữ gọi ba giai 
đoạn đó là "7ø chuyển: Thị chuyển, Khuyến chuyển và 
Chứng chuyển”. Mỗi giai đoạn tức mỗi chuyển có 4 hành 
tướng. Tổng cộng 3 giai đoạn nên có 12 hành, gọi là "7m 
Chuyển Thập Nhị Hành" hay là "Ba chuyển mười hai hành". 


1) Thị chuyến: Giai đoạn mở đầu Đức Phật khai thị (giới 
thiệu) khái quát về bốn Chân lý: "Đây /à khổ để. Đây là Tập 
để. Đây là Diệt đề. Đây là Đạo để." 


2) Khuyến chuyến: Giai đoạn thứ hai, Đức Phật khuyến 
khích phải tìm hiểu sâu hơn vào bản chất của mỗi để chứ 
không phải chỉ nghe giảng suông. Đối với khổ phải biết rõ 
bản chất của khổ, khởi lên ước muốn đoạn trừ khổ. Đức Phật 
nhân mạnh "Đây là khổ đề các ông phải biết". Đôi với Tập 


95 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


đế, hiểu rõ nguyên nhân nào đưa đến sự khổ, hiểu rồi, khởi 
lên ước muốn đoạn trừ các nguyên nhân gây ra khổ đó. Đức 
Phật dạy: ”Đây là Tập để các ông phải đoạn”. Khuyến 
chuyên đối với Diệt đề là khởi lên ước muốn được thanh thản 
hạnh phúc an lạc trong đời sống. Phật dạy: "Đây là Diệt đề 
các ông phải chứng". Khuyên chuyên về Đạo đề là khởi lên 
ý muốn tu tập theo con đường Đạo đề là Bát Chánh đạo. Phật 
khuyến bảo: “Đây là Đạo để các ông phải tu. " 


3) Chứng chuyền: Đây là giai đoạn thứ ba, hành giả đã 
thực sự giác ngộ về bốn Chân Lý đã nỗ lực hành trì Bát chánh 
đạo và hoàn toàn tận diệt khổ đau đạt thành quả Diệt để tức 
Niết Bàn. Người ấy tuyên bố như Đức Phật đã từng tuyên 
bố: "Đây là khổ ta đã biết, đây là khổ tập ta đã đoạn, đây là 
khổ diệt ta đã chứng và đây là khổ đạo ta đã tu." 


Tóm lại bánh xe chuyển pháp luân là bánh xe "7zn 
Chuyển Thập Nhị Hành". Đầu tiên là Thị chuyển về Tứ Diệu 
Đề tức là hiểu rõ về Tứ Đề. Kế đến là Khuyến chuyên về Tứ 
Diệu Đề nghĩa là sau khi thông hiểu rõ ràng bốn để thì phải 
thực hành, và cuối cùng là Chứng chuyển về Tứ Diệu Đế 
nghĩa là hoàn toàn giác ngộ về Tứ Diệu Đề đạt được thành 
quả an bình hạnh phúc. 


96 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


BA CHUYÉN 12 HÀNH TƯỚNG 





THỊ CHUYÊN: SACCA-NÃNA = 13 thứ khổ 
[Ti biết rõ sự thả) 
^^ = Khát ãI (Tanhà) 
Ta, Y t. Dục ác tá sắc, đach, thực, thưỷ 
4 thức 2. HOu ái Mong muôn tái sẽ 
ích kỷ 3. Phi hữu &: Khưởng tín vào luân hs 
Chánh kiến 
HUE 2. Chẳnh tư duy 
3. CHỪNG CHUYÊN: KCCA-NĂNA + 3. Chánh ngữ 
(l1. TỔ TC. .Á - 4. Cảnh nghưệc 
+ 8 Phương phập: GIỚI 5 C>ủnh mự q 


_ mAhaE ĐIỆT ĐỀ = Kã cœỌ 


+ 
RE ” 


BÓN ĐÉẺ VÀ NGUYÊN LÝ TRỊ BỆNH 





Đạo Phật là đạo hướng dẫn con người tu tập đề thoát khổ 
là mục đích gân, giác ngộ giải thoát mới là lý tưởng cao 
thượng. Ở thế gian này ai cũng khổ. Cho nên có thể xem Khô 
là một thứ bệnh. Phàm phu là người bệnh. Đức Phật là Thầy 
thuốc tâm linh. Vị Thầy thuốc trước hết chân bệnh cho người 
phàm phu, nhận ra người nảy mắc chứng bệnh Khổ. Nên nói 
"Đây là Khổ". Tìm ra nguyên nhân gây bệnh là khát ái, chấp 
thủ ngũ uấn, nên nói "Đáy /à Tập đế”. Thầy thuốc chỉ cho 
bệnh nhân thấy cảnh giới lý tưởng không còn bệnh nữa là 
Niết Bàn nên nói: “Đây /à Diệt để”, đồng thời vị Thầy thuốc 
viết toa thuốc ghi rõ tên § loại thuốc để chữa trị bệnh khổ, nên 


97 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
nói: "Đây là Đạo để". 


Nếu bệnh nhân biết nghe lời Thầy thuốc, chịu uống đúng 
thuốc thì sẽ hết bệnh, bằng không thì sẽ sống với căn bệnh 
khổ từ đời này qua đời khác. Đức Phật là một vị lương y tài 
giỏi nhưng bệnh nhân không tự mình uống thuốc thì dù vị 
Thầy giỏi tới đâu cũng đành bó tay. Trong vấn đề tu tập cũng 
thế, muốn đạt được giác ngộ giải thoát thì phải tu theo pháp 
Tứ Diệu Để. Trong kinh Niết Bản, Thánh để được gọi là 
Chân đề. Riêng trong phẩm “Phạm Hạnh” có ghi lại một đoạn 
Đức Phật nói với các Tỷ Kheo rằng: "Xưa fa và các ngươi 
ngu sỉ không có trí tuệ, không hiểu biết như thực về bốn Chân 
đề, do đó mà trôi dạt mãi trong vòng sanh tử, chìm nơi biển 
khổ lớn. Bốn Chân để là gì? Đó là Khổ, Tập, Diệt, Đạo!" 


KẾT LUẬN 


Pháp “7 Diệu Đế" là nền tảng của đạo Phật, trước hết là 
khai triển nỗi khổ đau của con người. Phàm sanh ra làm 
người là phải chịu khổ. Khổ là một sự thực không thể chối 
cải. Chúng ta phải học tập, tìm hiểu nhận chân về sự khổ, tìm 
ra nguyên nhân rồi diệt nó đi để chúng ta có một đời sông an 
vui hạnh phúc. 


Người ngoại đạo thường hiểu lầm cho rằng đạo Phật là 
đạo bi quan yêm thế chỉ nói về nỗi đau khổ. Họ nhận định 
như thế là bởi vì họ không thấy, hay chưa thấy được sự tích 
cực của đạo Phật, họ chỉ biết có hai về đầu thuộc về tục đề, 
nói về nỗi Khổ của con người và Nguyên nhân của Khổ mà 
không chịu nghiên cứu con đường thoát khổ để được an vui 
hạnh phúc là hai về sau thuộc chân đề, mà Đức Phật đã dạy 
trong giáo lý "7 Thánh ĐỀ". Những ai đắm chìm trong đau 
khổ chỉ biết than trời trách đất không chịu tìm hiểu cái khô đó 


98 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


từ đâu mà có, do đâu mà ta khô để tìm cách kết thúc nó, thì 
đó mới là kẻ bi quan yêm thế chán đời. Trong nhà Phật gọi 
những người lúc nào cũng ngụp lặn trong đau khổ là Vô 
Minh. Định nghĩa hai từ Vô Minh, Đức Phật dạy: “C”ính là 
không biết rõ khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con 
đường đưa đến diệt khổ, này các Tỳ Kheo, đấy goi là Vô 
mình” (Tương Ứng V). 


Sau khi nghiên cứu bài học "7 Diệu Để" điều quan trọng 
là phần thực hành, nếu không thì cũng chỉ là bài đọc trên kinh 
điển trên sách vỡ nhằm mở mang kiến thức, chứ không cởi bỏ 
được những khô đau dính mắc kéo dài trong cuộc sông, chẳng 
những ở đời này mà đời sau vẫn tiếp tục vì bị Vô Minh che 
mờ tâm trí. Phần thực hành nằm trong để thứ tư Bát Chánh 
Đạo bao gồm Giới-Định-Huệ. Quan trọng nhất là Chánh kiến, 
Chánh niệm và Chánh định. Chánh kiến là quan niệm chân 
chính, đúng đắn. Chánh niệm là tinh tấn không để tâm ý 
buông lung bất thiện. Chánh định là tu tập thiền Định đạt Tâm 
thuần nhất tức "4m z" yên lặng. Khi tâm không còn dao 
động lăng xăng, tín hiệu yên lặng sẽ tác động vào Tánh Giác 
phát huy tiềm năng giác ngộ, trí huệ bật ra. Lúc bấy giờ Vô 
Minh không còn, đau khổ cũng không, lòng người sẽ mở rộng 
thương yêu tất cả muôn loài (tứ vô lượng tâm), nên mới nói 
đạo Phật là đạo ”fØ# b¡ và trí trệ”” chứ không phải là đạo bị 
quan yếm thế như những người chưa tu tập lầm tưởng. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Thiền Tánh Không - November 25-2017) 


99 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


100 


TƯƠNG ƯNG GIỮA “GIỚI-ĐỊNH- 
HUỆẸ” VÀ “BÁT CHÁNH ĐẠO” 


I. DẪN NHẬP 


Ngày xưa chúng đệ tử của Đức Phật có nhiều hạng người 
khác nhau. Tùy theo căn cơ của mỗi người, Đức Phật áp dụng 
phương pháp giáo hóa khác nhau. Pháp thực hành ban đầu có 
khác, nhưng tất cả đều nhắm đến mục tiêu cuối cùng. Đó là 
giúp cho mỗi hành giả thân tâm được thanh tịnh. Nhờ tâm 
thanh tịnh nên dễ dàng phát sanh trí huệ, đi đến chỗ hoàn toàn 
giải thoát giác ngộ. Vì thế, Giáo pháp của Đức Phật nhìn 
chung có nhiều pháp môn, nhưng xem xét kỷ lại thì không ra 
ngoài ba yếu tô căn bản là “Giới, Định, Huệ ”. 


Giới-Định-Huệ là ba môn học của Phật giáo, trong kinh 
gọi là “am vô lậu học” tức ba môn học giúp hành giả vượt 
thoát sự trói buộc của mọi phiền não, lậu hoặc, đạt được trạng 
thái tâm thuần tịnh, trong sáng, định tỉnh, tự do, tự tại... Từ 
đó đưa đến giác ngộ, chứng nhập quả vị giải thoát hoàn toản. 


Muốn thân tâm trong sạch thanh khiết, Đức Phật đưa ra 
nhiều pháp tu trong đó có pháp tu Bát Chánh Đạo. Bát Chánh 
Đạo là để thứ tư trong bài kinh “7 Diệu Để”, là Đạo Đề 


101 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


trong bốn để gồm Khổ đề, Tập đế, Diệt để. Đạo để là con 
đường tu chân chánh gồm tám chi, đó là: Chánh Kiến, Chánh 
Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh 
Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. Hành trì nhuần 
nhuyễn tám pháp này hành giả sẽ đạt được sự trong sạch toàn 
bộ về thân-khẩu-ý, đồng thời khi tâm hành giả hoản toản yên 
lặng thì “êm năng giác ngộ” tức Tánh giác hiển lộ, trí huệ 
tâm linh phát huy. 


Kết quả cuối cùng của “Giới-Định-Huệ” và “Bát Chánh 
Đạo” có điểm giống nhau là thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. 
Như vậy hai pháp này có sự tương đồng với nhau. Mà tương 
đồng như thế nào? Chúng ta thử tìm câu giải đáp đó qua đề 
tài: “7ương Ung Giữa Giới Định Huệ Và Đạo Đế: Bát 
Chánh Đạo `” 


H. TÌM HIỂU KHÁI QUÁT VÉ TAM VÔ LẬU HỌC 
“GIỚI, ĐỊNH, HUỆ” 


A. GIỚI HỌC 


- Giới: Tiếng Pãli là “S2” , được hiểu là những điều 
răn, những lời dạy của Đức Phật nhằm ngăn ngừa hoặc đình 
chỉ các nghiệp ác do thân-khẩu-ý sanh ra, và từ đó có khả 
năng làm tăng trưởng nghiệp thiện. Như vậy Giới đặt trên căn 
bản để giữ thân-tâm được thanh tịnh, dần dẫn triệt tiêu những 
phiền não tham, sân, s1. 


Giới được đặt trên nền tảng tự lợi và tự tha. Đối với tự 
thân mình, Giới giúp hành giả nâng cao phẩm cách trở nên 
một người cao thượng được sự kính trọng quý mến của người 
chung quanh. Giới giúp gia tăng phẩm chất đời sống tu hành, 
vì thân-khẩu- ý không bị ô nhiễm. Giới giúp tâm trí được hải 


102 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


hòa, an nhiên, tự tại, dần dần dẹp được lậu hoặc... Đối với 
tha nhân, nếu hành giả trì Giới đúng, người đó có cuộc sông 
hải hòa đạo đức, sẽ ảnh hưởng tốt tới những người chung 
quanh. Ngoài ra, trên con đường tâm linh, nghiêm trì Giới 
Luật sẽ giúp hành giả vượt qua những khó khăn trong việc 
thiền Định và phát huy trí huệ. Mặt khác, người có Giới đức 
là người đức hạnh, đức hạnh là hành trang, là thuyền bè đưa 
hành giả vượt thoát biển khổ luân hồi. 


Giới luật được xem là phương tiện để ngăn chặn những 
điều ác phát khởi qua thân-khẩu-ý. Đồng thời đoạn trừ những 
phiền não xuất hiện trong tâm. Như vậy về phương diện tự 
lợi, Giới giúp cá nhân hành giả trở nên một con người có tư 
cách với nếp sông đạo đức. Về phương diện tự tha, Giới luật 
chính là sự nỗ lực thực hiện các điều thiện lành mang lợi ích 
cho chúng sanh. Ý nghĩa đó được tóm gọn trong bài kinh 
Pháp cú 183 như sau: 


Chư ác mạc tác (Không làm các điều ác) 

Chúng thiện phụng hành (Vâng làm các việc lành) 
Tư tịnh kỳ ý (G1ữ tâm ý trong sạch) 

Thị chư Phật giáo. (Đó là lời Phật dạy) 


Giới có nhiều mức độ từ 5 Giới, 10 Giới đến 250 Giới 
hay 348 Giới, có Giới trọng (tội nặng), Giới khinh (tội nhẹ), 
Giới tướng (những lỗi được gọi tên), Giới thê (Giới trong 
sạch tâm) v.v... Ngoài ra, Giới được chia thành hai loại: 
Giới Thế Gian và Giới Xuất Thế Gian. 

1) Giới thế gian: Giới luật này đồng nghĩa với luân lý 
đạo đức, sống hướng thượng đưa đến quả báo hữu lậu, được 
hưởng phước Nhân Thiên. Gọi là phước hữu lậu vì vẫn còn 


103 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


phải chịu luân hồi trong ba cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc 
ĐIỚI. 

- Thí dụ 5 giới thuộc vê nhân thừa: Là đệ tử tại gia, tự 
nguyện thọ Tam quy, ngũ giới, tức là nương tựa vào Tam 
Bảo, chấp nhận giữ gìn năm giới căn bản của đạo Phật là: 1. 
Không sát sanh; 2. Không trộm cắp; 3. Không tà dâm; 4. 
Không nói dối; 5. Không uống rượu hay xử dụng chất say 
nghiện. Người giữ được năm Giới này, khi thân hoại mạng 
chung được tái sanh trở lại Cõi Người. 


- Thập thiện nghiệp giới: Người Phật tử cũng có thê tự 
nguyện thọ trì thập thiện nghiệp giới nghĩa là giữ 10 giới, 
gieo nhân tốt, đời sau gặt kết quả tốt đẹp là sanh lên cõi Trời, 
hưởng phước lạc đầy đủ. Mười giới đó là: 1. Không sát sinh; 
2. Không trộm cướp; 3. Không tà dục; 4. Không nói dối; 5. 
Không nói thêu dệt; 6. Không nói lưỡi hai chiều; 7. Không 
nói lời hung ác; §. Không tham muốn (Tham); 9. Không giận 
hờn (Sân); 10. Không sĩ mê (S1). 


2) Giới xuất thế gian: Là Giới đưa hành giả đến quả vị 
vô lậu, tức được tự tại thoát khỏi tam giới, không còn bị rơi 
trong vòng sanh tử luân hồi. 


Thí dụ người thực hành Giới Tỳ-Kheo hay Tỳ-Kheo-Ni 
chuyên cần đến mức hoàn hảo, đoạn trừ năm hạ phân Kiết Sử 
và năm thượng phần Kiết Sử. 


1-2: Năm hạ phân Kiết sứ: 1) Thân kiến (in cái 
ngã thật sự hiện hữu, động hóa cái Ta là ngũ uấn); 2) Hoài 
nghi Tam Bảo (không tin Phật, Pháp, Tăng); 3) Giới Câm 
Thủ (fin tưởng sai lầm cho rằng các pháp tu khô hạnh sẽ đưa 
đến giải thoát; hoặc tuân thủ các hình thức nghỉ lễ tôn giáo 


104 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


rườm rà mê tín đị đoan...); 4) Tham (tài, sắc, danh, thực, 
thuy); 5) Sân (Tức giận, căm thì). 


2-2: Năm thượng phân Kiết sử: 1) Sắc ái (Tham 
ái cõi dục sắc giới là cõi chúng sanh có thân và tâm); 2) Vô 
Sắc ái (Tham đắm với cõi dục Vô Sắc. Đây là cối chúng sanh 
không còn thân, họ sống với Thức. Hoặc chúng sanh ở cối 
này, có hình tướng nhưng rất vi tế, mắt phàm phu không thể 
thấy được); 3) Mạn (Có 3 loại: Thắng mạn là tự phụ cho 
mình cao quÿ hơn, giỏi hơn; Đăng mạn tự phụ cho mình 
ngang bằng; Tỳ liệt mạn là tự ty cho mình thua kém) 4) Trạo 
Cử (Thân tâm lăng xăng, dao động); 5) Vô Minh (không hiểu 
biết các pháp Phật dạy). 


VỊ tỳ kheo hay tỳ-kheo-ni nào nghiêm trì Giới vô lậu, 
diệt bỏ năm hạ phân Kiết Sử và năm thượng phần Kiết Sử kể 
trên, vị ây đã diệt tận mọi khổ đau phiền não gọi chung là lâu 
hoặc. VỊ ây hoàn toàn giải thoát nhờ Chánh trí, đắc quả A-La- 
Hán. Giới này mới thực sự đúng nghĩa là “Œ7ới Vô Lậu ”. 


Tóm lại, Giới là nền tảng của đạo Phật, là một trong ba 
môn học “vô /âu” nhằm chấm dứt các lậu hoặc đưa đến giải 
thoát. Trên mặt lý thuyết, Giới giữ một vai trò quan trọng, vì 
Giới chiếm một phần ba của Tam Tạng kinh điển. Đó là Luật 
Tạng, hai tạng kia là Kinh tạng và Luận tạng. Về mặt thực 
hành, Giới đóng vai trò mẫu chốt trong đời sống Tăng đoản. 
Một người muốn xuất gia cầu đạo, trước hết phải thọ Giới Sa 
Di (10 Giới). Sau một thời gian tu tập Giới đức, mới được thọ 
Cụ Túc Giới. Cụ Túc Giới là Giới Tỳ Kheo (nam tu sĩ) 250 
Giới. Sa-di-ni phải qua thời gian thọ Thức-Xoa Ma-Na Ni 
Giới (Căn bản 4 Sự, 6 Pháp, 292 hành pháp), rồi mới thọ Tỳ 
kheo n1 348 GIới. 


105 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
B. ĐỊNH HỌC 


- Định: Tiếng Pãli là “Samãdji”. Người Trung Hoa 
dịch là “7ø muội”. Định mang nhiều ý nghĩa như: Tập trung 
(concentration); làm cho chắc chăn, không dao động (make 
firm); sự tĩnh lặng (tranquillity); sự yên lặng (calmness); 
trạng thái tập trung sâu (a deep concenfrated state) 


Trong Trung Bộ Kinh I, có hai định nghĩa về Định: 


- Bài Kinh số 30: Định là “Nhất tâm” (P: 
cittass°ekaggatã: mental one-pointedness) cũng có nghĩa là 
“Nhất niệm”. Đây là trạng thái tâm đồng nhất với đối tượng, 
nơi đó không có Ý thức hiện hữu mà chỉ có “đơn niệm biết” 
(a single thought of awareness). Nghĩa là tâm hoàn toàn yên 
lặng không dao động (wavering) bởi các đối tượng bên ngoài 
giác quan. 


- Bài Kinh số 36: Định được xem là “trạng thái tâm 
thuần nhất" (P: Cetaso ekodi: unity of the mind). Đây là trạng 
thái tĩnh lặng của tâm (a state of mental tranquillity) hay trạng 
thái không hai của Ý thức ( A nondualistic state of 
consciousnesss). Trong đó nội tâm thiền gia không còn Tầm 
Tứ (trạng thái tâm không còn chú ý (tầm) và bắt dính (tứ) 
theo đối tượng). 


- Theo Thiền tông, trong “Pháp Bảo Đàn Kinh”, Lục Tổ 
Huệ Năng mô tả: “Nội âm bắt loạn là Định”; Ngài Hàn Sơn 
thì nói: “Bá/ phong xuy bất động” nghĩa là tám gió thối, tâm 
không động, là Định. Tám gió này là: Lợi (ơi lộc); Suy (suy 
sụp, suy đổi); Hủy (phỉ báng, làm ô nhục); Dự (lời ca tụng, 
tản dương); Xưng (khen tặng, đề cao); Cơ (chê bai, nói xấu); 
Khổ (sự đau khổ hay bất toại nguyện); Lạc (vui vẻ hay an 


106 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
lạc). 


- Tổ sư Thiền Chân Không-Thường Chiếu là Đại Lão 
Hòa Thượng Trúc Lâm tại Việt Nam cũng dạy môn đệ: 
“ong tưởng dừng là Định”. Do đó, nếu người hành thiền 
dừng được vọng tưởng một phút thì người ấy đạt được Định 
một phút, dừng được 30 phút thì đạt được Định 30 phút. 


Nhưng điểm cần lưu ý là khi vọng tưởng dừng thì cái gì 
xảy ra trong lúc đó? Cố Hòa Thượng Thông Triệt (Thiền 
Tánh Không) giải thích về trạng thái Định như sau: “Đó /à 
cái biết thường hằng lặng lẽ hay trạng thái biết không lời 
của tánh giác”. Bởi vì muốn đạt được “tâm thuần nhất” hay 
“tâm bất loạn” hoặc “tám gió thổi không động” thì người 
thực hành thiển phải đạt được cải biết không lời. Nếu biết có 
lời, dù lời rất đúng vẫn không phải là tâm thuần nhất. Cho 
nên khi rơi vào trạng thái Định mà tâm ngôn vẫn còn khởi lên 
thì Đức Phật gọi đó là “Định Có Tâm Có Tứ” tức Sơ Thiên. 
Còn tâm ngôn yên lặng, Phật gọi là “Định Không Tâm 
Không Tứ”. Đây chính là tầng thiên thứ Hai còn gọi là Nhị 
Thiên. 


Vì Định có nhiều mức độ, nên trong phạm vi kỹ thuật, 
Định còn có nghĩa là cái “khung”. Trong cải khung đó chứa 
nội dung thực hành. Nội dung này chỉnh là chủ để, thiên gia 
chọn áp dụng vào việc hành trì của mình. Nên tảng cái khung 
đó được đặt trên “cơ sở năng lượng biết của Tánh giác”. 
Năng lượng biết càng mạnh, Định lực càng sâu. Chính vì thể, 
ở phạm vỉ này Định được xem là một tiễn trình được hình 
thành trên cơ sở sức mạnh của Tánh giác hay Tánh biết. Khi 
Tánh biết chưa vững chắc, chưa trở thành sức mạnh thì Định 
chưa có mặt. ” 


107 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Trong đạo Phật, Định không phải là mục tiêu chính, mà 
chỉ là cái cầu để bước tới Huệ. Tuy nhiên muốn Huệ phát 
sáng, thiền gia nhất định phải thông qua Định để phát triển 
năng lực biết vững chắc, hầu khai triển tiềm năng giác ngộ, 
tức Phật tánh. Như vậy, Định một mặt là phương tiện cơ bản 
để đạt được Huệ tức Giác ngộ, mặt khác Định là tác nhân đào 
thải tận gốc tập khí hay lậu hoặc đưa đến Giải thoát. 


C. HUỆ HỌC 


Như trình bày ở trên, Huệ là một môn học trong ba môn 
“Giới-Định-Huệ”. Danh từ Huệ thường đi chung với từ Trí 
gọi là Trí Huệ. Trí Huệ trong giáo lý nhà Phật còn gọi là Bát 
Nhã. Bát Nhã là Hán ngữ dịch âm từ tiếng Panna (Pãli) hay 
Prajna (Sanskrit ) có nghĩa là sự phát sáng của trí hiểu biết, 
sau khi tây sạch phiền não và vô minh. 


1) Trí thức hay Kiến thức thế gian 


Trình bảy về sự hiểu biết của con người, chúng ta cần 
phân biệt Trí Thức khác với Trí Huệ. Trí thức hay Kiến thức 
là những người có học thức, có bằng cấp thế gian. Người trí 
thức được xem là người thông minh vì có sự hiểu biết rộng 
rãi. Những hiểu biết, nhận thức đó đến từ bên ngoài, được 
tích lũy từ gia đình, trường lớp, rút tỉa kinh nghiệm thành 
công hay thất bại trong đời sống. Cái biết này, hay nhận thức 
này, được xem như là cái biết hay nhận thức của thế g1an, nên 


r 
^A 9 


đó là cái biết thuộc về “7c đế. 
2) Trí Huệ trong đạo Phật 
Trí Huệ hay trí tuệ là nhận thức biết, phát xuất từ bên 


trong do tu tập thiền Định mà có. Đây là nhận thức xuất thế 


108 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
gian. Trí Huệ (Bát Nhã) có hai cấp bậc: 


1-2: Thấp là Trí: Nàna (P); Jnàna (Skt). Tiếng 
Anh là: Insight. Trí này là trí hiểu biết về Phật pháp do học 
hỏi từ các bậc Thầy hay từ trong tam tạng kinh điển. Sự hiểu 
biết nảy, tuy có mùi vị đạo nhưng vẫn còn thuộc về Kiến thức 
(Phật học) bởi do học từ bên ngoài. 


Thí dụ: Chúng ta nghe các bậc Thầy giảng về Chân lý 
Tứ Diệu Đề, chúng ta hiểu rõ bốn đề: Khô, Tập, Diệt, Đạo thì 
chúng ta “có fuệ fri về Khổ đề, T: ập đề, Diệt để, Đạo để". Hay 
chúng ta học và hiểu rõ chủ đề: Lý Duyên Khởi, Mười hai 
Nhân Duyên, chúng ta “có fuệ trì về Lý Duyên Khởi, Mười 
hai Nhân Duyên” v.v... Trí này không phải do tự chúng ta 
biết, nên vẫn bị xem là tục để. Nhưng vì chuyên học và ghi 
nhận những Nhận thức của Đức Phật chứng ngộ nên được 


“... 


xếp là “Tục đề Bát nhã ”. 


2-2: Cao hơn Trí, là Huệ (Bát Nhã) : Panna 
(P); Prajna (Sk®), tiếng Anh là Wisdom. Là Trí Huệ tự phát, 
do công phu tu tập thể nhập thiền Định. Thể nhập có nghĩa là 
qua dụng công thực hành, Ta và đối tượng là một. Nhưng 
muốn đạt được Huệ phải đi từ Trí, nghĩa là học hỏi từ bậc 
Thây, rồi thực hành thiền Định để kinh nghiệm Thân chứng, 
Tâm chứng và Trí chứng. 


Trí Huệ này là Huệ siêu vượt (Transcendental wisdom), 
có nhiều tên gọi khác như: Huệ Bát Nhã, Huệ tự phát hay 
Phật tánh, hoặc tiềm năng giác ngộ, Chân Như v.v... được 
xếp là “Chân đề Bát nhã ”. 


109 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
3) Đặc Điểm Của Tuệ Trí Và Huệ (Bát Nhã) 


- TRÍ (hay TUỆ TRÍ) : (Trí căn: Vùng Tiền trán, bán 
cầu não trái và phải). Hiểu biết hay Nhận thức giới hạn trong 
chủ đề học. Là cái biết có lời. Cái biết hữu Sư do học từ kho 
báu của Đức Phật, học từ sự truyền dạy của các bậc Thầy. Có 
người học nên có Ngã. Kết quả có tuệ tri về những điều đã 
học. Lậu hoặc vẫn còn nhưng nằm yên. Chưa thoát khỏi luân 
hồi. Được xếp là Tục đề Bát Nhã. 


- HUỆ (hay TRÍ HUỆ) : (Huệ căn: Phía sau bán cầu 
não trái). Cái biết không lời của Tánh nghe, Tánh thấy, Tánh 
xúc chạm. Nguyên tắc phát huy Huệ lực ở giai đoạn này do 
tác động của phản xạ giác quan. Tâm trong giai đoạn này 
được xem như là Tâm bậc Thánh. 


Sâu sắc hơn là Tâm Phật (Tánh Nhận Thức Biết). Giai 
đoạn này mới là Huệ Bát Nhã, tức Huệ tự phát do hành trì 
nhập Định sâu, rơi vào phản xạ thụ động kích thích tiềm năng 
giác ngộ phát Huệ. Trí huệ này là kho báu của hành giả, Vô 
Ngã, Vô Sư, không lời. Trí huệ tâm linh phát huy vô hạn. Kết 
quả do dụng công, Định-Huệ đồng thời. Chấm dứt lậu hoặc. 
Châm dứt luân hôi. Giải thoát. Đây mới thực sự là Chân để 
Bát nhã. 


4) Tu Tập Để Thành Tựu Huệ Bát Nhã 


Có 4 mức độ tu tập, bắt đầu từ Trí Thế Gian, Trí Bậc 
Thánh, Thượng Trí, Trí Bát Nhã. 


1. Trí Thế Gian (Tâm trí phàm phu): Là trí học hỏi, 
cóp nhặt, tổng hợp từ trường lớp có khả năng hiểu biết 
(knowledge) về Lý luận, Khoa học, Văn chương, Nghệ thuật 


110 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


v.v... Tất cả những hiểu biết này là sự lặp lại từ hiểu biết của 
người khác, không có sự sáng tạo của riêng mình. Do cái 
Ngã làm chủ nên có nhiều tham sân si. Lúc nào cũng ganh 
đua, tranh đấu để đạt được điều mình muốn. Bên dưới tâm 
phàm phu đây vẫy tập khí, lậu hoặc, kiết sử, tùy miên. Mớ ô 
nhiễm nảy luôn chi phối ảnh hưởng lên thân-khẩu-ý tạo nhiều 
nghiệp. Trí nảy là Trí thế gian, tuy có giúp ích cho cuộc sống 
con người, nhưng đa phần huân tập phiền não khổ đau. Khi 
quá mỏi mệt với những lụy phiên, vui ít buồn nhiều như vậy, 
Trí năng chợt tỉnh ngộ muốn thoát ra khỏi những ràng buộc 
của sâu, bi, ưu, khổ, não. Ước muốn này, là giai đoạn đầu 
tiên, Tâm phảm phu quyết định tìm Thây học đạo. 


2. Trí Xuất thế gian: Trí năng tỉnh ngộ hướng dẫn Ý 
căn, Ý thức học hỏi Phật pháp như: Tứ Diệu Đế; Tam pháp 
ân; Lý Duyên Khởi Pháp Duyên Sinh; Tương quan nhân quả; 
Quán, Chỉ, Định, Huệ ; hiểu biết Tánh giác, tâm Phật, hiểu 
biết con đường tu tập (37 phâm trợ đạo) đề châm dứt lậu hoặc 
WYtu 


Trí năng tỉnh ngộ học hỏi nên cái biết của Trí này là Cái 
Biết Có Lời. Học từ Thây, từ kho báu của Đức Phật nên là Trí 
Hữu Sư. Trong lúc học Phật pháp tâm yên lặng, lậu hoặc 
không khởi lên, ngang với Tánh giác nên tạm xem đây là Trí 
của bậc Thánh. 

3. Thượng Trí hay Trí Siêu Vượt: Trí năng tỉnh ngộ 
học những pháp cao siêu hơn trong Pháp Phật đó là các chủ 
để về: Như Thật, Chân Như, Không, Huyễn đạt được Như 
Thật Trí, Chân Như Trí, Không Trí hay Huyễn Trí. 

Người có Thượng Trí cũng học giáo lý từ Thây, từ kho 
báu của Đức Phật. Tuy còn Biết Có Lời nhưng trong lúc học 


III 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Pháp, lậu hoặc không khởi lên, nên cũng có thể sánh ngang 
với Tánh giác ở mức độ cao như Nhất Thiết Chủng Trí, 
nhưng chưa chứng ngộ vì chưa thực hành, chưa thê nhập. 


4. Thực hành để Huệ Tự Phát (Phật tánh, tiềm năng 
giác ngộ): Sau khi thông hiểu nhuần nhuyễn giáo lý, bây giờ 
là giai đoạn thiền Định. Tiến trình dụng công từ Biết Không 
Lời (Chánh niệm, thực hiện các chủ đề liên quan đến Tánh 
Nghe, Thấy, Xúc chạm qua phản xạ giác quan). Ở mức độ 
nảy Huệ bắt đầu phát huy nhưng đơn sơ. 


Tiếp theo, để an trú trong Nhận Thức Biết Không Lời 
thiền gia thực hành chủ đề siêu vượt bằng cách khởi ý chủ đề 
rồi buông. Kỹ thuật này kích thích phản xạ thụ động, phát ra 
những điều mới lạ gọi là Ngộ hay Chứng Ngộ (Realization 
hay Enlightenment) trên ba mặt: Thân, Tâm và Trí như: Trực 
giác, siêu trực giác, tánh sáng tạo, từ trường tứ vô lượng tâm 
(từ bi, hỷ, xả); biện tài vô ngại v.v... Những đặc điểm kế này 
phát huy từ thấp đến vô lượng. Đây mới chính là kho báu của 
hành giả tu tập từ Biết Có Lời đến Biết Không Lời, an trú 
trong Nhận Thức Không Lời. 

Tóm lại học và hiểu pháp thế gian thì gọi là Trí Thức, 


học và hiểu pháp Phật thì gọi là Trí (Tuệ). Tọa thiền dụng 
công có kinh nghiệm trên Thân, Tâm, Trí là Huệ (Bát Nhã). 


HI. BÁT CHÁNH ĐẠO: 
TÁM CON ĐƯỜNG CAO THƯỢNG 


Bát Chánh Đạo là Giáo Pháp nông cốt, thực tiễn mà Đức 
Phật đã chứng đạt trong tầng thiền thứ Tư. Bát Chánh Đạo 
hay Đạo để là phần cuối của bải Pháp Bốn Chân Lý Cao 


112 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Thượng (7⁄ Diệu Đế: Khổ để, Tập đề, Diệt để, và Đạo để) 
được Đức Phật giảng đầu tiên cho nhóm năm anh em đạo sĩ 
Kiều-Trằn-Như, đồng tu cũ với Phật. Trước tiên Ngài muốn 
năm vị này nhận rõ Con đường đi đến giải thoát không phải 
bằng khổ hạnh thái quá, cũng không phải bằng sự lợi dưỡng 
thái quá; mà bằng Con đường Trung đạo. 


Đạo đề hay Bát Chánh Đạo là Con đường đưa đến chấm 
dứt toàn bộ Khổ. Đây là phương pháp đưa đến chấm dứt 
“xung đột” nội tâm, và chấm dứt luân hồi. Phương pháp này 
gồm tám chi phần, mỗi chỉ phần được ghép thêm thuật ngữ 
*sammẩã” có nghĩa là “kiện toàn ” hay “hoàn toàn” (perfect) 
thường được dịch là “Chán”” (right). Vì là pháp tu đưa đến 
đắc quả A-La-Hán, nên các nhà Phật giáo Theravãda xem đây 
là Thánh Đạo. Những ai còn dính mắc nhiều với tâm phàm 
phu hay tâm nhị nguyên, thì không thể hội nhập vào Con 
Đường này. 


Thông qua học và thực hành Bát Chánh Đạo, hành giả sẽ 
tự mình thay đôi những quán tính cũ do bị trói buộc bởi Kiết 
Sử: từ truyền thống gia đình, học đường, xã hội, tôn giáo hay 
tín ngưỡng. Khi thực sự thông hiểu Bát Chánh Đạo, hành giả 
sẽ nhận ra chân tánh hiện tượng thế gian qua những quy luật 
Vô thường, Khổ, Vô ngã; Duyên sinh hay Tương quan Nhân 
Quả. Hành giả chuyên cần tu tập Bát Chánh Đạo sẽ đưa đến 
kết quả thân-tâm hài hòa, trí huệ tâm linh phát huy, bước vào 
dòng Thánh. 


113 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


IV. KHAI TRIỄN KHÁI QUÁT VÉ 
“BÁT CHÁNH ĐẠO” 
Bát Chánh Đạo gồm tám chi hay tám phân: Chánh Kiến, 
Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


1. Chánh Kiến: Là thấy đúng, nhìn đúng, hiểu biết đúng, 
là nhận thức sáng suốt hợp lý trên căn bản đạo đức của cuộc 
sông. Có trí tuệ nhận biết sự việc nảo đúng, sự việc nảo sai, 
sự việc nảo thiện, sự việc nào ác. Nhận thức đúng về bản thể 
của vạn vật là Vô thường, Khổ, Vô ngã, về Lý Duyên khởi 
Pháp Duyên sinh, về Thập nhị nhân duyên. Nhận biết đúng về 
Khổ, nguyên nhân của Khỏ, sự diệt Khổ và Con đường đưa 
đến hết Khổ. Hiểu thế nào là Trung đạo, không Chấp thường, 
Chấp đoạn v.v... 


Khi Chánh kiến có mặt thì Trí năng không còn mê chấp, 
nó chuyền hóa khiến tâm người phàm phu trở thảnh tâm cao 
thượng. Cho nên Chánh Kiến là bước quan trọng đầu tiên đưa 
đến tuệ trí. 


2. Chánh Tư Duy: Là suy nghĩ chân chánh, đúng đắn. 
Chánh Tư Duy là không để đầu óc mình suy nghĩ về những 
điều bất thiện như tham dục, sân si, não hại. Nếu ý nghĩ 
không chân chánh, bất thiện, ác độc... thì hành động tiếp 
theo là thân và lời sẽ theo đó mà phát sinh hại người và hại cả 
mình. Cho nên Chánh Tư Duy là hướng sự suy nghĩ theo 
chiều thiện lành, buông thả những gì cần buông thả, suy nghĩ 
về con đường giải thoát, từ bi hỷ xả giúp đỡ chúng sanh, nuôi 
dưỡng tỉnh thần bất bạo động, nhẫn nhịn và trầm tĩnh. 


3. Chánh ngữ: Ngôn ngữ đúng đắn, ngay thắng, không 


114 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


thiên vị, không dối trá, không nói lời chia rẽ, xuyên tạc, dua 
nịnh không nói hai lưỡi hay hung bạo căm thù. Ngược lại lời 
nói mang tính cách nhu hòa chánh trực, sách tấn, khuyến tu. 
Nói những lời lẽ tạo niềm tin, xây dựng đoàn kết, tương thân 
hòa hợp, thương yêu và lợi ích chung. 


4. Chánh nghiệp: Hành vi có tác ý đúng đắn, hành động 
chân chánh, phát xuất từ Chánh Kiến, Chánh Tư Duy là 
Chánh Nghiệp. Người sống với Chánh Nghiệp là người 
không tạo Nghiệp ác bởi hành động sát sanh. Người đó không 
trộm cướp, không hành dâm phi pháp, không vọng ngữ, 
không tham, sân, si. Nói chung là giữ ba nghiệp thân-khâu-ý 
thanh tịnh đưa đến một đời sông hiền lương, trong sạch, đạo 
đức. Ngoài ra, ở mức độ cao hơn trong Đại Kinh Bốn Mươi, 
Đức Phật phân biệt có hai loại Chánh Nghiệp. 


1-4: Thực hiện những việc có ích lợi cho mọi người 
băng tâm rộng lượng, hòa hợp, không sát sanh, không trộm 
cướp, không tà dâm, không tham, sân, sĩ. Đó là những việc 
làm tốt tạo Thiện nghiệp. Khi thực hiện những công tác thiện 
lành với tâm mong cầu có được phần công đức, thì Thiện 
nghiệp này thuộc Chánh nghiệp hữu lậu, vẫn còn bị tái sanh. 


2-4: Làm việc thiện với tâm cao thượng, tức làm trong 
Chân tâm hay Tánh giác hoặc trong niệm Vô niệm. Trong 
tiễn trình làm việc, lậu hoặc không sinh khởi. Đây là Chánh 
nghiệp Vô lậu. Khi làm việc như thế, hành giả không mong 
cầu quả báo thiện trong đời nảy hay đời sau. Đây là Chánh 
Nghiệp hoàn hảo của bậc Thánh. 


5. Chánh mạng: Mạng là thân mạng, sự sống của mình. 
Chánh mạng là đời sống chân chánh, nghĩa là nuôi sống thân 
mình bằng nghề nghiệp chân chánh lương thiện, không bóc 


115 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


lột, lừa gạt, xâm hại đến lợi ích của người khác, không buông 
lung lười biếng, nương tựa ăn bám vào người khác. Không 
sống bằng nghề nghiệp bắt thiện như buôn bán hàng lậu, cần 
sa, ma túy, không buôn bán sinh vật sống ... Tóm lại Chánh 
mạng là sống thanh cao, đúng Chánh pháp. 


6. Chánh tỉnh tấn: Để hoàn thành mục tiêu của Bát 
Chánh Đạo, hành giả luôn nỗ lực cố gắng ngăn ngừa không 
làm những việc ác chưa sanh, quyết tâm chấm dứt điều ác đã 
sanh. Nỗ lực làm việc thiện và duy trì phát huy việc lành việc 
thiện. 


Đối với việc tu Thiền thì đây là nỗ lực làm sinh khởi 
niệm Chân Như hay Vô Niệm hoặc Nhận Thức Biết Không 
Lời. Tuy nhiên, Chánh Tinh Tấn đối với người tu Thiền là 
siêng năng, miên mật, nhưng không phải là sự nỗ lực hay cố 
găng quá mức trong lúc tọa Thiền, bởi vì trong lúc tọa thiền 
càng tinh tấn, tâm cảng có đối tượng đề hoạt động (dễ đưa tới 
trạo cử). Không còn tỉnh tấn, tâm trở nên yên lặng (mất cái 
biết sẽ bị hôn trầm). Quân bình sự tinh tấn cũng là một nghệ 
thuật tu tập, lúc bấy giờ chỉ có niệm Biết hiện diện, mới thật 
an trú trong hiện tại bây giờ và ở đây. 


7. Chánh niệm: P: Sammã-satI, Skt: samyak-smrtI (right 
awareness or ripht mindfulness). Là sự nhận biết đúng hoặc 
sự chú tâm đúng, thường được dịch sang tiếng Anh là “zig”ứ 
mindƒfulness”. Trong Phật giáo từ “sai” có những nghĩa tương 
ứng với tiếng Việt như: suy nghĩ, sự nhớ lại, sự ngẫm nghĩ, sự 
chú ý, sự lưu tâm, sự chú tâm, sự nhận biết... 


- Chúnh niệm theo nghĩa thông thường: Thông 
thường từ “si?” được dịch sang tiếng Anh là “mindfulness”, 


3% é€ 


có nghĩa là “ch tâm”, “chủ ý”. Khi “có chú tâm, chú ý” đền 


116 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


một Khách thê là đối tượng nào đó, tất nhiên phải có Chủ thể 
là Tự ngã (Trí năng, Ý thức). Nếu không chú ý đến đối tượng 
hay công việc đang làm thì tâm sẽ lo ra, tạp niệm sẽ xen vảo 
làm hỏng mục tiêu nhăằm đến của chúng ta ngay. Trong chiều 
hướng này nội dung Chánh niệm có Trí năng, có tự ngã và có 
ý muốn đạt được điều gì. 


Chánh niệm (mindfulness) này cần thiết cho những 
người tâm tưởng hay bị tán loạn, hoặc là ở bước đầu mới học 
Thiền, nhưng không phù hợp với Chánh niệm (awareness) 
trong Bát Chánh Đạo vì nó không giúp hành giả loại bỏ tâm 
nhị nguyên, dính mắc với ngoại trần. Lý do là vì tâm chưa 
thuần nhất, Tánh giác chưa có mặt, hay tâm chưa ở trong 
trạng thái “ống không”, mà ở trong nhị nguyên có đối 
tượng, có Ta, có Trí năng, có mục đích, có ý đồ. Nói chung 
có sự đối đãi trong đó. 


- Chánh niệm theo nghĩa trong Bát Chánh Đạo: Chánh 
niệm theo nghĩa của Bát Chánh Đạo là một loại kinh nghiệm 
thắng về đối tượng không dựa trên suy nghĩ, tri thức và những 
cảm nghĩ của người khác hay của truyền thông hoặc qui ước 
xã hội. Chánh niệm này không có nội dung, nghĩa là không 
bao hàm mục đích tìm tòi soi mói về tướng chung hay tướng 
riêng của đối tượng. Đây chỉ là sự nhận biết tức khắc, rõ ràng 
về đôi tượng mà không có tự ngã. Do đó, khi xuất hiện trong 
Bát Chánh Đạo, “s2” có nghĩa là “sự nhận biết" 
(awareness). Sự nhận biết đối tượng mả vọng tâm không có 
mặt. Nó không giống như sắc thái “chứ tâm”, “chú ý ”. 

Tác dụng của Bát Chánh Đạo là dẹp tan năng lực của tự 
ngã, phát triển trí tuệ tâm linh. Nếu tu tập Chánh niệm, mà 
nội tâm lúc nào cũng dính mắc với hiện tượng thế gian thì 


117 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


không thể nảo đạt được giác ngộ giải thoát. Vì thế, Chánh 
niệm theo pháp tu của Đức Phật, không phải là tâm tập chú 
vào ngoại trần. Chánh niệm là cái biết rõ ràng mọi hành động 
và sự kiện trong hay ngoài thân mà không vướng mắc với nó, 
nghĩa là không có sự quyết đoán, so sánh, phủ nhận hay chấp 
nhận, tán thành hay không tán thành. Từ đó gốc rễ xung đột 
nội tâm không có cơ hội khởi phát. Sự nhận biết này là “/uệ 
trí không lờ?” (wordless 1nsight). 


Chánh niệm là pháp được Phật dạy đệ tử áp dụng bất cứ 
lúc nào trong 4 oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, như lúc ăn 
uống, mặc áo, bước đi, xoay người, nhìn quanh, nằm xuống 
v.v.... Nếu thành tựu vững chắc, tâm sẽ luôn luôn ở trạng 
thái an lạc, vọng tưởng không khởi, lậu hoặc không huân tập 
thêm vả sáu căn không dính với sáu trần. Như vậy, Chánh 
niệm được xem là cội nguồn, là gốc rễ đề tâm được an tịnh, 
nói cách khác Chánh niệm là nền tảng của Chánh định. 


8. Chánh định: Samã-Samãdhi (p), Samyak-Samãdhi 
(SkÐ: Chánh định là bước thứ tám trong Bát Chánh Đạo cũng 
là giai đoạn thứ tư trong Tứ Thiền do Đức Phật thiết lập. Đây 
là trạng thái 3 hành không động. 


Chánh định là bước cuối cùng của Bát Chánh Đạo. Nó 
được đặt trên cơ sở Chánh niệm tức “siệm biết rõ ràng mà 
không lời”. Nó là trạng thải tâm định tĩnh, lặng yên vững 
chắc, với cái biết thuần tịnh (pure awareness) bên trong 
không có nhị nguyên. Sự nhận biết (awareness) đã trở thành 
một năng lực biết rõ ràng nhưng không dính mắc với cái gì 
hết. Và nó đã trở thành nhân chứng hoàn toàn khách quan. 
Thiền Nguyên Thủy có 4 tầng Định: 


1) Sơ Thiền: Tương đương với Định Có Tầm Có Tứ 


118 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


(Sát-Na Định) và Định Có Tầm Không Tứ, hoặc Sơ Định. 
Trong tầng Định này những đam mê ghiền nghiện tạm thời 
nằm yên nên tâm hành giả được an tịnh, niềm hỷ lạc xuất 
hiện. Trong kinh giải thích trạng thái hỷ lạc có được, là do Bồ 
Tát đã “jy dục và ly bất thiện pháp”. 


2) Nhị thiền: Nếu tiến trình tâm yên lặng kéo dài và sâu, 
“niệm biết” trở thành năng lực vững chắc, ngũ chướng (năm 
triền cái: Tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi) yên lặng. 
Tầm và Tứ cũng yên lặng. Tâm hoản toàn thanh tịnh. Cái Biết 
Không Lời của Tánh giác có mặt theo ý muốn. Hành giả cảm 
thấy hý lạc khắp toàn thân. Trong kinh giải thích trạng thái hỷ 
lạc này do Định sanh. Đây là Định Không Tầm Không Tứ. 


3) Tam Thiền: Hành giả ở trong trạng thái Định Không 
Tầm Không Tứ. Hỷ lạc tràn ngập khắp châu thân, nhưng tâm 
không còn dính với cảm thọ nữa. Trong kinh mô tả trạng thái 
này là “Ly hý trú Xá” hay “Chánh niệm tỉnh giác ” nghĩa là 
hành giả biết rõ thân tâm có hy lạc, nhưng không dính mắc 
với hỷ lạc, mà chỉ trú trong Xả. Xả là trạng thái tâm định 
vững chắc, nghĩa là không làm gì hết, nó hoàn toàn yên lặng, 
thanh thản nhưng có dòng Nhận thức biết không lời. 


4) Tứ Thiền: Tức Chánh Định. Đây là trạng thái ba hành 
không động: 1) Ngôn hành không động: Tâm tứ yên lặng. 2) 
Ý hành không động: Thọ, tưởng yên lặng. 3) Thân hành 
không động: Thân đã lặng yên trong lúc tọa thiền, bây giờ hơi 
thở ngưng từng chập thuật ngữ gọi là “7h £c”. Trong kinh 
gọi trạng thái này là “Định Bất Động” là Tâm Như. Ở trong 
Tâm Như, trí huệ tâm linh phát triển theo nhịp gia tăng cường 
độ của nhận thức biết không lời. 


119 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
V. KÉT LUẬN 


TƯƠNG ƯNG GIỮA “GIỚI-ĐỊNH-HUỆ” VÀ 
“BÁT CHÁNH ĐẠO” 


- “Giới-Định-Huệ” là môn học thù thắng giúp hành giả 
vượt khỏi sự trói buộc của phiền não lậu hoặc, phát huy trí 
huệ. Tuy phân làm ba để dễ dàng trong việc giải thích, thật ra 
chúng tương quan mật thiết và nương tựa lẫn nhau. Do giữ 
Giới mà thân tâm không loạn động, nên tâm trí được Định, 
nhờ đó trí não dần dần phát sáng, đó là Huệ. Ngược lại, trí 
não phát sáng thì tâm dễ Định, tâm đã Định thì giữ Giới dễ 
dàng. Giới-Định-Huệ tương liên mật thiết như vậy, pháp này 
tăng thì hai pháp kia cùng tăng theo và ngược lại. 


- “Bát Chánh Đạo” là tám phương pháp tu tập thực tiễn 
nhằm giúp hành giả vượt thoát biển khô. Tuy chia thành tám 
chi hay tám phần nhưng tất cả đều liên hệ mật thiết với nhau. 
Nếu thiếu Chánh Kiến, Chánh Tư Duy thì hành giả không 
biết phương hướng nảo đúng để đi. Nếu thiếu Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp. Chánh Mạng thì hành giả sống trong buông 
lung tạo nghiệp chẳng lành. Nếu thiếu Chánh Tinh Tấn, 
Chánh Niệm, Chánh Định thì không thể nảo đoạn trừ lậu 
hoặc. 


Tu tập theo “Giới Định Huệ” hay “Bát Chánh Đạo” một 
cách đúng đăn, thì kết quả sau cùng lả tâm hoàn toàn sạch lậu 
hoặc, tham, sân s1... chứng quả vị A-La-Hán thoát khỏi luân 
hồi sanh tử. 


Nhìn chung, hai pháp tu “GŒïới-Định-Huệ” và “Bát 
Chánh Đạo” dù pháp tu chia thành nhiều phần khác nhau, 
nhưng cách tu rốt ráo cũng như nhau. Cho nên, hai pháp môn 


120 


TRÊN ĐƯỜNG VẺ NHÀ 
nảy có những điểm tương ưng với nhau như sau: 


1) Giới tương ưng với ba chỉ: Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng. 


2) Định tương ưng với ba chỉ: Chánh Tỉnh Tắn, Chánh 
Niệm và Chánh Định. 


3) Huệ tương ưng với hai chỉ: Chánh kiến và Chánh 
Tư Duy. 


Tóm lại, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có 
nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập 
để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng chung quy cũng chỉ 
dựa trên cái sườn chính, đó là Tam Vô Lậu Học: Giới-Định 
Huệ. Học Giới-Định-Huệ là học cả ba tạng kinh. Học Giới là 
học Luật tạng. Học Định là học Kinh tạng. Học Huệ là học 
Luận tạng. Bước đầu tu tập hành giả phải học giáo lý để hiểu 
rõ và có nhận thức về những Nhận thức chứng ngộ của Đức 
Phật. Sau đó phải thực hành thể nhập những lời Phật dạy để 
trí huệ tâm linh của chính mình phát sáng. Nếu lý thuyết giỏi, 
mà không có kinh nghiệm hành trì, thì kiến thức thu thập 
cũng không ích lợi gì, mà nhiều khi kiến thức đó chỉ tô bồi 
thêm cái Ngã ngày một lớn mà thôi! 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm Thiên thất ; 04-7-2020) 


121 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


122 


TÌM HIẾU KHÁI QUÁT VÉ 
A-LA-HÁN ĐẠO và BỎ-TÁT ĐẠO 


DẪN NHẬP 


Phật giáo có hai hệ là Theravada và Phát-Triển. Hệ 
Theravada quan niệm quả vị cao nhất mà hành giả có thể đạt 
được lả quả vị A-La-Hán. Vì thế đường tu quan trọng của họ 
là A-La-Hán đạo. Khi đạt được quả vị này thì các Ngài nhập 
Niết-Bàn. Khi còn thân thì gọi là Hữu-Dư-Y-Niết-Bàn. Trong 
thời gian này các Ngài đi giáo hoá chúng sanh. Khi bỏ thân 
thì nhập Vô-Dư-Y-Niết-Bàn không tái sanh nữa. 


Hệ Phát-Triển thì chủ trương Bồ-Tát đạo. Những người 
có nguyện vọng tu thành Phật thì được gọi là Bồ-Tát, hoặc ai 
có nguyện vọng tự giác giác tha không nhập Niết-Bàn, "đời 
đời thừa hành Bồ-Tát đạo" cũng được gọi là Bồ-Tát. Mục 
tiêu tu hành của những vị này là nhắm tới quả vị Phật chứ 
không dừng ở quả vị A-La-Hán. 


Trước khi khai triển đường lối tu tập của A-La-Hán đạo 
và Bồ-Tát đạo, chúng ta thử tìm hiểu lý do vì sao Giáo đoàn 
Phật Giáo dưới sự lãnh đạo của Đức Phật lại chia làm hai. 


123 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
Một bên là hệ Theravada và một bên là hệ Phát-Triên. 


ĐẠI CƯƠNG VẺ 
HỆ THERAVADA VÀ HỆ PHÁT-TRIÊN 


Trở lại lịch sử - Đức Phật đản sanh vào khoảng năm 624 
trước Tây Lịch. Ngài thọ 80 tuổi và diệt độ vào năm 544, qua 
thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch. Trong thời gian 45 năm hoằng 
pháp, Giáo đoàn Phật giáo do một mình Ngài lãnh đạo. Giáo 
đoàn thống nhất này kéo dài từ thời Phật còn tại thế đến sau 
khi Ngài nhập diệt 100 năm, gọi là Giáo đoàn Phật giáo 
Nguyên Thuỷ hay Sơ Khai. 


Kể từ khi Đức Phật nhập diệt cho tới đầu Tây-Lịch, Giáo 
đoàn Phật giáo trải qua 4 lần kết tập Kinh điển. Lần kết tập 
thứ Nhất sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng do tôn giả Đại 
Ca Diếp (Kassyapa) triệu tập. Lúc bấy giờ Giáo đoàn Phật 
giáo vẫn còn nguyên vẹn. Đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ 
Hai khoảng 100 năm sau khi Phật nhập diệt, tức là vào năm 
444 trước Tây Lịch, vào năm thứ 10 của triều đại vua 
Kàlasoka. Giáo đoàn của Đức Phật bị chia làm hai nhãnh là 
Thượng Toạ Bộ (Theravada và Đại Chúng Bộ 
(Mahãsanghika). 


"Thera" nghĩa là các cụ già. "Vada” là học thuyết. Còn 
Đại Chúng Bộ vì đã triệu tập được I0 ngàn người để kết tập 
nên gọi là Đại Chúng Bộ. 


Nguyên nhân Giáo đoàn chia làm hai, bắt nguồn từ việc 
Ngài Da-Xá, vị đệ tử thứ 6 của Đức Phật, sau 5 anh em Kiều- 
Trằn-Như lúc bấy giờ đã 165 tuôi, bắt gặp nhóm tăng trẻ Bạt- 
Kỳ (Vajji), vi phạm 10 điều Luật của Đức Phật. Kinh ghi là 


124 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


"Thập sự phi pháp", trong đó có việc thuyết pháp rồi nhận 
vàng bạc cúng dường từ các cư sĩ. Không khuyên được nhóm 
Tăng trẻ Bạt-Kỳ, nên Ngài Da-Xá triệu tập 700 vị Trưởng 
Lão kết tập Kinh Luật đề củng có nề nếp. 


Sau đó, nhóm Theravada tiếp tục giữ đúng quy luật và 
giáo pháp của Đức Phật, còn Đại Chúng Bộ thì phóng khoáng 
thay đổi giới luật thích hợp với thời đại. Đó là lý do Phật giáo 
chia làm hai gọi là "Sự phán liệt căn bản trong Phát Giáo”. 


Từ cái mốc kết tập kinh điển lần thứ hai này đến 100 năm 
sau (năm 444 tới năm 344 trước Tây Lịch). Trong khoảng 
thời gian này Đại Chúng Bộ tiếp tục phân chia ra thêm § Bộ 
phái nữa. Trong lúc đó bên hệ Theravada vì bảo thủ nên vẫn 
giữ được sự thống nhất. 


Từ đầu năm 344 đến 244 trước Tây Lịch, nghĩa là khoảng 
200 đến 300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, hệ Theravada 
mới phân chia ra 10 Bộ phái nữa. 


Bấy giờ Giáo đoàn Phật Giáo có tổng cộng là 18 Bộ phái 
cộng với hai Bộ phái chánh là 20 Bộ phái, có ghi trong Sử 
liệu Phật Giáo. Đây là thời kỳ rực rỡ của Phật Giáo. Các vị 
Tổ tự viết ra các Luận thư (Abhidharma, phiên âm theo Hán 
Việt là A-Tỳ-Đạt-Ma) nêu rõ chủ trương đường lối tu tập của 
Bộ phái mình. Về sau khi viết về thời kỳ này, Ngài Nghĩa- 
Tịnh cao tăng Trung Hoa ví 1§ Bộ phái là cây vàng cắt ra làm 
18 khúc. Khúc nào cũng là vàng. 


Vào khoảng 236 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, dưới sự 
bảo trợ của vua A-Dục (Asoka), Ngải Mục-Kiển-Liên Đề-Tu 
(Mogøgaliputta Tissa) thuộc hệ Theravada được mời chủ trì 
kết tập kinh điển lần thứ Ba. Lần này có viết thành văn bản 


125 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


băng tiếng Pàli gồm Kinh-Luật-Luận theo khuynh hướng của 
Theravada. Đó là Bộ Tam Tạng Kinh điển đâu tiên bằng tiếng 
Pài. 


Kỳ kết tập kinh điển lần thứ Tư vào thế kỷ thứ Nhất dưới 
triều đại vua Ca-Ni-Sắc. Trong thời gian này Bộ phái Nhất- 
Thiết Hữu-Bộ là Bộ phái lớn nhất tách ra từ hệ Theravada. Bộ 
phái này chủ trương : "7 cả mọi thứ trên đời này đêu Có, 
đêu hiện hữu không biến mất theo quy luật Sinh-Trụ-Hoại- 
Diệt-Trỏ-Thành cải khác, giống như hiện tượng năng lượng 
trở thành cái khác chứ không mất". Lúc bấy giờ Nhât-Thiết 
Hữu-Bộ lại hưng thịnh hơn hệ Theravada, nên được vua Ca- 
Nị-Sắc mời kết tập kinh điển lần thứ Tư, ngài Thế Hữu chủ 
trì, nên chủ trương chung cũng theo hệ Theravada. Lần này, 
Tam Tạng Kinh điển ghi lại băng tiếng Sanskrit do ngài Mã 
Minh nhuận sắc chỉnh sửa. Như vậy chúng ta có hai Bộ kinh 
xưa nhất đều thuộc bên hệ Theravada. 


Trở lại, trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ Hai, nhóm 
Tăng trẻ Bạt-Kỳ cũng triệu tập được 10 ngàn người tham dự 
gồm tứ chúng nam nữ tu sĩ và nam nữ cư sĩ nên gọi là Đại 
Chúng Bộ. Kỳ kết tập kinh điển của Đại Chúng Bộ không 
được Sử liệu công nhận. Khoảng từ đầu Tây Lịch trở VỀ sau, 
Đại Chúng Bộ (Mahãsanghika) trở thành Đại Thừa 
(Mahàyana). Họ gọi Theravada là Tiểu Thừa (Hìnayana). 


Đến kỳ Đại Hội Phật Giáo Thế Giới tại Miến Điện vào 
năm 1954 kéo dài đến năm 1956, Đại Hội quyết định đổi 
danh xưng Tiểu Thừa là Theravada và Đại Thừa là Phát- 
Triển. Người Việt Nam dịch từ Theravada là Nguyên Thuỷ. 
Đọc kinh điển chúng ta cần hiểu từ Nguyên Thuỷ nảy là Bộ 
phái Nguyên Thuỷ (Theravada) chứ không phải Giáo đoàn 


126 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Nguyên Thuỷ hay Giáo đoàn Sơ Khai thời Đức Phật còn tại 
thế đến 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. 


Danh xưng Đại Thừa, Tiểu Thừa kéo dài hàng ngàn năm. 
Từ đầu Tây Lịch tới đầu thế kỷ 20. 


SỰ GIÓNG NHAU VÀ KHÁC NHAU 
GIỮA HAI HỆ NGUYÊN THUÝỶ 
VÀ PHÁT TRIÊN 


Giữa hệ Theravada và Phát Triển có nhiều điểm giống 
nhau. Về Giáo lý Căn bản của Đức Phật, cả hai đều có lối giải 
thích và thực hành theo đường lối Đức Phật giảng dạy. Thí dụ 
như các phương thức quan trọng GiớI-Định-Huệ, Văn-Tư- Tu, 
Quán-Chỉi-Định-Huệ. Hay cùng chủ trương Đối cơ thuyết 
pháp, Tự giác giác tha. Các chủ đề quan trọng như: Tứ Diệu 
Đé, Vô Ngã Tướng, Lý Duyên Khởi, Tương quan nhân quả, 
Nghiệp báo v.v... đều đồng nhất. 


Bên cạnh đó, hai hệ có những điểm khác nhau về chủ 
trương: Thí dụ như quan niệm về Đức Phật. Hệ Theravada thì 
cho rằng chỉ có một vị Phật lịch sử là Phật Thích Ca và từ gần 
2,600 năm nay không có ai tu thành Phật ngoài Đức Phật 
Thích Ca. Hệ Phát-Triển thì chủ trương trong mười phương 
thế giới có mười phương chư Phật. 


Phát-Triển cho rằng người tu có thể đạt tới quả vị Phật, 
trong khi hệ Theravada thì cho răng người tu không thể đạt 
được quả vị Phật, mà chỉ đạt tới quả vị A-La-Hán mà thôi! Vì 
quan niệm này, nên hệ Theravada chủ trương đường tu quan 
trọng là A-La-Hán đạo. Sau khi đắc quả A-La-Hán rồi, vị này 
đi giáo hoá, nhưng khi mạng căn chấm dứt thì nhập Niết-Bản 


127 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
chứ không tái sinh. 


Trong khi đó bên hệ Phát-Triển chủ trương Bồ-Tát đạo, 
có nghĩa là ai có nguyện vọng tu đạt quả vị Phật, người đó 
được gọi là Bồ-Tát. Hoặc ai có nguyện vọng tự giác rồi giác 
tha, không nhập Niết-Bàn, phát nguyện “đời đời thừa hành 
Bồ-Tát đạo", người đó được gọi là Bồ-Tát. Mục tiêu của hệ 
Phát-Triển là nhắm tới quả vị Phật, chứ không phải nhắm tới 
quả vị A-La-Hán. 


Vệ A-La-Hán đạo của Theravada được các vị Tô chia ra 
làm 4 câp bậc: 


1) Tu-Đà-Hoàn: Khi người tu đạt được quả vị này thì gọi 
là Nhập Lưu hay Dự Lưu, hay Thất Lai. Thất Lai, nghĩa là vị 
nảy sẽ tái sanh 7 đời nữa để tu tập mới đạt A-La-Hán quả. 
Lưu tức là dòng nước (thánh). Nhập lưu là bắt đầu bước vào 
dòng Thánh. 


2) Tư Đà Hàm: Là quả vị Nhất Lai, tái sanh lại một lần 
nữa đề tu tập sẽ đạt quả vị A-La-Hán. 


3) A-Na-Hàm: Là quả Bât Lai, không còn tái sanh ở cõi 
người nữa, mà sau khi mât rôi tái sanh lên cõi Trời. Từ cõi 
Trời tu tập sẽ đặc quả A-La-Hán. 


4) A-La-Hán: Được định nghĩa như là sạch hết 10 kiết 
sử. Có khi các vị Tổ định nghĩa A-La-Hán là sạch hết Lậu 
hoặc. Có khi định nghĩa A-La-Hán là sạch hết tham, sân, si. 
Do đó không tạo nghiệp nên không còn tái sanh. Khi đạt quả 
vị A-La-Hán rồi mặc dù vẫn còn sống nhưng cái tâm đã ở 
trong cảnh Niết-Bàn gọi là Hữu-Dư-Niết-Bàn hoặc Hữu-Dư- 
Y-Niết-Bàn, tức là còn cái thân dư thừa nhưng tâm đã ở trong 


128 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


cảnh Niết-Bàn. Khi bỏ thân rồi thì gọi là nhập vào Vô-Dư- 
Niết-Bàn hay Vô-Dư-Y-Niết-Bản. 


Từ điểm này, chúng ta biết Niết-Bàn là trạng thái tâm 
hoản toản trong sạch, tức không còn Lậu hoặc, không còn 
phiền não, kiết sử, tuỳ miên. 


Trong khi đó, hệ Phát-Triển chủ trương khởi thuỷ như 
sau: Đã đạt được quả vị A-La-Hán rồi nhưng quý Ngài không 
chủ trương nhập Niết-Bàn, mà có nguyện vọng tái sanh lại cõi 
người để giáo hoá chúng sanh, thuật ngữ trong kinh gọi là 
"bất trụ Niết-Bàn". Như vậy khởi thuỷ Bồ-Tát đạo bao gồm 
luôn A-La-Hán đạo. Nghĩa là phải xong A-La-Hán đạo, rồi 
mới phát tâm câu quả vị Phật và giáo hoá chúng sanh để cho 
cái công hạnh được tròn vẹn là: Tự giác, Giác tha, Giác hạnh 
viên mãn là ý nghĩa này. 


Đọc Sử Phật Giáo chúng ta còn biết thêm vài điểm khác 
biệt giữa hệ Theravada và Phát-Triển. Hệ Theravada lúc đầu 
bao gồm các vị Trưởng lão chủ trương giữ đúng những Chân 
lý mà Đức Phật dạy, giữ đúng nề nếp sinh hoạt trong thời 
Đức Phật về Giáo lý cũng như về Giới Luật cho nên hệ 
Theravada được xem như là hệ bảo thủ, giữ gìn đúng truyền 
thống thời Đức Phật. 


Ví dụ như phải xuất gia mới có thể tu tập đến nơi rốt ráo, 
giống như Thái tử Sỹ-Đạt-Ta từ bỏ gia đình xuất gia tu tập. 
Rồi cũng giống như Thái tử Sỹ-Đạt-Ta phải vô rừng ở, phải 
đi khất thực để mà sống, không được giữ tiền bạc hay nữ 
trang châu báu. Những giới luật nhỏ như không giữ thức ăn 
qua đêm, không được ăn quá giờ ngọ, v.v... Tất cả những thứ 
đó, hệ Theravada gìn giữ một cách khắt khe, đúng y giới luật 
của Đức Phật. Về Giáo lý chỉ học theo những Giáo lý Đức 


129 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Phật dạy, không dám khai triển ra, không dám viết Kinh. Một 
điểm nữa là họ chủ trương chỉ có người nam mới được xuất 
gia, không cho người nữ xuất gia. Điều này kéo dài mấy ngản 
năm. Gần đây người nữ mới được xuất gia trong hệ 
Theravada. Ngoài ra, chỉ có nam tu sĩ mới được học Giáo 
pháp sâu sắc của Đức Phật. Người cư sĩ chỉ có trách nhiệm hỗ 
trợ chư Tăng, cúng dường bố thí, chỉ học những pháp thông 
thường đơn giản. 


Hệ Phát-Triển được xem như là cấp tiến, khai phóng, tâm 
mở rộng đón nhận những Giáo lý khác. Thí dụ Phật giáo qua 
Tây Tạng thì du nhập thêm tín ngưỡng dân gian Tây Tạng về 
thần linh, về thần chú. Khi qua tới Trung Hoa du nhập thêm 
tín ngưỡng dân gian của Trung Hoa như tín ngưỡng Quan 
Âm, tín ngưỡng Văn Thù, tín ngưỡng Phố Hiền. Chứ thật ra, 
trong hai bộ Đại Tạng Kinh Phật Giáo không có những nhân 
vật đó. 


Ngoài ra, bên hệ Phát-Triên, các vị Tổ thi nhau viết Kinh. 
Có thê bắt đầu từ sự kiện lịch sử là dưới thời vua A-Dục có 
một vị danh tăng trẻ tên là Đại Thiên (Mahãdeva) rất tài giỏi 
được vua A-Dục mời trụ trì ngôi chùa ở trong hoảng cung, 
ngay kinh đô Hoa Thị Thành. Ngài Đại Thiên là vị tăng trẻ có 
nhiều tư tưởng cấp tiến. Một hôm trong buổi hội thảo đông 
người, ngài Đại Thiên tuyên bố: "Ngày xưa, các vị đại đệ tử 
của Đúc Phật giảng Kinh được Đức Phật chứng nhận, cho 
nên khi kết tập kinh điển, các bài giảng của các vị đệ tử cũng 
được ghi trong Kinh. Bây giờ Đức Phật không còn nữa, thì 
những ai giỏi Giáo lý, có tài thuyết pháp lưu loát có thể viết 
Kinh". Khi Ngài đưa ra chủ trương này, bị nhiều người phản 
đối, nhất là nhóm Theravada nhất quyết không đồng ý, gây ra 
sự tranh cải, ngay cả vua A-Dục cũng không giải quyết được. 


130 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Sau khi Tam Tạng kinh điển kết tập lần thứ Hai viết 
thành văn bản, vua A-Dục phái 9 đoàn Sứ Giả đem các Tạng 
Kinh Pàli truyền bá khắp nước Ân Độ. Trong số 9 đoàn Sứ 
Giả này, có một đoàn do Ngài Đại Thiên cầm đầu cùng với 
nhóm đệ tử trẻ của Ngài đi về miền Nam Ân hoằng pháp. Tại 
nơi đây, về sau xuất phát ra hệ thống kinh Bát-Nhã Ba-La- 
Mật-Đa. Kinh Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa không có tên tác giả. 
Người ta dựa vào sự kiện do kinh xuất phát từ miền Nam Ấn, 
nên suy đoán có thê vị Tổ đầu tiên là ngài Đại Thiên. Trong 
vòng mẫy trăm năm sau, các vị Tổ đời kế tiếp thi nhau viết 
kinh. "Bá/ Nhã Ba-La-Mật Đa Tâm Kinh" là bài kinh cuối 
cùng và ngắn nhất được dịch sang tiếng Việt gồm 262 chữ. 
Đó là hệ thống Kinh Phát Triển đầu tiên và đồ sộ nhất gồm 
600 bài. Hệ Phát-Triển khai triển 3 chủ đề là Không, Chân 
Như và Huyễn. 


Theo dòng thời gian, hệ Phát-Triển tung ra nhiều bộ kinh 
khác. Những bộ kinh này không có ghi lại trong hai Đại Tạng 
Kinh, nên chúng ta biết do các vị Tổ viết ra sau này. Thí dụ 
như kinh Hoa-Nghiêm, kinh Pháp-Hoa, kinh Duy-Ma-Cật, 
kính Kim-Cang, kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ, kinh Thắng- 
Man, kinh Bảo-Tích, kinh Viên-Giác v.v... Tất cả những bộ 
kinh đó cũng được gọi là kinh, nhưng do hệ Phát Triển sáng 
tác. Chỉ có bộ kinh mà người ta biết rõ tác giả đó là "Pháp- 
Bảo-Đàn-Kinh" ghi lại những lời giảng của Lục Tổ Huệ Năng 
trong thế kỷ thứ 7 do Ngài Thần Hội là đệ tử trẻ nhất của Lục 
Tổ ghi lại. Còn những bộ kinh khác không biết tác giả là ai, 
chỉ được biết là xếp trong hệ kinh Phát Triển. 


Trong lúc đó, hệ Theravada hoản toàn không có sáng tác 
Kinh. Các vị Tổ chỉ sáng tác Luận gọi là Luận Thư 
(Abhidharma). 7 bộ Luận thư băng tiếng Pàli và 7 bộ Luận 


131 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


thư bằng tiếng Sanskrit. Tổng cộng 14 bộ Luận thư thuộc hệ 
Theravada. Ngoài ra, các vị Tổ còn sáng tác nhiều bộ Luận 
thư khác, tuy không kết tập nơi đây nhưng rất nồi tiếng. 


Hệ Phát-Triển còn có những chủ trương khác với hệ 
Theravada, như ngay từ đầu đã chấp nhận người nữ được 
quyên xuất gia, cho nên trong hàng tu sĩ có tăng và ni. Trong 
Tứ chúng gồm tăng ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, gọi chung là 
Đại Chúng Bộ. Họ giảng dạy giáo pháp của Đức Phật cho tu 
sĩ cũng như cư sĩ. 


DANH XƯNG ĐẠI THỪA và TIỂU THỪA 


Về hai danh xưng Đại Thừa và Tiêu Thừa từ đâu mà có? 
Sau thế kỷ thứ Nhất, phong trào Đại Thừa bắt đầu khởi 
xướng, danh từ Đại Thừa có thể xuất phát từ bộ luận “Đại 
Thừa Khởi Tĩn Luận” của ngài Mã Minh. Ngài Mã Minh là 
người đã nhuận sắc điều chỉnh văn chương Tam Tạng Kinh 
tiếng Sanskrit trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ Tư dưới thời 
vua Ca-Ni-Sắc. 


Tại sao Đại Chúng Bộ tự xưng mình là Đại Thừa? Có lẽ 
là vì Đại Chúng Bộ có nguyện vọng là "đởi đời thừa hành Bồ 
Tát đạo" tức là không muốn trụ Niết- Bàn, mà muốn tái sinh 
lại để giáo hoá chúng sinh, giúp đưa người ta từ chỗ khổ đau 
tới bờ giác ngộ. Họ cho cái tâm nguyện này là tâm nguyện 
rộng lớn, so sánh như chiếc xe lớn là đại thừa, có thể đưa 
được nhiều người đến bờ giác ngộ. Trong khi đó, bên hệ 
Theravada chủ trương tu để đạt giải thoát tối hậu, nhập Niết- 
Bàn không còn luân hồi sinh tử, chỉ lo tu giải thoát cho riêng 
mình nên bị ví như chiếc xe nhỏ là tiểu thừa. 


Thực ra, các vị đệ tử của Đức Phật thời đó, sau khi đắc 


132 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


quả A-La-Hán rồi, Đức Phật cho đi khắp nơi để hoằng pháp. 
Các Ngài rày đây mai đó giáo hoá chúng sanh cho đến lúc 
thân hoại mạng chung. Các Ngài đã có một đời sống thật 
xứng đáng, vẫn hy sinh hết cuộc đời mình, chứ đâu phải các 
Ngài ích kỷ sống riêng cho mình không giúp gì cho chúng 
sanh. 


Còn việc nhập Niết-Bàn hay tái sinh? Dựa vào đâu, 
chúng ta có thể đoan chắc ai nhập Niết-Bàn luôn, ai tái sinh 
trở lại? Và ai tái sinh do nghiệp dẫn, ai tái sinh do tâm 
nguyện? Chính vì không chứng minh được, nên chúng ta 
không thê xét đoán lý tưởng A-La-Hán đạo, hay Bồ-Tát đạo 
là như thế nảo? Chúng ta là hậu bối mấy ngàn năm sau, trộm 
nghĩ chúng ta nên có cái tâm khách quan khi học Sử. Nhìn 
chung hệ nào cũng có lý tưởng cao thượng, chỉ khác đôi chút 
về đường lối tu tập. Riêng chúng ta thuận duyên với đường 
lỗi nào, thì chọn tu tập theo đường lối đó, chứ không phê bình 
khen chê mà mắc lỗi. 


BA-LA-MẬT (PARAMITA-PARAMÌ) 


Ba-La-Mật dịch âm từ chữ Paramità (SanskrIt) hay 
Paramì (Pàli). Hai chữ này gốc từ chữ "Pzrz” Còn chữ 
"mità" hay "mì" chỉ là tiếp đầu ngữ. Chữ gốc ”Para"” nghĩa là 
“bờ bên kia”. Trung Hoa dịch là “đáo bỉ ngạn”, có nghĩa là 
“qua tới bờ bên kia / gone to the other shore”. 


Nghĩa thứ hai là “đ¿/ sự kiện toàn, hoàn hảo”. Nghĩa thứ 
ba, thường hiểu trong Phật giáo là “đz/ fới Niết-Bàn, đạt được 
giải thoát tối hậu ". 


Trong Phật Giáo thường dùng chữ Ba-La-Mật đi đôi với 
chữ Trí huệ. "77 huệ Ba-La-Mật" là nói đến "trí huệ kiện 


133 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
toàn”. 


Pháp Ba-La-Mật là những phương pháp tu, do các Tổ để 
ra theo phương thức của Đức Phật là Giới-Ðịnh-Huệ. Từ con 
đường Giới-Định-Huệ, khai triển ra thành những phương thức 
tu gọi là Ba-La-Mật. Ba-La-Mật là pháp tu rốt ráo đưa đến 
quả vị Phật, là quả vị Giác Ngộ hoàn toàn. 


Con đường tu Ba-La-Mật, được xem như quảng đường tu 
tập sau khi hành giả đã có kinh nghiệm "Nhận Thức Không 
Lời", tức là kinh nghiệm trạng thái Tâm Như, mới thực tập 
những pháp gọi là Ba-La-Mật. 


Trong Phật Giáo có 2 hệ quan trọng là Theravada và 
Phát-Triển. Hai hệ này đều có đường lối tu tập rốt ráo, có 
những điểm giống nhau và những điểm khác nhau, để hướng 
tới việc phát huy trí tuệ hoàn hảo, tức đạt được Ba-La-Mật 
theo đúng mục tiêu Đức Phật đưa ra là: Thoát khổ, giác ngộ, 
giải thoát. 


Hệ Phát Triển có 6 phương thức gọi là Lục độ Ba-La- 
Mật. Đó là: 1) Bồ Thí Ba-La-Mật. 2) Trì Giới Ba-La-Mật. 3) 
Nhân nhục Ba-La-Mật. 4) Tĩnh tấn Ba-La-Mật. 3) Thiên 
Định Ba-La-Mật. 6) Huệ Ba-La-Mật. 


Hệ Theravada có 10 phương thức tu tập gọi là Thập độ 
Ba-La-Mật gồm: 1) Bố thí Ba-La-Mật. 2) Giới Ba-La-Mật. 3) 
Xuất gia Ba-La-Mật. 4) Nhân nhục Ba-La-Mật. 5) Tỉnh tấn 
Ba-La-Mật. 6) Chân thật Ba-La-Mật. 7) Quyết định Ba-La- 
Mật. ö) Huệ Ba-La-Mát. 9) Từ Ba-La-Mát. 10) Xả Ba-La- 
Mật. 


Nhìn chung, chúng ta thấy hệ Theravada có 5 điểm Ba- 


134 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


La-Mật khác với hệ Phát Triển. Đó là: 7) Xuất gia 2) Chân 
thật, 3) Quyết định, 4) Tâm Từ và 5) Tâm Xả. 


LỤC ĐỘ BA-LA-MẬT 


- Độ: Tiếng danh từ là "con đỏ" đưa người ta qua sông, từ 
bờ này đến bờ bên kia. Tiếng tĩnh từ nghĩa là "vượt qua, đi 
qua, tới bở”. Lục độ Ba-La-Mật là 6 phương thức tu tập đưa 
đến giác ngộ giải thoát tối hậu. 


Muốn kinh nghiệm Ba-La-Mật, đòi hỏi hành giả phải ở 
trong trạng thái Tâm bậc Thánh hoặc cao hơn là Tâm Như. 
Từ Tâm Như tu tập theo 6 phương thức sau: 


1) Bồ thí Ba-La-Mật (Dàna Pàramita): Bố là 'zông 
rãi". Thí là "ban phát, tặng cho". Bỗ thí Ba-La-Mật là một 
hạnh tu để đạt được giác ngộ giải thoát tối hậu. Cho nên, khi 
bó thí mà trong đầu có sự suy nghĩ, chọn lựa, so đo, tính toán 
trước khi quyết định cho hay không cho, hoặc nên cho nhiều 
hay cho ít, hoặc phải cho đúng người đúng cách, Bồ thí như 
vậy chưa phải là Bồ thí Ba-La-Mật. Hành động bố thí này là 
việc làm tốt, nhưng chưa được rốt ráo vì còn ở trong Tâm đời. 
Ở trong Tâm đời thì còn luân hồi sanh tử để hưởng phước 
báo. 


Để chuyên chở đây đủ tinh thần Ba-La-Mật, bố thí phải 
mang ý nghĩa của thuật ngữ "2m luân không tịch" nghĩa là bỗ 
thí với 3 không: Không thấy người bố thí (năng thí), không 
thấy người nhận bố thí (sở thí), không thấy vật được bố thí 
(vật thí). Và việc bố thí như bánh xe quay liên tục, thấy đâu 
cần thì sẵn lòng giúp, chứ không phải lâu lâu mới làm một lần 
để lấy tiếng. 


135 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Thực hành hạnh Bồ Thí Ba-La-Mật đòi hỏi hành giả phải 
đang ở trong Tâm Không hay Tâm Như. Lúc đó bản thể 
người cho, người nhận và vật cho đều “vô ngã, trồng không". 
Bồ thí như vậy mới là Bồ thí Ba-La-Mật. 


Về vật thí, có 3 loại là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Mỗi 
loại mang 2 ý nghĩa: Chân chính và không chân chính. Ở đây, 
Bồ thí Ba-La-Mật đương nhiên là phải chân chính. Thí dụ: 
Tiền bạc bố thí phải là đồng tiền của chính mình, chứ không 
"mượn hoa cúng Phật" nghĩa là ăn cắp ăn trộm của người 
khác rồi đem bố thí. 


1) Tài thí: Đem tiền bạc, của cải, vật thực của mình ra 
cho. Gồm hai loại Ngoại thí và Nội thí. 


a-1) Ngoại thí: Những vật thường dùng của mình 
như tiền bạc, của cải, ruộng vườn, nhà cửa, quần áo, đồ ăn, 
thức uống v.v... Mang những thứ này cho những người nghèo 
khổ túng thiếu thì gọi là Ngoại thí. 


b-1) Nội thí: Như hy sinh thân mạng, đời sống của 
mình để cứu người khác. Trong những câu chuyện về tiền 
thân của Đức Phật, Ngài đã từng bố thí đầu, mắt, tay, chân 
cho người cần. Ngày nay chúng ta không làm nổi như Đức 
Phật thì có thể bồ thí bằng cách "uiển máu” để cứu bệnh nhân, 
hoặc ký giấy tặng những bộ phận trong thân thể nếu mình 
chết bất đắc kỳ tử. 


2) Pháp thí: Đem lời hay lẽ phải, những chân lý quý báu 
của Đức Phật để chỉ bày khuyên bảo người khác, hoặc y theo 
giới luật của Đức Phật tu hành để làm gương cho người bắt 
chước, giúp người ta bỏ dữ làm lảnh, cải tà quy chánh đều là 
Pháp thí. Pháp thí được tán thán "Công đức vô lượng” vì nó 


136 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


có giá trị rất lớn cao hơn cả tài thí. Tài thí chỉ giúp đỡ con 
người túng thiếu phương tiện vật chất trong một thời gian, 
hay nhiều nhất là một đời người. Còn Pháp thí giúp đỡ người 
ta trên phương diện tinh thần, từ người nghèo khó đến người 
giàu sang, từ người thấp hèn đến người có địa vị trong xã hội. 
Giá trị của Pháp thí không phải chỉ ảnh hưởng trong một giai 
đoạn mà những lời Phật dạy giúp cho người ta chuyển đổi 
nhận thức, gieo nhân lành cho nhiều đời kiếp về sau. 


3) Vô uý thí: Nghĩa là không sợ. Vô Úy thí là làm cho 
người khác không sợ hãi. Sống ở đời con người ta phải đối 
đầu với vô số sự sợ hãi. Nào là sợ bị la mắng, sợ bị đánh đập, 
sợ bị người ta buồn, người ta giận, sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ 
mất công danh, sự nghiệp, sợ mất vợ, mất chồng, mất con, sợ 
Ø1à, SỢ xấu, sợ đau ốm, sợ chết, sợ thời buổi loạn lạc sự sống 
không được bảo đảm, sợ sưu cao thuế nặng, sợ nghèo v.v... 
Con người sinh ra sống ở đời vốn đã khổ, lại cảng khổ hơn vì 
có quá nhiều nỗi sợ. Vì thế, nếu hành giả giúp cho một người 
nảo đó hết sợ, là đã cứu người ấy bớt đi quá nửa khổ đau 
trong đời sống rồi! 


Với lòng từ bi, Đức Phật không nỡ thấy chúng sanh khổ 
vì sợ, nên đã chế ra hạnh tu Vô Úy thí. Muốn thực hành pháp 
môn này, hành giả phải tự tu tập, luyện cho mình đức tính 
không sợ hãi. Thông thường chết là nỗi sợ kinh khủng nhất 
của đời người. Khi đã thấu hiểu chân lý đạo Phật, xem tắt cả 
mọi thứ trên cõi đời này chỉ giả tạm. Có đó rồi mất đó. Tiền 
tài, danh vọng rồi cũng sẽ tan theo mây khói, ngay cả thân 
mạng cũng không giữ mãi được. Biết cái chết không chừa 
một ai, nên hành giả không còn sợ chết nữa. Với tâm lý này 
hành giả sẽ giữ được sự bình tĩnh trước mọi sự đổi thay hay 
bất trắc ở đời. 


137 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Người tu hạnh Bố Thí Vô Uý sẵn sàng nhảy vào lửa để 
cứu người sắp chết cháy, hoặc xông vào đám cướp để giải 
cứu người lương thiện, dám gõ cửa công để minh oan người 
vô tội hoặc khai thị cho người hấp hối giúp họ bình tĩnh, 
không sợ hãi, ra đi một cách thanh thản. 


Nói chung, có nhiều cách bố thí, nhưng quan trọng là cái 
Tâm lúc bồ thí như thế nảo? Bồ thí bằng Tâm Phàm phu lậu 
hoặc thì được phước hữu lậu. Bồ thí trong cái Tâm bậc Thánh 
thì được phước vô lậu. Nhân quả về tâm linh trùng trùng 
duyên khởi, nên công đức vô lượng vô biên. 


Túc dụng: Tu hạnh Bồ thí giúp bảo mòn cái Ngã, bớt ích 
kỷ, dẹp lòng tham sân s1. 


2) Giới Ba La Mật (Sìla Pàramita): Giới là giới luật 
Đức Phật thiết lập để giúp hành giả giữ gìn cho tâm luôn 
trong sạch. Nếu không giữ giới thì dễ tạo 3 nghiệp: Ý, Lời, 
Thân. Đối với người cư sĩ Đức Phật đòi hỏi phải giữ 5 giới, 
tu sĩ nam 250 giới, tu sĩ nữ 348 giới. Đây là giới Tướng. Trì 
giới Ba-La-Mật là giữ giới Thể. Thấp là trụ trong Tánh Giác. 
Cao là trụ trong Tâm Như. Trụ trong Tâm Như là giữ Giới 
Ba-La-Mật rốt ráo. 


3) Nhẫn nhục Ba-La-Mật (Khanti Pàramita) : Nhẫn 
"là nhịn, là chịu đựng tất cả những chướng ngại trong cuộc 
đời xảy đến cho mình". Nhục “?ä điễu sỉ nhục, xấu hồ làm tồn 
thương lòng tự ái của mình". Nhẫn nhục Ba-La-Mật là chịu 
đựng, nhẫn nhục đến tột cùng không còn aI có thể nhẫn nhục 
hơn. 


Thành phần của Nhẫn nhục Ba-La-Mật gồm: 


138 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


1-6) Thân nhẫn: Là sự chịu đựng về phần thể xác 
nghĩa, là chịu đựng sự đánh đập, hành hạ của người khác mà 
không phàn nàn chống cự. Đối với nghịch cảnh mưa gió, 
nóng lạnh, đói khát, đau ốm không than van trách cứ. 


2-6) Khẩu nhẫn: Thân đau đớn nhẫn chịu mà miệng 
không thốt ra những lời thoá mạ lại người đang chưỡi rủa 
mắng nhiếc hay đánh đập tàn nhẫn mình. 


3-6) Ý nhẫn: Nhẫn nhục cả trong tâm, không căm 
hờn, oán hận, không nối lên ý chống cự phản đối, những tư 
tưởng đen tối trả thù. 


Trong ba nhẫn này, Ý nhẫn là khó nhất. Vì Thân có thể 
chịu cực hình không trồn chạy được, nếu không kiềm chế nổi, 
miệng vẫn có thê lâm bầm cằn nhăn, nguyền rủa. Có khi Thân 
và Khâu nhẫn được, nhưng trong Tâm ngâm ngầm phản đối 
nuôi ý chí phục thù. 


Ở đây Nhẫn nhục Ba-La-Mật là chấp nhận bằng trí huệ, 
không than van, không đau khổ, phiền muộn. Nhẫn nhục là 
tình nguyện chịu đựng chớ không cô găng, không dùng ý chí 
để chịu đựng. Nếu dùng ý chí đè nén sự tức giận, nhục nhã 
mà chịu đựng, thì đến một lúc nào đó chịu đựng hết nổi sẽ 
bùng lên phản kháng, chống trả. 


Người tu hạnh nhẫn nhục nhắm đến mục đích nâng cao 
lòng từ bi hý xả, tập nhẫn nhục không sân hận, không trả thù, 
là vì lòng thương người. Hành giả nhẫn nhục là vì không 
muốn cuộc đời là một đấu trường, một bãi chiến, một lò lửa 
sân hận. 


Trong kinh có ghi lại câu chuyện nêu gương nhẫn nhục 


139 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


của tôn giả Phú-Lâu-Na (Purna), là vị đại đệ tử nổi tiếng "đệ 
nhất vê thuyết pháp" trong Tăng đoàn của Đức Phật. Câu 
chuyện kê rằng, khi Phật còn tại thế, một vị đệ tử của Ngài là 
tôn giả Phú-Lâu-Na tình nguyện xin Phật được đi truyền đạo 
tại xứ Chronaparanta, mà người dân ở xứ nảy nổi tiếng rất 
hung dữ. Đức Phật hỏi tôn giả Phú-Lâu-Na: 


- Ông đã phát nguyện đem đạo pháp của Ta đến truyền bá 
cho dân xứ ấy, nhưng nếu họ không nghe, lại còn mắng chửi 
thì ông nghĩ sao? Tôn giả trả lời: 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt, vì đã không 
đánh đập hay chọi đá vào con. Phật hỏi tiếp: 
- Nếu họ chọi đá hay lây cây đánh ông thì ông nghĩ sao? 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân, vì đã 
không chém giết hay đập con đến chết. Phật lại hỏi: 


- Nếu họ chém giết hoặc đánh chết ông thì ông nghĩ sao? 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân của con, vì nhờ 
họ mà con thoát được thân đau khổ, bỏ được bọc thúi tha, từ 
biệt đời sông tạm bợ này. Đức Phật khen: 


- Hay lắm! Ông nhẫn nhục được như vậy thì mới có thể 
qua xứ ấy truyền đạo được. 


Tôn giả Phú-Lâu-Na qua xứ Chronaparanta truyền đạo 
không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quay về với Phật pháp 
không còn hung dữ nữa. Nhẫn nhục như ngài Phú-Lâu-Na 
mới thật đúng là "Nhân nhục Ba-La-Mật" nghĩa là thân nhẫn, 
khâu nhẫn và tâm nhẫn. 


Nhẫn nhục Ba-La-Mật là nhẫn mà không thấy mình nhẫn. 


140 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Nghĩa là lúc đó người chịu Nhẫn Ba-La-Mật đang an trú 
trong Tánh Giác hay Tâm Như. Còn như cố gắng nhẫn nhục 
tức là đè nén chịu đựng tức là còn cái Ngã. Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma 
cũng có phương tiện tu tập là “Báo Oán Hạnh” dạy hành giả 
nhẫn nhục chịu oan ức mà không đau khô. 


4) Tỉnh tấn Ba-La-Mật: Tinh là "nh chuyên, tỉnh ròng, 
không xen tạp". Tân là "tiến mãi không dừng, không giản 
đoạn". Tinh tấn theo nghĩa thông thường là “siếng năng, 
chuyên cần". Theo Duy Thức Học, tinh tấn là một trong các 
"thiện pháp sở" không thuộc về phần tội ác. Cho nên những 
ai siêng năng làm những điều ác như sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, rượu chè cờ bạc thì không phải là tinh tắn mà là phóng 
dật hay buông lung. 


Thành phần của Tỉnh tắn Ba-La-Mật gồm: 

1-4) Tinh tấn làm các việc lành. 

2-4) Đã làm việc lành tinh tấn phát triển thêm. 

3-4) Tinh tân không làm điều ác. 

4-4) Lỡ làm viêc ác, nỗ lực ngăn chận ngay lập tức. 


Trong các sự nghiệp ngoài đời hay trong đạo, bí quyết 
thành công là pháp tỉnh tân. Tinh tấn như chất dầu xăng làm 
cho xe hơi chạy. Máy xe dù tốt, người lái xe dù giỏi, con 
đường dù bằng phăng, mục đích dù gần, mà không có dầu 
xăng thì xe vẫn năm yên một chỗ. Trong vấn đề tu hành cũng 
vậy, nêu không tinh tấn Ba-La-Mật, hành giả sẽ không bao 
giờ đạt được kinh nghiệm thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. 


5) Thiền Định Ba-La-Mật: Tu tập thiền Định an trú 


141 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


trong Tánh Nhận Thức Biết không lời tức an trú trong trạng 
thái Tâm Như. 


6) Trí Huệ Ba-La-Mật: Trí huệ này là trí huệ trong đạo 
Phật chứ không phải trí huệ phổ thông ngoài đời. Trí dịch từ 
chữ Nana. Huệ là phiên âm của chữ Pamna (Pàli) hay PraJna 
(Skt) là Bát Nhã. Trí là cái biết tục đề còn gọi là tục đề Bát 
Nhã. Cái biết này do học hỏi pháp Phật mà biết. Còn Huệ hay 
Trí Huệ Ba-La-Mật là Nhận thức biết siêu vượt thuộc Chân 
đế, không do học hỏi, mà do thiền Định phát sinh. Trong kinh 
có nhiều từ để chỉ trạng thái biết này là Trí huệ Bát Nhã, Trí 
huệ tâm linh, tiềm năng giác ngộ, Phật tánh v.v... 


Công năng của Trí Huệ Ba-La-Mật ngoài việc dứt trừ 
phiền não, dẹp tan màn vô minh, mở cửa giác ngộ nhận ra thể 
tánh của hiện tượng thế gian trong đó có con người. Trí huệ 
tâm linh là sự hiểu biết vượt thế gian bao gồm: trực giác, siêu 
trực giác, tánh sáng tạo, tứ vô lượng tâm, biện tài vô ngại 
v.v... và v.v... Trí huệ nảy phát triển đến vô lượng... 


Trên con đường hoăng pháp hay hành Bồ-Tát đạo, ngoài 
việc tu tập 6 Ba-La-Mật, hành giả còn cần phải học hỏi phát 
huy 4 độ phụ thuộc. Đó là: 7) Phương tiện Ba-La-Mát (Ngũ 
Minh), 2) Nguyện Ba-La-Mật, 3) Lực Ba-La-Mát, 4) Trí Ba- 
La-Mát. 


1) Phương tiện Ba-La-Mật: Muốn hoằng pháp lợi sanh, 
người hành đạo cần có những phương tiện hoằng pháp thích 
hợp với xã hội đương thời. Không có kiến thức và khả năng 
thích hợp với hoàn cảnh trong xã hội, thì đạo Phật sẽ khó đi 
vào lòng quân chúng. Phương tiện Ba-La-Mật hay Phương 
tiện thiện xảo là sự toàn hảo trong lúc xử dụng các phương 
tiện giáo hoá. Có 5 phương tiện, trong kinh gọi là Ngũ Minh. 


142 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Ngũ Minh là 5 kiến thức người hoằng pháp cần phải có. Đó 
là: Y phương minh; Công xảo minh, Nội minh, Nhân minh, 
Thanh minh. 


a-1) Y phương mỉnh: Là môn học về Y khoa, về bệnh lý 
trị liệu. Trong thời Đức Phật còn tại thế Y phương minh bao 
gồm những phương pháp và các thứ thuốc chữa những chứng 
bệnh ngoại khoa, thủ thuật, và các cách vệ sinh phòng ngừa 
bệnh ở trình độ sơ khai. Ngày nay, Y phương minh bao gồm 
tất cả các môn sinh vật học, sinh lý học, thể chất học, giải 
phẫu học, y dược học, tâm lý trị liệu v.v... 


Người hành đạo cần hiểu biết về thuốc men, dược thảo để 
khi cần có thể cho ý kiến, chỉ dẫn, giúp đỡ người bệnh, rồi 
sau đó mới mang Giáo pháp của Đức Phật ra hướng dẫn họ tu 
hành. 


b-1) Công xảo minh: Môn học nghiên cứu sự phát triển 
các ngành nghè thủ công vả công nghiệp tức là các kỷ xảo 
(khéo tay, có mỹ thuật) chế ra hàng tư liệu tiêu dùng cần thiết 
cho mọi người. 


c-1) Nội minh: Muốn đem Giáo lý của Đức Thế Tôn đến 
cho mọi người, thì bản thân phải tự trau dồi kiến thức nội 
điển được ghi chép trong Tam tạng: Kinh, Luật, Luận. Ngoài 
ra còn phải trải nghiệm chứng ngộ pháp tu trên thân tâm của 
chính mình đề làm tư lương cho cuộc đời hoăng pháp. 


d) Thanh minh: Môn học không chỉ chú trọng về ngôn 
ngữ mà còn đề cập đến vai trò của văn học trong việc chú 
thích, trước tác, phiên dịch, giảng giải Kinh Luật Luận. Đặc 
biệt trong thời đại ngày nay việc trang bị cho mình những cô 
ngữ Pàii, Sanskrit, Hán cổ còn thêm những sinh ngữ như 


143 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


tiếng Anh, Pháp, Hoa v.v... để hỗ trợ cho sự nghiệp truyền 
đạo. Đây là phương tiện cần thiết để xiến dương giáo nghĩa 
Phật đà trong thế giới Tây phương ngày nay. 


ø-1) Nhân minh: Nhân minh là hiểu rõ, nắm vững chủ 
trương, phương pháp lập luận về đề tài mình bàn thảo, có 
những ví dụ chứng minh hợp lý (logic) về luận điểm mình 
nêu lên. Nói chung là có Kiến thức luận lý học. 


Tóm lại, muốn hoằng pháp trong thời đại kỹ thuật. Hành 
giả cần phải y lời Phật dạy phát huy kiến thức Ngũ Minh của 
mình. Nhờ sự hiểu biết về năm minh nảy hành giả mới có thể 
hoà mình giúp đỡ bá tánh. Và từ đó công việc truyền đạo dễ 
được sự chấp nhận của quần chúng. 


2) Nguyện Ba-La-Mật: Phát tâm tự nguyện thực hiện 
công tác độ tha hoàn hảo. 


3) Lực Ba-La-Mật: Sức mạnh hoản hảo về tinh thần. 


4) Trí Ba-La-Mật: Hiểu biết thông suốt những điều bản 
thân học hỏi. Sự hoàn hảo của trí lực. Trí này chưa phải là Trí 
Huệ Bát Nhã. 


Tóm lại, tất cả đều đặt trên nền tảng Tâm Như thì đạt 
được Trí Huệ Kiện Toản tức Trí Huệ Ba-La-Mật. Con đường 
tu tập từ Tâm Bậc Thánh (Tánh Giác) đi vào Tâm Như (Tánh 
Nhận Thức Biết không lời). Từ Tâm Như tu pháp Ba-La-Mật 
để đạt quả vị Phật. 


THẬP ĐỘ BA-LA-MẬT 


Thập độ Ba-La-Mật là 10 phương thức tu tập để đạt quả 
vị A-La-Hán. Mười Ba-La-Mật đó là: 1) Bồ thí; 2) Trì giới; 3) 


144 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Xuất gia; 4) Nhẫn nhục; 5) Tinh tấn; 6) Chân thật; 7) Quyết 
định; 8) Huệ; 9) Từ, 10) Xả. 


Ngoài các Ba-La-Mật giống nhau với Bồ Tát đạo như: Bồ 
thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Định, Trí Huệ. A-La-Hán 
đạo còn có các độ khác như: Xuất Gia Ba-La-Mật, Chân Thật 
Ba-La-Mật, Quyết Định Ba-La-Mật, Từ Ba-La-Mật và Xả 
Ba-La-Mật. 


1) Xuất gia Ba-La-Mật: Xuất gia Ba-La-Mật không phải 
chỉ đơn giản là lìa xa gia đình "Jyÿ gia cất ái” cạo đầu, mặc áo 
nâu sòng, gia nhập đoàn người sống khất thực không nhà 
không cửa, hay là khước từ cuộc sống lạc thú trần gian chọn 
đời sống tu sĩ. Xuất gia Ba-La-Mật là người nuôi chí hướng 
thoát trần, tu tập pháp Phật để đi đến thoát khổ, giác ngộ, giải 
thoát, lìa xa tam giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới). Người 
xuất gia Ba-La-Mật là người đã nhận thức rõ ràng những xa 
hoa vật chất chỉ là trò ảo huyễn, thú vui dục vọng chỉ thoáng 
qua trong chốc lát nên tình nguyện rời bỏ, nỗ lực giữ gìn 
Phạm hạnh nâng cao giới đức đến tột cùng vả tỉnh tấn phát 
huy Tuệ Quán, hành trì thiền Định. 


Hành giả xuất gia Ba-La-Mật là người tự thắng mình, 
vượt qua mọi thử thách về tham dục tải, sắc, danh, thực, thuỷ 
... nên những thứ thanh danh, tài sắc, quyên lực vinh hiển cao 
quý thế gian không còn quyến rủ, hay nói cách khác những 
tham ái dục vọng thế gian đó không thể làm cho hảnh giả 
quên lối sống thanh đạm của một người tu. 

2) Chân thật Ba-La-Mật: Nói đúng sự thật, nhưng có 
những việc không cần phải nói thì không nói. Nói đúng thời, 
đúng lúc, đúng người. Đức Phật nói: “7a làm sao thì ta nói 
vậy. Ta nói sao ta làm vậy!”. GIữa lời nói, ý nghĩ và việc làm 


145 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
phải giống nhau. 


Trong vấn đề tu tập chúng ta cũng hết sức Chân thật vì 
Chân thật là pháp hỗ trợ sự sinh khởi và vun bồi mọi thiện 
pháp. Chân thật là sự chân thành tận diệt phiền não. Khi trong 
tâm khởi lên vọng tưởng hay khởi lên ác ý, ta phải thành thật 
nhận ra rằng ta đang khởi vọng tưởng hay khởi lên ác ý. Nhờ 
sự chân thành nhận ra điều ẫy, mới tạo duyên cho việc thực 
hành chánh niệm tỉnh giác ngày một vững chắc. 


3) Quyết định Ba-La-Mật: Khi đã quyết định việc gì thì 
tâm không lay chuyển. Đây là ý chí sắt đá, không gì thay đổi 
được. Như muốn tu Định, thì quyết định hành trì, không lơ 
lửng. Sự quyết định này, do trí huệ chủ động, nó chính là 
năng lực thúc đấy ta tinh tắn thực hành quyết định đã đưa ra. 


4) Từ Ba-La-Mật: Thương yêu đối xử hài hoà đối với tất 
cả mọi người không phân chia ranh giới. Tâm Từ phát huy ra 
"B¡" và "Hỷ". Tâm Từ Ba-La-Mật liên hệ với Bố-Thí Ba-La- 
Mật. 


10) Xã Ba-La-Mật: Cao thượng nhất, vì Xả là Chánh 
niệm tỉnh giác, là Tâm Như, là Tâm thanh thản, hoàn toàn 
khách quan. 


KẾT LUẬN 


Chúng ta vừa tìm hiểu con đường tu tập của hai hệ 
Theravada và Phát Triển. Một bên là Thập độ, một bên là Lục 
độ. Tu theo Thập độ Ba-La-Mật đòi hỏi phải xuất gia. Còn tu 
theo Bồ-Tát đạo thì không cần phải xuất gia. Đó là theo sử 
sách để lại. Ngày nay người cư sĩ tu tập tự mình chọn những 


146 


TRÊN ĐƯỜNG VẺ NHÀ 
phương thức nào thích hợp thì theo đó mà hành trì. 


Chủ trương của Thiền Tánh Không là theo con đường 
Bồ-Tát đạo, nên chúng ta sẽ tu theo Lục Độ Ba-La-Mật. Ỹ 
nghĩa của từ Ba-La-Mật là đến “bến bờ bên kia", là chỗ giác 
ngộ giái thoát tối hậu, nghĩa là hành giả phải đạt được quả A- 
La-Hán tức kinh nghiệm Tâm Như. Từ cái mốc Tâm Như, 
mới bắt đầu tu Ba-La-Mật đề đạt quả vị Phật sau này. 


Lý tưởng và mục đích thì như vậy, nhưng chúng ta là 
thiền sinh mới bắt đầu nên việc tu tập cũng khởi đầu từ mức 
thấp. Tập hạnh Bồ thí, Giữ gìn năm giới đã thọ, Tập tánh 
khiêm nhẫn. Về Tỉnh tấn thì siêng năng tu tập trên mọi mặt. 
Thiền Định là tu tập từ thấp lên cao. Ban đầu kinh nghiệm 
Định có Tầm không Tứ, lên Định Không Tâm Không Tứ, 
Chánh Niệm Tỉnh Giác rồi mới tới Định Bất Động là Tâm 
Như. Còn Trí huệ đây là trí hiểu biết vượt thế gian do Định 
phát sanh. 


Tu tập theo tinh thần Lục độ: Bồ thí đề trừ lòng tham. Trì 
Giới để trừ ô nhiễm. Nhẫn nhục, nhường nhịn để trừ giận 
hờn, sân hận. Tỉnh tân là sốt săng để trừ lười biếng. Thiền 
Định là chuyên chú để trừ loạn tâm. Trí Huệ là sáng suốt để 
trừ si mê. 


Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục là tu Phước. Thiền Định, Trí 
Huệ là tu Huệ. Hành trì Lục độ tức là "Phước Huệ song tu”. 


Con đường Ba-La-Mật là con đường tu tập của bậc 
Thánh, bậc A-La-Hán. Nhưng trước khi trở thành bậc Thánh, 
bậc A-La-Hán, thì các Ngải cũng là người phàm phu như 
chúng ta. Các Ngài đã quyết tâm từ bỏ tất cả mọi lạc thú trên 
đời và tỉnh tấn tu tập. Các Ngài làm được thì chúng ta là 


147 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 


người phàm phu cũng có thể làm được, dù thời gian có kéo 
dài bao nhiêu triệu kiếp. May mắn cho chúng ta là các Ngài 
đã đề lại những phương thức, những bí quyết đề hàng hậu học 
chúng ta làm hành trang tu tập không phải mò mẫm như các 
Ngài khi xưa. 


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
23-11-2019 


148 


TÌM HIẾU KHÁI QUÁT VÉ 
"HUYÊN" TRONG ĐẠO PHẬT 


Huyễn: Có nhiều nghĩa như tạm bợ, hư dối, phù du, 
huyễn hoặc, ảo ảnh, thay đổi luôn luôn, có đó rồi mắt đó, biến 
dịch hoài trong từng sát-na. Hiện tượng thế gian hiện hữu như 
trò ảo thuật tiếng Phạn gọi là Màyà, tiếng Anh là Illusion 
nghĩa là ảo ảnh. Băng giác quan nhìn thấy hiện tượng thế gian 
như đang hiện hữu, nhưng tích tắc sau là thay đối. Đó là đặc 
tính của Huyễn. 


Có khi ta thấy Huyễn (sự thay đổi) băng mắt thường, có 
khi không thấy được Huyễn bằng mắt, mà chỉ nhận ra bằng trí 
huệ. 


Thí dụ: Bằng giác quan người ta nhận thấy sự thay đổi 
khi năng, khi mưa, lúc lạnh lúc nóng. Nhìn đoá hoa lúc tươi 
thắm, lúc tàn phai, hoặc những ý nghĩ xảy ra trong đấu thay 
đổi hoài hoài. Hôm nay cảm thấy khoẻ mạnh yêu đời, tuần 
sau cảm thấy buôn bực chán đời vì đau ốm. 


Tuy nhiên, có những sự việc mà giác quan con người 
không nhận ra. 


149 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 


Thí dụ: Nhìn con sông hay dãy núi... ngày này qua ngày 
khác..., tháng nọ qua năm kia... không thấy có gì thay đổi. 
Thực ra, nó đang thay đổi từng sảt-na thời gian, nhưng vì 
hình tướng quá lớn và đời sống quả dài, nên mắt thường 
không thấy sự thay đổi đó, mà chỉ nhận ra bằng trí huệ. 


I. KHÁI NIỆM “"HUYẾN" TRONG KINH "VỆ ĐÀ" 


Từ thời cổ đại khoảng hơn 4,000 năm trước Tây Lịch, 
khái niệm Huyễn đã được ghi lại thành nhưng bài kệ bằng 
tiếng Sanskrit trong kinh Vệ Đà của Bà-La-Môn Giáo. Như 
vậy khái niệm Huyễn của Bà-La-Môn có trước thời Đức Phật, 
nhưng ý nghĩa Huyễn của Bà-La-Môn khác với Huyễn do 
Đức Phật chứng ngộ. 


Trong kinh Vệ-Đà, người ta tin có đẳng Brahman, là một 
đẳng thần linh giống như Thượng đề, có quyền năng tạo ra vũ 
trụ và muôn loài, trong đó có con người. Sự biến hoá hay 
quyền năng của đắng Brahman trong kinh Vệ-Đà gọi là 
Huyễn. Do vậy chúng ta có thể xem Huyễn là không thật, nó 
chỉ như trò đùa, trò biến hoá của ông Brahman. 


Kinh Vệ-Đà cho rằng trong con người có linh hồn. Khái 
niệm linh hồn này gọi là tiểu ngã, là Atman. Còn Brahman là 
đại ngã. Thực ra Atman cũng trong sạch cao thượng không 
khác gì Brahman, nhưng vì bị bức màn Huyễn của Brahman 
che lấp nên con người tin tưởng cuộc đời của mình do 
Brahman xếp đặt. 

Người Ấn Độ thời cô xưa bị khái niệm Huyễn đè nén, ức 
chế, khiến họ u mê không nhận ra đâu là thật đâu là giả, nên 
chấp nhận số phận an bài, chịu cảnh cha truyền con nối, họ tin 
rằng hễ sanh ra trong giai cấp nào, phải chịu giai cấp đó suốt 


150 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


đời. Chính vì sự u mê đó, vô hình chung củng cô thêm quyền 
lực cho Brahman tức Huyễn, giúp cho Brahman có cơ hội che 
giấu sự thật khiến con người không nhìn thấy Chân lý trong 
cuộc đời, không nhận ra chính mình từ đâu sinh ra vả tin rằng 
mình có mặt ở thế gian này là do Brahman biến hoá, nên 
Huyễn ở đây đồng nghĩa với Vô Minh là không biết gì. 
Quyền năng khác của Brahman là phóng chiếu sự huyền ảo, 
bao trùm con người. Trong ý nghĩa nảy tạo nên hình ảnh 
Brahman như là Thượng đề. 


Từ đó, quan niệm con người và vũ trụ là kết quả của 
quyền năng Brahman. Con người và thiên nhiên phụ thuộc 
vào thần linh. Con người cúi đầu chấp nhận số phận đã an 
bài, gần như là nô lệ của thần linh, họ không vùng vẫy thoát 
ra, mà chỉ biết cúng bái, cầu nguyện van xin thần linh điều 
nảy, điều nọ. 


Tóm lại Huyễn là quyền năng của Brahman chứ không 
phải là Chân Lý Khách Quan. Hiểu Huyễn theo Bà-La-Môn 
Giáo, chúng ta nhận ra con người bị trói buộc trong những 
xếp đặt sẵn của thân linh. Từ đó, người ta sống với quan niệm 
"Có cải Ngã thường hằng bất biến trong ÿ nghĩa linh hôn 
trường cửu Ảtman (tiểu ngã) khi chết sẽ nhập vào đại ngã 
Brahman. " 


I.Ý NGHĨA "HUYỂN" TRONG PHẬT GIÁO 

Qua sự chứng ngộ của Đức Phật thì hiện tượng thế gian 
trong đó có con người được thành lập do nhiều nhân nhiều 
duyên phụ thuộc vào nhau mà có mặt, cũng do nhân duyên 
mà hoại đi và biến mất. Nói cách khác hiện tượng thế gian, đủ 
duyên thì thành, hết duyên thì chấm dứt theo học thuyết "Lý 
Duyên Khởi-Pháp Duyên Sinh” dưới ảnh hưởng của quy luật 


151 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


“Tương Quan Nhân Quả: Cái này có cái kia có. Cái này sanh 
cải kia sanh. Cái này không cải kia không. Cúi này diệt cái 
kia điệf” Và quy luật "Biến Dịch: Sinh, trụ, hoại, diệt, 
thành” Đây là những quy luật khách quan vận hành vạn 
pháp, dù có Phật ra đời hay không nó vẫn như thế! 


Con người và hiện tượng thế gian không có tự tánh, nên 
bản thể nó Vô thường, Vô ngã, Trống không. Nhưng nói vạn 
vật trống không, không phải là hoàn toàn không có. Nó hiện 
hữu qua giác quan của con người. Nhưng nó có mà thay đổi 
theo thời gian không gian, nên cái thực có này nằm trong 
vòng tương đối, trong kinh gọi bằng từ khác là “Huyễn Có”. 


Huyễn Có là ngay bây giờ có, nhưng lát nữa thì thay đổi 
rồi. Nó không hoàn toàn "Có" thuộc Thường kiến, mà cũng 
chăng hoàn toàn “Không” thuộc Đoạn kiến, mà nó thuộc về 
Trung đạo, tức “Chánh Kiến" Còn Thường kiến và Đoạn 
kiến bị Đức Phật xếp vào "Tà kiến". 


HI. ĐỨC PHẬT GIẢNG VẺ "HUYỄN" TRONG 
NHIÊU BÀI KINH 


- Kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy Con Người do năm 
yếu tô: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức hợp lại mà thành. Do 
không thực chất tánh nên con người Vô thường, Vô ngã, 
Trống không. Hiện tượng thế gian cũng thế, nó có mặt là do 
nhiều điều kiện hợp lại mà thành, nên hiện tượng thế gian 
cũng Vô thường, Vô ngã, Trống không, trong kinh gọi hiện 
tượng này là "Huyễn Có". 


152 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
- Kinh Kim Cang có bài kệ nói về Huyễn như sau: 


Tất cả pháp hữu vi, 
Như mộng, huyền, bọt, bóng, 
Như sương, như điện chóp, 
Nên quản tưởng như thế. 


- Pháp hữu vi: Các pháp do nhiều điều kiện thành lập 
được gọi là pháp hữu vi. Thí dụ như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, 
uống, mặc quần áo, chải đầu, tắm rửa ... Các sự kiện này đều 
là các pháp hữu vi. Con người do năm uấn: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức hợp thành, nên con người là pháp hữu vi. Bốn đại 
đất, nước, gió, lửa là pháp hữu vi. Sáu căn, sáu trần (hiện 
tượng thế gian) là pháp hữu vi. Mười hai xứ, mười tám giới 
cũng là pháp hữu vi. 


Nội dung bài kệ ám chỉ tất cả các pháp hữu vi ở trên đời 
này đều như "mộng, huyễn, bọt, bóng" hay như "sương, như 
điện chớp". Chúng ta phải coi các pháp hữu vi như sáu thứ 
nói trên, nên theo như vậy mà quán. Vậy chúng ta quán như 
thể nào? 


- Mộng: Là chiêm bao không thật. Nếu chúng ta biết 
mình đang ở trong mộng, trong chiêm bao tức là không phải 
mộng, không phải chiêm bao, vì ngay lúc đó chúng ta đang 
tỉnh thức. Mộng là cõi mơ là chiêm bao. Bây giờ chúng ta nói 
đời người là mộng có nghĩa là chúng ta đang sống trong 
mộng trong mơ không thật, vì tất cả mọi hiện tượng xảy ra 
trong đời đều thay đôi như huyễn như mộng. 


- Huyễn: Là huyễn hoặc, hư ảo, phù du, ảo ảnh, giả dôi. 
Thí dụ một nhà ảo thuật biểu diễn cưa một người làm ba 
khúc, đặt cái đầu ở chỗ này, thân hình ở chỗ kia, và tay chân 


153 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


ở chỗ nọ. Chúng ta là khán giả nhìn lên thấy cái đầu vẫn lắc 
lư, mắt vẫn mở to nhìn qua nhìn lại, và miệng thì cười toe. 
Loại thần thông này chỉ là một trò ảo thuật trông như thật, 
nhưng đó chẳng phải thật mà chỉ là cảnh ảo là phù phép của 
nhà ảo thuật biết giấu giếm và che mờ mắt khán giả. 


Nếu chúng ta hiểu thấu Phật pháp thì biết răng mọi sự 
trên đời này thay đổi liên miên giống như trò ảo thuật. Cái thế 
giới này hư ảo, chỉ vì nhân duyên hoà hợp mà có, khi nhân 
duyên tan rả thì nó cũng tan rả theo. Nếu không hiểu rõ Phật 
pháp chúng ta cũng giống như khán giả đang xem xiếc, bị trò 
ảo thuật làm cho mê hoặc, nhìn cảnh ảo trên sân khấu cho là 
thật. 


Trong cuộc sống vui, buồn, hạnh phúc, thành công, thất 
bại, tuy là có thật ngay lúc đó, rồi sẽ đôi thay không ở mãi với 
mình, nên trong kinh gọi là "Huyễn Có”. Nhận ra mọi sự vật 
trên đời đều huyễn thì chúng ta không bị các trò ảo thuật mê 
hoặc. 


- Bọt: Vừa xuất hiện thì tan rã ngay, nó như hư ảo chẳng 
thật, còn bóng tức là ảnh của một hình tướng, nhưng bóng 
người thì tuỳ thuộc theo thân người. Vì có hình mới có bóng. 
Hình là thật, bóng là hư giả. Hiểu sâu sắc hơn, thì hình tướng 
thật cũng là hư dối, chăng phải thật có. Nếu không tin, chúng 
ta thử chấp vào hình hài này xem chúng ta có bảo trì, giữ nó 
đẹp đẽ khoẻ mạnh hoải hay là hình hài này đến một lúc nảo 
đó vẫn phải chịu hư hoại và sau cùng không tránh được cái 
chêt? 


- Như sương, như điện chớp: Buổi sáng sớm, lúc thức 
dậy, chúng ta thấy trên hoa cỏ còn đọng lại những giọt sương, 
nhưng khi mặt trời ló dạng, ánh năng chiếu xuống thì sương 


154 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tan, không còn nữa. Điện chớp cũng là hiện tượng thoáng 
qua, bất thường như vậy. 


- Nên quán như thế: Nếu nhìn mọi sự theo cách đó, tức 
nhìn hiện tượng thế gian là "yên Có” thì tâm chúng ta rồng 
rang quảng đại không bị sự vật gì ràng buộc. Bởi tâm không 
bị ràng buộc, không bị ngăn ngại, nên khi gặp sự cố buồn 
phiền đau khổ gì thì mình tự nhủ: “Cuộc đời là Huyễn. 
Chuyện gì rồi cũng qua, cũng thay đổi!" 


- Trong "Tương Ưng Bộ Kinh tập II - Thiên Uẫn, 
phẩm Hoa", Đức Phật nêu lên Tánh Huyễn của Con người 
(Ngũ uân) như sau: 


Sắc như đồng bọt 

Thọ như bong bóng nước 

Tưởng như rắng mặt trời, 

Hành như thân cây chuối 

Thức như trò do thuật. 
Nội dung bài kệ như sau: 


- Sắc tựa như đống bọt: Đống bọt không có cái lõi cỗ 
định, vững chắc, nó tầm phòng, trồng rỗng, nhẹ xốp, rất dễ 
tan vỡ không tồn tại lâu. So sánh sắc tức tắm thân ngũ uấn với 
đống bọt, thực chất cả hai giống như nhau. Thân con người 
do nhiều điều kiện hợp thành, nó không có cái lõi cô định, 
nên nó thay đổi theo chu kỳ Sinh, Trụ, Hoại, Diệt, Trở thành 
cái khác. Do vậy thực chất Ngũ uân tuy hiện tại có nhưng rồi 
nó sẽ biến hoại. Cái có nảy là cái có tương đối, trong kinh gọi 
là "Huyễn Có". 


- Cảm thọ ví như bong bóng nước: Một bong bóng 
nước vô cùng yêu ớt, không aI có thê năm bắt được, vì nó sẽ 


155 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


vỡ ra ngay sau khi mới thành hình. So sánh cảm thọ như bong 
bóng nước, ý nói cảm thọ thoáng hiện lên khi tiếp xúc đối 
tượng, chúng không tôn tại cô định lâu dài. Khi cảm xúc xuất 
hiện, nó chấm dứt trong thời gian của một cái búng móng tay. 
Ý nói tình cảm vui buồn của con người cũng Huyễn vì nó 
thay đổi nhanh chóng. 


- Tưởng như ráng mặt trời: Ráng nắng hiện lên làm 
sáng cảnh vật, rồi xụp xuống biến mắt. Ráng nắng ân hiện rồi 
biến nhanh như ảo ảnh. Những thứ cảm xúc phát xuất từ cảm 
Thọ sẽ thay đổi không trường tồn. Do ảnh hưởng từ cảm Thọ 
mà tri giác, tư tưởng của con người cũng thay đổi giống như 
ráng năng chiều. 


- Hành tựa như cây chuối: Thân cây chuối là một tập 
hợp của nhiều lớp vỏ, mỗi lớp vỏ dày mỏng có đặc trưng 
riêng của nó. Hành là một tập hợp của nhiều hiện tượng giống 
như thân cây chuối. Mỗi hiện tượng có đặc điểm riêng của nó 
như tâm hành vui, tâm hành buôn, thương, ghét v.v... 


- Thức như trò ảo thuật: Những suy nghĩ so sánh phân 
biệt sẽ thay đổi nêu tâm Hành thay đôi, cho nên Ý thức cũng 
không có cái cốt lõi riêng của nó. Sự suy nghĩ trong tâm thay 
đổi liên miên. Khi Tưởng điên đảo thì Hành cũng điên đảo và 
Ý thức cũng sai lệch điên đảo theo. Nên nói Ý Thức như trò 
ảo thuật là như vậy. 


Tóm lại, năm uân đều không có tự ngã nên con người là 
Vô ngã, Vô thường. Không chấp nhận quy luật này thì Khổ. 
Ngã là đầu mối của biển khổ, nếu nhận ra Ngã là không thật, 
chỉ giả danh, là Huyễn Có thì làm gì có Khổ. 


Trong kinh diễn tả con người và hiện tượng thế gian có 


156 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


mà không thật. Nếu chúng ta cho rằng hiện tượng thế gian 
hoàn toàn có thật thì cũng giống như trí tưởng tượng con rùa 
mà có lông và con thỏ mà có sừng như câu: “lông rùa sừng 
thỏ” hay tưởng tượng đứa nhỏ này là con của một người đàn 
bà không bao giờ có con như câu: “đứa con của người đàn bà 
không bao giờ có con" hoặc như tượng người đàn bả bằng đá 
sanh được con như câu: "đa con của người đàn bà bằng đá". 
Những sự kiện này chỉ là sự tưởng tượng, một niềm tin mù 
quáng, một quan niệm sai lầm không thể có được. 


Huyễn không phủ nhận thế gian có. Thế gian có, nhưng 
không thường hăng, vì thế gian không thực chất tánh, chỉ là 
sự tập hợp của nhiều thứ, mà khi có sự tập hợp thì sẽ tan rã. 
Như vậy, hiện tượng thế gian hôm nay có mặt nhưng một 
ngày nào đó sẽ biến mắt, nên nói thế gian là phù du, là ảo ảnh 
gọi chung là Huyễn. Nếu ai tin Huyễn là thật sự có, thì người 
đó Vô minh. 


Khi vén bức màn Huyễn tức bức màn Vô minh, mới thấy 
Chân lý thật của cuộc đời chỉ là một sự giả danh. Bờ ranh 
giữa Huyễn (Vô minh) và Giác ngộ là Biết Có Lời là cái Biết 
phân biệt, so sánh, trong kinh gọi là cái Biết nhị nguyên. 
Châm dứt lời, là đi vào thế giới giác ngộ, tức là Nhận thức 
không lời. Không lời là nhận ra liền Tánh Không, nhận ra 
Như Huyễn của hiện tượng thế gian. 


V. VAI TRÒ CỦA CHỦ ĐÈ, "HUYỄN"' ĐỨNG Ở 
CHÖ NÀO? 


Huyễn đứng ở giữa Tánh (Chân để) và Tướng (tục đề). 
Tánh là Trống Không, Trồng Rỗng. Còn Tướng là hiện tượng 
thế gian có thật trước giác quan. 


157 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Chủ đề Huyễn cho biết Tướng có nhưng hư ảo, giả dối, 
thay đổi từng phút giây nên Tướng như là bọt nước, chiêm 
bao sẽ thay đổi biến mắt gọi là Huyễn Tướng. 


Cái nhìn Huyễn Có, cũng tương tự như cái nhìn của Bản 
Thể hiện tượng là Trống Không (Tánh Không). Vì Trống 
không nên hiện tượng khi thế này, khi thế khác gọi là Huyễn. 
Vai trò của Trống Không và Huyễn là đứng ở một chỗ nhìn 
hiện tượng thế gian thay đổi. Còn cái nhìn Chân Như về hiện 
tượng thế gian là nó Như Vậy là Như Vậy không diễn tả gì 
thêm. 


Ba chủ đề Tánh Không, Chân Như, Huyễn là thế chân vạt 
vững chắc để hình thành nên Trí huệ Bát-Nhã Ba-La-Mật. 
Nếu chúng ta thông suốt và sống được trong Nhận thức nảy, 
thì Trí tuệ Bát-Nhã phát huy cho đến lúc kiện toàn. Cả ba chủ 
đề đưa tới mục đích là tâm chúng ta không dính mắc bất cứ 
những gì xảy ra trong thế gian. 


- Về Chân Như: Khi thấy Như Vậy, biết rõ ràng không 
phản ứng gì hết thì tâm phăng lặng trồng không, định tĩnh, bất 
động, không có chỗ thương ghét hay xét đoán có mặt. 


- Tánh Không và Huyễn: Khi thấy hiện tượng thế gian 
là Trống không, là Huyễn thì chúng ta cũng phủi hết bụi trần 
không còn dính mắc, chấp trước, không thủ, không hữu và sẽ 
không tái sanh (chặt đứt vòng luân hồi 12 nhân duyên trong 
học thuyết Lý Duyên Khởi Pháp Duyên Sanh). 


Ba chủ đề đưa tới mục tiêu dừng lại tại Thọ, không khởi 
mạng lưới Tưởng (ương ứng với cơ chế Hậu Hồi Đai trong 
bộ não. Hôi đai là vùng trì giác (Tưởng) có 3 phân: Tiên Hỏi 
Đại, Trung Hồi Đai là 2 vùng khái niệm có lời, còn Hậu Hồi 


158 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Đai là vùng yên lặng không lời). Từ Tưởng đưa tín hiệu đến 
Hành (ương ứng với cơ chế Dưới Đôi là nơi thành lập tâm 
phàm phu, tâm bậc Thánh hay tâm Phật) cất giữ vào Nhận 
thức không lời (ương ứng với cơ chế Precuneus). 


Chủ đề Huyễn có tầm quan trọng hơn nhiều so với Chân 
Như và Không. Chư Tổ tạm bảy ra chủ đề Huyễn, Không, 
Chân Như để hành giả tu tập thể nhập Chân Như Định, 
Không Định hay Như Huyễn Định, đưa đến kết quả diệu hữu 
trên đường tâm linh. Hoặc bày ra con đường A-La-Hán đạo 
và Bồ-Tát đạo để đi đến mục tiêu rốt ráo của con đường tâm 
linh là phát huy trí huệ siêu vượt. Để rồi cuối cùng nhận ra 
Chân Như Định hay Không Định chỉ là ngón tay chỉ mặt 
trăng. Muốn buông bỏ ngón tay thì phải nhờ tới Huyễn. 


Buông ngón tay tức buông chiếc bè đi, thì mới vào chỗ 
không lời (atakkàvacara), vì nếu không buông bỏ thì trong 
tâm vẫn còn cái Tướng chứ không hoàn toàn Vô tâm. 


Về chủ đề Không và Chân Như cũng do con người tạm 
đặt ra theo quy ước. Sau cùng phải bỏ văn tự, lời nói. Bát-Nhã 
Tâm-Kinh có câu: "vô 7ïí điệc vô Đắc” nghĩa là "Không có 
Trí mà cũng không có Đắc". Nêu nói mình đắc quả này, quả 
kia là còn trong tục đế, còn trong cái nhìn của thế gian. Cho 
nên khi diễn tả về Chân Như, các Tổ nói: "7#c tướng vô 
tướng". Cái tướng thật của hiện tượng thế gian là không có 
tướng. Nếu còn tướng trong thế gian thì đó chỉ là "buyễn 
tưởng ” nghĩa là có mà không có! 

Như vậy, cái nhìn sau cùng là xoá bỏ quy ước dựa trên 
khái niệm có lời, mới nhận ra Chân lý tối hậu. Hiện tượng thế 
gian do con người đặt tên, áp đặt như thế này thế nọ, che lấp 


bao phủ sự thật lên hiện tượng thế gian, nên không nhìn thấy 


159 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


' 


Chân lý tối hậu của hiện tượng. Chứ tự nó chỉ là “n% vậy" 
thôi! Do đó, khi nhận ra Chân lý tôi hậu, chỉ là sự trở về, chứ 
không phải khám phá ra cái gì mới mẻ. 


Đức Phật khi chứng ngộ "7 Diệu Đế" đã nói: "Giống 
như Ta đã tìm lại con đường mòn mà chư Phật đời quá khứ, 
chư Phật đời hiện tại và chư Phật vị lai đã đi và sẽ đi”. Cũng 
vì thế khi mình quay trở về nhận ra cái Tâm Như hay Tâm 
Không, các vị Tổ gọi là "đi về nhà" hay "ở về nguồn" chứ 
không có chứng đắc gì cả. 


Kinh điển là quy ước. Còn lời là còn quy ước, còn tục đề. 
Chân lý tối hậu là không dùng văn tự chữ viết. Phật Giáo Phát 
Triển nói: "Kinh Vô Tự mới là Chân Kinh" ý muỗn nói tới 
chỗ Atakkàvacara là chỗ ngoài lời trong Tâm, thuật ngữ gọi là 
Tâm Như. Từ Tâm Như nhận ra sự khách quan tĩnh lặng của 
hiện tượng thế gian gọi là Chân Như của hiện tượng. Bấy giờ 
hành giả thấy xung quanh hiện tượng hiển lộ bài kinh không 
lời, thuật ngữ gọi là "Vô w Chán kinh". Chúng ta sẽ nhận ra 
hiện tượng thế gian đang thuyết giảng cái tối hậu Phật pháp từ 
thấp tới cao. Từ quy luật Vô Thường, Khổ/Xung đột, Vô ngã, 
đến Lý Duyên Khởi Pháp Duyên Sinh, đến Tương Quan 
Nhân Quả, đến Quy luật Biến dịch, Bình Đắng tánh, đến sự 
Trống Không, Chân Như và Huyễn tánh . 


Khi thông suốt những chủ đề trên, thì lúc nào chúng ta 
cũng có thể dụng công cất giữ cái Biết Không Lời vào Nhận 
Thức (Precuneus). 

Khi chúng ta nhìn hiện tượng thế gian hoản toàn không 
lời, mặc nhiên Ý Căn, Ý Thức, Trí Năng đóng cửa. Lúc bấy 
giờ, vùng "Kiến giải tổng quát" (The General Interpretative 


Area hay Gnostic Area), tức vùng Tánh Giác sẽ bật ra kiến 


160 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
giải bất cứ lúc nảo. 
VI. TÁC DỤNG CỦA "NHƯ HUYỂN" 


- Sông ở đời, khi có những gì thích thú, thành công, nếu 
nhận ra Như Huyễn chúng ta sẽ bớt đam mê say đắm. Khi có 
nỗi khô đau do người khác mang đến, nếu nhận ra Như 
Huyễn, chúng ta bớt dính mắc, bớt đau khổ và phát tâm tha 
thứ, đồng thời thương xót người hãm hại ta. 


- Cái thấy Như Thật và Như Huyễn cũng đóng cửa tiền 
trán khiến cho tâm chúng ta được thanh thản và chức năng 
kiến giải của Tánh Giác sẽ hoạt động giúp chúng ta giải quyết 
được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. 


- Khi chúng ta thây Như Huyễn, những gì mất mát không 
đè nặng tâm tư của chúng ta. 


- Bên cạnh Như Huyễn, chúng ta áp dụng Như Thật để 
không suy luận, không tưởng tượng, vẻ vời, chụp mũ cho 
người xung quanh những điều xấu xa, thì tâm chúng ta sẽ 
được an ồn, thanh thản, sáng suốt, quyết định thích hợp với 
hoàn cảnh. Tâm từ, tâm bi biểu lộ trong lời nói, đó là từ 
trường của chúng ta lần hồi sẽ cảm hoá được những người 
sông bên cạnh chúng ta. 


- Trên con đường tu tập, Như Thật, Như Huyễn giúp 
chúng ta sông toàn tâm toản ý ở giây phút đó. Thấy biết ngay 
bây giờ và ở đây là cái thấy sự vật đang là chính nó, không 
thêm không bớt, không đặt hay gọi tên, thì tâm chúng ta 
không bị vọng tưởng quấy rối. 


- Ngoài ra, "Như Huyễn định" còn là hành trang của các 
vị Bồ-Tát phát tâm đời đời thừa hành Bôồ-Tát đạo. Phải có 


lóI 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Như Huyễn Tam Muội để thấy cuộc đời vui buồn đau khổ 
hay hạnh phúc chỉ là giả, là ảo. Thấy người bị khổ và người 
không khổ, đều là Huyễn thì các Ngài mới thực hành Bồ-Tát 
được. Cho nên Từ Bi phải thấy Huyễn nằm bên dưới, nghĩa là 
phải có trí huệ về Như Huyễn. 


VII. CÁCH THỰC HÀNH "NHƯ HUYẾN" TRONG 
ĐỜI SÓNG 


Chủ đề Huyễn được xếp là thiền Huệ, thực tập trong 4 
oai nghi. Đối duyên xúc cảnh không dính mắc thì phải có Trí 
huệ để nhận biết tất cả đều là ảo, giống như trong chiêm bao. 
Trong văn chương Việt Nam, thị sĩ Tản Đà có câu: 


“Cuộc đời là đại mộng 
Khi năm ngủ là tiêu mộng” 


Khi biết đó là mộng thì mình ra khỏi mộng. Những gì xảy 
ra khi mình đang sống mình tưởng là thật, nhưng qua đi thì 
như giấc chiêm bao, chỉ còn dư vị trong ký ức mà thôi! 


Tuy nhiên muốn thực tập để kinh nghiệm "Như Huyễn 
định" thì trước hết phải có trí huệ hiểu biết ý nghĩa Huyễn là 
gì? Nhận ra hiện tượng thế gian đều là Huyễn. Biết tướng của 
hiện tượng thế gian là chỉ Huyễn Tướng, tức là có tướng mà 
không thật có. 


Khi khái niệm Huyễn nội tại trong Nhận thức không lời 
vững chắc thì mặc nhiên đã trở thành định gọi là Như Huyễn 
Định. Dĩ nhiên là lúc đó tâm hoàn toàn yên lặng không dính 
mắc gì với hiện tượng thế gian. Tâm ba thời không hoạt động, 
chỉ có dòng Nhận thức Biết không lời, thì mới vào định. 


162 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
VIIIL “NHƯ HUYẾN" và “NHƯ THẠT" 


Cả hai thuộc về thiền Huệ. Một cái là Như Huyễn, một 
cái là Như Thật. Tuỳ nơi chỗ đứng Như Huyễn hay Như Thật 
mà cái nhìn và phương thức tu tập khác nhau, nhưng kết quả 
sau cùng đưa đến giống nhau là thoát khô. 


- Về Như Huyễn, chúng ta hiểu rằng vạn vật trên thế gian 
thay đổi như ảo ảnh, như chiêm bao nên thế gian tuy có mà là 
Như Huyễn Có. Hành giả có nhận thức về Huyễn (Màyà) sẽ 
không bị dính mắc với hiện tượng thế gian. Khi vui không 
quá say mê với niềm vui với hạnh phúc. Khi đau khô không 
quá bị lụy trầm cảm, vì mọi việc sẽ đôi thay. 


- Tu tập pháp Như Thật (Yathà Bhùta) đề tâm không dính 
mắc với hiện tượng thế gian. Thế gian như thế nào, nhìn thấy 
y như vậy. Đó là nhìn thấy Như Thật. Nhìn Như Thật là nhìn 
thấy “Cái Đang Là" của hiện tượng thế gian. Tích tắc này 
thấy “Cái Đang Là". Tích tắc kế tiếp cũng thấy “Cái Đang 
Là”... thì hành giả có “Như Thật Trí” hay “Tuệ Trí”, tức trí 
thấy biết như thật về đối tượng không phân biệt so sánh. Tâm 
ba thời hoàn toàn yên lặng không tác ý. Hành giả đang ở 
trong Tâm Bậc Thánh khách quan, trong sạch, tâm không 
dính mắc với 6 trần. Nhìn “Cái Đang Là" vững chắc sẽ trở 
thành Cái thấy "“N⁄ Vậy”. Một bước đi từ Như Thật đến Như 
Vậy (Chân Như). 


Cảnh giới bên ngoài thế gian tức bên ngoài Huyễn là chỗ 
văng lặng, tịch diệt, ra ngoài giác quan. Chỗ đó là trạng thái 
Niết Bàn, Chân Như. Tâm thế gian không nhận ra được mả 
phải do Trí tuệ Bát Nhã mới nhận ra. Vì ngoài không gian, 
ngoài thời gian nên gọi chỗ đó là "Thực tại tuyệt đối". 


163 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
KẾT LUẬN 


Khi bước sang các chủ để siêu vượt như Tánh Không, 
Huyễn hay Chân Như là bước vào thế giới của Chân lý tuyệt 
đối, không lời. Nó ở bên ngoài không gian, thời gian, nên 
không còn xử dụng giác quan để nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn 
thấy nó bằng Nhận thức Biết Không lời, bằng trí huệ Bát- 
Nhã. Vì thế qua bài "Từn Hiểu Khái Quát Về Huyễn" trên 
đây, chỉ là cách mượn lời, mượn từ ngữ, trình bày một khía 
cạnh nhỏ nhoi về Huyễn qua chương trình học Phật. Dù sao 
thì lý thuyết có đơn sơ hay sâu sắc thì cũng chỉ là tục đề. Sau 
đó phải buông cái bè, để đi vào Chân đề Bát Nhã, băng cách 
hành trì hầu thể nhập vào Tánh Không, Chân Như hay Như 
Huyễn, và mỗi hành giả tự mình quan sát tâm của mình (phản 
quan tự kỷ) như quan sát một dòng sông lúc chậm lúc nhanh 
lúc sâu lúc cạn, mà tâm lúc nảo cũng bình thản, không dao 
động. Con đường tu tập tâm linh là con đường dài hun hút. 
Nhưng có hành trì thì sẽ có kết quả. Chúc các bạn thành công. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
31/01/2020 
Tài liệu tham khảo: 
- "Thiên và Kiến Thức Thời Đại", tác giả Thích Thông Triệt, 
ấn hành: Phật lịch 2558 (2014). 
- Dựa theo chương trình giảng dạy "Thiên Trung cấp 3", của 
cố HT Thích Thông Triệt. 


164 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


165 


0 


THẺ NÀO LÀ TU TÂM VÀ 


TU TƯƠNG? 
(Giảng tại Trung Tâm Sinh Hoạt Thiên Tánh Không Texas, 
ngày 05-8-2018) 


Sống ở đời người ta hay xem trọng sắc diện, dáng vẻ bề 
ngoài. Thói thường người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang 
trọng, hay một người nam tử bảnh bao ăn diện đúng mốt, đi 
đến đâu cũng thường được sự săn đón của người xung quanh, 
ngược lại những người có nét mặt buôn rầu u tối, ăn mặc xốc 
xếch... đi đến đâu cũng thường hay chịu thiệt thòi, không ai 
thèm quan tâm đề ý. 


Nói đến tướng là nói đến hình dáng tổng thể bề ngoài, bề 
mặt của hiện tượng thế gian trong đó có con người. Ngày xưa 
ông bà ta thường nói tư tưởng sẽ làm thay đổi tướng mạo của 
con người. Ngày nay các nhà Khoa học cũng có quan niệm 
như thể, họ cũng đồng ý tướng mạo con người có thê thay 
đối. Họ giải thích rằng khi một đứa bé mới chảo đời có bé 
trông rất xinh xắn nhưng khi trưởng thành thì thay đối hoàn 
toàn. Cũng có những trẻ em khi còn nhỏ thì không mấy ưa 
nhìn nhưng khi lớn lên thì lại duyên dáng khiến nhiều người 
đăm say yêu thích. 


1ó6 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Sự thay đổi tướng mạo nảy có thể do vì người đó thay đổi 
tánh tình, tâm địa không còn trong sáng ngây thơ như ngày 
còn bé. Cũng có thể do hoàn cảnh môi trường sinh sống ảnh 
hưởng khiến họ lúc nảo cũng ưu tư phiền não. Con người mà 
lúc nào cũng đau khô thì làm sao vui vẻ đễ thương cho được. 
Chúng ta hãy quan sát khuôn mặt của một người làm nghè đồ 
tế chuyên giết heo, bò... mỗi ngày. Chắc chăn trên khuôn mặt 
của người này luôn hăn lên nét hung dữ bởi tâm địa của họ 
không thê hiền từ được. Tâm ác độc thì thể hiện hình tướng 
hung ác, còn tâm hiển lành thì cho dù tướng mạo không đẹp 
nhưng vẫn thể hiện sự hoà nhã dễ mến. Tóm lại, tâm và tướng 
liên hệ với nhau, tâm con người ta như thế nào sẽ biểu lộ ra 
cái tướng như thế ấy. 


Đó là quan niệm về tâm và tướng liên hệ với nhau trong 
cuộc sống thế gian. Trong giáo lý nhà Phật cũng có đề cập 
đến việc "7w Tâm" và "Tụ Tướng" Vậy "Tu Tâm và Tu 
Tướng " là tu như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng nhau khai 
triển chủ đề này. 


CHỮ "TU" TRONG NHÀ PHẬT 


Trước hết chúng ta tìm hiểu động từ "⁄“ Chữ "" bao 
hàm nhiều nội dung khác nhau. Theo quy ước nhân gian, 
chúng ta có thể hiểu: 


- Khi chúng ta khát nước, chúng ta cầm ly nước lớn, uống 
một hơi không dừng. Hành động đó gọi là "⁄"” một hơi hết ly 
nước, thay vì gọi là "ống" nước. 


- Nhà cửa, xe cộ ... hư hao, chúng ta sửa chửa lại, hành 
động này gọi là ” sứ” lại căn nhà hay u sứ” lại chiệc xe. 


167 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


- Học bổ túc thêm kiến thức về nghề nghiệp của mình thì 
gọi là “f nghiệp” 


- Chữ “#” dịch qua tiếng Anh, tương đương với từ 
“pracfic”. Pratic có nghĩa là “?hực tập”. Như vậy tu là sự thực 
tập, làm đi làm lại một phương pháp nào đó. Nó cũng gần 


giống nghĩa với chữ ”#z” trong đạo Phật. 


Chữ ”z" trong Phật giáo, gốc từ chữ "bhavanà" có nghĩa 
là “gieo trồng" để được một cái gì đó, hoặc "ở hành" một 
cái gì khác. Ở đây chúng ta có thể hiểu rộng thêm một chút 
“f” có nghĩa là tu tập, thực tập, thực hành hay hành trì... một 
pháp môn nảo đó để biến những gì chúng ta học từ lý thuyết 
trở thành những kinh nghiệm thực tế trên thân và tâm của 
chúng ta. 


Nói cách khác, "⁄z” là một tiễn trình thực tập để chuyên 
đổi lời ăn tiếng nói, nếp suy nghĩ, hành vi của chúng ta trong 
những sinh hoạt giao tế hăng ngảy trên chính đời sống của 
chúng ta, quan trọng nhất là những quán tính xấu trở thành 
những quán tính tốt theo lời Phật dạy. 


Tóm lại, "tu" là cách tiếp thu pháp học và pháp hành phù 
hợp với căn cơ trình độ để có kết quả tốt trên thân và tâm. Nó 
đòi hỏi thời gian. Thời gian này có thể xem như thời gian 
"ojeo trồng " đề sau này được kết quả tốt vậy. 


"TU TƯỚNG"' CÒN GỌI LÀ "TU PHƯỚC" 


Tu tướng là gìn giữ hình tướng bên ngoàải, nhưng không 
có nghĩa là cần phải ăn diện quần áo sang trọng, trang sức 
mắc tiền, trang điểm loè loẹt, mà tu tướng ở đây là thái độ tôn 
trọng bản thân mình bằng cách giữ gìn thân thể sạch sẽ, đầu 


168 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tóc chải gở gọn gàng, y phục chỉnh tê, đi đứng đàng hoảng, 
nói năng từ tốn, tôn trọng mình và tôn trọng những người 
xung quanh. Người tu tướng là người sống đạo đức luôn có 
thái độ tự trọng. Cư xử với người lớn họ khiêm nhường kính 
trọng. Đối với người nhỏ, họ luôn cởi mở vui vẻ. Người tu 
tướng biết tuân theo luật lệ, nghi lễ, văn hoá, phong tục, tập 
quán của cộng đồng, làng nước, xã hội. Chính những điều đạo 
đức trang nghiêm này khiến cho sự giao tế trong đời sông 
cộng đồng xã hội được văn minh, lịch sự và nề nẾp. 


Tu tướng đối với người xuất gia hay Phật tử tại gia, là 
phải tuân theo giới luật, giữ gìn oai nghi tế hạnh tức là giữ cái 
tướng của người tu trong mọi hoàn cảnh qua bốn động tác đi, 
đứng, nằm, ngồi. Người đời luôn có cảm tình và kính trọng 
những vị tu sĩ tuy áo cũ sờn vai nhưng nơi họ toả ra từ trường 
từ bi đạo đức của một bậc tu hành giữ giới. Một người tu sĩ ăn 
mặc xốc xếch bê bối, hoặc quá loẻ loẹt lụa là nhiều màu lắm 
sắc, đi như chạy, khi nói chuyện phùng mang trợn mắt, múa 
tay rung đùi, hát hò như ca sĩ chuyên nghiệp ngoài đời... khó 
được sự chấp nhận của mọi người. Do đó tu tướng là điều rất 
cần thiết cho người tu theo đạo Phật dù tại gia hay xuất gia để 
tạo tín tâm và gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung 
quanh. 


Tu tướng còn có nghĩa là tu tập những việc làm có thể 
nhìn thấy được qua hình tướng bên ngoàải còn gọi là tu phước, 
chăng hạn như: đi chùa lễ Phật, quy y Tam Bảo, thọ và giữ 
giới luật, bái sám, tụng kinh, niệm Phật, toạ thiền, bố thí, 
cúng dường, đúc chuông, tạo tượng, xây chùa tháp, ấn tổng 
kinh sách, hộ niệm, đóng góp công sức tiền bạc giúp đỡ người 
nghèo khó, bệnh tật, thiên tai, bão lụt, đào giếng, đắp đường, 
xây cầu v.v... Nếu không có phương tiện tiền bạc vật chất, thì 


169 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


bó thí thời giờ, công sức, tham gia thực hiện các công tác 
thiện nguyện băng khả năng hay kiến thức chuyên môn như 
dạy học, xây nhà, dựng lều, phát thuốc, tiêm thuốc, băng bó 
vết thương, an ủi khuyên lơn xoa dịu nỗi đau đớn của người 
bệnh v.v.... Làm được một hay nhiều điều trên đây thì đó là tu 
phước. 


Tu phước cân có tinh thần "Bố ¿hí Ba-La-Mật" nghĩa là 
giúp đỡ bố thí không vì danh lợi, không tính toán, không so 
đo, cũng không đòi hỏi điều kiện, phe nhóm này, chính trị 
kia, tôn giáo này, tín ngưỡng nọ. Nếu bồ thí mà đặt điều kiện 
thì việc tu phước mất đi ý nghĩa "quên mình vì người". 


Theo Hoà Thượng Thích Thông Triệt thì “7 phước là 
cách ta cụ thể hoá thải đó, cử chỉ, và lời nói của ta đối với 
người hay thú vật với mục đích đem lại niềm an vui hạnh 
phúc, sự an toàn hay làm vơi đi những nỗi lo âu, Sợ hãi, 
những nỗi đau tâm lỷ và thân xác cho những đổi tượng này." 
(Trích Bản tin sinh hoạt Thiền Tánh Không tháng 9-2002, 
trang 4) 


Nói chung, người tu phước là người tự nguyện hy sinh 
phần vật chất tiền tài của mình để chia xẻ cho người khác với 
tâm không mong cầu danh lợi cho mình mà chỉ muốn mang 
lại sự an vui hạnh phúc cho người khác. 

GIÁ TRỊ CỦA TU PHƯỚC 


Tu phước có hai loại phước báo. Đó là phước hữu lậu và 
phước vô lậu. 


- Phước hữu lậu là khi mình làm công việc bố thí, cúng 
dường, góp công góp của xây dựng chùa chiền hay tham gia 


170 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


cứu trợ những nạn nhân kém may măn với tâm mong câu làm 
phước nhiều sẽ được hưởng phước báo nhiều trong đời này 
hay đời sau. Điều này không trái với quy luật Nhân Quả 
Nghiệp Báo trong đạo Phật. Vì theo quy luật Nhân Quả, mình 
làm điều gì thì mình sẽ hưởng Quả đó khi hội đủ duyên. Nếu 
làm việc thiện lành thì sẽ hưởng Quả thiện lành. Nếu làm việc 
ác thì sớm hoặc muộn gì cũng nhận Quả báo ác, không trốn 
tránh được. 


- Phước vô lậu là làm một trong những việc thiện nêu 
trên, ngay cả giảng Pháp cũng là một việc thiện vô cùng thù 
thắng mà ta không màng đến công đức đã làm, không cầu 
mong sẽ nhận lại những phước báo tốt lành ở đời này hay đời 
sau. Sự kiện này trong kinh có nhắc tới qua câu “7z luân 
không tịch" nghĩa là không có chủ thể trao truyền Pháp hay 
vật tặng, không có người nhận, cũng không có lời giảng Pháp 
hay vật trao truyền. Tắt cả chỉ là sự trao truyền thế thôi! Tuy 
người làm việc thiện không mong muốn được hưởng øì hết về 
việc làm của mình, nhưng Quả báo thiện lành sẽ tự nhiên xuất 
hiện với người tu phước vô lậu khi duyên đến. 


Trong cuộc sống hằng ngày người tu phước hữu lậu hay 
vô lậu thường gặp nhiều may mắn trong mọi hoàn cảnh, nhất 
là về con đường tâm linh sẽ gặp được những thiện tri thức 
giúp đỡ tiến tu. 


Kẻ nào sống ích kỷ, keo kiệt, không biết bồ thí, ai khô ai 
chết mặc tình, không hề để ý, không quan tâm giúp đỡ, chỉ 
biết gom lợi về mình. Những người đó xem như là những 
người thiếu vắng lòng từ thiện. Hễ thiếu lòng từ thiện thì 
đương nhiên sẽ không hưởng được phước báo. Nếu có chút 
phước báo nào trong đời này thì phước báo đó đã hưởng hết 


171 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


rồi, nên khi gặp tại nạn thì không còn phước báo đề được may 
mắn thoát khỏi nữa. Cho nên chư tôn đức thường dạy chúng 
ta phải để dành phước báo bằng cách không nên hưởng hết 
mà hằng ngày cần phải tô bồi thêm phước báo bằng những 
việc thiện lành. Ví như tiền gửi trong nhà băng, rút ra xài hết 
khi cần thì không có tiền để mà tiêu là như thế! 


Tóm lại, tu phước được xem như là cách để dành "rải 
nguyên công đức”. Tu phước hữu lậu hay tu phước vô lậu tuỳ 
quan niệm của mỗi người, tu thế nào cũng được nhưng là 
người Phật tử, dứt khoát tu phước là điều vô cùng cần thiết. 


TU TÂM DƯỠNG TÁNH 


Ngoài việc tu tướng, người Phật tử còn phải tu tâm. Nói 
cho đủ là “Tu Tâm Dưỡng Tánh”. Tu tâm là làm sao cho tâm 
ý được trong sạch, không còn ô nhiễm bởi tam độc: tham, 
sân, si. Dưỡng tánh lả làm sao cho các tánh hiển lộ. Các tánh 
đó là tánh Thấy, tánh Nghe, tánh Xúc Chạm và sâu sắc hơn 
hết là tánh Nhận Thức, gọi chung là Tánh Giác. Tánh Giác 
hiển lộ thì mới có cơ hội phát huy trí huệ tâm linh. Cho nên tu 
tâm còn gọi là tu tuệ hay tu huệ. Người tu huệ là người tu 
hướng đến tâm linh giải thoát, giác ngộ, nên công đức không 
thể nghĩ bản. 


Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường nghe người 
đời hay than thở: "Tại sao đời tôi khổ quá vậy nè?" Thật ra cô 
ai mà không khổ? Người nghèo khổ đã đảnh mà người giàu 
có cũng khô. Người ngu khờ khổ thì không nói làm chi, đẳng 
nảy những người có bằng cấp cao, địa vị tốt trong xã hội cũng 
khổ. Tại sao vậy? Suy nghĩ thật kỹ, tìm ra gốc gác ngọn 
ngành thì chính mình làm khô mình chứ có ai làm khổ mình 
đâu! 


172 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Đức Phật nói người nào sống trong đau khổ triền miên thì 
người đó vô minh, bất kế người đó sang giàu hay nghèo hèn, 
học thức cao hay thấp. Bởi vì vô minh nên mới khổ. Vì vô 
minh nên mình chấp đủ thứ. Trước hết chấp cái thân ngũ uẫn 
này là có thật, nó chính là ta, mà hễ có cái ta, cái ngã thì lúc 
nảo ngã kiến cũng đúng nên dễ dàng xung đột với cái ngã 
kiến của người khác khiến mình khổ và người khác cũng khổ. 
Vì chấp ngã nên thương yêu nó, bảo vệ nó, khi thành phần 
nảo trên thân đau yếu là mình khổ. Cũng vì chấp ngã nên ích 
kỷ muốn ôm gọn hết tất cả: tài, sắc, danh, thực, thuỳ về cho 
nó, muốn chiếm đoạt tất cả và muốn được phục vụ khi ngũ 
dục đòi hỏi. Lòng tham ái vô đáy nên nhiều bao nhiêu cũng 
không đủ. Muốn hoài nên khổ hoài! 


Khi không được toại nguyện điều gì thì nổi sân, nỗi giận. 
Mà sân giận thì nóng nảy. Người có tâm sân là người hay 
chấp nhặt những điều không vừa ý, khắc ghi những điều 
người khác vì vô tình hay cô ý làm tôn thương danh dự hoặc 
chạm tự ái, oán thù những ai phỏng tay trên hoặc làm hỏng kế 
hoạch làm ăn của mình... nên ôm mối hận thù dai dẵng, chỉ 
mong có dịp đề trả thù. Từ sân hận đưa đến si, phát ra những 
lời nói hàm hồ, những hành động thiếu suy nghĩ làm khổ 
mình khổ người. 


Ngoài ra, vì vô minh mà con người tin tưởng những điều 
mê tín dị đoan, cô chấp những phong tục tập quán thế gian lỗi 
thời bất công, đòi hỏi những điều vô lý quá đáng, tuân theo 
những lời răn giới cắm vô nhân và tàn ác. Nói chung là bị sợi 
dây kiết sử trói buộc tâm khiến cho họ u mê gây nhiều nghiệp 
xâu. 


Muốn sống thánh thơi an lạc và hạnh phúc không khổ 


173 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


mình khổ người thì ngoài việc tu phước, người Phật tử còn 
phải biết tu tâm dưỡng tánh để loại trừ cái gốc vô minh. Do 
đó tu tâm còn gọi là tu tuệ hay tu huệ. 


THẺ NÀO LÀ TU HUỆ? 


Tu tâm hay tu huệ là làm trong sạch tâm bằng cách rèn 
luyện tâm có quán tính mới từ lăng xăng dao động trở nên 
tĩnh lặng sáng suốt, làm giảm hay dứt hắn tham, sân, si... đi 
đến chỗ hoàn toàn trong sạch tức ba nghiệp thân, khâu, ý 
được thanh tịnh tuyệt đối. 


Đức Phật phân loại tâm con người thành ba nhóm. Đó là 
Tâm Phàm Phu, Tâm Bậc Thánh và Tâm Phật. Thật ra con 
người chỉ có một tâm thôi, nhưng nếu trạng thái tâm lộn xộn 
phiền não thì lúc đó ta đang ở trong Tâm Phảm Phu. Nếu tâm 
tĩnh lặng, trầm lắng sáng suốt với dòng Biết không lời thì ta 
đang ở trong Tâm Bậc Thánh còn gọi là Chân Tâm hay Tánh 
Giác. Còn khi tâm ta hoàn toàn định tĩnh, nhu nhuyến, thuần 
tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, ngoài lý 
luận (atakkàvacara) dễ sai khiến nghĩa là hoàn toàn vô ngã thì 
đó là Tâm Phật. 


Về Tâm Phàm Phu được chia làm ba trạng thái tâm. Đó là 
Ý (Ý Căn), Thức (Ý Thức) và Tâm (Trí Năng). Nếu Ý Căn có 
mặt tức là có sự suy nghĩ những chuyện đã qua, rồi buồn 
phiền lo lắng, đi đến những tác ý xấu hay tốt trong đầu tạo 
thành Ý Nghiệp, kinh Kim Cang xếp nó là Tâm Quá Khứ. 
Nếu Ý Thức có mặt là có sự phân biệt, so sánh đối tượng có 
mặt trong hiện tại, nên thường dính mắc với ngũ dục: tải, sắc, 
danh, thực, thuy ... sinh lòng khát ái tham dục, thương yêu 
hay thù ghét, nói ra lời và hành động tạo Khẩu Nghiệp và 
Thân Nghiệp được xếp là Tâm Hiện Tại. Còn một trạng thái 


174 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Tâm khác gọi là Trí Năng. Trí Năng là sự thông minh bén 
nhạy của con người. Nó là công cụ của Ý Căn và Ý Thức. 
Khi Ý Căn và Ý Thức phát tín hiệu ra, Trí Năng là cơ chế suy 
luận suy diễn tưởng tượng vẽ vời để thực hiện trong tương lai. 
Trong kinh so sánh Trí Năng là một thợ vẽ tài ba, nó vẽ đủ 
thứ mà hiện tại không có thật nên được xếp là Tâm Tương 
Lai. 


Cả ba tâm này Đức Phật gọi là Hồ Nước Đục. Nước Đục 
vì nó chứa đủ thứ phiền não khổ đau của Tâm Ba Thời là Quá 
Khứ, Hiện Tại, Vị Lai. Những thứ ô nhiễm trong tâm là lậu 
hoặc/tập khí, kiết sử, tuỳ miên mả cái sốc chánh là tam độc 
tham, sân, si. Những thứ ô nhiễm này khiến cho tâm lúc nảo 
cũng xao động, khiến cho Hồ Nuớc Tâm bị đục ngầu, mắt 
nhìn không thấy sò hến cá rùa bên duới đáy Hồ. Cho nên tu 
tâm là tu tập làm sao cho tâm yên lặng. Muốn tâm yên lặng 
thì phải dẹp màn vô minh. Vô minh biến mất thì mặt trời Trí 
Huệ mới xuất hiện. 


Tu tập ban đầu phải xử dụng Trí Năng tỉnh ngộ tức cái ta 
tinh ngộ. Trí Năng tỉnh ngộ muốn tu tập nên không còn nghe 
lời xúi biểu của Ý Căn và Ý Thức nữa. Ngược lại nó trở thành 
ông chủ của Ý Căn và Ý Thức. Khi nó yên lặng thì hai tâm 
kia cũng yên lặng. Khi nó muốn học hỏi Pháp Phật thì hai tâm 
kia phải học hỏi theo. 


Pháp Phật dạy theo thứ tự Giới-Định-Tuệ, Văn-Tư-Tu 
với các phương pháp tu tập như Quán, Chỉ, Định và Huệ. 
Pháp nào cũng nhằm triệt tiêu tham sân si, dẹp màn Vô Minh 
đề ngọn đèn Trí Tuệ tự phát sáng. 


Bước đầu hành giả học những lời dạy của Đức Phật qua 
các bài kinh Tứ Thánh Đề để hiểu rõ bốn chân lý về Khổ, 


175 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Tập, Diệt, Đạo. Học bài kinh Vô Ngã Tướng để nhận ra Tam 
Pháp Ấn: Vô thường, Khổ, Vô Ngã. Học giáo lý Duyên Khởi 
để biết vạn pháp đều không tự nó sinh ra mà phải do nhiều 
duyên mới thành tựu, hết duyên thì tan rã. Học giáo lý Nhân 
Quả đề biết chúng ta gieo Nhân nào thì sẽ nhận Quả nấy chứ 
không mất đi đâu. 


Khi học thuộc và hiểu nhuần nhuyễn giáo lý của Đức 
Phật dạy, hành giả thành tựu được Tuệ Tri, tức có trí thông 
hiểu sự thành hoại của hiện tượng thế gian trong đó có con 
người. Hiểu được do đâu con người khổ đau và làm thế nào 
để tận diệt khổ đau. Giai đoạn này tạm gọi là giai đoạn tu 
thiền Quán (Anupassanả). 


Kết quả của giai đoạn này là giúp cho hảnh giả gia tăng 
cái biết thầm lặng, chuyên đôi Nhận Thức mới, chuyển tâm, 
chuyên nghiệp. Học, suy tư để hiểu rõ lời Phật dạy cũng có 
thể nói đây là thời gian của Văn Tuệ và Tư Tuệ. 


Giai đoạn kế tiếp là tu tập để chuyển đổi tâm lăng xăng 
trở nên yên lặng. Bước đầu là tu thiền Chỉ, chúng ta áp dụng 
các chiêu thức: - Nghe tiếng chuông giữ niệm Biết không lời 
về âm thanh, nghĩa là khi nghe mà trong não không nói thầm 
khen chê âm thanh ngân dải hay ngắn, trong hay đục. - Khi 
làm việc gì biết đang làm việc đó, không suy nghĩ những 
chuyện khác. - Thực tập mắt nhìn đối tượng giữ tâm yên lặng 
không khen chê, chỉ biết đó là bình hoa hay đó là cái chuông 
hoặc là cái bản mà thôi. - Thư giãn lưỡi. - Thiền hành... Đó là 
những cách tu thiền Chỉ. Hành trì như thế một thời gian sẽ 
giúp tâm quen với quán tính mới là bớt suy nghĩ, bớt dao 
động. 


Trong Thiền Sử các Tổ hay nói: "Nghe như điếc, thấy 


176 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


nhự mù" có nghĩa là nghe, thấy... biết rõ ràng nhưng tâm 
không dao động, không phản ứng vì không dính mắc nên 
không biểu lộ vui buồn vì thế nên mới nói người "ghe như 
điếc, người thấy như mù " là vậy! 


Tâm được yên lặng tức ta có định ở mức độ ban đầu, dù 
không vững chắc nhưng tâm ta cũng được thanh thản, có tuệ 
tri nhận rõ chân tánh hiện tượng thế gian. Sống trong đời ta sẽ 
bớt khổ vì đã bớt dính mắc, bớt chấp trước, bớt buồn phiền 
người khác. 


Ở mức độ cao hơn, hành giả thực tập Pháp Như Thật, 
nghĩa là đối tượng như thế nào thấy, nghe, xúc chạm biết như 
thật về đối tượng như thế ấy. Trong tâm hoản toàn yên lặng vì 
"không dán nhãn đối tượng" tức không chụp mũ đỗi tượng là 
thế này thế khác, "không định danh đối tượng" tức đặt tên hay 
gọi tên đối tượng theo quy ước thế gian. 


Dân dần hành giả Nhận Thức Như Thật về các đối tượng 
của giác quan mà trong đó không có ý niệm "Ta". Lúc bấy 
giờ Trí Năng vẽ vời, Ý Thức phân biệt đã hoản toàn yên lặng, 
nhường năng lực hoạt động cho các Tánh. Mắt thấy mà không 
nói thầm trong đầu là Tánh Thấy nó thấy. Tai nghe mà không 
nói thầm trong đầu là Tánh Nghe nó nghe. Thân nóng lạnh tự 
biết mà không phàn nàn suy diễn gì trong đầu thì đó là Tánh 
Xúc Chạm đang biết xúc chạm. Giai đoạn nảy hành giả đang 
thực tập thiền Huệ (Vipassanà tức Tuệ Minh Sát). Qua đó 
mạng lưới của tưởng sẽ không hoạt động. Tầm Tứ yên lặng 
tức ngôn hành tịnh chỉ, hành giả lọt vào trạng thái “Định 
Không Tâm Không Tứ". Tâm hoàn toàn an tịnh với thầm nhận 
biết không lời. 


Khi xả thiền, hành giả sống trong chánh niệm, đi đứng 


177 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


năm ngôi giữ niệm biệt không lời, thì những phiên não xung 
quanh khó mà xâm nhập vào tâm hành giả. 


Đến mức độ cao hơn nữa, qua các chủ đề trừu tượng của 
thiền Định (Samàdhi) như Không, Chân Như, Huyễn... thì 
tiềm năng giác ngộ sẽ bộc phát. Lúc này hành giả kinh 
nghiệm Định-Huệ đồng thời. Hành giả có sự hiểu biết chân 
thật của chính mình chứ không phải hiểu biết qua học hỏi của 
Đức Phật. Trí huệ này là trí huệ tự phát từ trong Nhận Thức, 
tạm gọi là Phật Tánh bên trong hành giả. Hành giả sẽ có 
những nhận thức mới về hiện tượng thế gian và nắm vững 
những pháp hành đề ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày qua 
bốn oai nghỉ. 


Kết quả của sự hành trì này đã tạo điều kiện giúp cân 
băng thân-tâm của chính hành giả, đưa đến sự hài hoả giữa 
hành giả với người chung quanh và môi trường xung quanh. 
Lúc bấy giờ hành giả cảm thấy thân tâm thật sự an lạc và 
hạnh phúc. Sự an lạc và hạnh phúc đó không phải đến từ bên 
ngoài mà đến từ bên trong Nhận Thức của hành giả đối với 
chân tánh hiện tượng thế gian. 


Trên căn bản khi bắt đầu nhận rõ chân tánh hiện tượng là 
hành giả đã bắt đầu có trí huệ, biết rõ mọi hiện tượng đều vô 
thường đều thay đổi. Nó có mặt do nhiều duyên hợp lại, khi 
duyên tan rã thì nó biến mắt, không dại gì mà dính mắc với 
nó cho khổ. Ngoài ra, thông qua những cách ứng dụng pháp 
học là giáo lý do Phật, Tổ truyền thừa và pháp hành là thiền 
Định, hành giả có khả năng khai triển các năng lực bên trong 
cơ chế tánh giác đề phát huy trí huệ tự phát, trong kinh gọi là 
trí huệ bát nhã hay trí huệ tâm linh. Nhờ Huệ tự phát mà hành 
giả dẹp được tham sân sĩ, cho nên nói tu Tâm là tu Huệ, còn 


178 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tu tập để phát huy năng lực của các Tánh gọi là Dưỡng Tánh. 
Tu Tâm Dưỡng Tánh có nghĩa là như thế! 


KẾT LUẬN 


Tu Tướng hay Tu Phước, Tu Tâm hay Tu Huệ... cả hai 
đều cần thiết cho cuộc đời tu tập của người Phật tử. Nếu 
chúng ta chỉ muốn cuộc sống của chúng ta bớt khổ được an 
lạc trong đời này và đời sau thì nên tập tu phước. 


Tuy nhiên tu phước vẫn còn phải chịu lặn ngụp trong 
vòng sanh tử để nhận phước báo mình đã gieo trồng hay 
những nghiệp xấu mà mình đã tạo ra trong nhiều đời nhiều 
kiếp trước, hoặc vì sơ sót trong đời này, mình đã lỡ gây ra. 


Tu Huệ là chúng ta cần phải học giáo lý để hiểu rõ và 
thâm nhập Nhận thức của Đức Phật về con người vả vũ trụ 
như thế nào, rồi hành trì các pháp Chỉ, Quán, Định, Huệ, 
theo đúng con đường tu tập Đức Phật đã phát hoạ là: Văn, Tư, 
Tu (tam Tuệ) để mở mang trí huệ. Tu hành với mục đích 
thoát khổ, giải thoát, giác ngộ... thành Phật thì phải tu theo 
thứ tự Giới-Định-Huệ (tam Vô Lậu học) dẹp sạch lậu hoặc thì 
mới vượt thoát khỏi vòng luân hôi sanh tử. 


Đường tu còn đài, dải vô cùng tận... nhưng nếu không bắt 
đầu thì bao giờ mới tới đích? Trong khoảng thời gian dải ba 
a-tăng-kỳ kiếp hoặc hơn đó, chúng ta hãy cứ tu phước vả tu 
huệ. Được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Tu phước thì chúng ta 
sẵn sảng làm những việc thiện có lợi cho người cũng có lợi 
cho ta. Giúp người bớt khổ hắn tâm ta cũng nhẹ nhàng an vui. 
Tu phước là chúng ta không làm việc ác mà làm việc lành. 
Bên cạnh việc tu phước chúng ta cũng tu huệ băng cách học 
những phương pháp thanh lọc cho tâm ý được thanh tịnh. 


179 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Ứng dụng sự thanh tịnh tuyệt đối của tâm để phát huy trí huệ 
từ thấp đến cao theo các chủ để trong thiền Quán 
(Anupassanà), thiền Chỉ (Samatha), thiền Định (Samàdhi) và 
thiền Huệ (Vipassanà). Đó là chúng ta tu tập cả hai: Phước và 
Huệ gọi chung là “Phước Huệ Song Tu” hay “Phước Huệ 
Đồng Tu". Cả hai phương pháp tu này hỗ trợ lẫn nhau, giúp 
cho đời sống hiện tại của chúng ta được an ôn hạnh phúc. Và 
những đời sống kế tiếp ở tương lai ít nhiều gì cũng hưởng 
được phước báo thiện lành, tiếp tục gặp Phật Pháp để tiến tu 
cho đến khi nào trọn thành Phật đạo. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Ngày 05-8-2018) 


180 


10 


THIÊN DƯỚI ÁNH SÁNG KHOA HỌC 


THIÊN LÀ MÔN KHOA HỌC 
TÂM LINH THỰC NGHIỆM 


Sống trong thời đại văn minh, con người cần phải học hỏi để 
theo kịp trào lưu tiễn bộ trong nhiều lãnh vực như Y học, Não 
học, Tâm lý học, Địa chấn học, Thiên văn học, Vũ trụ học 
v.v... Cho nên, trong bối cảnh sinh hoạt Thiền hiện tại, chúng 
ta cũng cần đặt vị trí Thiền vào môi trường sinh hoạt chung, 
để kịp thời ứng phó và thích nghi với bước tiến của nhân loại 
trong thê kỷ thứ 21 này. Chính vì lý do đó, trong chương trình 
hướng dẫn thiền sinh thực tập Thiền Phật Giáo, chủ đích là 
thiền Định, Hoà Thượng Thích Thông Triệt, Viện chủ Thiền 
Viện Tánh Không Nam California, ngoài việc cung cấp hành 
trang cho các thiền sinh về Kiến Thức Phật học, Thiền học, đã 
thêm vào chương trình giảng dạy về Kiến thức Khoa học Não 
bộ và Kỹ thuật thực hành thiền Định theo từng cấp lớp từ 
Thiền Căn Bản lên các khoá Trung Cấp Bát Nhã cao hơn. 
Đây là quan niệm mới mà Hoà Thượng đã áp dụng trong giáo 
trình hoằng hoá độ sinh của Ngài. 


Theo quan niệm mới này, Thiền Đông phương ngày 


181 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


nay không còn là một khái niệm xa vời, đóng khung trong 
khuôn khổ tu hành của người xuất gia là tu hành để trở về 
với bản tánh bản tâm thanh tịnh, tức trở về với Phật Tánh sẵn 
có trong mỗi con người. Thiền ngày nay đã vượt ra ngoài tôn 
giáo, đang là một phong trào phát triển khắp mọi nơi trên thế 
giới. Nó đã trở thành một trảo lưu, một xu hướng được nhiều 
người quan tâm tìm hiểu. Người ta xúm nhau thiền để xả 
stress, thiền để hoá giải trầm cảm, thiền để trị bệnh, thiền để 
tâm trí được sáng suốt, nhẹ nhàng... trước những áp lực nặng 
nề của đời sống. 


Không những thế các nhà Khoa học cũng tham gia nghiên 
cứu nhiều về Thiền. Như trong tạp chí Scientiñc American, 
trong đó các nhà Khoa học Thần Kinh Não bộ đã dùng máy 
PET (Postron Emission Tomography) chụp được 4 vùng 
trong não bộ: (1) TánhThấy (2) Tánh Nghe, (3) Vùng Giải mã 
khái niệm là vùng Broca và (4) vùng Nói thầm ngay tại vùng 
Ý chí vận động. Những vùng nảy liên hệ đến các Tánh mà 
trong nhà Phật từng đề cập tới. 


Vào ngày 01/6/2016 trên trang blog của hai tác giả Chap 
và Zen là "HoøïThở.vn" có đăng một bài viết tổng hợp các bản 
tin nghiên cứu về Thiền mang tựa đề "Thiên Định Dưới Góc 
Độ Khoa Học” có nội dung như sau: 


- Giáo Sư Richard Davidson, Giám Đốc Phòng Nghiên 
Cứu Thần Kinh thuộc đại học Winconsin, Hoa Kỳ đã tiễn 
hành cuộc thử nghiệm với nhà sư Matthieu Ricard thuộc tu 
viện Shechen, Nepal. Cuộc thử nghiệm này nhằm theo dõi sự 
thay đối của tế bào não khi nhà sư nhập định, bằng âm hưởng 
của từ trường qua máy chụp ba chiêu f-MRI. 


Ở trong trạng thái Thiền, nhà sư Ricard thực hành chủ đề 


182 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


quán tưởng đến một cá nhân nào đó với lòng thương cảm. 
Ngay khi đó âm hưởng từ trường của máy f-MRI ghi nhận 
các tế bào ở thuỳ não thuộc tiền trán của nhà sư có dấu hiệu 
hoạt động mạnh mẽ. Tiền trán bán cầu não trái này chính là 
nơi khích động tình cảm. 


Tổng hợp lại những lần thử nghiệm trước, các nhà Khoa 
học nhận ra rằng tiền trán bán cầu não trái của người nào hoạt 
động nhiều là người đó đang vui mừng, đang cảm thấy hạnh 
phúc, hoặc họ là người luôn có tính tình vui vẻ và dễ dàng 
phục hôi sau khi gặp những biến có tình cảm tiêu cực. Ngược 
lại những người hay buôn bả, lo lắng, sợ hãi hay sầu muộn, 
các tế bảo não bên phải tiền trán hoạt động nhiều hơn. Giáo 
Sư Davidson đưa ra kết quả là có 67% thuộc mẫu người có 
cuộc sống hạnh phúc trung bình. 33% mẫu người có não thuỳ 
trái và não thuỳ phải thuộc tiên trán hoạt động thái quá, đây là 
những mẫu người luôn sống thật hạnh phúc hay quá đau khô. 


Riêng hoạt động tế bào não của nhà sư Ricard vượt cao 
hơn bắt cứ người nào mà Davidson đã thử nghiệm trước đây. 
Ngay cả khi nhà sư không nhập định, máy đo cho thấy hoạt 
động của bán cầu não trái thuộc tiền trán vẫn ở mức cao. Điều 
nảy cho thấy, nếu thực hành Thiền thường xuyên sẽ kích 
thích hoạt động của tế bảo não ở thuỳ trái mạnh mẽ hơn, từ đó 
giúp cho con người có cảm giác vui vẻ, lạc quan, sẽ nhanh 
chóng vượt qua các trạng thái tâm lý tiêu cực nếu gặp phải. 
Thậm chí, mức này còn vượt xa so với những con người bình 
thường, và những người có tinh thần lạc quan tự nhiên không 
cần thực hành thiên. 


- Năm 1967 Giáo Sư Đại Học Harvard là ông Herbert 
Benson đã tiến hành nghiên cứu trên 36 người thực hành 


183 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


thiền Định và thấy rằng khi ngồi thiền họ xử dụng lượng oxy 
ít hơn bình thường tới 17%, còn nhịp tim của họ thì giảm bớt 
3 hay 4 nhịp trong mỗi phút và sóng Theta ở não bộ gia tăng 
giống như trạng thái trước khi ngủ, trong khi toàn bộ não vẫn 
tỉnh táo. 


- Năm 1974 Tiến sĩ Tâm Thân Học, ông Gregg Jacobs 
trường Đại Học Harvard đưa ra kết quả nghiên cứu những 
người hành thiền có thể phát ra những làn sóng Theta, đồng 
thời phong toả phần não phía trước thuộc vùng tiền trán, là 
nơi nhận và xử lý cảm giác. Ngoài ra tế bào não ở vùng thuỳ 
Đỉnh, nơi phụ trách cảm giác về thời gian và không gian cũng 
giảm thiểu hoạt động. Nếu thuỳ Đỉnh hoản toàn yên lặng, 
người ta có thể mất cảm giác về giới hạn vì cảm thấy vũ trụ 
Trở thành một”. 


- Một cuộc nghiên cứu khác của Paul Ekman thuộc Trung 
Tâm Y Học, Viện Đại Học California, San Francisco cho biết 
thiền Định và Quán chiếu có thể chế phục được hạnh nhân 
(Amygdala) là nơi lưu trữ những ký ức sợ hãi. Ông Ekman 
khám phá ra rằng: Những người bình thường khi bị chắn kích, 
bất an, hoảng hốt hay nổi giận thì tuyến thượng thận tiết ra 
chất Adrenaline (Epinephrine), chất này điều khiển nhịp tim 
đập nhanh hơn, nhưng đối với các thiền sư cao cấp thì họ gần 
như khống chế được hoàn toàn những sự kiện này. 


- Riêng về Hoà Thượng Thích Thông Triệt trong dịp sang 
Đức quốc dạy Thiền Phật Giáo vào năm 2006. Hai đệ tử của 
Hoà Thượng là vợ chồng nữ Bác sĩ Phạm Ngọc Thịnh và Bác 
sĩ Phạm Văn Phú đã tiếp xúc với Tiến sĩ Micheal Erb thuộc 
Phân Khoa Nghiên Cứu Não Bộ bằng Bức Xạ Học ở trường 
Đại Học Y Khoa Tubingen, Nam Đức. Hai thiền sinh này 


184 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


trình bày ý định của Hoà Thượng Thông Triệt muốn chụp 
hình vị trí 4 Tánh trong não bộ để chứng minh lời Phật dạy. 
Tiến Sĩ Erb đồng ý, sau đó ông mời thêm Tiến Sĩ Ranganatha 
Sitaram thuộc Phân Khoa Tâm Lý Y Học trường đại học 
Tubingen, Đức quốc cùng hợp tác. 


Thời gian chuân bị kéo dài hơn nửa năm. 


Đến tháng 6 năm 2006, Tiến sĩ Erb đề nghị chụp hình thử 
nghiệm thiền sinh. Sau đó chụp thử nghiệm Hoà Thượng 
Thông Triệt và tăng đoàn Tánh Không. 


Tháng 6-2007 thì 
chương trình chụp hình và 





nghiên cứu não bộ của Hoà 
Thượng Thông Triệt, khi hành 
Thiền và không hành Thièn, 
băng máy f-MRI chính thức bắt 
đầu. 


Liên tiếp các năm sau 2008, 2009, 2010 Hoà Thượng 
Thông Triệt từ Hoa Kỳ bay sang Đức nhiều lần để chụp hình 
não bộ. Lần chụp sau cùng của Hoà Thượng được Tiến Sĩ Erb 


185 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


thực hiện vào ngày 8 và 9 tháng 6, 2013 với kỹ thuật chụp 
ảnh chức năng cộng hưởng từ (f-MRI) và điện não đồ (EEG- 
256 channels). 


Kết quả Hoà Thượng đã chứng minh được vị trí của 4 
Tánh mà trong kinh Bãhiya, đức Phật đã giảng dạy. Đó là 
Tánh Thấy năm ở vùng thuỳ Châm, Tánh Nghe ở thuỳ Thái 
Dương, Tánh Xúc Chạm ở thuy Đỉnh và Tánh Nhận Thức 
Biết cũng ở thuỳ Đinh, gần Tánh Xúc Chạm. Cả bốn Tánh 
nằm phía sau bán cầu não trái. Đặc biệt Hoà Thượng cũng 
chứng minh được vùng Tầm và Tứ ở thuỳ Trán. 


Khi Hoà Thượng nhập định thì các Tánh trong não bộ 
được tác động hiện lên ánh sáng màu vàng cam đậm trên màn 
hình, trong khi đó các vùng Ý Căn, Ý thức, Trí Năng và vùng 
Nói thầm hiện lên màu xanh. Khi Hoà Thượng thực hành nói 
thầm trong não (vọng tưởng) thì vùng tiền trán hiện lên màu 
vàng cam, tức là vùng Vọng Tâm bị tác động mạnh, còn vùng 
Tánh Giác phía sau hoàn toàn yên lặng hiện lên màu xanh. 


Vào đầu năm 2010, Tiến sĩ Erb chụp hình khi Hoà 
Thượng thực hành 4 tiễn trình Định: (1) Định có Tầm có Tứ, 
(2) Định không Tâm không Tứ, (3) Định Chánh niệm tỉnh 
giác (4) Chân Như Định hay còn gọi là Định bất động 
(Akuppã Samãdhi). Đặc biệt khi Hoà Thượng áp dụng chủ đề 
"Chú Ý Trồng Rông" nhập định sâu, thật bất ngờ là cả 4 Tánh 
đồng mở hiện lên ánh sáng màu vàng cam trên màn hình. 


Sau 5 năm thử nghiệm qua nhiều lần chụp hình não bộ 
của Hoà Thượng Thông Triệt, hai vị Tiến sĩ Michael Erb và 
Ranganatha Sitaram đã nghiên cứu và đúc kết toàn bộ, viết 
bài tường trình. Sau đó, họ đã đại diện Đại học Tubingen 
tham dự Đại hội các khoa học gia thế giới về não bộ, trưng 


186 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


bày kết quả về chụp hình não bộ của Hoà Thượng khi thực 
hành Thiên và khi không thực hành Thiên, trong chương trình 
"Orgamization oƒ Human Brain Mapping" (OHBM) được tô 
chức tại Barcelona, Tây Ban Nha, từ ngày 6 đến 10 tháng 6 
năm 2010. Năm sau, cũng vào tháng 6-2011, công trình 
nghiên cứu này lại một lần nữa được triển lãm tại hội nghị 
OHBM ở Quebec, Canada. 


Nhìn chung, các kết quả chụp hình và nghiên cứu não bộ 
của những người thực hành Thiền, đã được một số các nhà 
Khoa học não bộ thế giới công nhận thiền Định có ảnh hưởng 
mạnh mẽ tới hoạt động não bộ của con người. 


Đây cũng là một trong những lý do mà Hoà Thượng 
Thông Triệt đã quyết định mang Khoa học Não Bộ vào 
chương trình giảng dạy Thiền để giải thích những kết quả vi 
diệu do thiền Định mang tới. Mặc dù những nghiên cứu của 
Khoa Học không dừng lại một chỗ mà sẽ còn thay đổi, nhưng 
Ít ra trong hiện tại chúng ta có thể nhờ vào ánh sáng Khoa học 
để kiểm soát việc thực hành thiền của mình. Chỉ cần thực 
hành thiền trong vòng từ 10 đến 15 phút là hành giả có thể 
biết ngay là mình thực hảnh đúng hay sai. Thực hảnh đúng, 
sau khi xả thiền mình cảm thấy khoẻ khoắn, nhịp tim nhẹ 
nhàng chậm lại, áp huyết hạ, tinh thần thoải mái vui vẻ. 
Ngược lại mình cảm thấy trong người bần thần khó chịu, 
nóng nảy, bực bội, có khi bị nhức đầu, áp huyết gia tăng ... thì 
đó là mình đã thực hành sai, cần phải điều chỉnh pháp tu cho 
đúng. 


Tóm lại, với cái nhìn mới, ngày nay Thiên không còn là 
một vân đê bí hiêm khó thực hiện nữa, có thê xem Thiên là 
một Khoa Học thuộc vê Tâm linh. Nhờ ánh sáng của Khoa 


187 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Học soi rọi vào bộ não của con người nên việc tu tập Thiền 
không còn mấy khó khăn và kết quả không phải là một sự 
huyền bí nữa. Hễ tác động đúng Pháp, đúng Kỹ thuật thì tác 
dụng tốt, thân khoẻ, tâm an, trí tuệ tâm linh phát huy. Nếu tác 
động sai Pháp, sai Kỹ thuật thì tác dụng xấu đưa đến bệnh 
tâm thể, bất an, dính mắc, trí tuệ tâm linh không phát huy, mà 
chỉ có trí thế gian lúc nào cũng suy nghĩ, tranh đua, ganh ty... 
mà thôi! 


Nguyên lý này đúng như lời đức Phật đã dạy là “Cái này 
có, cải kia có" Cho nên, người thực hành Thiền, cần khai 
triển năng lực Tự Biết Không Lời của Tánh Giác để Tâm 
được hoàn toàn tĩnh lặng, thanh thản, chứ không phải khai 
triển năng lực Biết Có Lời (Biết qua suy nghĩ) của Ý thức, Ý 
căn hay Trí năng khiến cho Tâm lúc nào cũng dao động phiền 
não lo âu. Tu tập Thiền theo quan niệm mới này là đứng trên 
lập trường Khoa Học Tâm Linh Thực Nghiệm tức là hành 
giả phải có sự hiểu biết rõ ràng trong sáng về lý thuyết, không 
mơ hồ huyền bí, đó là có "cái nhìn Khoa học" về chủ đề, về 
pháp tu. Thực hành đúng để có kinh nghiệm về điều mình học 
(ngộ lý) tức là thê nhập cái lý đó trên thân, tâm và trí tuệ tâm 
linh, như thế mới gọi là "4m lĩnh thực nghiệm". Có đứng trên 
lập trường này, chúng ta mới cụ thể hoá được truyền thống 
nông cốt của Thiền học Đông phương là mang lại sự hài hoà 
cho nhân sinh (human lif) trong bối cảnh sống mới của xã 
hội hiện nay. 


HÔI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIÊN 


- Thiền là gì? Theo Phật Giáo Nguyên Thuỷ, Thiên tiếng 
Phạn là Dhyàna, tiếng Pàli là Jhàna hay Bhavana. Dhyàna 
tiếng Hán phiên âm là Thiền Na, dịch qua tiếng Việt là Tĩnh 


188 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Lự có nghĩa là sự yên lặng. Còn Bhavana dùng đề chỉ những 
phương pháp thực hành nhằm rèn luyện Tâm. Có hai phương 
pháp thực hành Thiền là thiền Định (Samàdhi Bhavana) và 
thiền Quán (Vipassanà Bhavana). 


Theo nghĩa này thì Thiền là phương tiện (thực tập theo 
một phương pháp nảo đó) để giúp chúng ta sống trọn vẹn với 
hiện tại và tìm được sự yên lặng an ồn trong tâm hồn. Nói 
cách khác Thiên giúp ta quay về với "bản tánh thanh tịnh" 
còn gọi là “bản lai điện mục” hay “Phát tánh” vốn có sẵn 
trong mỗi con người. Như vậy Thiền là một phương pháp 
điều trị Tâm, giúp Tâm được bình an, bớt tán loạn. Khi Tâm 
bình an thì con người sẽ đón nhận sự việc bằng con mắt sáng 
suốt lạc quan hơn. Khi tính thần lạc quan tốt đẹp thì tự nhiên 
thân thể cũng khoẻ mạnh, ngăn ngừa được những mầm mồng 
gây bệnh trong người. 


Hoà Thượng Thông Triệt có lần chia sẻ với thiền sinh: 
"Hễ nói đến Thiên là người ta thường hay nghĩ đến thiển 
Định vì đức Phật qua phương thức thiên Định mà đạt quả Vô 
Thượng. Thực hành thiên Định là thực hành các chiêu thức 
hay kỹ thuật nhằm mục đích huấn luyện tế bào não vốn có 
quán tính động do suy nghĩ, xúc cảm, phiên muộn, Ìo âu, giận 
hờn... trở thành quán tính an tịnh, vắng lặng, thanh thản”. 
Nhưng huấn luyện cho Tâm thức đạt được yên lặng chưa phải 
là cứu cánh của người tu Thiền, mà phải đi đến chỗ sáng suốt 
giác ngộ giải thoát mới là mục tiêu. Cho nên Thiền có thê 
hiểu là trạng thái Tâm Linh. 


Trạng thái Tâm Linh là trạng thái Tâm định tĩnh sâu lắng 
nhưng sáng suốt của một hành giả đã chứng ngộ. Trạng thái 
nảy không thể dùng lời diễn tả, mà phải chứng Ngộ, chứng 


189 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Thiên thì hành giả sẽ tự biết, tự hiểu mà thôi. Người thực tập 
Thiền khác với người sống Thiền hay chứng Thiền. Người 
chứng Thiền hay sống Thiển là người thường xuyên an trú 
trong các Tánh. Họ không dính mắc với mọi thăng trầm, vinh 
nhục của cuộc đời, không động tâm đối với tất cả những pháp 
thế gian. Lúc nào và ở đâu trạng thái Tâm của họ cũng hoàn 
toàn thanh tịnh và hăng biết. 


- Hồi đáp: Có nghĩa là sự đáp ứng trở lại, tức là sau khi 
làm điều gì chúng ta sẽ nhận được đáp ứng của điều đó. Thí 
dụ: Sau khi tắm mình cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Mát mẻ dễ 
chịu là kết quả đáp ứng sau khi mình tắm. Thí dụ khác: Một 
vị thiền sư hướng dẫn thiền sinh học giáo lý và thực hành 
Thiền. Muốn biết thiền sinh có thu thập những điều đã học 
hay không, vị Thiền sư đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm, thiền 
sinh trả lời, đó là sự đáp ứng của thiển sinh về sự học hỏi từ 
vị thầy của mình. Những sự đáp ứng (hiểu biết) này được gọi 
là "hồi đáp”. 


- Sinh học: Là phần tác dụng bên trong cơ thể do các 
chất hoá học trong hệ thần kinh, trong tế bào não và trong các 
tuyến nội tiết... tiết ra khi ta thực tập chủ đề nảo đó trong 
Thiên. Những chất hoá học này thuộc sinh học, vì những chất 
đó vốn ở bên trong cơ thể còn sống của người hành thiền 
được tiết ra qua sự dụng công. Những chất đó có khả năng 
làm lợi hay gây hại cho cơ thể. Tác dụng những chất hoá học 
được tiết ra do hành thiền gọi là "hồi đáp sinh học”. 


Như vậy "hồi đáp sinh học trong Thiên” là thông qua 
Tâm thực hành Pháp (các chủ đề) do Phật hay Tổ dạy, cơ chế 
não bộ sẽ bị kích thích để tiết ra các chất nước hoá học làm 
lợi hay hại cơ thể. Làm lợi là thực hành đúng Pháp, đúng kỹ 


190 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


thuật, kết quả: Thân khoẻ, Tâm an, Trí huệ tâm linh phát huy. 
Làm hại là thực hành sai Pháp sai kỹ thuật, hậu quả: Thân 
bệnh, Tâm dính mắc bất an, phát huy trí thế gian cố găng, 
tranh đua ... nhằm phục vụ cho tham lam tự ngã. 


SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA TÂM, PHÁP 
VÀ NÃO BỘ 

Khi chúng ta thực hành Thiền, nghĩa là chúng ta xử dụng 
Tâm. Tâm ở đây chính là Trí Năng Tỉnh Ngộ để thực hành 
Pháp Phật (Quán, Chỉ, Định, Huệ). Khi Tâm khởi động, xung 
lực thần kinh liền truyền thắng đến những nơi liên hệ đến 
niệm (yên lặng hay dao động) do Tâm phát ra. Những tín hiệu 
nảy sẽ tác động vào trục dây chuyên trong Não bộ. Ở Võ Não 
thì có 3 vùng: 


1) Vùng tiền trán bán câu não trái là vùng Ý Căn và Trí 
Năng. Chức năng của Ý Căn là suy nghĩ, tính toán, lý luận, 
xét đoán, biện luận. Đặc tính của Trí Năng là suy luận, vẻ vời, 
tưởng tượng. 


2) Vùng tiền trán bán cầu não phải là vùng Ý thức. Chức 
năng của Ý thức là phân biệt, so sánh, tổng kết, quyết định rồi 
thực hanh. Vì phân biệt, so sánh hai bên phải-trái, đúng-saI, 
đẹp- xấu, thương-ghét v.v... nên tạo ra các loại tâm sở như 
sân hận, lo âu, nghi ngờ, sợ hãi, suy luận, suy đoán v.v... mà 
chủ thê là “cái ứa đính mắc triển miên " 


Cả hai vùng bán cầu não trái và não phải ở tiền trán đều 
thuộc Vọng tâm. 

3) Vùng thứ ba là phía sau bán cầu não trái là vùng Tánh 
Giác (Chân Tâm). Chủ thể là "ông chú" hay "chân ngã" tạo ra 
những quá trình thanh thản, văng lặng nội tâm, tỉnh giác, 


191 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
thầm nhận biết, tỉnh thức biết, nhận thức biết không lời. 


Bộ não kết hợp bởi 4 thuỳ: Thuỳ trán, Thuỳ Thái dương, 
thuỳ Đỉnh và thuỳ Chấm. Nó gồm 2 phần: Vỏ Não và Hệ 
thống Viền Não. Hệ thống Viền Não bao gồm khu Đồi Thị 
(Thalamus), Dưới Đồi (Hypothalamus), Ký Ức Dài Hạn 
(Hippocampus), Ký Ức Ngắn Hạn, Cuống Não, Hệ thống 
Thần Kinh Tự Quản (The Autonomic Nervous System) và 
Tuyến nội tiết. Bên trong cấu trúc của những vùng này đều có 
chứa chất nước hoá học. Những chất nước hoá học này đều có 
2 công dụng: làm lợi hoặc gây hại cho thân, tâm và trí tuệ. 
Tuỳ theo mức độ nội dung phát ra xung lực của Tâm, các chất 
nước hoá học có lợi hay có hại cho cơ thể sẽ được tiết ra. 


TÁNH GIÁC 


Tánh giác nằm ở vùng Vỏ Não (Cotex), phía sau bán cầu 
não trải gồm Tánh Nghe, Tánh Thấy, Tánh Xúc Chạm và một 
Tánh khác sâu sắc hơn đó là Tánh Nhận Thức Biết. Tánh 
Giác là thuật ngữ trong Thiền Tông và Phật Giáo Nguyên 
Thuỷ. Đức Phật gọi là Vô Sanh hay Hồ Nước Trong. Phật 
giáo Phát Triển thuộc hệ Duy Thức, ngài Chân Đế 
(Paramãrtha 499-569, người nước Ưu Thiền Ni (Ujjayani) 
miền Tây Ấn Độ, gốc Bả-La-Môn, đến Trung Hoa năm 548) 
gọi là Bạch Tịnh Thức. 


Tánh Giác là cái Biết không có sự ganh đua vì không có 
tự ngã. Trong Khoa Học gọi nó là Vùng Giác Tri Tâm Linh 
(Gnostic Sprituality) hay Vùng Kiến Giải Tổng Quát (General 
Interpretative Area). Hoà Thượng Thông Triệt gọi là vùng Tự 
Biết Không Lời, tức là chỉ có sự tự nhận biết mà không có sự 
nói thầm trong não (tầm tứ) kèm theo trong đó. Chức năng 
của nó là kiến giải tất cả đối tượng của giác quan mà không 


192 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


có tự ngã can thiệp vào. Khi Tánh Giác có mặt thì phiền não, 
sân hận, lo âu, sợ hãi, tranh chấp, ganh đua, hận thù không có 
mặt, tâm người hành thiền trở nên an tịnh, trầm lặng và thanh 
thản, bởi Trí năng đã tỉnh ngộ không còn méo mó, mọi xúc 
cảm/ xúc động yên lặng. Theo đó tất cả năng lượng sinh học 
(bio-energies) bên trong cơ thê được khai triển đồng bộ. Tác 
dụng sinh học (bio-action) trong Thiền dựa trên sự có mặt của 
nó mà hoạt hoá. Lý do, khi Tánh Giác có mặt, cùng một lúc 
Vỏ não và khu Dưới Đồi bị tác động. 


Qua đó hệ thông Đối Giao Cảm Thần Kinh, Hệ thống 
tuyến Nội Tiết đồng bộ bị tác động tiết ra những chất sinh hoá 
học, cụ thể là Acetylcholine. Chất này làm hạ huyết áp, hạ 
đường trong máu, cơ thể nhẹ nhàng (khinh an), tay chân linh 
hoạt, ký ức được tăng cường. Chất Dopamine cũng tiết ra, 
chất này mang đến sự lâng lâng, hý lạc cho thân tâm khiến 
con người cảm thấy vui vẻ lạc quan. Tuyến Yên sẽ tiết ra chất 
Endorphin giúp cho cơ thê bớt đau nhức. Đối Giao Cảm cũng 
tác động đến tuyến Tuy làm tiết ra Insulin giúp cho bệnh tiểu 
đường giảm dân, đi đến quân bình. 


Từ trên nguyên lý nảy, cho thấy Tánh Giác đóng vai trò 
quan trọng trong việc chữa trị hay điều chỉnh bệnh tâm thê 
giúp thân khoẻ mạnh, tâm an lạc nhờ dựa trên những tác động 
dây chuyên nảy giữa cơ chế Tánh Giác, khu Dưới Đồi, tuyến 
Yên và tuyên Nội Tiết. 


193 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
HỆ THÓNG VIÊN NÃO 


Trong Hệ Thống Viền Não có nhiều khu vực như: Cơ 
Cấu Mạng Lưới (Reticular Formation) bên trong Cuống Não, 
Dưới Đồi (Hypothalamus), Đổi Thị (Thalamus), tuyến Tùng 
(Pineal Gland), tuyến Yên (Pituitary Giand), Tiểu não 
(Cerebellum) v.v... 


Khu Dưới Đồi là trung tâm quan trọng nhất vì nó là cơ 
chế biểu lộ các sắc thái Tâm (Tâm phàm phu, Tâm bậc Thánh 
hay Tâm Phật). Chức năng của nó là kiểm soát hệ Thần Kinh 
Tự Quản (The Autonomic Nervous System) và chuyển “fín 
hiệu tâm" từ Vỏ Não đến các trung tâm khác trong giữa não 
(Viền Não). Nó biểu lộ những nét bề ngoài hay sâu kín của 
vọng tâm (false mind) và chân tâm (real mind). 


Thí dụ: Khi biểu lộ những xúc cảm buồn, lo sợ, giận 
dỗi, tức bực, những tín hiệu vọng tâm đó liền truyền xung lực 
đến khu Dưới Đồi; khu Dưới Đồi truyền xung lực xúc cảm đó 
đến 4 nơi. Một ngả lên Đồi Thị (Thalamus), một ngả đến 
Giao Cảm Thần Kinh (Sympathetie Division), một ngả đi vào 
Tuyến Yên (Pituitary Gland), một ngả đi vào nội tạng, đặc 
biệt là tim. Do đó vui quá độ cũng đưa đến đứng tim và tức 
giận quá mức cũng có thê làm cho con người ta ói ra máu. 


Chức năng của Đồi Thị (Thalamus) là khuếch tán tín hiệu 
tâm cảm xúc đi đến các vùng ký ức ngắn hạn, ký ức xúc cảm 
(Amygdala), ký ức dài hạn và khắp vỏ não. Khi tín hiệu xúc 
cảm truyền đến vùng Thân Thọ trên thuỳ Đỉnh, nơi đây liền 
truyền đến hệ Giao Cảm Thần Kinh. Ngay tức khắc, nét buôn, 
vui, giận... kia liền được biểu lộ ra ngoài gương mặt (đỏ 
bừng hay tái xanh) vả trong ánh mắt (con ngươi nở to, tròng 
trăng đỏ ngầu, nước mắt ứa ra ... ) của ta. 


194 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Chức năng của Giao Cảm Thần Kinh là tiết ra chất nước 
hoá học Epinephrine khi buồn phiên, lo âu, còn nổi giận thì 
tiết ra Norepinephrine. Cả 2 chất này đều gây ảnh hưởng xấu 
cho tim mạch, máu và những cơ quan nội tạng khác như bao 
tử, gan, thận, ruột v.v... Thân bệnh hoạn là do hai chất này 
gây ra. 


Như vậy chính Tâm tạo ra bệnh cho Thân, thông qua 
những chất nước hoá học bên trong hệ Giao Cảm Thân Kinh 
và bên trong hệ thống Tuyến Nội Tiết. Tâm này là Vọng tâm 
do tự ngã làm chủ vì ý niệm "74" và "Cái của Ta" xuất hiện 
trong đó. 


Còn Chân Tâm thì không có xúc cảm/xúc động vì ý niệm 
"Ta" và "Cái của Ta" không có mặt, chỉ có dòng Biết không 
lời có mặt. Thiền Tông giả lập chủ thê biết đó là "ông Chủ” 
(the "Master”) hay "Chân ngã” (the "True Self'). Khi dòng 
Biết không lời có mặt thì Khu Dưới Đồi bị tác động liền tiết 
ra Acetylcholine. Thần Kinh Tự Quản tác động vào Đối Giao 
Cảm Thần Kinh, làm cho đầu dây thần kinh này cũng tiết ra 
Acetylcholine. Tuyến Yên tiết ra Endorphin. Cuống não tiết 
ra Acetylcholine, Dopamine, Seretonin và Melatonin. Tuyến 
Tùng tiết ra Serotonin, Melatonin. Tuyến Tuy tiết ra Insulin. 


Nói chung, tuỳ theo từng chủ đề dụng công, khi ta phối 
hợp với chiêu thức hay kỹ thuật thực hành, và sử dụng niệm 
Biết không lời hay trí năng tỉnh ngộ để điều hành quá trình 
dụng công thì các chất sinh hoá học (bio-chemical 
substances) làm lợi cho cơ thê sẽ được tiết ra. 


195 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


TÁC DỤNG ĐÓI GIAO CẢM VÀ 
GIAO CẢM THÂN KINH VÀO NỘI TẠNG 


Hệ Thần Kinh Tự Quản (HTKTQ) là một phần của hệ 
thần kinh ngoại biên. Nó là phương tiện để cơ thể biểu lộ 
những trạng thái xúc cảm (emotional states) và sự nhận biết 
(awareness) của chính mình. HTKTQ gồm những sợi dây 
thần kinh điều hoà hoạt động cơ trơn, cơ tim và các tuyến. 
Đường ly tâm của TKTQ chia ra: Đường Giao Cảm và Đối 
Giao Cảm. 


- Đường Giao Cảm gồm những đường đi ra từ phần giữa 
tuỷ sống, nó đáp ứng sợ hãi, tình dục, "chiến đấu hay thảo 
chạy Ớìght or flighj)"”. Bất kỳ lúc nào khi tâm chúng ta lâm 
vào trạng thái rỗi loạn, căng thăng lo âu, sân hận, sợ hãi... quá 
mức. Khi đó hệ Giao Cảm tiết ra 2 chất Norepinephrine (viết 
tắt NE, cũng gọi là Noradrenaline, viết tắt là NA) và 
Epinephrine (viết tắt EN, còn gọi là Adrenaline ) để thích 
nghi hoá với tình trạng tâm lý xúc cảm hay xúc động của ta 
vào thời điểm đó. Lúc đó nhịp tim sẽ đập nhanh, huyết áp 
tăng, đường trong máu tăng... Dấu hiệu nảy nếu thường trực 
kéo dài, đưa đến sự mắt quân bình cơ thể, tạo ra nhiều chứng 
bệnh như mất ngủ, cao máu, mệt mỏi, tim mạch, táo bón và 
đặc biệt tăng độ đường nhiều trong máu, cuối cùng đưa đến 
bệnh tiêu đường, bệnh suy nhược thần kinh, bệnh tim mạch, 
bệnh đường ruột... 


- Đường Đối Giao Cảm đi ra từ não bộ hay phần dưới 
của tuỷ sống và điều hợp những hoạt động bình thường của 
thân. Vì vậy đường Đối Giao Cảm được coi là “bộ phận nghỉ 
ngơi và hồi phục". Hệ Đối Giao Cảm tiết ra Acetycholine 
(viết tắt Ach) để làm dịu NE do hệ Giao Cảm tiết ra và EN từ 


196 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


ruột thượng thận tiết ra. Acetylcholine có tác dụng làm đường 
và chất béo trong máu hạ xuống. Cảng nhiều Ach, huyết áp 
càng hạ, máu mỡ hạ, nhịp tim, nhịp thở được điều hoả dưới 
mức độ bình thường, không bị bệnh béo phì, cơ thể linh hoạt, 
trí tuệ sáng suốt, phục hồi ký ức, trí năng sắc bén... 


197 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 


H THÂN KINH TỰ QUÁN 


AUTONOMIC NER 
HỆ ĐỐI GIAO CÁM 


HỆ GIAO CÁM : 
Sympathetic đivision Parasympathetic division 
: “_Í“=“ 


m Y 
s 


s. 
1 
lÐ 
š 
£_ 
~¬ 
—= 
t2 


Nói theo ngôn ngữ Thiền, Đối Giao Cảm Thần Kinh chịu 


198 





TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


ảnh hưởng Trí Năng Tỉnh Ngộ, biết không lời, thầm nhận 
biết, tỉnh thức biết, tuệ trí không lời, nhận thức không lời, 
chân tâm, tánh giác hay "ông Chủ”. 


Đối với kinh nghiệm tâm linh, Đối Giao cảm đóng vai trò 
chính. Thí dụ bằng phương thức thiền Định hay thiền Huệ, ta 
có khả năng làm cho tâm trở nên yên lặng trong trạng thái Chỉ 
(Samatha) hay tâm Định vững chắc trong trạng thái Định 
(SamäadhI). 


Tuy hai hệ Giao Cảm và Đối Giao Cảm đối nghịch với 
nhau, một tĩnh, một động. Hệ này tăng thì hệ kia giảm. 
Nhưng cả hai hệ đều tương tác với nhau hoạt động đều đặn 
hằng ngày trong cơ thê con người. Nếu không ý thức đúng vai 
trò của mỗi hệ, chúng ta có thê tham dự vào những hoạt động 
làm tăng cường sự hoạt động thường trực của hệ Giao Cảm 
như chạy bộ, bơi lội đường dài v.v... hay là trong khi thực 
hành thiền, ta cố gắng quá mức (đì thân) vào chủ đề dụng 
công, hoặc tập trung tư tưởng vào đề mục đến độ căng thắng 
thần kinh (đì tâm), cũng đưa đến bệnh tâm thẻ vì ta đã vô tình 
kích thích hệ Giao Cảm Thần kinh. 


TRỤC DẦY CHUYÈN TRONG NÃO BỘ 


Trong não bộ hệ thống thần kinh và trong các tuyến nội 
tiết của con người có nhiều chất nước hoá học vừa làm lợi 
cho cơ thể mà cũng làm hại cho cơ thể. Khi thực hành đúng 
Pháp, đúng Kỹ thuật, ta sẽ tạo ra những tác động dây chuyền 
của trục: "Tánh giác + Hệ thống viền não + Dưới Đồi + Đối 
Giao Cảm Thần Kinh + Tuyến Nội Tiết + Cuống Não + 
Vỏ Não + Chất sinh hóa học có lợi cho cơ thế”. Trục dây 
chuyền này sẽ tạo ra sự quân bình cơ thể, giúp Thân được 
khoẻ mạnh, Tâm sảng khoái, an vui, yêu đời và hài hoà với 


199 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


môi trường xung quanh. Trí tuệ được phát huy vì ký ức gia 
tăng và nhận thức được đúng hướng. Trí năng méo mó không 
xuất hiện. Nghiệp ác hay bất thiện không xuất hiện vì Hạnh 
nhân (Amygdala) không hoạt động. 


Trục dây chuyền này đóng vai trò tương tác lẫn nhau theo 
nguyên tắc: Cái này có, Cái kia có. Trong đó vai trò chính là 
Trí Năng Tỉnh Ngộ, còn cơ chế Tuyến Nội Tiết chỉ là nơi tiết 
ra các chất sinh hoá học do kết quả của sự phản ứng dây 
chuyền tác động giữa Tâm và Cơ Chế Tánh Giác, giữa Tánh 
Giác và Hệ Thống Viền Não. 


VAI TRÒ CỦA TÂM, PHÁP, 
KỸ THUẬT VÀ NÃO BỘ 
Để có ý niệm rõ về Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiên, 
chúng ta cần biết rõ vai trò của Tâm, Pháp, Kỹ Thuật và Não 
Bộ. 


1) Vai Trò Của Tâm: Tâm ở đây chưa phải là Chân 
Tâm, nhưng nó đã tỉnh ngộ và sáng suốt nhận ra Pháp nảo là 
Pháp của Phật, của Tổ. Tu Thiền chúng ta phải theo Phật 
Thích Ca hoặc theo pháp của chư Tổ. Chúng ta xem đó là 
Chân lý và quyết tâm thọ trì chân lý đó không đi lang thang 
trạch pháp. Vì thế, việc tu học Thiên, vai trò Trí Năng Tỉnh 
Ngộ rất quan trọng. Nó mở khúc quanh mới trong cuộc đời tu 
tập của ta. Ta nhận ra giá trị của Pháp, không bị mê hoặc bởi 
những pháp có nhiều hấp dẫn giác quan như bùa chú, thần 
linh và hình thức bề ngoài vì những pháp nây không có khả 
năng đưa ta đến tỉnh ngộ, chuyên đổi nhận thức, điều chỉnh 
bệnh tâm thể hay chuyên nghiệp. Tâm tỉnh ngộ là điều kiện 
cần thiết trước tiên của người chọn con đường Trí Tuệ Tâm 
Linh. Nó đóng vai trò quyết định sự nghiệp phát triển tâm 


200 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
linh của ta. 


2) Vai Trò Của Pháp: Pháp là chủ đề do đức Phật dạy 
trong Kinh hay Tổ dạy trong Luận. Chúng ta phải học và hiểu 
thật rõ ràng ý nghĩa rốt ráo, rút ra phần tinh tuý của chủ đề đó. 
Rồi nương theo sự hiểu biết đúng đắn đó để miên mật thực 
hành trong 4 tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Có miên mật thực 
tập ta mới đi đến thể nhập được chân lý mà ta vừa mới ngộ. 
Thiền là phải thực tập để kinh nghiệm những giá trị của ngộ 
lý trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của ta qua một trong các 
Tánh của cơ chế Tánh Giác. Do đó, chứng nghiệm chân lý là 
phần quyết định tối hậu trong từng giai đoạn thực hành của 
người tu Thiền. Trong Thiền, những tiến trình chứng nghiệm 
này được xếp là thân chứng, tâm chứng và trí chứng hay huệ 
chứng. Cho nên người tu thiên nếu chỉ thông suốt ỷ nghĩa 
trong Kinh, trong Luận mà chưa tự chứng nghiệm nghĩa lý đó 
thì xem như chưa trọn vẹn đường tu. Nói cách khác có ngộ lý 
mà chưa chứng nghiệm thì xem như cuộc hành trình của ta 
chưa khởi hành. Bởi vì chúng ta không học Kinh để làm Pháp 
sư, không học Luận để làm Triết gia, không nghiên cứu Kinh 
Luận để "xào nấu" rồi biến mình trở thành học giả Thiền. 
Chúng ta cần lãnh hội Kinh Luận để đi đến thê nhập tinh tuý 
của Kinh Luận mà chúng ta nhận thấy hợp với căn cơ và mục 
tiêu nhắm tới của chúng ta. 


Tóm lại, mục đích ứng dụng Pháp của Phật hay của Tô là 
ta nhắm điều phục Tâm để tạo ra sự hoạt hoá cơ thể và mang 
lại lợi ích thiết thực cho thân, tâm và trí tuệ tâm linh. Đây là 
mục tiêu và nhu cầu của người hành thiên. 


3) Vai trò của Kỹ Thuật: Khi thực hành Thiền, cần nắm 
vững chiêu thức như: Thư giãn lưỡi, Thư giãn mặt, Nghe âm 


201 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


thanh, Nhìn ánh sáng nắng, Nhìn bóng tối. Cao hơn là các kỹ 
thuật: Không định danh đối tượng, Không dán nhãn đối 
tượng, Không nói thầm trong não, Chú ý trống rỗng, Thở 
(Định niệm hít vào thở ra). Khi nắm vững kỹ thuật chúng ta 
sẽ thu ngắn được thời gian dụng công. Thay vì mất 10 hay 15 
năm mới kinh nghiệm được tự biết không lời của Tánh Giác, 
chúng ta có thể chỉ mất chừng vải ba tháng sẽ kinh nghiệm 
ngay. Lý do là chúng ta thực hành thăng vào cơ chế Tánh 
Giác. Hễ Tánh Giác hay Chân Tâm có mặt thì Vọng Tâm 
không có mặt hay ngược lại. 


Chức năng của cơ chế Tánh Giác là yên lặng, không lời, 
cho nên khi giác quan tiếp xúc với đối tượng chúng ta không 
sử dụng tư duy, biện luận, phân biệt, phê bình, không để tâm 
xúc cảm thương ghét khởi lên. Chúng ta chỉ giữ cái biết 
không lời về đối tượng, đối tượng như thế nào chúng ta thấy 
biết y như vậy, không phản ứng, không dính mắc, không định 
danh, không dán nhãn hay chụp mũ .. dù chúng ta thấy biết 
rất rõ ràng về đối tượng đó. Chúng ta biết như thật về đối 
tượng thì tín hiệu yên lặng, trông rỗng, không lời khế hợp với 
chức năng của Tánh Giác là yên lặng không lời. Lúc bấy giờ 
tâm sẽ hoàn toàn yên lặng. Tánh Giác sẽ tác động vảo các cơ 
chế trong Hệ Thống Viễn Não tiết ra các chất sinh hoá học có 
lợi cho cơ thể chúng ta. 


4) Vai trò của Não bộ: Ngày nay học và hành Thiên, 
chúng ta cần trang bị thêm Kiến thức về vai trò của não. Não 
chính là căn cứ của Tâm, của Ý, của Thức và của Tánh Giác. 
Con người hơn các động vật khác là nhờ có bộ não tĩnh vị với 
hăng trăm tỷ tế bào não (neurons). Khi Tâm phát ra những tín 
hiệu vui, buồn, xúc cảm thương yêu, ghét bỏ hay những suy 
nghĩ thiện hoặc ác, đạo đức hay phi đạo đức... thì não sẽ nhận 


202 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


và kiến giải những chỉ tiết đó rồi biểu lộ những sắc thái chân 
hay vọng ra ngoài bằng hành động, lời nói, cử chỉ, thái độ. Vì 
thế, khi một phân nào trong não bị hỏng thì tâm tánh, cử chỉ 
và hành động của người đó sẽ bị ảnh hưởng theo, mặc dù các 
căn bên ngoải còn nguyên vẹn mà thái độ vẫn không bình 
thường được. 


Những bệnh tâm thể, bệnh trầm cảm, bệnh suy nhược 
thần kinh, bệnh mắt ký ức, bệnh liệt rung, bệnh ngu đân, bệnh 
chấp ngã đều do não gây nên. Con người được khoẻ mạnh, da 
dẻ hồng hảo, trí năng sắc bén, trí tuệ sáng suốt cũng do chính 
não đóng vai trò. Chung qui cũng chỉ vì não có nhiều chức 
năng liên hệ đến tay chân, lời nói, học hỏi, nhân cách, sự 
thông minh, trí tuệ bình thường, trực giác, siêu trực giác. Nó 
cũng chứa nhiều hệ thống chất hoá học bên trong nó. Khi một 
phần nào trong não bị hỏng, nhân cách con người liền bị ảnh 
hưởng theo. Cụ thể như những người bị bệnh tâm thần phân 
liệt, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh liệt rung, bệnh trằm 
cảm, bệnh mắt trí nhớ. Trong trường hợp này Tâm không thê 
điều khiển được não để ra lệnh não hoạt động theo ý muốn 
của Tâm. 


Nói chung, khi Tâm thường xuyên căng thắng như lo âu, 
sợ hãi, bực bội, nghi ngờ, não sẽ tiết ra các chất hoá học để 
thích nghi hoá với tình trạng căng thắng đó. Nếu cảng tiết ra 
nhiều chất hoá học phù hợp với tình trạng căng thắng, các 
chất hoá học này sẽ làm hại những cơ quan bên trong thân 
như tim, thận, gan, máu và tế bào não. Những bệnh tâm thể là 
do chất Norepinephrine tiết ra thường trực quá nhiều trong 
Giao cảm thân kinh hay trong cuống não. Chất này theo máu 
vào trong ruột thượng thận, nó làm cho ruột thượng thận tiết 
ra EpIinephrine và Cortisol. Cortisol lại đi theo máu lên não, 


203 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


nó bó chặt tế bảo não làm cho ta mất trí nhớ và bị bệnh liệt 
rung. Cuối cùng ta có khả năng bị bệnh ung thư. 


Như vậy Tâm thường xuyên thư giãn, não sẽ tiết ra các 
chất hoá học khác làm lợi cho những cơ quan bên trong thân. 
Thí dụ như các chất Acetylcholine, Dopamine, Seretonin vả 
Melatonm... 


Tóm lại tuỳ theo Tâm thực hành Thiền như thế nào, mà 
não sẽ có phản ứng tốt hay xấu đáp trả lại khiến thân khoẻ 
tâm an, hay thân bị bệnh và tâm lo lăng phiền muộn. Tiến 
trình này gọi là "Hồi Đáp Sinh Học trong Thiên. " 


Trên nguyên tắc, khi kết hợp chiêu thức hay kỹ thuật thực 
hành Thiền với chủ đề dụng công (Quán, Chỉ, Định, Huệ), ta 
đều tạo ra tác dụng là làm cho Tâm trở nên thư giãn. Đó là 
Tâm không dính mắc, không bị trói buộc vào bất cứ đối tượng 
nảo. Tâm thấy biết như thật về đối tượng. 


Khi Tâm thư giãn, Não và phần bên trong Não là khu 
Dưới Đồi liền bị ảnh hường, các chất sinh hoá học được tiết 
ra theo hệ thống dây chuyên. Cuối cùng đưa đến Thân khoẻ 
mạnh. Ngay đó Tâm được sảng khoái an vui và hài hoà với 
môi trường xung quanh. Trí tuệ cũng phát huy vì ký ức được 
gia tăng, tập khí / lậu hoặc bớt tác động và nhận thức được 
đúng hướng. Đây là nguyên lý hồi đáp sinh học trong Thiên. 
Nguyên lý này dựa trên sự áp dụng đúng Pháp, tác động đúng 
vào Tánh Giác và kỹ thuật thực hành đúng mới đạt được kết 
quả. Nếu áp dụng sai Pháp, sai chức năng Tánh Giác vả sai kỹ 
thuật thì kết quả sẽ mang lại nguy hại cho cơ thể và trí tuệ. Ta 
có thể bị huyết áp cao, tiêu đường, loét bao tử, mất ngủ, chán 
nản, tai biến mạch máu não, mất trí nhớ, sa sút nhận thức hay 
tâu hoả nhập ma. 


204 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Hình SƠ ĐÒ: 
HỎI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIÊN. 





205 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
KẾT LUẬN 


Người sống với Thiền là người an trú trong chân tâm 
thường trụ của mình, tức luôn sống với chánh niệm một cách 
tự nhiên. Muốn đạt được trạng thái Thiên thì người ta phải tự 
mình học hỏi và thực tập để chuyển đổi nhận thức chủ quan 
sang khách quan. Chuyển đổi thói quen tầm thường ích kỷ 
phân biệt, thương ghét, xúc cảm sang thói quen cao thượng, 
lặng yên, bình thản. Cho nên tuy nói Thiền Phật Giáo là 
Thiền theo Đức Phật, nhưng Thiền lại không phải là một tôn 
giáo mang ý niệm mặc khải cầu nguyện xin cứu rỗi từ một 
đẳng thần linh nào. Ngay cả Đức Phật, Ngài cũng không dùng 
thần thông chuyên đổi nghiệp quả của con người. Trong kinh 
dạy chính ta làm chủ nghiệp của chúng ta; hay nói cách khác 
chúng ta tự làm chủ cuộc đời của chúng ta, không thần linh 
nào ban phước giáng hoạ cho chúng ta cả. Cho nên, chúng ta 
đi đến chỗ giác ngộ, giải thoát, an nhiên tự tại, hay bước vảo 
lò hoả ngục đau khổ trầm luân là do chúng ta tự chọn lấy con 
đường để đi mà thôi. 


Khởi đầu học và tu Thiền thì ai cũng như ai. Nhưng về 
sau, sự sai biệt sẽ hiện lên rõ ràng. Có nhiều người xử dụng 
tiền trán làu thông kinh điển giáo lý, ứng đối tài ba, nhưng 
không chú trọng vào việc thực hành nên cả đời cứ dẫm chân 
một chỗ. Có người dụng công miệt mài, nhiệt tâm cố gắng 
nhưng cũng không đạt được kết quả, vì gặp chướng duyên 
sinh ra chán nãn bỏ cuộc. Có người ngộ được lẽ Vô thường, 
nhận ra đời sống mong manh như sợi chỉ nên nỗ lực hành trì 
ngày đêm quên ăn mất ngủ lâu ngày sinh bệnh tật làm trở 
ngại đường tu. 


Ở những bước đầu khó khăn nảy. Ngày nay khi học 


206 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Thiền và thực hành Thiền, chúng ta cần được trang bị thêm 
kiến thức Khoa học căn bản về Não bộ, về Hệ thồng Viền 
Não, hệ Thần Kinh Tự Quản, về Tuyến Nội tiết, về Kỹ thuật 
thực hành để chúng ta dễ nhận ra những giá trị căn bản của 
Thiền đối với đời sống con người thực sự dựa trên những yếu 
tố gì? Bởi vì Tâm Thiền chính là Não Thiền. Không có Tâm 
không có Não thì Thân này không có cách nào để sống sót, 
nói chi đến việc tu tập hành trì. Cho nên Kiến thức khoa học 
Não bộ và Kỹ thuật thực hành cộng với Kiến thức Phật học, 
Thiền học là hành trang thiết thực và cần thiết cho cuộc hành 
trình tâm linh lâu dải sau này của chúng ta. Bởi vì khi thực 
hành Thiền, chúng ta sẽ là người "độc hành độc bộ". Chúng 
ta đi một mình, thực hành một mình, không Thầy, không bạn, 
không kinh, không luận... Hoà Thượng Thông Triệt ví cuộc 
hành trình của người tu Thiền giống như võ sĩ một mình lên 
võ đài chiến đâu với quân ma vọng tưởng, hay chiến đấu với 
chính mình để triệt tiêu những bản chất phàm tục, làm cho 
Tánh Giác hiển lộ vững chắc. Hoà Thượng cũng nói: "Đây 
không phải chúng ta ôm vào những mớ lý thuyết không lợi ích 
cho người tu Thiên, trải lại chúng ta cần có số kiến thức mới 
đó để hỗ trợ cuộc hành trình tâm linh được an toàn hơn". Dĩ 
nhiên chúng ta cũng biết rằng tất cả những Kiến thức Phật 
học, Thiền Học, Khoa Học và Kỹ Thuật thực hành chỉ là 
những phương tiện như là ngón tay chỉ mặt trăng hay là chiếc 
bè đưa chúng ta sang sông, hoặc là cây gậy chống đỡ cho ta 
không bị té ngã. Khi chưa đạt được cứu cánh chúng ta cần 
trang bị đầy đủ tư lương nói trên, để vững tâm tiễn từng bước 
một, trên con đường gập ghênh nhiêu chông gai thử thách hầu 
về lại được "Ngôi Nhà Thiển" còn gọi là "Ngôi Nhà Tâm 
Linh" của chúng ta. Khi đã vững vàng cứng cáp rồi thì chúng 
ta không cần cây gậy nữa hoặc đã tới bờ rồi chúng ta không 


207 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


cần ôm chiếc bè nặng nề, hay đã thấy mặt trăng rồi thì hãy 
buông ngón tay xuống để Tâm được hoàn toàn rỗng rang định 
tĩnh, không dính mắc bất cứ điều gì, ngoài việc chỉ duy trì 
dòng nhận thức không lời, phát huy trí huệ vô sư trong Tâm 
của chính mình, bởi trong kinh Phật dạy, Pháp còn phải 
buông thì nói chi là phương tiện! 


Chủ đề "Thiễển và Khoa Học" hay "Thiền Dưới Ánh 
Sáng Khoa Học” là một chủ đề lớn, đòi hỏi nhiều nghiên cứu 
và thực nghiệm. Vì khả năng của kẻ học hậu còn hạn hẹp nên 
chúng tôi xin phép tạm dừng nơi đây. Bài viết chắc chắn còn 
nhiều thiếu sót. Kính mong chư tôn thạc đức và quý vị học 
giả giảng dạy thêm. Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Ngày 6-10-2017) 
TÀI LIỆU: 


- Dựa theo giáo trình giảng dạy của Hoà Thượng Thích 
Thông Triệt cho các cấp lớp Thiền Tánh Không. 


- "Thiên và Kiến Thức Thời Đại", tác giả THÍCH THÔNG 
TRIỆT, Tủ Sách Thiền Tánh Không ấn hành năm 2014, Phật 
lịch 2558. 


- "Thiên Là Œì?, tác giả THÍCH THÔNG HUẸ, nhà xuất bản 
Phương Đông phát hành. 


- "Thiên Định Dưới Góc Độ Khoa Học" (Chap & Zen) đăng 
trên blog Hơi Thở.vn, June 4-2017 


- Tiểu đề: "Exploring the Theme: Inside the Brain", 
PATHWAYS 2, đồng tác giả: Becky Tarver Chase, Kristin L. 
Johannsen, Ketth S. Folse. 


208 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


209 


HI 


CHƯỚNG NGẠI 
TRONG VIỆC TU THIÊN LÀ GÌ? 


I. THIÊN PHẬT GIÁO 


Thiền Phật giáo là một môn tu tập, hành trì miên mật đề 
kinh nghiệm trực tiếp trên thân và tâm về những giáo lý nhà 
Phật mà hành giả đã học từ kinh điển hay qua sự hướng dẫn 
của những bậc chân nhân. 


Thiền (Jhãna) hay sống thiền là sống trọn vẹn ngay bây 
giờ và ở đây với cái “biết như thật ” về hiện tượng thế gian, 
nghĩa là biết mà không phê phán khen chê, không ôm ấp nỗi 
khổ niềm đau của quá khứ, cũng không sống trong tưởng 
tượng không thật có ở tương lai, hoặc mê muội dính mắc với 
tham dục nơi hiện tại. 


Giáo pháp của Đức Phật để lại không ngoài mục đích 
giúp con người thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. Và con đường 
đi đến thoát khổ, giác ngộ, giải thoát đó phải thông qua thiền 
Định và thiền Huệ. 


` 
ˆ 1” 


Theo ngôn ngữ Phật giáo, chữ “7#/ến” thường được kết 


210 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


hợp chặt chẽ với chữ “Ð¿„” (Samãdhi). Trạng thái ban đầu 
của Samädhi trong kinh điển định nghĩa là Nhất tâm (Citta 
Ekagaya). Nhất tâm là trạng thái của thiền chứng ở mức độ 
“#jnh chỉ” (Samatha). Ở giai đoạn này định Nhất tâm chưa 
hoàn thiện vì còn chịu ảnh hưởng khuấy động của tầm vả tứ. 
Khi tâm hoàn toàn được ổn định ở mức độ kiên cố, không còn 
tán loạn, nghĩa là tầm và tứ hoản toản yên lặng, thì lúc bấy 
giờ mới được gọi là Samãdhi tức Định vững chắc. 


Sự thành đạo của Đức Phật được biểu thị qua tiễn trình tu 
chứng bốn bậc Thiền Định. Đó là Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam 
Thiền và Tứ Thiên, còn gọi là Sơ Định, Nhị Định, Tam Định 
hay Tứ Định. 


Kể lại kinh nghiệm chứng ngộ Sơ Thiên, trong Kinh Sa 
Môn Quả, Đức Phật cho biết: "Tý kheo ly dục, ly ác pháp, 
chứng và trú thiên thứ nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tâm với tứ." Mức độ thứ hai là Nhị Thiền, Đức Phật 
dạy tiếp: "Vị Tỳ Kheo ấy diệt tâm và tứ, chứng và trú nhị 
thiên, một trạng thải hỷ lạc do định sanh, không tâm và tứ, 
nội tĩnh nhất tâm." Nội tĩnh Nhất tâm có nghĩa là tâm yên 
lặng không còn bị tầm và tứ khuấy động nên Nhị Thiên này 
kết quả thù thắng hơn Sơ Thiên. Mức độ thứ ba, Đức Phật 
nói: "ƒj Tỳ Kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là "xả niệm lạc trú”, 
chứng và trú tam thiên." Trong kinh gọi tầng định này là 
Định Chánh Niệm Tỉnh Giác. Mức độ cao nhất trong thiền 
Phật giáo lúc đó là Tứ thiền còn gọi là Định bất động tức 
ngôn hành, ý hành và thân hành không động. Đức Phật chia 
sẻ như sau: "Ƒj Tỳ Kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú tứ thiên, không khổ, không lạc, "xả 
niệm thanh tịnh" tức kinh nghiệm trạng thái tâm hoàn toản 


211 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
thanh tịnh, do xả sanh. 


Muốn kinh nghiệm các tầng Thiền kê trên, bước đầu hành 
giả phải "Njư jý tác ý" nhằm tây trừ các bất thiện pháp: 
"tham dục, sản hận, hôn trâm - thuỳ miên, trạo cử - hồi quá 
và hoài nghỉ" là những nguyên nhân cản trở sự tự chủ nội tâm 
nơi hành giả gọi là "năm triển cái". 


Như vậy, bước đầu tu Thiền, hành giả phải tu tập đoạn trừ 
"năm triển cái" và thay thê bằng "năm thiên chỉ", tức là năm 
tâm sở đối nghịch với năm triển cái, đó là: "ẩm, #ứ, hỷ, lạc và 
nhất tâm. " 


IIL NĂM TRIÊN CÁI 


Triền tức là trói buộc, trì kéo nặng nề, hay là ngăn che. 
Năm triển cái là năm thứ trói buộc tâm con người trong phiền 
não... Chức năng của triền cái là ngăn che trí tuệ khiến con 
người bị vô minh che mờ không Giác ngộ được. Đối với 
người tu Thiền thì năm triền cái chính là các ác pháp gồm: 
"tham, sân, hôn trầm / thuy miên, trạo cử / hồi quả và nghĩ ”. 
Những triền cái này khiến cho hành giả tu Thiền không thể 
đạt được tâm yên lặng, định tĩnh... là nền tảng phát huy trí 
huệ đưa đến giác ngộ, giải thoát. 


Đức Phật dạy muốn loại trừ năm triền cái: "Tỷ kheo fự 
mình quán năm triển cải chưa xả ly như món nợ, như bệnh 
hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa mạc” 
để ghê sợ mà viễn ly nó. Trước hết chúng ta cần tìm hiểu ý 
nghĩa của mỗi triền cái như thế nào rồi mới áp dụng phương 
pháp Phật dạy để xa lìa nó. 


1) Tham dục: Là ham muốn có được thân hình đẹp đế, 


212 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


thích được nghe lời nói ngọt ngào, ưa mùi hương hấp dẫn, 
thích nêm những món ngon vật lạ và những cảm giác êm dịu 
đê mê của thân khi xúc chạm. Nói chung đó là những mong 
cầu dục lạc qua năm giác quan như sắc dục, thanh dục, hương 
dục, tỷ dục, vị dục, xúc dục và những ước muốn đó không 
bao giờ dừng lại. Người đời thường nói ham muốn càng nhiều 
thì phiền não cảng gia tăng. Điều này thật đúng, nhưng rất 
tiếc, tuy biết thế nhưng đa số con người vẫn luôn ngụp lặn 
trong tranh giảnh được mất hơn thua do tham dục đòi hỏi, rồi 
than đau, than khổ! 


2) Sân hận: Nghĩa là tâm tức giận đối với những hoàn 
cảnh không vừa ý hay do người khác làm trái ý mình. Người 
sân hận là người mang tâm trạng muốn chống đối, trừng phạt, 
gây gô hay tàn phá. Sân hận là trạng thái tiêu cực tiềm ân 
trong mỗi con người, nó sẽ bộc phát khi gặp điều kiện thích 
hợp tác động. Cảnh báo sự độc hại của sân hận, Đức Phật cho 
biết tham, sân, si là tam độc, nó có khả năng phá hoại tâm hồn 
và thể xác con người không chỉ đời này mà còn nhiều đời sau. 
Trong kinh còn cho rằng sân hận tàn khốc và nguy hiểm hơn 
lửa đữ, nó như là giặc cướp, như là rắn độc, một niệm sân hận 
dễ dàng đốt cháy cả rừng công đức... Sân hận khiến người ta 
tạo nghiệp xấu qua lời nói, ý nghĩ và hành động. Nó là 
nguyên nhân bắt thiện đưa tới quả luân hồi sinh tử. Vì thế 
người tu phải tìm đủ mọi cách để ngăn chận loại trừ nó. 


3) Hôn trầm-Thuy Miên: Là sự mệt mỏi của thân và sự 
đã dượi của tâm. Là trạng thái nặng nÈ uÊ oải của cơ thể và sự 
mơ màng của tâm thức. Trạng thái đầu tiên là khi hành giả toạ 
thiền là đánh mất chánh niệm, phóng tâm lang thang ra khỏi 
chủ đề, sau đó rơi vào trạng thái vô ký nửa mê nửa tỉnh. Đây 
là trạng thái tâm không ngủ mà cũng không thức gọi là hôn 


213 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
trầm. 


Tu Thiền là rèn luyện tâm. Khi thân uê oải, tâm ngây 
ngật thì ta không có nghị lực để làm bất cứ chuyện gì. Không 
có nghị lực sẽ đưa đến hôn trầm. Hôn trầm làm cho niệm Biết 
mất đi sự rõ ràng, tiến tới sự rời rạc, yêu ớt và biến mất. Từ 
đó đưa đến thuy miên là ngủ gục trong lúc toạ thiền mà ta 
không hay biết. 


4) Trạo cử - hối quá: Trạo cử có hai mặt, trạo cử nơi 
thân và trạo cử nơi tâm. Thân thì không lúc nào ngồi yên một 
chỗ, cứ lắc lư thay đổi thế ngôi, mắt trạo cử liếc nhìn qua lại. 
Hoặc do hành giả tỉnh tấn hành trì quá sức chịu đựng khiến 
cho cơ thể bị rả rời hay đau nhức, dễ đưa đến tình trạng chán 
nãn lười biếng trong việc tu tập. Trạo cử của tâm, là trạng thái 
tâm bị các niệm lăng xăng xẹt vô, xẹt ra, chi phối trong lúc 
hành thiền. Tâm này trong kinh gọi là “2m lang thang" hết 
suy nghĩ chuyện nảy, sang suy nghĩ chuyện khác, như chú khỉ 
chuyền cảnh không bao giờ chịu ngồi yên, hoặc là hành giả 
không hài lòng với đề mục tu tập nên phóng tâm ra ngoài tìm 
những đề mục khác hứa hẹn tốt hơn. Tìm những đề mục khác 
có nghĩa là hành giả đang bị “#iên cái nghỉ” chỉ phỗi. 


Hồi quá là trạng thái đặc biệt khác của trạo cử thuộc về 
tâm. Tâm không yên là bởi lương tâm căn rứt hối hận những 
lầm lỗi đã qua. Đó là nghiệp quả của các hành động bắt thiện 
trong quá khứ khiến cho tâm không được an ổn trong lúc 
hành thiên. 

5) Nghi ngờ: Trạng thái tâm luôn do dự, không nhất 
quyết nhận ra điều nào thực sự đúng, và điều nào thực sự sai, 
nghĩa là trong tâm còn nhiều thắc mặc về khả năng tu tập của 
chính mình, hoặc nghi ngờ pháp học, pháp hành, không biết 


214 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


có đúng không? Có khi nghi ngờ khả năng chứng đắc của 
Thầy mình, hay chưa chắc chắn tin vào Tam Bảo. 


Nghi ngờ cũng có thể xem như là một trạng thái khác của 
trạo cử, khi trong đầu có quá nhiều kiến thức, nhiều khái 
niệm, do đó tâm rơi vào trạng thái lưỡng lự, không quyết 
định. Vì thế, những câu hỏi, những thắc mắc trong lúc toạ 
Thiền cần phải được giải quyết một cách rõ ràng thấu đáo 
trước khi thực hành. 


Khi quyết định chọn tu thiền, hành giả phải có niềm tin 
vững chắc, hiểu rõ phương pháp kỹ thuật hành thiền, hiểu rõ 
để mục tu tập và hiểu rõ mục đích tu tập này đi về đâu. 


HI “NĂM THIÊN CHI" Có Khả Năng 
Loại Trừ "NĂM TRIÊN CÁI" 

Để chứng ngộ Sơ Thiền, Đức Phật dạy chúng ta cần "jy 
dục, ly bất thiện pháp", hay nói cách khác là phải đoạn trừ 
toàn bộ "zăm triển cái”. Muốn đoạn trừ "năm triển cái" là 
những pháp bất thiện, thì bên cạnh việc tu tâm, hành giả cần 
tu tướng. Tu tướng có nghĩa là hành giả cần: Có niềm tin 
vững chắc nơi Tam Bảo, năm vững pháp học (giáo lý) và 
pháp hành (kỹ thuật thực hành) để chế ngự lòng nghi ngờ. 
Giữ gìn giới luật không không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không vọng ngữ, không sử dụng những chất 
say làm lu mờ tâm trí. Ngoài ra hành giả cần sống "¡ /úc 
thiểu dục" trên mọi mặt để chế ngự lòng tham lam khao khát. 
Nuôi dưỡng lòng từ bị, rộng lượng với mọi người và mọi vật 
để chế ngự lòng sân hận. 


Nhờ sự tu tập hằng ngày chừa bỏ những ác pháp, thực 
hành những pháp lành, hành giả có thể ngăn chận “„ăm friên 


215 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


cái” lúc toạ thiên. Khi có kinh nghiệm Định thì “năm thiên 
chỉ” xuât hiện lần áp và làm cho “răm triển cái” không thê 
trôi lên được. 


A. Tầm và Tứ có công năng đối trị Hôn Trầm - Thuy 
Miên và Nghỉ Ngờ 


Tầm tiếng Pãli gọi là “J⁄/⁄akka” có nghĩa là: tư duy, suy 
nghĩ, ngẫm nghĩ, lý luận, lý lẽ... Trên mặt thực hành thiền, ta 
thấy bên trong cốt lõi của “suy #z, ngâm nghĩ, lý luận, lý lẽ, 
suy nghĩ...” thực sự đó là tâm ngôn. Đơn giản và dễ hiểu, 
Hoà Thượng Thích Thông Triệt giải thích Tâm là "sự nói 
thâm trong não” (tự mình tư duy, suy nghĩ) . 


Tứ tiếng Pãli gọi là “ƒicảra”. Trước kia người Tàu 
dịch là Quán, ngày nay dịch là Tứ. Nguyên gốc Vicàra có 
nghĩa là: dò xét, quán sát, tư duy biện luận, cân nhắc.... Trên 
mặt thực hành thiên, ta thấy bên trong cốt lõi của “sự đò xét, 
quán sát hay tư duy biện luận... ” chính là “sự đối thoại thâm 
lặng của tự ngã”. Đây là sự đối thoại dây đưa trong não, Hòa 
Thượng Thích Thông Triệt định nghĩa một cách bình dân: 
“Tý là sự đối thoại thầm lặng trong não”. 


Trong kinh ghi chức năng của Tầm là "hướng tâm” hay 
"tập trung tâm đến đối tượng”, mang lại sự sâu lắng cho 
Định. Tứ thì "gắn chặt và neo tâm vào đối tượng” nghĩa là 
“duy trì sự định tâm nơi đối tượng đã thành tựu từ T, âm". Ö 
mức độ Samatha, Tầm-Tứ là hai yếu tố thiết yếu cho sự thành 
tựu và ồn định của Sơ Thiên. 


Khi tâm của hành giả đang tư duy, hay đang hướng đến, 
hoặc tập trung vào một đối tượng tức là "hiên chỉ Tâm" đang 
có mặt, lúc bấy giờ hành giả không thể rơi vào trạng thái hôn 


216 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


trầm. Cũng vậy, nếu trong tâm có sự hiện diện của "thiên chỉ 
Tử" đang làm công việc gắn chặt sự hướng tâm của Tầm vào 
đối tượng, thì chứng tỏ rằng hành giả đang tỉnh tấn tu tập, 
không có sự nghi ngờ về pháp học hay pháp hành ở đây. Như 
vậy chúng ta có thê nói khi "hai thiển chỉ Tâm và Tứ" có mặt 
trong trạng thái Định thì "bai triển cái hôn trầm và nghỉ ngờ” 
không thể trồi lên được. 


Có điều quan trọng, hành giả cần ghi nhớ Tầm và Tứ là 
hai chỉ xuất hiện trong Sơ Thiền, nhưng muốn tiến cao hơn 
thì hành giả cần phải buông cả Tầm và Tứ thì mới đạt được 
Định sâu lắng vững chắc ở tầng Thiên thứ hai. 


B. Hỷ và Lạc có công năng đôi trị Sân Hận và 
Trạo Cử 


Chi thiền thứ Ba có mặt trong Sơ Thiền là Hỷ tiếng Phạn 
là “P¡”. Hỷ có nghĩa là sự hân hoan, thích thú, vui mừng, hỷ 
duyệt, hài lòng, phấn khởi của tâm. Chức năng của Hỷ là làm 
cho thân và tâm được tươi tỉnh, phấn chấn. Như vậy “hiển 
chỉ Hỷ" trái ngược với sự buôn bực, thù hẳn, sẵn sảng trừng 
phạt, la hét của “friển cái Sân Hận". Như vậy Hỷ có khả năng 
đối trị sự sân hận. 


Chi thiền thứ Tư có mặt trong Sơ Thiền là Lạc tiếng Phạn 
là “%⁄kha”. Chữ Lạc được dùng như danh từ thì có nghĩa là: 
Sự dễ chịu, niềm hạnh phúc hay sự hài lòng. Nếu dùng như 
tĩnh từ thì Lạc có nghĩa là: trạng thái an lạc, trạng thái dễ 
chịu. Lạc biểu thị cảm giác dễ chịu ngược với khó chịu bất 
mãn là khô. Trong lúc toạ thiền mà có kinh nghiệm "Jễ chịu, 
hài lòng" thì trạo cử không xuất hiện. 


217 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


C. Chi thiền Nhất Tâm có công năng loại trừ 
Tham Dục 


Nhất tâm là thiền chi thứ Năm. Ở mức Sơ Thiền, Nhất 
tâm có thể hiểu là trạng thái Samatha, nghĩa là tịnh chỉ mọi 
hoạt động trong tâm, nhưng vẫn còn Tầm và Tứ. Khi nào 
Tầm và Tứ cũng yên lặng luôn thì Nhất tâm được gọi là 
Samãdhi tức Định vững chắc. 


Nhất tâm ở Sơ Thiền tích tụ một sức mạnh đặc biệt nhờ 
bốn chi thiền kia hợp nhất, neo tâm vào một đối tượng vững 
chắc được gọi là định căn. Chức năng của Nhất tâm là ngăn 
ngừa những ảnh hưởng bắt thiện tác động vào tâm, đặc biệt là 
tham dục. Bởi vì nó duy trì một sức mạnh ồn định nên gọi là 
định lực. Định lực đưa tâm đến trạng thái tịnh chỉ, tức trạng 
thái Samatha. Samatha là nền tảng của Samãdhi, mà Samãdhi 
là nền tảng cho tuệ giải thoát phát huy sau này. 


Trong lúc hành thiền, hành giả kinh nghiệm trạng thái 
Nhất tâm có nghĩa là tâm hoàn toàn yên lặng, không còn dính 
mắc đến thân thể hay hoạt động của năm giác quan, vì thế 
tham dục không thê khởi lên. 


IV. KẾT LUẬN 


Trên bước đường tu tập, nhất là tu Thiền thì năm triền 
cái: Tham dục, Sân hận, Hôn trầm, Trạo hối và Nghị, là 
những chướng ngại lớn nhất. Khi hành giả bắt đầu ngồi xuống 
toạ thiền, thì một trong những triển cái, hay toàn bộ năm triển 
cái nổi lên quậy phá, khiến cho hành giả đánh mất chánh 
niệm, đánh mắt sự tỉnh giác, thả hồn lang thang theo hết hiện 
tượng này, qua hiện tượng khác. Năm triền cái tựa như một 
chiếc xe hứa hẹn đưa hành giả đi vào con đường luân hồi sinh 


218 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tử. Chúng tác động vào tâm khiến hành giả đánh mất những 
giới hạnh cao quý, lăng xả vào dục vọng thế gian, hành xử bắt 
thiện, tạo những nhân xấu trong đời sông nhiều hơn là nhân 
tốt. Cho nên muốn hảnh trì giáo pháp để đi đến Giác ngộ Giải 
thoát thì việc đầu tiên là phải đoạn trừ năm triền cái. Đoạn trừ 
bằng cách nào? Trước hết là phải "N⁄ jÿ ác ý" không được 
“Phi như lý tác ý” 


"Như lý tác ý” nghĩa là khởi ý, tác ý học hỏi và áp dụng 
thực hành những chân lý mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta thực 
hành "N” jÿj ác ý" để hướng tâm đến đối tượng thiện lành. 
Tâm được huân tập những thói quen tốt, thì khi toạ thiền 
chúng ta ít bị triền cái phá rối. Nhưng nếu triền cái có ló dạng 
thì chúng ta “Như jÿ tác ý” buông bỏ liền vì đã biết đó là bất 
thiện pháp. 


Còn "năm thiên chỉ" chỉ xuất hiện sau khi "năm triển cái” 
không có mặt. Lúc bấy giờ công năng của "zăm thiển chỉ" 
như là ánh sáng, còn "năm friển cái” như là bóng tôi. Hễ cái 
này có mặt thì không có cái kia. Nhưng nếu “zăm thiên chỉ" 
hiện diện yếu ớt, thì triỀn cái sẽ có dịp trồi lên. Cho nên phải 
có định lực vững chắc thì mới hoàn toàn diệt được "năm triển 
cái”. 

Tóm lại, trong lúc hành thiền, năm triền cái là chướng 
ngại khiến cho việc tập trung tâm vào đề mục đang hành trì 
rất khó khăn. Chúng ta cần kiểm điểm xem chúng ta đã 
vướng phải triền cái nào: Tham dục, Sân hận, Hôn trầm, Trạo 
hối hay Nghi ngờ? Từ đó chúng ta tìm phương cách hoá giải 
thích hợp để vượt qua hàng rào ngăn che đó, hầu vượt lên 
mức Thiền Định cao hơn. 


Thí dụ như tham dục quá mạnh thì chúng ta cần quán 


219 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


hiện tượng thân bất tịnh, quán vô thường khổ, vô ngã của tài, 
sắc, danh, thực, thuỳ. Áp dụng pháp tu phòng hộ sáu căn, tiết 
độ sự ăn uống, ngủ nghỉ v.v... Nếu như chúng ta dễ dàng nổi 
sân đối với mọi người thì chúng ta nên chọn đề mục Thiền từ 
ái. Quán xét những nghiệp mình gây ra, quán xét bản chất vô 
thường về tài sản mình đang sở hữu. Thường xuyên Như lý 
tác ý làm việc lành, nói lời lành, tu hạnh bố thí v.v... để tạo 
thành thói quen trợ giúp cho việc phát triển tâm Từ và loại bỏ 
sân hận. 


Còn như thường xuyên bị hôn trầm, chúng ta cần biết 
lý do của hôn trầm, phần lớn là do ăn uống quá độ, hoặc thiếu 
ngủ, hay đích thực là cơ thê đang quá mệt mỏi. Vì thế chúng 
ta không nên ăn quá no trước khi ngồi thiền, nên ngủ đủ giấc 
để thân tâm khoẻ khoắn khi toạ thiền. Chọn chỗ ngôi thiền 
thoáng mát, không quá tôi tăm. Tư thế toạ thiền cũng rất quan 
trọng, ngồi ngay ngắn, lưng thăng, hai vai ngang với hai trái 
tai v.v... Khi buồn ngủ thì không nên nhằm mắt. 


Trạo cử, hoài nghi, phần lớn do chúng ta chưa có niềm 
tin vững chắc về pháp tu hoặc kiến thức của chúng ta quá 
rộng rãi, nên có nhiều thắc mắc, nghi ngờ. Để trị hai căn bệnh 
nảy, chúng ta cần tìm hiểu rõ về cuộc đời và đường lối tu tập 
cũng như sự chứng ngộ của Đức Phật. Tìm hiểu về giáo pháp 
của Ngài. Khi đã quyết định trở thành đệ tử của Phật thì phải 
thông suốt giới luật, đặt trọn niềm tin nơi Tam Bảo. Lỹ thuyết 
tức pháp học phải vững chắc thì khi thực hành mới không bị 
trạo cử hay nghi ngờ. 


Ở giai đoạn đầu của Nhất tâm, chúng ta có thể nhờ vào 
định lực đè nén sự nồi dậy của năm triỀn cái, nhưng vì chúng 
ta chưa Chánh Tư Duy rốt ráo và chưa tu tập pháp "Như lý tác 


220 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


ý” để làm suy yếu tiềm năng của chúng, thì chúng vẫn còn 
tiềm tàng ân náu trong tiềm thức chúng ta. Chúng là những 
chất ô nhiễm, là lậu hoặc, tập khí bám chặt trong tâm và có 
khuynh hướng “zøổi /oạn" nhằm chọc thủng sự tịnh chỉ 
(Samatha), phá tan định lực của chúng ta khi có cơ hội. 


Con đường tu thiền là con đường đi về ngôi nhà tâm linh 
của mình. Trên đường đi phải qua nhiều cửa ải. Một trong 
những cửa ải đó là "năm triển cải". Qua được "năm triển cải" 
rồi, chúng ta còn phải buông bỏ Tầm và Tứ để an trú trong 
tầng Thiền thứ hai, tức Định không Tầm không Tứ. Đây là 
cửa ải khó khăn nhất. Khi tâm chúng ta đã quen thuộc với sự 
tĩnh lặng không Tầm không Tứ rồi thì "năm rriển cái" không 
có cơ hội xen vào cuộc hành trình của chúng ta. Ngay lúc đó, 
trước mặt của chúng ta là con đường thênh thang rộng mở, 
chúng ta sẽ nêm được pháp vị của Thiền và từ đó thăng tiễn 
tu cho đến khi nào kinh nghiệm được mục tiêu Thoát khổ, 
Giác ngộ, Giải thoát ngay trong đời này. 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
August 18-2018 
Tài liệu: 
- Tìm Hiểu Kinh Sa Môn Quả: Đoạn Xả Ly Năm Triên Cái 
của Hoà Thượng Thích Nhuận Thịnh. 


- Tài liệu học tập thuộc giáo trình giảng dạy các cấp lớp Bát 
Nhã của HT. Thích Thông Triệt (Thiên Tánh Không). 


221 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


222 


J2 


LÀM THẺ NÀO ĐỀ ĐOẠN TRỪ 
CÁC LẬU HOẶC ? 


DẪN NHẬP 


Đã sanh làm kiếp con người, có ai mà không khổ? 
Cái khổ nó theo mình từ nhỏ đến khi khôn lớn, và sẽ khổ hoài 
cho tới khi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng chết rồi cũng chưa 
hết khổ. Vì tâm thức của con người sẽ bị nghiệp lực dẫn đi tái 
sanh. Nếu đời sống hiện tại, con người biết tu hành, làm việc 
thiện lành tránh việc hung ác, thường tạo nhiều phước báo, 
thì khi chết được tái sanh làm người. Ngược lại sống ở đời 
với tâm địa ác độc, xâu xa, luôn gây phiền não khổ đau cho 
người khác, thì sau khi chết bị đọa vào một trong ba đường 
khổ: súc sanh, ngạ quỷ hay địa ngục. Và cứ thế hết đời này 
qua đời khác, chúng sanh cứ như vậy chịu trôi lăn, lặn ngụp, 
đăm chìm trong bể khổ đường mê, không bao giờ thoát khỏi 
vòng luân hồi sanh tử. 


Mô tả về nỗi khổ của con người, Đức Phật giảng rất rõ 
trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Con người khổ là do nhiều 
nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là chấp chặt ngũ uẫn 
là thật, nên cái Ta đó bị cuốn hút vào tham dục, khát ái về các 
món: tài, sắc, danh, thực, thùy... nhằm phục vụ thỏa mãn năm 
giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Vì lòng tham 
lam khao khát không bờ bến, nên nó luôn thúc đây con người 
có những hành động bất kể tốt hay xấu, ngay cả việc hại 


223 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


người cũng không từ nan, miễn sao đạt mục đích thì thôi. 
Chính lòng tham vô đáy đó, khiến con người lúc nào cũng 
dẫn vặt lo âu phiền não cho dù thành công hay thất bại. 


Sau khi chứng ngộ Tam Minh đặng quả vị A-La-Hắn 
Vô Thượng Chánh Giác, hoàn thành con đường giải thoát. 
Đức Phật đã xác định con người bị luân hồi sanh tử là do lậu 
hoặc. Chấm dứt lậu hoặc là chấm dứt luân hôi sanh tử. Như 
vậy bậc A-La-Hán là những bậc không còn luân hồi sanh tử 
nữa. Nghĩa là đã đoạn trừ mọi lậu hoặc. Chúng ta là người 
phàm phu đang gánh chịu nhiều phiền não khổ đau. Nay đi 
tìm chân lý giải thoát, cần phải hiểu rõ lậu hoặc là cái gì? Và 
làm thế nào để đoạn trừ các lậu hoặc đó? 


LẬU HOẶC LÀ GÌ? 


“Lậu hoặc” dịch theo âm tiếng Hán. Chữ gốc là 
“Âsava ” (Pãli) hay “4Äsrava” (Sanskrit). Lậu có nghĩa đen là 
chất mủ rỉ chảy từ thân cây. Hoặc có nghĩa là dơ bản, ô uế 
hay là mê mờ, mê lần. 


Trong giáo pháp nhà Phật, hai từ “72 hoặc ” nhằm ám 
chỉ những chất dơ bân, như là những dòng máu mủ hôi tanh 
dơ dáy, không ngừng rỉ chảy làm ô nhiễm tâm trí chúng sanh. 
Lậu hoặc chính là những tham, sân, s1, mạn, nghi, tả kiến, bao 
gồm thành kiến, thiên kiến, định kiến, là lòng ích kỷ, là 
những ý nghĩ ác độc hại người, lợi mình... Nó chính là 
nguyên nhân khiến chúng sanh bị trầm luân trong biển khổ 
và luân hồi sinh tử triền miên trong các cõi: Trời, Người, 
Asula, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Lậu hoặc chia làm bốn 
loại, đó là: Dục lậu, Hữu lậu, Kiến lậu và Vô minh lậu. 


1. Dục lậu (Kãmãsava): Từ Kãmã có nghĩa là cõi dục, 


224 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


là thế giới vật chất, nơi chúng sanh đang tạm dung thân. Vì 
sông trong cõi dục nên chúng sanh ham muốn những đối 
tượng bên ngoài do giác quan tiếp xúc. Nếu Dục đi kèm với 
lậu thì cái tham muốn này mang tính chất xâu xa, đôi bại, hư 
hỏng, dơ bắn, lầm lạc. Dục lậu như là chất keo có năng lực lôi 
cuốn làm say đắm tất cả chúng sanh. Nó khiến con người bám 
chặt vào tiền tải, vật chất, nhà cửa, xe cộ, vàng bạc, nữ trang, 
bám chặt vào nhan sắc nhục dục, nó khiến chúng sanh ham 
thích chạy theo danh vọng, ham muốn được nỗi tiếng, tham 
ăn tham ngủ v.v... Dục lậu chi phối cuộc sống của con người, 
nó lôi kéo chúng sanh vào con đường đam mê không lối 
thoát. Tóm lại, dục lậu là tất cả những ham muốn đắm say 
của cải vật chất, những thù hận hay thú vui đam mê tình ái, 
sắc dục ngữ trần... 


2. Hữu lậu (Bhavãsava): Chỉ cho sự tham ái, dính 
mắc, chấp thủ thân này có thật, mong muốn luôn có mặt trong 
đời này để hưởng thụ, cũng như mong ước được tái sanh lên 
các cõi Trời của các vị Phạm thiên có sắc hình vi tế và Phạm 
thiên vô sắc. Trong ý nghĩa này chúng ta có thể hiểu Hữu lậu 
có ba dục là: Dục hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu. Dục hữu hay 
Dục cầu, tương tự như Dục lậu. Còn Sắc hữu và Vô sắc hữu , 
là muốn nói đến sự ham mê, mong muốn được chứng đắc các 
tầng thiền đề thọ hưởng thiền lạc như hỷ, lạc, xả... 


3. Kiến lậu (Ditthãsãva): Là cái nhìn thấy biết sai lệch, 
những tư tưởng, những triết lý, quan niệm sai lạc mà cho là 
đúng. Chấp thủ vào những điều sai lạc đó, đưa đến sự đối 
kháng, tranh chấp đề bảo vệ quan điểm của riêng mình. Đó là 
Kiến lậu. Kiến lậu là những phiền não thuộc về sở tri, về kiến 
thức, về quan niệm. Trên mặt chính trị, đảng phái, tôn giáo, 
hội đoàn, Kiến lậu là sự cố chấp, xuẫn động, dễ đưa đến hỗn 


225 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


loạn, chiến tranh, hận thù... làm tôn thương đến giá trị tĩnh 
thần, lòng nhân ái, làm mắt đi công bằng và lẽ phải giữa con 
người với con người. Nếu Dục lậu, Hữu lậu gây phiền não 
tâm, thì Kiến lậu gây phiên não trí. 


4. Vô minh lậu (Avijjãsava): Là trạng thái bất tri, tức 
trạng thái vô minh không hiểu biết cuộc sống của con người 
liên quan đến Tứ Diệu Đế, Ngũ Uấn, Thập Nhị Nhân 
Duyên... Nghĩa là không biết gì về khổ, về nguyên nhân gây 
ra khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ. Nói 
cách khác là không biết gì về tiến trình sinh diệt của ngũ uấn, 
của mười hai nhân duyên khởi diệt. Không hiểu nên không 
nhận ra “Cái Ta” hay “Cái Ngã” chỉ là “Ngã giđ” không thực 
chất tính, không thực thể, nên nó Vô thường, Vô ngã, trống 
rỗng là tánh Không... nên cứ bám chặt vào quan điểm sai 
lầm, cho rằng ngũ uẫn này chính là mình, “/à 7a, của Ta, Tự 
ngã của Ta``. 


Tóm lại, Vô minh là trạng thái tâm không sáng suốt, 
không tỉnh thức, không tỉnh giác, thiếu hiểu biết. Vì Vô minh 
che mờ khiến người ta có những hành động lầm lạc, Ø1eO 
trông các vọng nghiệp, gọi chung là lậu hoặc, khiến con 
người phải chịu trôi lăn trong vòng sanh tử. 


LÀM THẺ NÀO ĐẺ ĐOẠN TRỪ 
CÁC LẬU HOẶC? 

Nhằm giải quyết bài toán “làm thể nào để đoạn trừ các 
lậu hoặc?”, Đức Phật đã đưa ra nhiều phương cách tu tập 
như: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Thần Túc, Ngũ Căn, 
Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo... Hành giả thích 
hợp với pháp môn nào thì hành trì pháp môn đó! 


226 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Đặc biệt, bài “Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc ” (Sabbàsava 
Sutta) năm trong Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikãya) do Cố 
Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt Ngữ, Đức Phật 
đã đưa ra một số phương pháp diệt trừ lậu hoặc. Bài pháp này 
Đức Thế Tôn đã giảng tại thành Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp-Cô-Độc) cho 
các vị ty-kheo. 


Ngài dạy rằng: “Này các f)-kheo do “không như lý tác 


, 


ý” các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc 
đã sanh được tăng trưởng. Này các tf)}-kheo do “như lÿ tác ý” 
các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã 
sanh được trừ diệt. Này các tỳÈ-kheo, có những lậu hoặc phải 
do trí kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng 
hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhân được đoạn 
trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có 
những lậu hoặc phải do trừ điệt được đoạn trừ, có những lậu 


3 


hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. ”. 


KHAI TRIÊN BẢY PHÁP 
DIỆT TRỪ LẬU HOẶC 

Tâm phàm phu là tâm chất chứa những chất ô nhiễm bị 
Phật ví như “hổ nước đục ” vì tâm trí lúc nào cũng tối tắm mờ 
mịt với những ý nghĩ, đưa tới hành động, lời nói tạo nghiệp 
xấu xa, trong đạo Phật gọi là Ý nghiệp, Thân nghiệp và Khẩu 
nghiệp. Ba nghiệp này bị lậu hoặc chi phối, thúc đây, khiến 
những ý nghĩ, lời nói và hành động điên đảo tạo lắm phiền 
não cho chính mình và những người xung quanh . Muốn 
trong sạch hóa tâm phàm phu, muốn thanh tịnh ba nghiệp, 
muốn ra khỏi vòng kiềm tỏa của khổ đau, của luân hồi sanh 
tử, hành giả phải tu tập để đạt được trạng thái tâm Vô lậu. 


227 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Tâm Vô lậu là tâm hoàn toàn trong sạch, không còn lậu 
hoặc, tập khí. Đó là tâm sáng suốt thấy biết như thật các pháp, 
không còn phân biệt nhị nguyên, nghĩa là không vướng bận 
với chuyện quá khứ, cũng không suy luận suy đoán gì ở 
tương lai. “Kinh 7, át Cả Các Lậu Hoặc” dạy muốn đạt được 
tâm Vô lậu, hành giả có bảy cách tu theo pháp môn “Nh Lý 
Tác Ý”. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của các pháp đó như 
thế nảo. 


- “Như lý tác ý” là khởi ý, tác ý suy nghĩ những việc 
thiện lành đạo đức thích hợp với lời dạy của Đức Phật. “Phi 
như lý tác ý” là khởi ý chấp nhận những ý tưởng có hại cho 
mình và cho người, những ý tưởng làm cản trở việc hành trì 
các pháp tu trên con đường giải thoát. Thí dụ như năm triền 
cái: tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi là năm chướng ngại 
trong việc hành thiền khiến trí huệ tâm linh không có cơ hội 
phát sáng. 


1. Lậu hoặc được đoạn trừ do “Tri kiến”: Pháp này, 
hành giả phải xử dụng “ø¡ kiến” để diệt trừ lậu hoặc. Tri kiến 
là sự hiểu biết của ý thức. Nhờ có sự hiểu biết của ý thức, 
hành giả mới áp dụng được pháp “Như Lý Tác Ý” mà không 
áp dụng pháp “Phi Như Lý Tác Ý° đề đoạn trừ lậu hoặc. Tri 
kiến có hai mặt: Chánh tri kiến và Tà tri kiến. 


1-1: Tà tri kiến: Là tri kiên ác, là những hiểu biết sai 
lầm, không đúng với chánh pháp, đi ngược với đạo đức làm 
người, gây buồn khổ cho mình và đau khổ cho người. 

2-1: Chánh trì kiến: Đây là tri kiến thiện lành, cũng 
là chi thứ nhất trong Bát Chánh Đạo. Muốn có Chánh tri kiến, 
hành giả phải gần gủi với các bậc Thánh, các bậc Chân Nhân 
để được thấy, nghe, học hỏi, tu tập thuần thục pháp của các 


228 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


bậc này. “Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc” dạy rằng: “... Này các 
tỳ-kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các 
bậc Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhơn, không 
thuần pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập pháp các bậc 
Chơn nhơn, không tuệ trỉ các pháp cần phải tác ÿ, không tuệ 
trỉ các pháp không cần phải tác ý...” Có học hỏi pháp từ các 
bậc Thánh, bậc Chơn nhơn, hành giả mới tuệ tri được pháp 
nào cân tác ý thì tác ý, đề dục lậu chưa sanh không sanh khởi 
hay dục lậu đã sanh được đoạn trừ; và pháp nào không cần 
tác ý thì không nên tác ý. 


- Các pháp cần tác ý là: Đoạn tham, đoạn sân, đoạn 
si, nghĩa là tu tập từ bỏ, đoạn diệt tâm tham, sân, s1. Tác ý lìa 
bỏ, đoạn diệt tham, sân, sĩ là “Nz lý fác ý”. Người có tri 
kiến thiện là người chọn pháp tu đúng với Phật pháp, thuận 
với đạo đức, là người có Chánh tri kiến. 


- Các pháp không cần tác ý là: Chấp thân ngũ uẫn có 
thật, dính mắc với tham, sân, si, mạn, nghĩ, tài, sắc, danh, 
thực, thùy. Người luôn tác ý sống với những tướng trạng này 
là đang xử dụng pháp “Phi Như Lỷ Tác Ý” khiến lậu hoặc 
chưa sanh sẽ sanh khởi, và lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. Đây là hạng người nuôi dưỡng trong tâm Tà kiến. 


Nhờ có tri kiến, mà hành giả biết chọn lựa pháp nào là 
pháp “Như Lý Tác Ý”, và “Phi Như Lý Tác Ý” đề đoạn trừ 
lậu hoặc. 


2. Lậu hoặc được đoạn trừ do “Phòng hộ”: Pháp thứ 
hai, Phật dạy là “pháp Phòng Hộ”. Để tâm không bị dính 
mắc sinh khởi lậu hoặc vì tham đắm với sáu trần: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Hành giả phải phòng hộ sáu căn: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Phòng hộ bằng cách nào? Trong cuộc 


229 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


sống hằng ngảy khi giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh, hành 
giả cần có sự cảnh giác, giữ chánh niệm nội tâm, an trú với 
chánh kiến, nghĩa là không để tâm chạy theo trần cảnh rồi 
phân biệt, khen chê, thương ghét. 


Áp dụng “pháp như lý tác ý” nhận ra sự thật về bốn 
chân lý: “Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là 
con đường đưa đến khổ diệt”. Nhờ tác ý như thê điệt trừ được 
ba kiết sử: thân kiến, nghi ngờ (Phật Pháp Tăng) và giới cắm 
thủ. Ngoài ra, hành giả không nên “phi như lý tác ý” những 
pháp không cân tác ý, vì nó sẽ khiến các lậu hoặc chưa sanh 
sẽ sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh sẽ g1a tăng. 


Đây là công phu giữ gìn phòng hộ thuộc giới học. Học 
rồi phải thực hành. Sự phòng hộ các căn, giúp chế ngự được 
các tâm lý gây nên tàn hại, nhiệt não gọi là “phỏng hộ đoạn 
trừ”. Tiên xa hơn, hành giả tu tập bằng cách đi vào công phu 
thiền Huệ hay thiền Định. 


- Thiển Huệ: Thực tập pháp Như Thật (Yathabhũta). 
Khi giác quan (sáu căn) tiếp xúc với đối tượng (sáu trần). Đối 
tượng như thế nảo, thấy biết như thế ấy, giữ tâm yên lặng 
(không nói thầm trong não), nghĩa là không để ý thức chen 
vào phê phán, khen chê. Pháp này giúp hành giả làm chủ 
được sự suy nghĩ của mình. Tu tập thuần thục hành giả sẽ đạt 
được “Như Thật Tri Kiến ”. 


- Thiên Định: Thực tập pháp Thở (Änapãnasati) hay 
pháp Không Nói (không nói thâm trong não). Thực tập an trú 
trong các Tánh. Khi Tánh Giác có mặt, thì Vọng tâm văng 
mặt. Vọng tâm là tâm bị chì phối bởi lậu hoặc. Khi vọng tâm 
văng mặt thì lậu hoặc cũng vắng mặt. 


230 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


3. Lậu hoặc được đoạn trừ do “Thọ dụng”: Thọ 
dụng là xử dụng các phương tiện sống đề hỗ trợ công phu tu 
tập giải thoát, thực hành phạm hạnh. Những thứ mà hành giả 
cần thọ dụng trong đời sống hằng ngày là: y phục, thức ăn, 
thuốc men, sảng tọa chỗ ở. Xem những thứ nảy chỉ là 
phương tiện giúp ngăn ngừa nóng, lạnh, tránh bị ruồi, muỗi 
hay các loài bò sát xúc chạm. Xử dụng quân áo chỉ nhằm 
mục đích che đậy sự trần truồng, chứ không phải để làm đẹp. 
Ăn uống chỉ nhằm nuôi thân khỏe để có sức mà tu. Tóm lại 
thọ dụng vừa đủ chứ không hưởng thụ, giải trí hay thỏa mãn 
sự đòi hỏi thích thú của bản ngã. 


Nếu không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên. Nếu thọ dụng như lời Phật dạy thì 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây sẽ không còn nữa. Cách 
thọ dụng như vậy đoạn trừ được các lậu hoặc. 


4. Lậu hoặc được đoạn trừ do “Kham nhẫn” : Con 
người sống trong cộng đồng xã hội, hay trong cộng đồng tu 
tập, thường phải đương đầu với nhiều tranh chấp bất công. 
Đôi khi phải đối mặt với những hiểu lầm, vu khống, mạ ly. 
Nếu không tập tánh kham nhẫn chịu đựng thì chỉ chuốc lấy 
những phiền não khổ đau. Là người tu giải thoát, hành giả lại 
cần phải tu hạnh kham nhẫn nhiều hơn, để vượt qua những trở 
ngại khi lạnh, lúc nóng. Kham nhẫn chịu đựng những khi đói 
khát hay kham nhẫn với những sự xúc chạm do ruôi, muỗi, 
các loài bò sát mang tới. Hành giả cũng phải tập tánh kham 
nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khi bị 
đau nhức khốc liệt v.v... Nếu không kham nhẫn như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não sẽ sanh khởi. Chịu đựng và vượt 
qua được những khó khăn đó, thì lậu hoặc do kham nhẫn 
được đoạn trừ. 


231 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


5. Lậu hoặc được đoạn trừ do “Tránh né”: Có những 
thứ mang lại nguy hiểm phiền não, mà hành giả không thể đối 
trị bằng “ri kiến, phòng hộ, thọ dụng hay kham nhân” mà 
phải “như lý tác ý tránh né” như tránh voi dữ, ngựa dữ, bò 
dữ, chó đữ, răn rít, rừng rậm gai góc, hồ sâu, vực thắm, vũng 
lầy. Tránh xa những người say sưa, hung bạo, điên rồ. Tránh 
lai vãng những nơi nguy hại gây tai tiếng. Nếu không tránh né 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nhờ tránh né, mà hảnh giả tránh được những nguy hiểm, lo 
âu, sợ hãi, tránh được những bực bội phiền não. Cho nên mới 
nói các lậu hoặc nhờ “tránh né” mà được đoạn trừ. 


6. Lậu hoặc được đoạn trừ do “Trừ diệt”: Ở đây, 
hành giả phải thường biết và thường quan sát trạng thái tâm 
của mình, không chấp nhận dục niệm, sân niệm hay các ác 
bất thiện pháp khởi lên. Hành giả phải “như jý fác ý” tận diệt, 
từ bỏ những tả pháp kề trên, không cho tồn tại. Nếu không trừ 
diệt thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Cho 
nên hành giả phải biết pháp nào cần giữ và pháp nảo phải 
đoạn trừ , diệt bỏ. Như vậy thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não ấy mới không còn nữa. 


7. Lậu hoặc được đoạn trừ do “Tu tập” : Pháp thứ 
bảy “Tu tập Thất Giác Chi”. Thất giác chi là bảy Bồ đề 
phần, là nhóm thứ sáu trong 37 Bồ đề phần, còn gọi là 37 
phẩm trợ đạo. Thất giác chi gồm có: Niệm giác chỉ, Trạch 
pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hi giác chỉ, Khinh an giác 
chi, Định giác chi, và Xả giác chi. 

1-7: Niệm Giác Chỉ: Là yêu tố đầu tiên cần phải khởi 
lên và tu tập viên mãn mới đưa đến giác ngộ. Niệm Giác Chi 
này chính là Chánh Niệm trên lộ trình tu tập pháp Bát Chánh 


232 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Đạo. Chánh niệm thực hành cần có bốn: Niệm Thân là nhớ 
đến chú tâm quan sát các cảm giác nơi thân. Niệm Thọ là nhớ 
đến chú tâm quan sát nơi thọ. Niệm Tâm là nhớ đến chú tâm 
quan sát nơi tâm. Niệm Pháp là nhớ đến chú tâm quan sát nơi 
pháp. 


Tu tập Chánh niệm hay Niệm Giác Chi là rèn luyện tâm 
từ thói quen vọng động tham sân si nhiều lậu hoặc đã ăn sâu 
từ vô thủy... nay có thói quen mới tĩnh lặng với cái Biết 
Không Lời. 


2-7: Trạch pháp giác chỉ: Khi thành tựu Niệm Giác 
Chi, nghĩa là Niệm Giác đã đây đủ rồi, thì hành giả có sự 
phân biệt tư duy, suy lường pháp môn nào thiện, pháp môn 
nảo bất thiện, pháp môn nảo đưa đến giải thoát. Sự quan sát 
thông tuệ này được xem là huệ căn, huệ lực. Một sự chọn lựa 
đến chỗ cuối cùng không còn sự chọn lựa nào khác. Điều này 
có nghĩa là hành giả đã thông đạt tất cả pháp môn và chọn ra 
được một pháp môn thích hợp với căn cơ của mình để hạ thủ 
công phu. Sự chọn lựa theo Chánh kiến này gọi là Trạch 
Pháp Giác C1. 


3-7: Tỉnh tấn giác chỉ: Khi đã chọn lựa pháp môn tu 
tập rồi thì nỗ lực tinh tấn hành trì. Tinh tấn trong bốn oai 
nghi, dùng phương pháp Tứ Chánh cần để tu tập. Đó là ngăn 
ngừa ác tâm không để nó sinh khởi và chấm dứt ác tâm nào 
đã lỡ sinh khởi. Cô gắng phát khởi các thiện tâm và duy trì 
các thiện tâm đó. Khi Niệm Giác Chị (Chánh Niệm) có mặt 
liên tục trên đối tượng là hành giả có đủ bốn yếu tố Chánh 
Cần. Sự nỗ lực tỉnh tấn trong lúc hành thiền đòi hỏi hành giả 
sự khéo léo điều chỉnh để quân bình trạng thái tâm, không 
quá nhiều nỗ lực cũng không quá ít. Tinh tấn quá sức khiến 


233 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


tâm giao động ra khỏi đề mục tu tập. Còn như tỉnh tấn quá ít 
hay lơ là khiến tâm dật vờ buồn ngủ. 


4-7: Hỷ Giác Chỉ: Khi Tỉnh tấn tu tập, dẹp được tham 
sân si là những pháp bất thiện thì có niềm hân hoan hớn hở 
trong tâm tự khởi lên. Đức Phật từng kể lại kết quả khi đạt sơ 
thiền, tâm của Ngài tràn đây hỷ lạc. Hý lạc này là do Ngài “jy 
dục, ly bất thiện pháp” mà sinh. Khi đạt được những tầng 
thiền cao hơn thì hý lạc gia tăng thấm đẫm cả thân tâm. Sự 
hân hoan hỷ lạc của hành giả lúc này gọi là Hỷ Giác Ch1ị. 


5.7: Khinh An Giác Chi: Nhờ tinh tấn tu tập loại trừ 
các ác pháp tham, sân, si. Hành giả nhập vào sơ thiền có tầm 
có tứ. Nhờ duyên này mà các pháp khác cũng yên lặng, đó 
gọi là trạng thái thuận khinh an ở mức độ thứ nhất. Hành giả 
tiếp tục tỉnh tắn công phu, Ngôn hành, Ý hành trong tâm vắng 
bặt, hành giả thê nhập nhị thiền, tầm tứ yên lặng gia tăng mức 
độ khinh an thứ hai. Và cứ thế mức độ hỷ lạc và khinh an mỗi 
lúc gia tăng nhiều hơn. Đến khi hơi thở ngưng từng chập, 
trong kinh gọi là “7h ức” thì thân tâm của hành giả khinh 
an đến mức tối diệu, không có khinh an nào khác vượt qua 
nó. Đó gọi là Khinh An Giác Chi. 


6.7: Định giác chỉ: Hành giả lần lượt trải nghiệm 
qua bốn tầng thiền định: Sơ định, Nhị định, Tam định, Tứ 
định. Đạt được tứ định, tâm hành giả hoàn toàn định tĩnh, 
trong sáng, không cấu nhiễm, không vui, không buồn, không 
hạnh phúc cũng không khổ đau nghĩa là Tâm được giải thoát, 
được hoàn toàn tự do không dính mắc với bất kỳ tướng trạng 
nảo. Tâm lúc bấy giờ là Tâm Vô lậu, là an trụ tâm. Tâm tĩnh 
lặng trống rỗng với dòng nhận thức biết không lời gọi chung 
là Định bất động hay Định Giác Chi. 


234 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


7.7: Xã giác chỉ: Tâm định tĩnh, bình thản, tự tại, là 
tâm giải thoát không hệ lụy với mọi đôi tượng. Tất cả mọi 
pháp đều bình đăng nên không có gì buông cũng không có gì 
giữ. Tâm thanh thản, an trú vảo tánh tịch tịnh... thì đó gọi là 
Xả Giác Chi. Tâm Xả rất quan trọng. Hành giả an trú trong 
tâm Xả khi học pháp môn nào hay làm bất cứ việc gì đều thản 
nhiên không vướng bận. 


Tóm lại tu tập, duy trì Chánh Niệm, an trú trong tâm 
Xả qua pháp “Thất Giác Chỉ” hành giả loại trừ được tham sân 
si tức ly dục ly bất thiện pháp. Như vậy các lậu hoặc do tu tập 
được diệt trừ. 


KẾT LUẬN 


Tập khí, lậu hoặc là nguồn gốc tạo Nghiệp chịu cảnh 
Sanh, Già, Bệnh, Chết tức luân hồi sanh tử. Ngoài ra, còn 
những thứ khác tiềm ẩn trong tâm của chúng sanh đó là Kiết 
sử, Tùy miên cũng là bà con dòng họ của lậu hoặc. 


Vì lậu hoặc là nguyên nhân gây khổ đau phiền não 
không phải chỉ một đời hiện tại, mà nó còn là nhân tố khiến 
chúng sanh phải chịu trầm luân khổ lụy trong nhiều đời nhiều 
kiếp vị lai. Những ai tỉnh ngộ muốn được giải phóng ra khỏi 
ngục tù sanh tử thì mới tìm cách tu tập. Còn đa phần chúng 
sanh mải mê ngụp lặn hưởng thụ ái dục, tạo vô SỐ nghiệp lành 
hay nghiệp dữ. Nghiệp cũng là tên gọi khác của lậu hoặc. 


Đức Phật là bậc đại giác ngộ, đã thực chứng trên thân và 
tâm, đã tìm ra con đường giải thoát. Nhưng trước đó, Ngài 
cũng chỉ là một con người bình thường phải chịu cảnh “5 
sanh, bị già, bị chế" như bao nhiêu chúng sanh khác. Vì 
muốn thoát ra khỏi cái vòng lần quân “sanh, già, bệnh, chết” 


235 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


, Đức Phật đã từ bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh... 
xuất gia tìm đạo giải thoát cho mình và cho chúng sanh. Trải 
qua nhiều gian lao thử thách, Ngài đã thanh lọc được “hố 
nước đục” thành “hồ nước trong”, và sau cùng chứng được 
“cái vô sanh”. Đã vô sanh thì không có già, không có chết. 
Không chết nghĩa là “bất tử”. 


Muốn trở thành con người bất tử, Đức Phật dạy phải 
tận diệt lậu hoặc. Và Ngài đã đưa ra nhiều phương pháp tu 
tập, trong số đó có bài kinh “Tá? Cả Các Lậu Hoặc”. Bài kinh 
này có ghi lại bảy pháp tu diệt trừ các lậu hoặc. Mặc dù Đức 
Thế Tôn giảng cho các vị tỳ-kheo, nhưng là cư sĩ chúng ta 
cũng có thê áp dụng được. 


Riêng về pháp thứ bảy, là pháp “ ứập diệt lậu hoặc”, 
Đức Phật dạy chúng ta thực hành “7Jấ/ Giác Chỉ”. Như đã 
trình bày ở trên “7hất giác chỉ” gồm bảy chi phần: Niệm Giác 
Chi, Trạch Pháp Giác Chi, Tinh Tân Giác Chi, Hỷ Giác Chị, 
Khinh (an) Giác Chị, Định Giác Chị, Xả Giác Chi. 


Sau khi tìm hiêu ý nghĩa của bảy chi này. Chúng ta thây 
có hai luận hướng, hai cái nhìn. Một cái nhìn thuộc vê “bản 
thê luận” và cái nhìn thuộc về “hiện tượng luận ””. 


- Về mặt hiện tượng luận, thì bảy chi có sự khác biệt về 
ý nghĩa, nên hành giả phải tu tập từng pháp và thành tựu theo 
thứ tự thời gian . 


- Về mặt bản thể luận, thì ngay trong Chánh Niệm (Niệm 
Giác Chi) đã có sáu chi kia rồi. Vì nếu thiếu Trạch Pháp Giác 
Chi thì sẽ không có Chánh Niệm. Nếu thiếu Tinh Tấn Giác 
Chi cũng không đạt được Chánh Niệm. Nếu thiếu Hỷ Giác 
Chi hay Khinh An Giác Chi cũng không có Chánh Niệm. Nếu 


236 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


không có Định hay không có Xả Giác Chi thì không có 
Chánh Niệm - Ngược lại nếu không đạt được Chánh Niệm thì 
các chỉ kia cũng không xuất hiện. Như vậy nếu hành giả 
thành tựu một giác chỉ nào trong số bảy giác chi thì cũng có 
nghĩa là hành giả đã thành tựu luôn bảy giác chi. Đây là sự 
liên hệ giữa các pháp với nhau về mặt duyên khởi theo bản 
thể luận. 


Về câu hỏi: “Làm thế nào để đoạn trừ các lậu hoặc ?”. 
Thực ra có nhiều pháp. Pháp “Thất Giác Chỉ” là pháp nằm 
trong số 37 pháp (trợ đạo) mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. 
Nhưng nhìn chung thì các pháp tu tập đều nằm trong tam vô 
lậu học: Giới-ĐÐỊnh-Huệ. 


Bài việt vê “các pháp đoạn trừ các lậu hoặc” chỉ được 
soạn ở mức độ căn bản cho những ai mới bước vào cửa đạo, 
nên chăc chăn còn nhiêu thiêu sót, kính thỉnh chư tôn đức từ 


bi giảng dạy thêm. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
12-6-2020 
(Chân Tâm thiên đường) 


237 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


238 


13 


CHÁNH NIỆM TÍNH GIÁC 
(Từ Mindfulness đến Awareness) 


Xã hội tân tiến ngày nay, đã khiến cho con người không 
còn sống trong sự bình thản như ngày xưa, bởi vì nền văn 
minh kỹ thuật cơ khí, điện tử đã lôi cuốn người ta gia nhập và 
chạy đua với thời gian. Cái gì cũng phải nhanh, phải vội, cuộc 
sông bon chen, không ai chờ đợi ai. Chính vì thế nên đầu óc 
con người không lúc nào trụ yên một chỗ để nghỉ ngơi, mà 
luôn tích cực hoạt động đề thực hiện những điều mới lạ nhằm 
phục vụ cho bản thân mình, hoặc phục vụ cho tha nhân. Tuy 
nhiên đã là con người thì không ai tránh khỏi lòng tham và 
ích kỷ. Do đó, mỗi người một cách, tuỳ theo khả năng hoàn 
cảnh của mình mà lăn xả vào cuộc đời, nhắm mắt nhắm mũi 
gia tăng tốc lực chạy về phía trước. Họ tranh thủ thời gian, 
vận dụng toàn bộ sức khoẻ lẫn tinh thần để phân đấu, tranh 
danh đoạt lợi và săn sàng trừ khử lẫn nhau trên thương 
trường, bất chấp những mưu mô xảo trá. 


Đó là chưa kế đến môi trường sống ngảy thêm tôi tệ vì 
độc khí thải ra từ các công xưởng kỹ nghệ ảnh hưởng nặng nề 


239 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


đến sức khoẻ của con người. Do đó thể chất lẫn tinh thần của 
con người bị căng thắng và khủng hoảng tột cùng, đồng thời 
những căn bệnh thời đại bắt đầu xuất hiện, và sự xuất hiện 
nảy, ngày một nhiều hơn tác động thắng đến con người khiến 
họ vô cùng đau đớn và khô sở. Đó là những căn bệnh tâm thể 
phát xuất do tâm rối loạn gây nên chứng nhức đầu, hồi hộp, 
khó thở, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quy, suy nhược 
thần kinh, mặc cảm, bứt rứt, lo âu, sợ hãi, trầm cảm, 
alzheimer, mất ký ức, hoang tưởng và những biến chứng nguy 
hại về mặt tâm thần khiến người ta chán sống đi tìm cái chết 
V.V... 


Trong số hăng triệu-triệu người lặn ngụp trong cơn khủng 
hoảng khiếp đảm đó, có nhiều người đã thức tỉnh, kịp nhận ra 
sự mất cân bằng trầm trọng nơi bản thân, nên quay về chăm 
sóc đời sông tinh thần vả tâm linh của mình bằng cách "học 
Thiên ". 


Thiên là gì? Thiền thật ra không có gì cao siêu huyền bí, 
mà Thiên chỉ là một chân lý sống của con người tỉnh thức. Họ 
cũng sống như bao người khác, nhưng không phải sống băng 
sự chạy đua với vật chất bên ngoài, mà sống chằm chậm, với 
cái tâm bình thản thư giãn, không dính mặc, không phiền 
muộn và dĩ nhiên là không mệt mỏi, khổ đau. Họ sống bằng 
cách nào? Họ cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ nghỉ, cũng làm 
việc như bao nhiêu người khác, nhưng việc nào ra việc đó. 
Tâm họ không bị quấy rỗi bởi việc nọ xọ vảo việc kia. Sự 
hiểu biết và suy tư có trật tự đó, trong đạo Phật gọi là "Chánh 
Niệm". Chánh Niệm được xem như là cội nguồn, là gốc rễ để 
tâm được an tịnh. Khi tâm an thì thân khoẻ và trí tuệ sáng 
suốt hơn. 


240 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
CHÁNH NIỆM LÀ GÌ ? 


Chánh niệm tiếng Đài là "Samasai” (P) hay 
"Samyaksmrfi" (Skt) có nghĩa là sự nhận biết đúng, tương 
đương với tiếng Anh là Correct thinking, Right mindfulness 
or Right awareness. Trong Phật giáo từ "Sz⁄” có nhiều ý 
nghĩa, nội dung khác nhau tuy theo cách xử dụng tương ứng 
với tiếng Việt. Thí dụ như: Suy nghĩ (điều gì đó trong đầu). 
Sự ngẫm nghĩ, Sự chú ý, Sự chú tâm (Mindfulness về một đối 
tượng nào đó). Sự nhận biết (Awareness rõ ràng về điều gì). 
Tưởng nhớ (đến điều tốt lành) hay Chối bỏ (những điều xấu 
xa). Chánh Niệm còn có nghĩa là lúc nào cũng “77nh Giác”. 


Chánh Niệm không có nghĩa là chọn lựa, do sự vận dụng 
của trí óc, và giữ lẫy ý niệm thiện lành vừa khởi lên hoặc xua 
đuôi ý niệm xấu ác trong tâm, mà Chánh Niệm có nghĩa là 
biết rõ ràng điều gì qua giác quan một cách vô tư không phê 
phán. Nói cách khác Chánh Niệm là sự tỉnh giác không quên 
điều đang xảy ra, biết rõ (tuệ tri) các pháp (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp) một cách trọn vẹn tức là biết rõ những gì đang 
có mặt trước giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) ngay 
trong thời khắc "bây giờ và ở đây", một cách khách quan 
tuyệt đi. 


Theo Phật Giáo Nguyên Thuỷ, Chánh Niệm là sự nhận 
biết của tâm (the awareness of the mind). Đây là trạng thái 
tâm hoàn toàn yên lặng mà vẫn biết rõ ràng và đầy đủ về một 
pháp nào đó (đối tượng) đang xảy ra trong thân hay ngoài 
thân. 


Chánh Niệm là pháp được Đức Phật dạy đệ tử áp dụng 
trong 4 oai nghỉ: đi, đứng, nằm, ngồi, trong bất cứ trường hợp 
nào như khi ăn uống, khi mặc áo, khi máng áo, khi đi, khi 


241 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


ngồi, khi quay đầu nhìn hay ngay cả khi đại tiểu tiện v.v... 
Chánh Niệm vững chắc tạo ra năng lượng giúp tâm nhận diện 
rõ ràng những gì đang xảy ra cho chính ta và những người 
xung quanh. Người ta nói tâm quay về với thân, hay thân tâm 
cùng có mặt khi chúng ta có Chánh Niệm. Nếu thân một nơi, 
tâm một ngã, đó là chúng ta đã bị Thất Niệm. 


CHÁNH NIỆM (RIGHT MINDFULNESS) 
THEO NGHĨA THÔNG THƯỜNG 
TRONG THẺ GIAN 


Thông thường từ "Sz⁄” được dịch sang tiếng Anh là 
“Mindƒfulness” nghĩa là “sự chú tâm, chú ý, tập trung vào một 
đổi tượng" hay "gom tâm vào một đối tượng" để tâm được 
yên lặng. Khi tâm bận chú ý đến một đối tượng thì không thể 
suy nghĩ lan man hay mơ mộng đến những điều gì khác. 


Thí dụ: Khi làm bất cứ việc gì bằng tay chân như tụng 
kinh, gõ mõ, lần tràng hạt, may vá, lặt rau, rửa chén, lái xe, 
làm vườn, giải phẫu, nhồ răng, sửa sắc đẹp, làm móng tay, gỏ 
computer, làm đồ nữ trang, vẽ tranh ảnh, quan sát hay theo 
dõi đối tượng, ngay cả việc hành nghề đạo chích trộm cắp đồ 
đạc của người khác v.v... Khi thực hiện một trong các công 
việc nêu trên, chúng ta phải chú tâm và chú ý vào những gì 
liên hệ đến công việc. Nếu không, thì chúng ta khó đạt mục 
tiêu mà chúng ta đã nhắm tới lúc ban đầu, chúng ta sẽ thất bại 
hoặc có thê xảy ra tai nạn vì bất cần không chú ý. 


Như vậy tác dụng của "sự chú âm chú ÿ" này, trước hết 
giúp chúng ta có khả năng ngăn chận sự xao lãng, lo ra, hoặc 
hạn chế sự phóng tâm hay suy nghĩ linh tính vào những việc 
khác. Trên thực tế làm việc gì mà chúng ta không toàn tâm 


242 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


toàn ý, nghĩa là tâm không trụ vào đối tượng hay công việc, 
sẽ đưa đến thất bại và dễ gây tai nạn. 


Do đó, bằng Chánh Niệm với sự chú tâm và chú ý (Right 
Mindfulness), Chánh Niệm này không phải là phương tiện 
dành cho người thực hành Thiền để đạt được tâm an tịnh, vì 
với Chánh Niệm này tâm vẫn đang ở trong trạng thái nhị 
nguyên, vẫn có chủ thể là Ý Căn, Ý Thức, Trí Năng. Tâm tự 
nó luôn luôn có đối tượng, đối tượng đó có khi chỉ là đang 
niệm Phật trong tâm, hay dính mắc với niệm rửa chén, niệm 
quét nhà hay niệm thiền hành. Toàn bộ những niệm này là 
niệm Biết có lời (verbal knowledge). Tuy nhiên, nếu muốn 
hạn chế tâm lo ra để dễ tập trung tâm ý vào một việc, thì 
phương pháp nảy có hiệu quả tốt nhất. 


CHÁNH NIỆM (RIGHT AWARENESS) 
THEO NGHĨA TRONG BÁT CHÁNH ĐẠO 


Chánh Niệm là chi thứ bảy trong tám chi của Bát Chánh 
Đạo (Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình Tấn, Chánh Niệm và 
Chánh Định). Chánh Niệm ở đây có nghĩa là " nhận biết 
không lời" (wordless self awareness) về đối tượng một cách 
TÕ ràng đầy đủ mà không có tự ngã hiện diện đề suy nghĩ, 
phân tích hay so sánh hoặc mong cầu điều gì. Tự Biết không 
lời là đặc tính của Chánh Niệm cũng là đặc tính của Tánh 
Giác. 


Vì thế, khi xuất hiện trong Bát Chánh Đạo, "sz” có 
nghĩa là “nhận biết" (awareness). Đây là sự nhận biết đối 
tượng ngay tức khắc mà Vọng tâm không có mặt. Nó không 
giống như trạng thái tâm chú ý, tập trung (Mindfulness). Khi 


243 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


tập trung thì Vọng tâm có mặt. Vọng tâm có mặt là có xung 
đột, tâm không bao giờ yên lặng nên không thê đi đến Chánh 
Định được. 


CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 
TRONG BÓN TẢNG THIÊN CỦA ĐỨC PHẬT 


Nghiên cứu "Tiến Trình Tu Chứng Và Thành Đạo của 
Đức Phật" chúng ta biết rằng "Chánh Niệm Tỉnh Giác" là kết 
quả của tầng Thiền thứ ba trong bốn tầng Thiền, đó là: Sơ 
Thiền, Đức Phật kinh nghiệm “Định Có Tâm Có Tứ". Nhị 
thiền đạt "Định không Tâm không Tứ". Tam thiền Ly Hỷ Trú 
Xả đạt "Chánh Niệm Tỉnh Giác", Tứ thiền đạt "Định Bất 
Động" chứng ngộ tuệ giác về ba minh. 


Ở mức độ “Chánh Niệm Tỉnh Giác" này chúng ta có thể 
hiểu răng thiền giả đang an trú trong Tánh Giác, Tâm thiền 
giả hoàn toàn yên lặng, không dính mắc với bất cứ những gì 
xảy ra trong thân cũng như ngoài thân, mặc dù thiền giả biết 
rõ ràng và chính xác những gì đang xảy ra. Có thể nói thiền 
giả hiện là “nhân chứng” đứng bên ngoài quán sát tâm và 
cảnh lúc bấy giờ. 


THỰC TẬP CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 


Mục đích của Thiền là hành trì tu tập để thay đổi quán 
tính vọng động của tâm, gọi là Vọng tâm, sang quán tính yên 
lặng sáng suốt không lời gọi là Chân Tâm. Khi tâm hoản toản 
định tĩnh, yên lặng vững chắc mà vẫn có nhận thức biết 
không lời thì gọi là Định hay Chánh Định. Chánh Định là chì 
thứ tám trong Bát Chánh Đạo tương đương với tầng Định thứ 
tư là tầng Định cao nhất trong bốn tầng Định mà Đức Phật đã 


244 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
trải nghiệm và thành đạo. 


Muốn thực tập Thiền Chánh Niệm, trước hết người tập 
phải xử dụng Trí Năng Tỉnh Ngộ để tu tập. Trí Năng Tỉnh 
Ngộ giữ vai trò chú ý, chú tâm vào một đối tượng hay một 
điểm nào đó để cột tâm lại không cho tâm tán loạn. Thí dụ 
như tu tập đề mục "Định Niệm Hít Vào Thở Ra" (Anapànasati 
Samàdh¡). Ban đầu hành giả chú tâm chú ý nói ra lời "Tôi biết 
tôi thở vào." "Tôi biết tôi thở ra" khi hít vào thở ra. Đây là 
đơn niệm Biết có lời, nghĩa là câu nói chỉ một nội dung duy 
nhất là biết mình đang hít vào thở ra mà thôi. Kết quả tâm 
được yên lặng, có Định nhưng không vững chắc, thuật ngữ 
gọi đây là trạng thái của Thiền Chỉ (Samatha Bhavanà). Giai 
đoạn này là giai đoạn Tầm (Vitakka/sự nói thầm trong đâu) 
tắt Tứ (Vicàra/đối thoại thầm lặng hay lầm bằm trong đầu 
không ngừng). Tức lời nói do hành giả tự động nói ra sẽ tắt đi 
những vọng tưởng nói thầm qua lại từ trong ký ức khởi lên. 


Bước kế tiếp là giữ Chánh Niệm về hơi thở vào ra bằng 
cách thầm nhận biết không lời về hơi thở vào ra đó. Hơi thở 
dài biết dài, hơi thở ngắn biết ngăn, hơi thở nặng nề khó chịu 
biết hơi thở nặng nề khó chịu. Kết quả ngôn hành (Tầm Tứ) 
yên lặng, hành giả kinh nghiệm Định Không Tầm Không Tứ. 


Bước thứ ba Nhận Biết Không Lời rõ ràng đầy đủ về 
những gì đang xảy ra trên thân, trong thân (thân, thọ, tâm, 
pháp) hay những gì xảy ra xung quanh (ngoại thân) trong hiện 
tại bây giờ và ở đây, mà tâm hoàn toàn yên lặng không dính 
mắc.Tầng định nảy gọi là Chánh Niệm Tỉnh Giác. Từ Chánh 
Niệm sẽ đưa đến Chánh Định. 


245 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
KẾT LUẬN 


Thiền không phải chỉ dành cho các vị xuất gia tu tập để 
đạt giác ngộ giải thoát, mà Thiền còn dảnh cho tất cả mọi 
người không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, quốc gia để có 
được đời sông hiện tại an vui hạnh phúc. Chia khoá để đạt sự 
an lạc này là Chánh Niệm, cho nên chúng ta phải tập sông 
trong Chánh Niệm. Nói theo thuật ngữ nhà Phật là an trú 
trong Chánh Niệm. Chánh Niệm đi đôi với Tỉnh Thức. Vắng 
Tỉnh Thức chúng ta dễ dàng mất Chánh Niệm gọi là Thất 
Niệm. Khi Thất Niệm thì tâm sẽ tán loạn mất năng lượng vì 
định lực không có, khiến tâm ta yếu đuối dễ xúc cảm, đễ rơi 
vảo trạng thái phiền não khổ đau. 


Thực tập sống trong Chánh Niệm khó, nếu chúng ta 
không có mục tiêu tức hướng tới, cũng như không có sự 
cương quyết, kiên nhẫn và pháp hành. Nếu chúng ta có đầy 
đủ những sự kiện trên thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự an vui 
hạnh phúc không mấy khó khăn. Thực tập Thiền không phải 
chỉ ngồi yên một chỗ tư duy quán chiếu về một đề mục, mà 
chúng ta còn cần phải thực tập trong bốn oai nghi tức là 
những hoạt động trong đời sống hằng ngày. Chúng ta thực tập 
qua giác quan mắt thấy, tai nghe, lưỡi, mũi, thân xúc chạm. 


Chăng hạn như nhìn thấy vật gì, chúng ta nhìn vật ấy 
băng cái nhìn khách quan không để Ý Thức phân biệt khen 
chê so sánh. Đó là chúng ta đang tập sống trong Chánh Niệm. 


Tới giờ ăn cơm, chúng ta cho cơm cùng với thức ăn vào 
miệng, khi nhai thức ăn, chúng ta đặt nệm biết của chúng ta 
vào việc nhai cơm và thức ăn, chúng ta biết mùi vị của thức 
ăn như thế nào, chúng ta thưởng thức nó nhưng không có một 
ý nghĩ nào khác ngoài niệm biết chúng ta đang ăn. Đó là 


246 


TRÊN ĐƯỜNG VẺ NHÀ 
chúng ta đang ăn cơm trong Chánh Niệm. 


Khi bước lên cầu thang chúng ta đặt niệm biết trên từng 
bước chân. Khi bước lên mỗi bậc thang, chúng ta cảm nhận 
chân của chúng ta như thế nào, khi đặt bàn chân xuống chân 
của chúng ta ra sao? Chúng ta cảm nhận sự xúc chạm của bàn 
chân. Đó là chúng ta đang bước đi trong Chánh Niệm. 


Khi vào buông tắm đưa tay vặn vòi sen, chúng ta biết 
chúng ta đang làm động tác mở vòi sen. Đó là chúng ta vặn 
vòi sen trong Chánh Niệm. 


Khi vòi sen toả những tia nước xuống thân thể. Chúng ta 
biết nhiệt độ nước quá lạnh, chúng ta điều chỉnh sang độ nước 
âm. Khi nhiệt độ nước thích hợp với cơ thể, chúng ta biết 
nhiệt độ vừa phải thích hợp với nhiệt độ cơ thể của chúng ta. 
Chúng ta kỳ cọ trên thân đến đâu, chúng ta biết. Đó là chúng 
ta đang tắm trong Chánh Niệm. 


Thời gian thực tập ban đầu, có thể chúng ta dễ bị Thất 
Niệm. Khi phát giác ra chúng ta đang Thất Niệm có nghĩa là 
chúng ta đã Tỉnh Thức. Tỉnh Thức nhận ra chúng ta đang 
không có Chánh Niệm. 


Chánh Niệm có công năng tiêu trừ sự dính mắc nên 
những áp đặt hay trói buộc của Kiết Sử truyền thống trong gia 
đình, sở làm, xã hội không ảnh hưởng đến tâm. Những giây 
phút sống trong Chánh Niệm là những giây phút mà tâm 
chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng và bình yên. Tín hiệu yên 
bình này tác động vào hệ thống thần kinh Đối Giao Cảm tiết 
ra những chất sinh hoá học có lợi cho cơ thể giúp hài hoà thân 
tâm của chúng ta. Thân tâm chúng ta được hài hoà thì thân 
khoẻ, tâm an. Thân khoẻ, tâm an, thì chúng ta cảm thấy hạnh 


247 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


phúc. Năng lượng khoẻ khoăn hạnh phúc này tạo ra năng 
lượng từ bị thúc giục chúng ta thương yêu và giúp đỡ người 
khác để họ cũng được sống trong an vui hạnh phúc như chúng 
ta. 


Tất cả những kết quả tốt đẹp đó đến với đời sống của 
chúng ta có phải là do chúng ta đã tính tấn tu tập và sống 
trong Chánh Niệm Tỉnh Thức hay không? Câu hỏi được đặt 
ra đã có sẵn câu trả lời. Câu trả lời giúp chúng ta hiểu tại sao 
sống trong thế giới văn minh kỹ thuật tiến bộ vượt bực, có 
đầy đủ tiện nghi, mà trên thế giới này vẫn có rất nhiều người 
không màn hưởng thụ vật chất, lại quay về với đời sống tâm 
linh của họ băng cách "học Thiền”. Chính nhờ "học Thiên”, 
biết cách sống trong Chánh Niệm mà con người mới thật sự 
được an lạc hạnh phúc, mới điều chỉnh được mọi nhiễu 
nhương phiền não mang tới từ đời sống. Thật quý hoá thay! 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
15/7/2018 
Tài liệu: 


Dựa theo giáo trình giảng dạy của HT Thích Thông Triệt 
trong các lớp Bát Nhã cao cấp tại các đạo tràng Thiên Tánh 
Không. 


248 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


249 


14 


TÁNH KHÔNG VÀ CHÂN NHƯ 
TRONG BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
TÂM KINH 


DẪN NHẬP 


Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh là bài kinh được 
tụng đọc tại các chùa theo hệ thống Phật Giáo Đại Thừa, là 
bài kinh rất phổ thông được nhiều người đọc thuộc, nhưng về 
ý nghĩa thì cũng có nhiều gút mắc vì kinh được tụng đọc bằng 
âm Việt nhưng phải hiểu theo nghĩa tiếng Hán. Nhân 3 tháng 
an cư Kiết Đông 2015, chúng tôi được giảng dạy và ôn tập lại 
bài kinh này và hôm nay có ý muốn ghi lại chia sẻ cùng các 
bạn có nhu cầu muốn nghiên cứu tìm hiểu. Đây chỉ là một 
đóng góp nhỏ nhoi ở một góc cạnh nào đó của bài kinh theo 
cái nhìn của người học thiền. Nếu có điều gì sơ sót đó là lỗi 
của người viết, chứ không phải lỗi của người dạy. Rất mong 
nhận được sự hoan hỷ của bạn đọc. 


250 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH 
Ma-Ha Bảt-Nhã Ba-La-Mát-Đa Tám Kinh, 


Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-Nhã Ba-La-Mật- 
Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 


"Xá-Lợi-Tử, Sắc bất dị Không, Không bắt dị Sắc, Sắc tức 
thị Không, Không tức thị Sắc. Tì họ, Tưởng, Hành, Thức dđiệc 
phục như thị. 


“Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất 
diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung 
vô Sốc, vô Tì họ, Tưởng, Hành, Thức; vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân, Y; vô Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp; vô Nhãn giới, 
nãi chí vô Ý Thức giới, vô Vô Minh điệc, vô Vô Minh tận, nãi 
chí vô Lão Từ, diệc, vô Lão Tử lận, vô Khổ, T: ập, Diệt, Đạo, 
vô Trí, diệc vô Đắc. Dĩ vô sở đắc cổ, Bồ-đê-tát-đoả y Bát-Nhã 
Ba-La-Mật-Đa cố tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố vô hữu 
khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. 
Tam thế chư Phật y Bát-Nhã Ba-La-Mát-Đa cố, đắc A-Nậu- 
Đa-La Tam-Miệu Tam-Bô-Đề. 


Cố tri Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa, thị đại thần chú, thị đại 
mình chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ 
nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 


Cố thuyết Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa chú. Tức thuyết chú 
viết: " Yết-để, Vết-để, Ba-la-yết-để, Ba-la-tăng yềt-để, Bồ-đề 
Tát-Bà-Ha" (3 lần) 


251 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
NGUÒN GÓC 


Vào khoảng thế kỷ thứ 7, ngài Trần-Huyên-Trang là một 
cao tăng đời nhà Đường, Trung Hoa đã vượt biên giới sang 
Ấn Độ thỉnh kinh. Khi trở về nước, ngài viết quyền "Đại 
Đường Tây Vực Kỷ" ghi lại những chỉ tiết xảy ra trong suốt 
thời gian 12 năm chu du khắp Ấn Độ từ Bắc xuống Nam và 
qua tới Tích Lan. Trong đó, có sự kiện trên đường đi Ngài đã 
trải qua nhiều g1an nan khổ cực, tưởng như đã mất mạng khi 
bị lạc vào sa mạc bảo cát, may nhờ gặp một người áo trắng 
dạy bài Bát Nhã Tâm Kinh băng tiếng Ấn Độ, Ngài đã tụng 
đọc và thoát chết. Sau cùng đến được Ấn Độ bình an. Qua sự 
kiện này, người ta đoán vị áo trăng đó là Đức Quan-Thế-Âm 
Bồ Tát. 


Bài Bát-Nhã Tâm Kinh là bài kinh thuộc hệ Phát 
Triển, viết bằng tiếng Sanskrit là bài kinh quan trọng chủ yếu 
nên người ta gọi là trái tim (Tâm Kinh), được dịch sang Hoa 
văn rồi lan truyền khắp các nước Đông Nam Á, tính đến nay 
đã trải qua gân 19 thế kỷ. 


Xem lại nguồn gốc lịch sử chúng ta thấy rằng hệ thông 
kinh Bát-Nhã rất đồ sộ, hơn 600 quyền gồm nhiều bài thi kệ 
nhưng không đề tên tác giả. Người ta chỉ biết rằng hệ thống 
kinh Bát-Nhã Ba-La-Mật phát xuất từ miền Nam Ấn trước 
Công Nguyên. 


Trong lịch sử Phật giáo có một sự kiện có thể cho chúng 
ta một chút suy đoán về nguồn gốc của hệ Bát Nhã Ba-La- 
Mật. Khoảng 236 năm, sau khi Đức Phật nhập diệt, nước Ấn 
Độ dưới sự cai trị của vua A-Dục, là vị vua rất sùng mộ đạo 
Phật, đã hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển Phật giáo cũng như 
nhiều tôn giáo khác. 


252 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Vào thời đó có một vị cao tăng là ngài Đại Thiên, trụ trì 
tại một ngôi chùa lớn ở kinh đô rất giỏi Phật pháp. Một lần 
trong buổi thuyết pháp có đông đảo người tham dự, ngài Đại 
Thiên đã tuyên bố: "Những ai thuyết pháp giỏi đúng với chân 
ý Đức Phật thì người đó có quyên viết kinh!" Lời công bô 
nảy được một số người trẻ tán thành, nhưng cũng có nhiều 
người phản đối. Rốt cuộc vấn đề này không được giải quyết 
ôn thoả, ngay cả vua A-Dục và Hoàng hậu, dù hết sức ủng hộ 
ngài Đại Thiên cũng bó tay, không thể giải quyết được vẫn đề 
trọng đại này. Sau đó, ngài Đại Thiên cùng đệ tử xuống miền 
Nam Ân giáo hoá và thành lập nên hệ Bát-Nhã. Đó là lý do 
tại sao hệ thống kinh Bát-Nhã Ba-La-Mật xuất phát từ miền 
Nam Ân. Hệ thống kinh này trải qua nhiều thời đại, kéo dài 
mấy trăm năm, các vị Tổ đã lần lượt sáng tác các bộ kinh 
được xếp vào hệ thông kinh Bát-Nhã nhưng không có bộ kinh 
nảo đề tên tác giả. 


Nhìn chung hệ thống kinh Bát-Nhã đề cao tư tưởng 
KHÔNG và CHÂN NHƯ. Các vị Tổ lấy Tánh Không và 
Chân Như làm nên tảng để tu tập, tiến đến thể nhập KHÔNG 
và thể nhập CHÂN NHƯ. Ngoài ra trong hệ thống kinh Bát- 
Nhã cũng đề cao một chủ đề nữa là Huyễn. Tựu trung ba chủ 
đề Chân Như, Không và Huyễn xem như là 3 gốc độ của Trí 
Tuệ Bát-Nhã nhìn về hiện tượng thế gian trong đó có con 
người. 

Trong hệ thống kinh Bát-Nhã, tác phẩm cuối cùng 
được dịch ra là "Bái- Nhã Tâm Kinh" hay là “Bát-Nhã Ba-La- 
Mật Đa Tâm Kinh". Đó là dịch theo âm Hán Việt. Bài này 
gồm 262 chữ, là bài kinh ngăn nhất trong hệ thống kinh Bát- 
Nhã Ba-La-Mật. 


253 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
NỘI DUNG BÁT-NHÃ TÂM KINH 


Bài Bái-Nhã Tâm Kinh được nhiều vị tôn đức dịch ra 
tiếng Việt. Nhưng bài viết nảy dựa trên bản Hán Việt ở trên. 
Trước hết chúng ta tìm hiểu sơ lược về một số từ ngữ hầu 
giúp chúng ta hiểu ý từng đoạn kinh quan trọng. 


- Maha: Đại, lớn, ý nói đên trí huệ rộng lớn sâu sắc. 


- Bát-Nhã: Tiếng Pàli là Pañña, tiếng Sanskrit là Prajnã, 
nghĩa là trí huệ đầy đủ. Người Trung Hoa âm ra là Bát-Nhã, 
nghĩa là trí huệ sâu sắc hơn trí thông thường. Trí huệ này chỉ 
có nơi người tu tập kinh nghiệm định sâu, và qua sự kích 
thích của phản xạ thụ động huệ tự phát, chứ không qua sự học 
hỏi thế gian cóp nhặt của người khác. Đây là trí huệ tâm linh, 
trí huệ siêu vượt, là tuệ giác, là Phật tánh hay là tiềm năng 
giác ngộ có sẵn trong mỗi người chúng ta. 


- Ba-La-Mật: Âm từ chữ Paramitã, tức là "qua bờ bên 
kia". Người Trung Hoa dịch là "đáo bỉ ngạn" nghĩa là "đã tới 
bở bên kia". Ba-La-Mật ra ngoài chân lý quy ước, nó thuộc 
chân lý tối hậu. Chúng ta hiểu một cách tổng quát đó là: Sự 
kiện toàn của Trí Tuệ, Trí Tuệ hoàn hảo, Trí Tuệ cao nhất... 
gọi là Bát-Nhã Ba-La-Mật. 


- Kinh: Lời dạy của Đức Phật thường gọi là Kinh. Kinh 
dạy chúng ta tu tập để thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Lời 
Tổ chú thích về Kinh thường gọi là Luận. Sau này, các vị Tổ 
viết ra những bộ Luận vẫn ghi là Kinh. Ví dụ như: Ngài 
Thằn-Hội, đệ tử trẻ nhất của ngải Lục Tổ Huệ-Năng ghi lại 
những lời dạy của Lục Tô đề là "Kinh Pháp Bảo Đàn". Cũng 
như những bộ Kinh của hệ Phát Triển như: Kinh Pháp Hoa, 
Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Kim Cang v.v... 


254 


TRÊN ĐƯỜNG VẺ NHÀ 
cũng đề là Kinh, nhưng thực ra chỉ là những bộ Luận thôi! 


- Tâm Kinh: Hiểu theo hữu vi pháp, thì tâm đây là 
trái tim, trái tim giới hạn sự sống chết của con người, trái tim 
động là sống, không động là chết. Trái tim trong đạo Phật 
thường được hiểu qua các từ ngữ như "z„ạng mạch" là sinh 
mạng của giáo pháp nhà Phật. Nói về chân đế, Bát-Nhã Tâm 
Kinh là trái tim sống hoài của đạo Phật, có nghĩa là Trí Tuệ 
siêu việt. Nói về tục đế, Bát-Nhã Tâm Kinh là trái tim của 
giáo pháp. 


Nghĩa chung, Bát Nhã Ba-La-Mật Đa Tâm Kinh là 
Kinh quan trọng nói về Trí Tuệ Bát-Nhã. 


"Quán-Tụự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-Nhã Ba-La- 
Mật-Đa, thời chiếu kiến ngũ uẫn giai không, độ nhất thiết 
khổ ách" 


- Quán-Tự-Tại Bồ-Tát: Danh hiệu Đức Quán-Thế-Âm 
(Avalokitésvara). Bồ-Tát là âm của chữ Bodhisattva, có khi 
người ta đọc dài hơn là Bồ-đẻ-tát-đoả. Quán-Thế-Âm theo 
niềm tin là vị Bồ-Tát đã tu tập Tánh Nghe, Ngài đã nghe tiếng 
sóng biển tức Hải-Triều-Âm, vào được định và sáng đạo. Đức 
Quán- Âm sống với hạnh từ bi, nguyện đời đời độ chúng sanh 
không thành Phật. Đây là nhân vật hư cấu, nghĩa là trong sử 
liệu, ngài không có thật như Đức Phật Thích Ca và các đệ tử 
của Đức Phật. Truy nguồn gốc, Ngài là nam thần trong đạo 
Bà-La-Môn. Khi lan truyền đến Trung Hoa, Việt Nam, Ngài 
trở thành người nữ, là vị Bồ-Tát có nhiều hoá thân trong niềm 
tin dân gian thuộc về tín ngưỡng tôn giáo. 


Trong Phật học, Bồ-Tát là danh xưng gọi những người 
tu tập có mục tiêu muốn đạt tới quả vị Phật. Ở trong kinh Đức 


255 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Phật cũng tự xưng mình là Bồ-Tát trong thời gian Ngài đang 
tu tập khổ hạnh. 


Về sau, danh xưng Bồ-Tát đòi hỏi 2 giai đoạn: Tự giác- 
Giác tha, hay Tự độ - Độ tha, nghĩa là chính mình phải giác 
ngộ sau đó phát tâm giúp đỡ người khác, cho nên con đường 
tu tập và giáo hoá chúng sanh gọi là Bồ-Tát đạo. 


- Hành thâm: Thực hành ở trong định, sâu sắc trong Trí 
tuệ kiện toàn. 


- Bát-Nhã Ba-La-Mật: Là Huệ siêu vượt, nghĩa là Bồ Tát 
đã đi qua hết chặng đường tu tập, bây giờ đã tới mức cuối 
cùng, nghĩa là đã qua tới bờ giải thoát, và kết quả là Ngài đạt 
Trí Tuệ siêu vượt, nhận ra bản thể của Ngũ uân là trống 
không. 


- Chiếu kiến: Kiến là thấy. Chiếu kiến là cái thấy soi 
sáng, thông hiểu vẫn đề. Cái thấy này không phải là thấy băng 
mắt thường, mà thấy bằng trí huệ tức thấy trong Nhận thức cô 
đọng, Bồ Tát nhận biết rõ ràng bản thể của ngũ uẫn là trống 
không. 

- Giai không: Giai là tất cả. Giai không là tất cả đều 
trống không. 

- Độ: Nghĩa là con đò đưa mình qua sông, cứu vớt hay 
giúp đỡ. 

- Nhất thiết: Là tất cả . 

- Ách: Là cái gông buộc ngang đầu con bò, những đau 
khổ đè nặng lên mình gọi là khổ ách. 

- Ngũ uẫn giai không: Con người hay Ngũ uân gồm: 


256 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Khi phân tích con người do 
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức kết hợp mà thành. Đức Phật 
giảng răng mỗi khối đó không thường hăng, không thực chất 
có định nên nó trống không, gọi là Vô Ngã. Trong bài kinh 
Vô Ngã Tướng, Đức Phật đưa ra ba đặc điểm của con người 
và hiện tượng thế gian là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã gọi chung 
là Tam Pháp Ấn. Về sau các vị Tổ lập thêm Vô Thường, Khổ, 
Vô Ngã, Không gọi là Tứ Pháp Ân. "K”ông” trong Tứ Pháp 
Ấn dùng để khai triển về cái Ta, đó là: không Ta, không cái 
của Ta, không tự ngã của Ta. Sau cùng các Ngài rút gọn lại 
chỉ còn một pháp gọi là Nhất Pháp Ân là Không. "Không" 
nảy bao trùm khắp pháp giới. 


TÁNH KHÔNG 


Ngũ uấn không thực chất, không thường hằng cho nên 
bản thể của nó trống không. Đó là ý nghĩa của "Ngñ uấn giai 
không". Khi kết luận "Ngũ uấn giai không", không có nghĩa là 
phủ nhận không có Ngũ uân. Cái nhìn vạn vật trống không là 
cái nhìn của Trung đạo. Trung đạo tức là không rơi vào hai 
cực đoan: Có và Không. 


Nhắc lại ý nghĩa Trung đạo của "Kông", chúng ta cần 
hiểu nó không có nghĩa phủ định. Và chữ "K”ông" ở chỗ 
"Ngũ uẩn giai không" là chữ "Không" trong tiễng Hán Việt có 
nghĩa là "ống không", chứ không phải chữ "Không" trong ý 
nghĩa tiếng Việt là "không có". 


Trở lại bản thể của con người là “rồng không” bởi con 
người do nhiều duyên, nhiều nhân mà thành. Khi nhân duyên 
tan rã thì người đó cũng tan rã. Khi gặp duyên khác phù hợp 
kết lại thanh một hình thể khác. Nhưng tại sao khi nhận ra 
con người (ngũ uân) là trống không, thì không còn đau khổ 


257 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


nữa? Đó là vì chúng ta nghĩ có cái ngã thật nên mới khổ. Còn 
nếu nhận ra con người thực sự chỉ là năm khối khác biệt hợp 
lại mà thành, nên con người không phải là ta, tức là vô ngã. 
Đã là vô ngã thì lấy ai để đau khổ? 


Ý nghĩa ngăn gọn của câu kinh đầu tiên này là Bồ Tát 
Quán-Tự-Tại tu tập đã qua tới bờ bên kia (Bát-Nhã Ba-La- 
Mật-Đa) tức đạt được trí tuệ siêu vượt, nhận ra Tánh Không 
của vạn vật, trong đó có con người (Ngũ uẫn giai không) nên 
Ngài vượt qua khỏi mọi khổ ách. Nói cách khác, bản thể của 
con người cũng như bản thể của khổ đau đều trống không, Bồ 
Tát đang an trú trong Niết-bản thì làm gì có đau khô? 


- Xá-Lợi-Tử: Âm từ chữ Sãmputta. Sàrì là Xá-Lợi. 
Putta là Phất, cũng có nghĩa là con, nên chúng ta thấy trong 
kinh có lúc gọi ngài là Xá-Lợi-Tử, có khi gọi ngài là Xá-Lợi- 
Phất. Ngài là đệ tử lớn trong số 10 vị đệ tử khác của Đức 
Phật, được Đức Phật tán thán là đệ nhất trí huệ. 


- Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc: Hiểu theo 
Khoa học, Sắc là vật chất, chúng ta tưởng là nó cứng cỏi, 
vững bền, nhưng thực ra nó có là do nhiều nguyên tử kết hợp. 
Qua kính hiển vi với độ phóng đại 5 ngàn lần nhỏ hơn 1 ly 
(microns), chúng ta sẽ thấy từng yếu tô cực nhỏ nữa. Những 
yếu tố đó được các nhà Khoa Học Vật lý gọi là: Protons, 
Neutrons, Electrons, Mesons, Hadrons và nhỏ nhất là Quarks. 
Quark chỉ là tên gọi để chỉ đơn vị nhỏ nhất của vật chất, 
chăng có một hình dáng hình thể gì cả. Nó chỉ là một sự trống 
không. Tuy nhiên trong sự trống không của nó có những sức 
đây từ bên trong nó phóng ra. Sức đẩy này làm vận chuyển 
các hạt hay đơn vị khác như Protons, Neutrons, Electrons, 
Mesons và Hadrons. (*) Như vậy Sắc không khác gì Không 


258 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
và ngược lại. 


Còn hiểu theo giáo lý nhà Phật "Sắc bất dị không, 
Không bất dị Sắc" chữ Không của về đầu là tỉnh từ trống 
không, trống rỗng ($ũnya). Chữ Không của về thứ nhì là danh 
từ Sự Trống Không, Sự Trống Rỗng (áũnyatä) có nghĩa là 
"Vật chất không khác với trống không, Sự trồng không cũng 
không khác với Vật chất", vì bản thể của vật chất là trỗng 
không. 


- Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc: Bằng trí tuệ 
chúng ta nhìn thấy: "Vật chất, bản thể của nó trồng không và 
sự trồng không này chỉnh là vật chất". Từ sự nhìn thấy này 
chúng ta có thể hiểu: "7hân con người bản thể trồng không 
cho nên con người trồng không. Và sự trồng không này chính 
là con người". Đề cho rõ nghĩa ở về thứ hai chúng ta có thể 
hiểu con người sanh ra do tỉnh Cha huyết Mẹ kết hợp mà 
thành. “7inh Cha, Huyết Mẹ, bản thể trồng không, nên sự 
trồng không đích thị là con người `. 


Tóm lại, từ thế giới vật chất, chúng ta phải nhận ra 
bản thể của nó trống không "Sắc /ức thị Không", nhưng chính 
từ trạng thái trống không đó, nó mới kết hợp lại để trở thành 
thế giới vật chất "Không tức thị Sắc". 


- Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị: Khi 
nói bản thể của Sắc trống không, thì bản thể của bốn khối: 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng trống không. Do đó, kết luận 
bản thể của Ngũ uân tức 5 khối đều trống không. Nhưng 
không phải Ngũ uân hoàn toàn không có, nó có nhưng mà vì 
nó di động, biến dịch luôn nên gọi là “Huyễn Có”. 


Khi chúng ta nhận ra bản thể trống không của con 


259 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


người vả vũ trụ, chúng ta sẽ không còn dính mắc, không còn 
năm chặt quan niệm cũ cho cái thân này mãi mãi trường tồn 
nữa... thì đó là Trí Tuệ Ba-La-Mật. Trong kinh dùng chữ 
"chiếu kiến" không có nghĩa là suy gẫm, suy tư hay là quán 
chiếu, mà là cái thấy rõ ràng sáng tỏ, do Trí Huệ đã nhận ra 
băng Nhận Thức Không Lời về cái Tánh Không của con 
người và vũ trụ. Ngay đây, Bồ Tát đã thể nhập vào KHÔNG 
rồi, nên nhận ra Ngũ uần là Không thì tất cả những điều đau 
khổ, những chướng ngại ở trên đời thực ra bản thể của chúng 
cũng là Không. 


TÁNH NHƯ hay CHÂN NHƯ 


- Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, 
bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm: Phần ở trên 
bàn về bản thể, về cái tánh của hiện tượng thế gian. Bây giờ 
nói đến cái tướng. Tướng là những cái gì biểu lộ ra bên ngoải 
gọi là tướng. Chữ tướng hiểu theo tục đề là dâu hiệu bề ngoài, 
giác quan có thể nhận ra. 


Câu "/hj chư pháp không tưởng" này, đã chuyên qua 
khía cạnh khác của con người và vũ trụ, đó là nói đến vạn 
pháp nhìn có tướng mà thực ra không có tướng, thuật ngữ gọi 
là “thực tướng vô tướng”. Đó là nói đến “Tánh Như hay Chân 
Như của vạn pháp". Trong trạng thái Chân Như không có cái 
gì trong đó hết, nó khách quan, không tên tuôi, không dấu vết 
và nó yên lặng bất động, cho nên nó không có tướng sanh, 
tướng diệt. Nó cũng không có tướng dơ, tướng sạch. Nó cũng 
không có tăng lên, cũng không có giảm xuống. 


- Thị cố không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp:... Chúng ta nhìn thấy, biết rằng ở 


260 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


"ong cái chỗ trồng không" đó, hay là "trong giữa cái trồng 
không" (không: trống không; trung: ở trong hay ở giữa) tức là 
trạng thái Chân Như không có chứa đựng cái gì hết. Nó chỉ 
Như vậy thôi Chân Như là trạng thái khách quan của hiện 
tượng thế gian, chứ nó không phải là hiện tượng thế gian, cho 
nên ở đây mới nói phủ định là không có Sắc, không có Thọ, 
không có Tưởng, không có Hành, không có Thức, không có 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp, tức là 6 căn, 6 trần không có trong đó, cho nên 
không có nhãn giới, không có ý thức giới. 


- Vô Vô Minh diệc vô Vô Minh tận, nãi chí vô lão 
tử, diệc vô lão tử tận, vô khô, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô 
đắc: Là nói tới 12 nhân duyên. Vô Minh sanh Hành, Hành 
khởi Thức, Thức khởi Danh Sắc, Danh Sắc khởi Lục Nhập, 
Lục Nhập khởi Xúc, Xúc sanh Thọ, Thọ sanh Ái, Ái sanh 
Thủ, Thủ sanh Hữu, Hữu khởi Sanh, Sanh khởi Lão Tử. Vô 
minh là nhân thứ nhất, nhân cuối cùng là Lão tử. Nhưng đây 
là một vòng tròn khép kín nên cũng không nói mắc xích nảo 
là đầu, mắc xích nào là cuối. Đó là cái nhìn của con người 
mới học đạo, thấy tất cả đều thật, là tại vì con người có cảm 
thọ qua giác quan nên thấy 12 mắc xích là thật. Đây là chỗ 
đứng của Tục đế Bát Nhã. Bây giờ qua cái nhìn của Chân đế 
Bát Nhã, trạng thái Chân Như không có khái niệm gì hết, 
không chứa gì trong đó hết, nó hoàn toản bất động cho nên 
không có 12 nhân duyên trong đó, không có Vô minh, không 
có không Vô minh, không có già, cũng không có không già, 
không có chết.... Vì thế 12 nhân duyên cũng là pháp phương 
tiện, Đức Phật bày ra để dẫn dắt chúng sanh tu, chứ bản thể 
của mỗi mắc xích liên kết với nhau đều là trỗng không, đều là 
Huyễn Có. Và cuối cùng trong Chân Như cũng không có trí, 


261 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
mà cũng không có đắc. 


Bài Bát-Nhã Tâm-Kinh, hoàn toàn nói về Chân đề Bát 
Nhã, không có nói Tục đề, thì ngay cả Khổ, Tập, Diệt, Đạo 
cũng không có, bởi vì bản thể của nó trống không. Những nỗi 
Khổ là do duyên sanh, do quy luật nhân quả, nó có trong cái 
nhìn Tục đề, nhưng trong cái nhìn giác ngộ thì nó không thật 
có, mà là Huyễn Có vì nó là trống không. Cho nên cả 4 chân 
lý Khổ, Tập, Diệt, Đạo cũng không thật sự có trong cái nhìn 
Chân Đề, nó là phương tiện để dắt dẫn con người đi tới thoát 
khổ thôi! Vì thế ở trong trạng thái Chân Như không có những 
pháp phương tiện này. 


- Vô trí diệc vô đắc: Không đạt được trí tuệ cũng 
không chứng đắc cái gì. Nếu nói đạt được cái gì là còn nằm 
trong Tục đề. Bởi vì khi nói có cái Trí đạt, tức là chưa đạt, là 
vì còn Ta và đối tượng, còn năng sở, còn cái Ngã, thì làm gì 
có đạt. 


rp PlfQ, ^f 


Trong kinh dùng chữ “bá” và chữ "vó", nó có nghĩa là 
phủ định. Tại sao lại phủ định? Nếu không nói thì không ai 
hiểu, mà hễ dùng lời là quy ước, cho nên phải dùng phủ định 
để dẫn dắt tới chỗ không có gì trong Chân Như. 


Thí dụ: Tâm Như là chỗ không lời, Atakkàvacara, 
nhưng nếu không nói ra làm sao người ta biết chỗ này phát 
huy Trí huệ, thành ra phải nói. Bài kinh này các vị Tổ dùng 
lời để giảng chỗ không lời. Chỗ nào không có gì hết thì dùng 
chữ "bấ/”, dùng chữ "yô” nghĩa là phủ định. Như không tăng 
không giảm, không cấu, không tịnh, không giả, không chết 
v.v... tức là không có gì hết. Đó là phải tạm dùng lời, vì lời 
cho nên phải phủ định. Loại trừ những phủ định đó ra, thì còn 
lại cái tính tuý của nó. Cái tinh tuý này tạm gọi là Chân Như, 


262 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


là nó đó, là Atakkàvacara. Chỉ là phương tiện thôi, cho nên 
những "/ởi này" cũng giống như "øñgón tay" chỉ "mặt trăng" 
hay "mặt trời". Phương tiện là lời nói, chữ viết, kinh điển... là 
quy ước, không phải là "zó". Nó ở đây là kho báu của mình, 
là mặt trời trí huệ của mình, là viên ngọc Như Ý trong búi tóc 
hay trong chéo áo của mình. Nó phát triển tới vô lượng vô 
biên. 


Nói vô Trí là không có trí tuệ cũng không đúng, mà 
nói có cũng không đúng. Có trí tuệ thì mới gọi là kho báu, là 
viên ngọc như ý, tức là lúc đó hoàn toàn an vui không còn 
khổ nữa và mình có những phương tiện thiện xảo đề giúp đời, 
nhưng mả khi nói có trí tuệ là đã dính mắc, đã rơi vào cái 
nhìn của thế gian. Mà nói không thì cũng không đúng. 


Kinh nói "vô đắc vô trí" là không có đạt gì. Mà thực 
sự có đạt gì không? Hễ dùng phương tiện thì nói là có đạt, 
nhưng khi mình hoàn toàn không khởi niệm gì hết thì mình 
không vướng vô 2 cực đoan Có và Không, là ở trong Trung 
đạo. 


- Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đoả y Bát Nhã Ba-La- 
Mật Đa có, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu 
khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết 
Bàn: Vì không có chỗ chứng đắc (chứng đắc mà không chấp 
vào quả chứng đắc đó mới thực là chứng đắc) nên Bồ Tát y 
theo Bát-Nhã Ba La-Mật-Đa, tâm không ngăn ngại, vì không 
ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hăn điên đảo mộng tưởng, đạt 
cứu cánh Niết Bàn. 

Tâm bị ngăn ngại là tâm còn ở trong ranh giới của cái 
Ngã giới hạn, còn sống với Ý thức thì còn phân biệt, còn lăn 
lộn giữa bao nhiêu cảnh trái ngang, phiền toái của đời thường 


263 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


thì đương nhiên tâm còn ngăn ngại, còn mộng tưởng và còn 
sợ hãi. Còn “Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa có” 
nghĩa là Ngài đang sống trong trí huệ siêu vượt, qua khỏi bờ 
sanh tử rồi thì có gì ngăn ngại cái tâm quảng đại đó nữa. 


- Cứu cánh: là ở chỗ cuối cùng, hành giả chứng 
nghiệm được trạng thái tâm vắng lặng, tịch diệt gọi là Niết 
Bàn, cho nên trạng thái Niết Bàn chính là trạng thái Tâm 
Như, Như Như bắt động. Khi còn sống gọi là Hữu Dư Y Niết 
Bàn. Khi ra đi không còn thân nữa thì gọi là Vô Dư Y Niết 
Bàn. Như vậy mình hiệu Niết Bàn không phải là nơi chốn nào 
xa Xôi, nó là trạng thái Tâm Như của mình thôi. 


- Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa có, 
đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-Đề: A-nậu-đa-la Tam- 
Miệu Tam-Bồ-Đề phiên âm từ Anuttara-Sammả-Sambodhi. 
Có ý nghĩa là Vô Thượng Chánh Đăng Giác (sự giác ngộ 
không ai hơn). Bodhi là Giác ngộ, là Bồ đề, tức là quả vị 
Phật, mà Đức Phật tự xưng mình là Như Lai (Tathagatà). Do 
danh xưng Tathagatà, chúng ta biết rằng, muốn đạt được quả 
vị toàn giác phải đi qua Tâm Như, phải kinh nghiệm Tâm 
Như. Qua câu này mình biết phần quan trọng của bài kinh là 
nói đến Chân Như. 


Tam thế chư Phật là Phật đời quá khứ, hiện tại và vị 
lai đều dựa theo Trí tuệ siêu vượt này đạt được quả vị Vô 
Thượng Chánh Đăng Giác. 


- Cố tri Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa, thị đại thần chú, 
thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, 
năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư: Như vậy phải 
biết Trí tuệ kiện toàn này giống như linh chú vĩ đại nhất, sáng 
suốt nhất, cao thượng nhất, không có cái nảo cao hơn. Nó trừ 


264 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tất cả mọi thứ Khổ trong đời, và nó là cái thực tại tối hậu 
không hư dối. 


Như vậy bài Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói đến 2 chủ 
đề lớn là Không và Chân Như. Chủ đề Không đưa đến thoát 
khổ. Chủ đề Chân Như đưa tới Trí huệ kiện toàn (Bát-Nhã 
Ba-La-Mật-Đa). Đó là căn cứ nơi sự kiện lịch sử của Đức 
Phật Thích Ca. Ngài đã chứng ngộ cái Chân Như. Từ đó Trí 
huệ phát sinh giải thích tất cả những bí ân thâm lặng của con 
người và vũ trụ. 


- Vết-đế, Vết-để, Ba-La yết-để, Ba-La-Tăng yết-đề, 
Bồ-Đề Tất-Bà-Ha: 


Còn đoạn cuối cùng với câu thần chú, thật ra cũng 
không phải là thần chú, đó chỉ là một câu tiếng Phạn bày tỏ 
niềm vui tán thán của người đã đạt được sự giác ngộ, đã tới 
được bến bờ bên kia: Yết-đề, Yết-đề, Ba-La yết-đễ, Ba-La- 
Tăng yếtđể, Bồ-Đề TátBả-Ha (Gate Gate paragate 
parasamgate Bodhi svara) , chỉ vì câu nảy viết sau mây chữ 
thần chú... nên vô tình người ta tưởng nó huyền bí, chứ nó 
không có ý nghĩa huyền bí, nó chỉ có nghĩa là: "Đã fới rồi, đã 
tới rồi, tới bờ bên kia, tới bờ Giác ngộ rồi!" 


CÓT LÕI CỦA BÁT NHÃ TÂM KINH 


Chúng ta đã biết nhân vật Quán-Tự-Tại Bồ-Tát là 
nhân vật huyền thoại. Bài kinh này sáng tác sau thời Đức 
Phật. Sau khi nghiên cứu tìm hiểu chỉ tiết từng chữ, từng câu, 
từng đoạn của bài kinh, chúng ta nắm được cốt lõi bài kinh 
mà chư Tổ muốn gửi gắm cho hàng hậu học. Còn cấu trúc của 
bài kinh, các Tổ thuộc hệ Phát Triển mượn danh xưng ngài 
Xá-Lợi-Phất để trao truyền. Nếu tính thời gian theo trong Sử 


265 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


ghi lại thì ngải Xá-Lợi-Phất đã viên tịch trước Đức Phật, mà 
kinh này thì xuất hiện sau thời Đức Phật! Chúng ta chỉ Thằm 
Nhận Biết tới đây thôi.... Điều quan trọng của chúng ta là rút 
ra những điểm mẫu chốt cần thiết của bài kinh này để học hỏi 
và tu tập! 


Đọc kinh chúng ta thấy các vị Tổ đã trình bảy ngay 
cái chỗ cuối cùng, ngay nơi đến của người tu tức là trong 
trạng thái Tâm Không và Tâm Như. Hai trạng thái cùng giống 
nhau ở chỗ Atakkàvacara, là chỗ không lời. 


Khi trình bày về Tánh Không, chúng ta nhận thấy văn 
kinh rất là ngắn gọn, hàm xúc, minh bạch, không mơ hồ. Các 
Tổ đã đứng trong chỗ đứng của Đức Phật để trình bày cái 
nhìn Phật Giáo, nói về con người, đó là nói bản thể của con 
người trống không. Và từ cái nhìn này, sẽ có cách đưa con 
người thoát ra khỏi mọi khổ đau ở trên đời. 


Nội dung bài kinh này chư Tổ nói lên được mục tiêu 
giảng dạy của Đức Phật khi ngài nói: "7ất cả nước trong đại 
dương có một vị mặn, đạo của Ta cũng có một vị thôi, đó là vị 
thoát khổ". Trong cái nhìn này, Phật giáo không mơ hồ, viễn 
vông, mà giúp con người ngay khi còn sống chứ không hứa 
hẹn ở tương lai xa vời. Bài Bát Nhã Tâm Kinh này quả thật 
xứng đáng để chúng ta học hỏi vì đã nói đúng theo chân ý của 
Đức Phật là: 


- Đưa con người thoát khỏi khổ đau triền miên, đó là 
cái nhìn của Tánh Không. Cái nhìn Không là cái nhìn Trung 
đạo của Phật giáo không rơi vào cực đoan Thường kiến và 
Đoạn kiến. Con người có thật nhưng bản thể trống không, 
nghĩa là Vô ngã phá tan xiềng xích của Chấp Ngã. 


266 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


- Các vị Tổ khai triển Trí tuệ rốt ráo tới bờ bên kia là 
khai triển tới Chân Như. Chân Như cũng nằm trong Trung 
đạo, nó cũng tương tự như Không, như chỗ đứng của Huyễn. 
Đó là thế chân vạc, thế đứng vững chắc đề phát huy Trí huệ 
kiện toàn là Bát Nhã Ba-La-Mật. 


- Chủ đề Không được trình bày trước với dụng ý đưa 
kết quả giúp thoát khổ. Sau đó mới trình bày Chân Như. Đây 
là phương tiện giúp con người phát huy Trí huệ kiện toàn, 
băng chứng là Đức Phật đã thành đạo qua Chân Như. 


- Các chư Phật ba đời cũng qua Chân Như mà phát 
huy Trí huệ siêu vượt. 


KẾT LUẬN 


Con đường tâm linh là con đường dài thăm thắm, trơn 
trợt nhiều hơn là bằng phăng. Nhờ có phước báo lớn lao mới 
gặp được Minh Sư dẫn dắt, nêu không sẽ lạc vào khu rừng âm 
u tăm tối, không biết đến đời nào kiếp nào mới thấy được ánh 
sáng Phật pháp. Bước đầu chúng ta còn ở "bở bên này". 
Muốn đến được "bở bên kia" thật là g1an nan vô cùng. Nếu 
không khó khăn, thì Tổ đã không nói phải mất đến 3 A-Tăng- 
Kỳ kiếp mới đạt đạo. Nhưng mà đã quyết chí đi trên con 
đường tâm linh thì mình phải tuân theo một số điều kiện của 
bậc Thầy Tổ đưa ra. 


Điều kiện đầu tiên là tỉnh ngộ để hướng cuộc đời đi 
vào ngã tâm linh. Tỉnh ngộ là sức mạnh cần thiết để quyết 
định mục tiêu mình sẽ đến, nhưng phải có quyết tâm tinh tấn 
để không chùn bước bỏ cuộc trên đường đi. Cả hai điều kiện 
nảy cũng chưa đủ, vì ngay như Đức Phật có ý chí sắt đá và 
tỉnh ngộ, nhưng ngài cũng đã hai lần thất bại trên con đường 


267 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


tầm đạo. Lần thứ nhất từ giả thầy Àlàra Kàlàma, lần thứ hai 
từ giả thây Uddaka Ràmaputta, lý do là pháp thiền định của 2 
vị thầy nảy không giúp Ngài đạt được mục tiêu mà Ngài 
nhắm đến. 


Theo kinh nghiệm của Đức Phật thì điều kiện thứ ba 
cần thiết nhất, chính là Pháp tu hay Pháp môn tu. Đã chọn 
Pháp tu rồi, nó dẫn mình đi đâu thì mình phải biết. Không 
phải đặt chân lên con đường đã chọn là bảo đảm mình đã đi 
đúng. Phải lây bài học của Đức Phật mà rút kinh nghiệm cho 
bản thân mình, đó là Pháp tu rất là quan trọng. Sau khi Đức 
Phật thành đạo, ngài nhận ra sự thành đạo của ngài là nhờ 
Pháp. Pháp đó là Chân Như. Ngài đã đảnh lễ và tôn Pháp là vị 
thầy của ngài. 


Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã dặn dò đệ 
tử: "Sau khi ta diệt độ, các ông lấy Chánh Pháp làm Thầy". 
Đức Phật dạy nhiều Pháp lắm, Pháp nào cũng đúng, chúng ta 
làm sao biết Pháp nào mà chọn? Trong bải kinh này chúng ta 
thấy các Tổ đã hướng dẫn chúng ta đi thắng vào Pháp tối cao 
là Tánh Không và Chân Như. Khi đã chọn pháp tu và trên 
đường tu, chúng ta phải vừa học giáo lý vừa thực hành, phải 
tu Huệ và tu Định. Phải kinh nghiệm cái Biết Không Lời của 
Tánh Giác để tâm được tĩnh lặng, đồng thời phải thực hành 
trong 4 oai nghi để đi đến cuối cùng là kinh nghiệm Nhận 
Thức Biết Không Lời tức đạt được trạng thái Tâm Như. 


Để biết mình tu sai hay đúng? Mình hãy tự quan sát 
kết quả trên Thân, Tâm và Trí Huệ tâm linh của mình. Tu 
đúng là càng ngày mình càng nhận ra thân thê khoẻ mạnh, đi 
đứng nhẹ nhàng khoan thai, thần sắc trong sáng... Tâm không 
còn dính mắc, phiền muộn, mà thanh thản, an vui, bao dung, 


268 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tha thứ... Về Trí tuệ tâm linh thì nhận ra Tánh Giác kiến giải 
nhiều điều giúp mình hành xử đúng đắn, thành công, và hài 
hoà trong cuộc sống hăng ngày. Trí tuệ tâm linh sẽ phát huy 
từ thấp đến cao tuỳ theo sự dụng công của mình. 


Đó là những tiến trình tu tập đòi hỏi thời gian, hãy 
khép mình vào kỷ luật, kỷ luật của mình là an trú thường 
xuyên trong Tánh Giác, lúc nào cũng có cái Biết Không Lời 
qua nghe, thấy, xúc chạm. Trong kinh gọi là Chánh Niệm. 
Thực hành miên mật trong 4 oai nghi sẽ đưa đến Chánh Niệm 
Tỉnh Giác, và khi đó mình sẽ kinh nghiệm trạng thái Tâm 
Như. 


Có điều quan trọng, chúng ta nhận ra trong bài Bát 
Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh, các Tổ muốn gởi gắm mục 
đích tu tập là phải "qua bở bên kia" tức đạt "Trí tuệ kiện toàn" 
bằng 2 chủ đề Tánh Không và Chân Như, nhưng không thấy 
các ngài đưa ra phương pháp thực hành hai chủ đề này để 
kinh nghiệm được Không Định và Chân Như Định, mà các 
ngài chỉ bày ra kết quả 'ới bờ bên kia" tức "Trí Tuệ kiện 
toàn". Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hành thiền để kinh 
nghiệm Không hay Chân Như đâu thể thực tập theo kinh sách 
vì kinh sách đâu phải dễ hiểu, dễ ngộ, hay là thực tập theo 
những bài chỉ dẫn đăng tràn ngập trên internet? Thực tập như 
thế, khi gặp trở ngại hay trục trặc thì biết hỏi ai để gỡ rỗi giúp 
mình? Câu giải đáp chính xác và an toàn là chúng ta phải tìm 
cầu học đạo với một vị Thầy thực sự có kinh nghiệm, có thực 
chứng về thiền định, để hướng dẫn chúng ta từng bước từ 
thấp lên cao, theo đúng lời dạy của Đức Phật. Ngày xưa các 
Tổ cầu Thây học đạo không phải dễ. Như Tổ Huệ-Khả đã quỳ 
ngoài sân giữa trời bảo tuyết, phải chặt một cánh tay để bày tỏ 
tắm lòng tha thiết cầu đạo mới được Tổ Bồ-Đề Đạt-Ma nhận 


269 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


làm đệ tử. Ngày nay chúng ta cũng phải học bài học kiên trì 
tìm kiếm đó, nhưng không phải chặt tay chặt chân như người 
xưa. 


Tóm lại, khi Trí năng đã tỉnh ngộ đã chọn lỗi sông 
theo con đường tâm linh. Sau khi trạch pháp, chọn pháp tu 
thích hợp với căn cơ của mình, có Thây bốn sư đỡ đâu, thì 
phải chuyên cần tỉnh tấn. Pháp học và Pháp hành cần đi đôi 
thì mới có thể dần dần đi đến mục tiêu thoát khổ giải thoát 
giác ngộ. Mình cứ vững tâm tu tập không mong cầu (tham 
lam), vì nếu đời này tu chưa xong, chưa tới, thì đời sau tiếp 
tục tu tập nữa. Đức Phật đâu phải chỉ tu có một đời hay một 
kiếp mà "#ọn thành Phật đạo". Cho nên chúng ta chớ nên 
thấy khó mà thối chí rụt ngòi. Nam Mô Bồn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(15/11/2015) 
Tài liệu: 
* Luận Giảng Vấn Đáp về "Tiến Trình Tu Chứng và Thành 
Đạo của Đức Phật" Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên 
soạn phát hành năm 2014. 


* Khoá Tu Học trong 3 tháng An Cư Kiết Đông (2015) tại Tổ 
Đình Tánh Không, CA, do Hòa Thượng Thích Thông Triệt 
giảng đạy. 


270 


lỗ 


THIÊN HUỆ 
PHÁP NHƯ THẬT (Yathàbhùta) 


DẦN NHẬP 


"Như Thật" là chủ đề thực hành quan trọng trong Phật 
pháp, tạm xếp thuộc về Thiền Huệ. Thiền Huệ được chia làm 
hai mức độ như sau: 


1) Vipassanã: Tuệ Trí (Insight), còn gọi là Tuệ Minh Sát. 
Tuệ trí này cao hơn tuệ trí thế gian nên gọi là Trí xuất thế 
gian hay Trí siêu việt. Có Tuệ trí là bắt đầu bước vào dòng 
Thánh, có nghĩa là lậu hoặc/tập khí bị cô lập không khởi lên, 
tâm của người có Tuệ trí cũng dần dần được trong sạch, 
nhưng chưa sáng đạo. Trí này chỉ học theo khuôn khổ lời dạy 
của Đức Phật rồi thực hành. 


2) Panna (P), Prajnã (Sanskrit): Âm phổ thông là Bát- 
Nhã (wisdom): Khi toạ thiền vào Định bật ra trí tuệ, sáng tạo 
những điều mới mẻ do chính mình kinh nghiệm. Những điều 
hiểu biết này gọi là "Huệ fự phát" hay “Huệ siêu vượt” hoặc 


271 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
là "Huệ Bát-Nhã”. 


Tóm lại Tuệ trí là học lời dạy của Đức Phật, hiểu và thực 
hành. Thực hành Thiên, có kinh nghiệm Định, tiềm năng giác 
ngộ kiến giải những điều mới lạ có tính cách sáng tạo gọi là 
Huệ Tự Phát hay Bát-Nhã. 


TẠI SAO PHẢÁI HỌC THIÊN HUỆ? 


Pháp Như Thật là pháp thực hành thuộc về Thiền Huệ, 
nhưng tại sao lại cần phải thực hành pháp Như Thật? Tại sao 
phải học Thiền Huệ? Đó là vì từ xưa đến nay khi giác quan 
con người tiếp xúc đối tượng, cái nhìn về đối tượng không 
xác thực, tựa như khi chúng ta đeo kính màu xanh thì nhìn 
thấy đối tượng màu xanh, kính màu hồng thì nhìn thấy đối 
tượng màu hồng. Đó là cái nhìn không đúng như thật về đối 
tượng. 


Con người chưa học và thực hành Phật pháp, thì luôn có 
cái nhìn chủ quan. Khi nói đến chủ quan tức nói đến cái Ngã 
cái Ta làm chủ. Cái nhìn chủ quan luôn nặng thành kiến, thiên 
kiến, định kiến. Nhìn cái gì, nghe cái gì hay xúc chạm cái gì, 
cũng có Ý mình trong đó. Người chủ quan là người có nhiều 
tham, sân, s1, mạn, nghi, tả kiến trong Tâm. Đức Phật gọi 
những thứ đó là lậu hoặc, ngoài ra còn thêm kiết sử, tuỳ miên 
trói buộc. 


Lại nữa, con người cũng thường nhìn đối tượng qua lăng 
kính Tâm ba thời: Quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba Tâm này ảnh 
hưởng lên cái nhìn khiến đối tượng bị lệch lạc không đúng 
bản chất của chính nó. Khi nghe, thấy, xúc chạm, nếu nhớ quá 
khứ thì luyến tiếc những gì mình yêu thích, hoặc bối rối hối 
hận vì lầm lỗi mình trót gây ra. Nếu dính với hiện tại thì tài 


272 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


sắc danh thực thuỳ cuốn hút ảnh hưởng vô cái thấy của mình. 
Còn dính với tương lai thì lại vẻ vời tưởng tượng về đối tượng 
không đúng sự thật. 


Đó là chưa kế đến cái Tâm của con người kết hợp bởi: 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Khi giác quan tiếp xúc đối tượng 
thì Thọ cảm nhận biết liền. Nếu cái biết không dừng lại tại 
Thọ thì cảm nhận về đối tượng nhảy qua mạng lưới tri giác 
tức Tưởng. Mà đã Tưởng thì không thật, cái không thật này 
nhanh chóng đưa qua Tâm Hành là Tâm ưa hoặc ghét, rồi qua 
Thức tạo Khâu nghiệp hay Thân nghiệp. Mà đã tạo Nghiệp 
thì gieo Nhân nào trước sau gì cũng phải trả Quả nấy. Đấy là 
định luật Tương quan Nhân Quả không thể nào tránh khỏi. 


Nói chung xử dụng Tâm Ba Thời chúng ta không thê 
thấy, nghe, xúc chạm như thật về đối tượng, giống như mình 
mang kính màu thấy không thật về đối tượng. Đối tượng sờ 
sờ trước mắt mà mình không thấy chỉ thây qua Tưởng. 


Học thiền Huệ là để điều chỉnh cái thấy, nghe, xúc chạm 
của mình, chuyển đổi Tâm chủ quan sang khách quan, thanh 
lọc Tâm ô nhiễm trở nên Tâm thanh tịnh. Chuyên đôi Nhận 
thức, chuyển đổi Tâm sẽ chuyển đổi Nghiệp, hay nói cách 
khác không còn tạo Nghiệp thì sẽ thoát khổ. Ở lớp Thiền Căn 
Bản chúng ta thực tập thiên Huệ với kỹ thuật "Không đán 
nhãn đối tượng". Đây cũng là một cách thực hành Pháp Như 
Thật, nghĩa là đối tượng như thế nào chúng ta nhìn đối tượng 
như thế ấy, không phê phán chụp mũ. Lên lớp Bát Nhã 
chúng ta tiếp tục thực hành "Pháp Nj Thậi" sâu sắc hơn. 
Cách thực tập Pháp Như Thật này cũng không khác với nội 
dung thực tập của kỹ thuật "Không dán nhãn đối tượng" chỉ 
khác tên gọi theo quy ước thôi. 


273 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
PHÁP "NHƯ THẬT / YATHÀBHÙTA" 


Yathàbhùta là hai chữ Yathà và Bhùta ghép lại. “Ya/hà” 
nghĩa là giống như tiếng Anh là "2s or like". "8hù£a" nghĩa là 
thực hay thật, tiếng Anh là ”zezi or frue". Có khi trong kinh 
dịch sang tiếng Việt là Như Chân, Chân là chân thật. Nhưng 
chúng ta xử dụng từ "Như Thực” hay "Như Thật" là tiếng 
dùng phố thông, đề tránh nhằm lẫn với từ Chân Như (Tathatà) 


Bhùta là quá khứ phân từ (past participle) của động từ 
gốc là Bhàvatu có nghĩa theo tiếng Anh là "⁄o be" (được) hay 
"2 exis¿" (tồn tại, hiện hữu) hoặc "o become" (trở thành). 


Bhùta có nghĩa tiếng Anh là "has been", "has become", 
hay "has exis¿ed". Như vậy Bhùta còn có một nghĩa khác để 
hành giả áp dụng vảo việc tu tập Pháp Như Thật là: Khi giác 
quan tiếp xúc đối tượng ngay bây giờ và ở đây, thì trước đó 
đối tượng đã hiện hữu và nó vẫn còn tồn tại ở đó. 

Quan trọng nhất là giác quan tiếp xúc với "cái đang là 
của đối tượng" nghĩa là ngay "bây giờ và ở đây" tức là ngay 
thời điểm không gian và thời gian gặp nhau, không phải quá 
khứ, không phải hiện tại cũng không phải tương lai. Như vậy 
đặc tính của Pháp Như Thật nhất định không có Tâm Ba Thời 
hiện diện khi hành giả thực hành pháp này. 


Pháp Như Thực là phương thức thực hành để có cái biết 
phù hợp với sự thực. Tây phương định nghĩa: "Nhìn thấy sự 
thực như đang hiện hữu trước giác quan mình vậy". Giắc 
quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không xử dụng ý. 


Khi thực hành pháp này phải xử dụng giác quan và phải 
có đối tượng. Nếu không xử dụng giác quan tiếp xúc đối 


274 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tượng thì cái Biết rơi vào Tâm Ba Thời. Ý Căn suy nghĩ về 
đối tượng. Ý Thức, Trí Năng phân biệt so sánh, rỒi suy luận 
suy đoán lung tung. 


Cho nên, đối tượng này là đối tượng của giác quan, 
không có Ý Căn, Ý Thức và Trí Năng xen vào. Khi không có 
Ý Căn, Ý Thức, Trí Năng sẽ không có chủ quan, thành kiến, 
định kiến của ký ức, không có lậu hoặc vì không có cái Ngã. 


Khi giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) tiếp xúc với đối 
tượng nhìn thấy như thật về đối tượng tức là thấy "cái đang 
là của đối tượng". Ngay "cải đang là" đó chính là điềm gặp 
gỡ của thời gian và không gian thuật ngữ gọi là " báy giờ và ở 
đây". Trong Thiền không xử dụng từ ";/ên /z¡”“. Hiện tại là 
khoảng thời gian dài nên không diễn tả được "điểm" thời gian 
"báy giờ và ở đây". 

Pháp Như Thật là pháp Đức Phật chứng ngộ. Trong lần 
chứng ngộ này Đức Phật tạm đặt tên là trạng thái “Nz Vậy” 
và nhận ra cần có điều kiện để phát huy trí huệ. Điều kiện đó 
bây giờ Khoa học gọi là "Phản xạ giác quan" là chất xúc tác 
kích thích các Tánh kiến giải nghỉ tình hay “Phản xạ ngoài 
giác quan” còn gọi là “Phản xạ thụ động” kích thích Tánh 
Nhận Thức kiến giải những nghỉ tình sâu sắc hơn. 


Về sau pháp Yathàbhùta được nâng lên thành pháp tu 
quan trọng cả hai hệ Theravada và Phát Triển. Các nhà Phát 
Triển nâng Pháp Như Thật lên là "NJ Thật đạo" 
(Yathàbhùta Marga, nghĩa là Con đường tu tập Như Thật). 
Thí dụ như Pháp Tứ Niệm Xứ cũng chính là Pháp Như Thật, 
trong kinh dùng từ "7¡ê r7" là "Biết nhự thật". Đi tuệ tri đi, 
đứng tuệ tri đứng, ngồi tuệ tri ngồi... là biết Như thật khi đi, 
khi đứng, khi ngồi. Tên tuy gọi khác nhau nhưng tất cả đều 


275 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


quy về Biết Như thật. Biết Như thật cũng là Chánh Niệm tức 
là Biết Không Lời. Giữa Biết Như Thực và Biết Không Lời 
có khác nhau một chút. Đó là Biết Như Thực đòi hỏi phải 
dùng giác quan và đối tượng đề thực tập trong bước đầu tiên. 
Biết Không Lời là cái Biết của Tánh Giác, có đối tượng biết, 
không đối tượng cũng biết. 


THỰC TẬP PHÁP NHƯ THẬT 


Tu tập bất cứ pháp môn nào cũng phải thực tập từ dễ tới 
khó, từ có lời đi đến chỗ không lời. Cho nên, lúc đầu hành giả 
vẫn còn dùng lời. Vật thế nào được quyên nói như thế ấy, 
ngăn chặn bớt chủ quan méo mó, Tâm cũng chuyền đổi đôi 
chút. Thấy cái đang là của đối tượng, nhưng còn gọi tên nên 
còn năm trong Chân lý quy ước, trong kinh gọi là Tục đề Bát 
Nhã đề phân biệt với Chân lý quy ước thế gian gọi là Tục đề. 


1) Bước 1 (Biết Có Lời): Khi có người chỉ cái chuông 
hỏi: "Đây ià cái gì?" thì mình được quyền trả lời: "Đó /à cái 
chuông”. Trả lời đúng như thực không khen chê, không nói gì 
thêm. Nếu có người chỉ ông A hỏi: "Ông đó fên gì vậy?" Nếu 
biết thì trả lời: " Đó là ông 4”. Không biết thì trả lời ngắn gọn: 
"Không biết". Chỉ thê thôi không thêm bớt khen chê kể lễ gì 
thêm, thì Tâm không bị Ý Căn, Ý Thức, Trí Năng khởi lên 
quậy phá. Kết quả kinh nghiệm "Tuệ Trí Có Lời" về cái 
chuông hay ông A. Tuy Biết có lời nhưng chỉ là đơn niệm 
biết một nội dung nên Tâm vẫn được yên lặng. 


2) Bước 2 (Biết Không Lời): Nhìn đối tượng, thầm nhận 
biết như thật về đôi tượng, không nói thầm trong đầu (không 
tác ý phê phán, khen chê, không suy nghĩ, suy luận về đối 
tượng). Bây giờ Tâm yên lặng, không còn ở trong thế giới 
quy ước thế gian, bắt đầu bước vào Tánh giác, trong kinh gọi 


276 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


là Tâm bậc thánh. Kết quả của bước thứ hai kinh nghiệm 
"Tuệ Trí Không Lời". 


Cả hai bước 1 và 2 thực tập trong 4 oai nghi: Thấy, Nghe, 
Xúc Chạm đối tượng, g1ữ niệm Biết Như Thật Không Lời về 
đối tượng. Từ Biết Như Thật Không Lời tiến đến Thầm 
Nhận Biết Không Lời về đối tượng sẽ kinh nghiệm Định. 
Nếu có nghỉ tình thì cũng có kiến giải qua ba Tánh. 


3) Bước 3 (Nhận thức Như Thật Không Lời): Nhận 
thức Như thực đến Như vậy. Bước này phải toạ thiền tạo 
phản xạ thụ động ngoài giác quan. Kiến giải này là kiến giải 
của Phật tánh. 


KHAI TRIÊN BỎ TÚC 


Bước một, có thê diễn tả màu sắc, hình dáng hoặc gọi tên 
đối tượng theo quy ước thế gian. Nhưng nếu cảng diễn tả, 
càng giải thích, thì càng đi xa với sự thật vì tâm đã bị Ý Thức 
chiếm lĩnh rơi vào Tâm Ba Thời. Cho nên chỉ giới hạn cho 
gọi tên thôi. Thực tập pháp môn nào cũng phải đi đến chỗ 
không lời. Còn nói tức còn Biết Có Lời thì không bao giờ đạt 
được mục tiêu thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. 


Khi nói Pháp Như Thật, chúng ta hiểu răng cái Biết này 
chỉ giỗng Như Thật tức là chưa phải hoàn toàn thật. Bởi vì 
đối tượng và ngay cả giác quan của chúng ta không thực chất 
tính, nó vô thường biến đổi trong từng sát-na thời gian, cho 
nên kết quả ở bước một chỉ tương đối thôi. Mặc dù cái Biết 
tuy hạn chế, nhưng cũng chuyển đổi Tâm, giúp Tâm yên lặng 
khác với Tâm thế gian lăng xăng giao động nên gọi là Tuệ 
Trí. 


277 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Bước kế tiếp là Biết mà không tác ý trước đôi tượng. Tâm 
trong sạch hơn trước, vững chắc hơn bước một. Bắt đâu tiến 
vào dòng Thánh tức Tánh Giác để tiễn dần lên Nhận Thức 
Không Lời. Lúc này hành giả nhìn đối tượng băng Tánh 
Thấy, nghe âm thanh bằng Tánh Nghe, va chạm đối tượng 
băng Tánh Xúc Chạm. Tắt cả những cái Biết này là Biết thầm 
lặng, Biết mà không phản ứng, không gọi tên, không suy nghĩ 
gì cả gọi là Thầm nhận biết không lời về đối tượng. Nói cách 
khác đây là cái Biết của Trí tuệ. 

"Cái đang là" trong bước đầu còn cụ thê. "Cái đang là” 
bước thứ 2 trở nên siêu vượt, trừu tượng. 


"Cái đang là" là trạng thái của đối tượng được nhìn bằng 
con mắt tâm, bằng cái biết của trí tuệ, in sâu vào Nhận thức 
cô đọng. Biết rõ ràng đối tượng mà không tác ý về đối tượng 
nên đối tượng có cũng như không, thì "Cá¿ đang là" trở thành 
"Cái Ni Vậy". Trong trạng thái Tâm Như Vậy kiến giải 
những điều mới lạ thì trí huệ ở giai đoạn này là Huệ Bát-Nhã, 
là viên ngọc trong chéo áo, là bản lai diện mục, là Phật tánh, 
là kho báu của chính mình v.v... Huệ Bát-Nhã cao hơn Tuệ 
Trị / Vipassanà ở bước một. 


Vì thế, ở mức độ này, định nghĩa Như Thật, là Cái Biết 
của mình đúng với Chân Lý tối hậu của nó, nên không gọi 
Như Thật nữa, mà là Như Vậy, tức biết Vật trong chính nó. 
Vật là Vật. Vật là như vậy, là như thế, không có gì để diễn tả, 
bởi nó không có tên. 


278 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
KẾT LUẬN 


Pháp Như Thật là phương thức thực tập nhằm chuyền đổi 
Tâm lao xao, loạn động sang tĩnh lặng, khách quan. Lậu 
hoặc/tập khí, kiẾt sử, tuỳ miên vẫn còn nhưng bị cô lập không 
khởi lên thành tạp niệm. Cô lập Ngã, nên thành kiến, thiên 
kiến, định kiến không xuất hiện. 


Thực tập Biết Không Lời về đối tượng thường xuyên, 
giúp hành giả an trú trong Chánh Niệm tức trong trạng thái 
bây giờ và ở đây. 


Trạng thái không lời tác động vào Đối Giao Cảm thần 
kinh tiết ra những chất sinh hoá học tốt như Acetylcholine, 
Dopamine, Seretonmn, Melatonm, Endorphine, Insuline_.... 
giúp điều chỉnh những bệnh về tâm thể, phục hồi sức khoẻ. 


Chuyên đổi quan niệm sống, chuyển đổi Nhận thức nên 
không tạo Nghiệp nữa. Bước đầu còn Biết Có Lời, khách 
quan tương đối. Kết quả được Tuệ Trí là Thiền Huệ. Bước 2 
và 3 là Định. Vì thế Pháp Như Thật đưa đến Định-Huệ đồng 
thời. Khi thực hành thuần thục, đạt Định vững chắc sẽ khai 
mở trí huệ Bát Nhã. 


Thực tập Pháp Như Thật chúng ta rút kinh nghiệm để 
huấn luyện cái Tâm của mình. Quan trọng là làm sao cho 
Tâm luôn an trú trong "bây giờ và ở đây" tức Thân ở đâu thì 
Tâm ở đó, Thân thiền thì Tâm thiền. Hằng ngày khi làm việc 
gì thì Tâm ở nơi việc đó, Tâm không như chú khỉ nhảy nhót 
lung tung. Chúng ta thực hành được như thế, sống được như 
thế là chúng ta sống tỉnh thức, sống có Chánh Niệm. Sống 
trong “bây giờ và ở đây” 
xa Tâm Phàm Phu giây phút đó. Tâm Phàm Phu, hạnh phúc ít 


được giây phút nào thì chúng ta rời 


279 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


mà khổ nhiều. An trú trong Tâm bậc Thánh lúc nào thân cũng 
khoẻ, tâm cũng an, và trí tuệ sẽ phát huy. 


Tóm lại, đây là phương pháp tu tập được xếp là Thiền 
Huệ nhưng cần thực hành song song với Thiền Định. Chúc 
quý vị tu tập tốt. Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Ghi lại bài giảng tại đạo tràng TIK Houston, TX, ngày 
04/6/2018) 


Tài liệu: 7heo giáo trình giảng dạy các lớp Bát Nhã của HT 
Thích Thông Triệt Viện chủ Tu Viện Thiên Tánh Không, 
Perris, Riverside, CA. 


280 


l6 


TU HẠNH LÁNG NGHE 
DẪN NHẬP 


Nói và nghe là hai yêu tố quan trọng trong đời sống con 
người. Từ thời cổ xưa con người sông trong hang đá rừng rậm 
chưa có chữ viết chưa có lời nói, nên con người phát biểu tình 
cảm hay ý muốn băng âm thanh gầm gừ... từ trong cổ họng, 
hoặc biểu lộ bản năng cảm xúc bằng ánh mắt hay cử chỉ quơ 
tay động chân. Đời sống của con người lúc ấy không mấy 
khác với đời sống của thú rừng hoang dã. 


Thời cổ xưa đó, con người tuy chưa biết dùng lời nói có 
ý nghĩa, nhưng mà đã biết nghe. Các nhà Khoa học nghiên 
cứu cho biết con người là loài động vật có tánh linh cao hơn 
tất cả các loài động vật khác, nên theo dòng thời gian, tâm trí 
con người từ từ phát triển, họ phát minh ra chữ viết, học cách 
phát âm và ráp những chữ lại thành từng câu để mô tả sự vật 
hay tình cảm. Từ đó, ngôn ngữ xuất hiện trong đời sống của 
con người. Tùy theo hoàn cảnh địa dư mà mỗi quốc gia có 
tiếng nói riêng của họ. Nhờ có tiếng nói, con người mới quây 
quần sống thành đơn vị gia đình, bà con, làng xóm, cộng 
đồng, quốc gia, xã hội. Nhờ có ngôn ngữ, các quốc gia trên 
thế giới tuy xa mà gần với nhau hơn, nhất là trong thời đại 
“in học”, con người có thể liên lạc với nhau qua Internet 
trong chớp nhoáng. Do đó cơ hội hợp tác, học hỏi lẫn nhau 
ngày càng thuận tiện, nếp sống của con người được nâng cao 


281 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


thoải mái hơn, nhờ kỹ thuật văn minh trên thế giới ngày một 
phát triền. 


Đời sống thế gian là đời sống nhị nguyên, nên luôn có 
hai mặt tốt và xấu. Vì thế bên cạnh những nỗ lực xây dựng 
mang lại niềm hạnh phúc và an lạc cho thế giới loài người, thì 
cũng có nhiều người ích kỷ, lợi dụng kẻ hở của nền văn minh 
tin học loan truyền những tin tức thiếu đúng đắn, không 
chuẩn xác, chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích cá nhân, phe 
nhóm, hay chủ nghĩa mình tôn thờ gây nên những tội ác khó 
lường được. Cho nên, sinh ra và sống trong thời đại xô bồ 
nảy, chúng ta cần thực tập lắng nghe, để khám phá và thanh 
lọc những điều mà ngôn ngữ khắp nơi đưa tới, hầu nhận biết 
lời nói nào, là lời nói thiện lành, lời nói nào, là lời nói có tính 
cách lường gạt độc ác, được bao bọc tinh xảo bằng một lớp 
vỏ mật ngọt thơm tho. 


LẶNG NGHE, 


Con người ta, lúc mới sinh ra đời không aI tự nhiên nói 
được mà phải nhờ người khác dạy. Trước hết học nói, tức là 
học cách phát âm thành lời, mỗi từ nói ra phải hiểu ý nghĩa 
của lời nói đó. Sau mới học nhận diện mặt chữ và luyện tập 
cách viết. Muốn nói trơn tru phải mất một thời gian nhiều 
năm. Khi nói được rồi, muốn hiểu người khác nói gì thì ta 
phải học lăng nghe. Khi đối tượng nói, ta cần im lặng lắng 
nghe để hiểu xem đối tượng muốn truyền đạt cái gì. Học trò 
đến lớp mà không chịu chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài thì 
kết quả sẽ không hiểu gì hết. Nhân viên làm việc mả không 
chịu lắng nghe học hỏi phát triển nghề nghiệp từ xếp trên và 
bạn đồng nghiệp thì tương lai dễ dàng bị mất job. Để cảnh 
cáo những người thích nói nhiều, mà không chịu lắng nghe, 


282 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


ông bà ta có câu: “Nói ít lỗi ít, nói nhiêu lỗi nhiêu, không nói 
thì không có gì để bị lỗi”. Câu nói này ý khuyên con cháu 
nên tập tánh lăng nghe để học hỏi thêm, hoặc lúc nào cần nói 
hãy nói, lúc nào cần im lặng để lắng nghe thì im lặng. 


Trong đời sống hằng ngày “iắng nghe” được xem như 
là một phương cách thần kỳ để khám phá ra sự thật ân nấp từ 
trong ngỏ ngách của mọi tâm hồn. Ngày nay các chuyên gia 
trị bệnh tâm thần đã áp dụng phương thức ngôi hằng giờ chỉ 
để lắng nghe bệnh nhân nói mà không có phản ứng gì cả. 
Phương pháp này đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân xả bỏ được 
những uất ức tùy miên ngủ ngầm trong tâm họ bấy lâu mà 
không cần uống một viên thuốc nảo! Pháp lắng nghe giúp con 
người mở mang tầm hiểu biết của chính mình về những thông 
tin từ mọi phía, nó giúp ta có sự bình tĩnh trong việc xử thế, 
nó là nền tảng đầu tiên giúp ta nhận định được đâu là chánh 
đâu là tà. Việc lắng nghe quan trọng như vậy nên trong nhà 
Phật từ lâu đã nâng nó lên thành một pháp tu gọi là “7+ Hạnh 
Lắng Ngh€”. 


HẠNH LẮNG NGHE 
CỦA “BỎ TÁT QUÁN THẺ ÂM” 


Là người Phật tử không ai là không kính trọng và 
ngưỡng mộ Đức Quán- Thế-Âm Bồ Tát, xem Ngài như đắng 
Mẹ Hiền đại từ đại bi, lúc nào cũng thương xót đàn con đang 
lặn ngụp trong bề khổ nguồn mê. Trong một đời người thật ít 
có ai là không nợ Ngài Quán-Âm một lời cầu nguyện cho cá 
nhân và cho gia đình mình khi đứng trước những khổ đau 
phiền muộn vì bệnh tật, hay đối đầu trước những nguy cơ đe 
dọa mạng sống. Hình ảnh Bồ Tát Quán-Thế-Âm trong Phật 


283 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Giáo được thờ phượng, tôn kính, tán thán vì công hạnh lắng 
nghe cứu khổ cứu nạn chúng sinh của Ngài. Lắng nghe là 
pháp môn tu đặc biệt mà Đức Quán-Thế- Âm đã áp dụng. Đó 
là phương pháp “phản văn văn tự tánh” tức là không vướng 
mắc chạy theo âm thanh bên ngoải, mà quay ngược lại nghe 
tự tánh của mình. Nghe tự tánh là nghe đến tận cùng sâu thắm 
của vô thanh. Đạt đến mức độ nghe này thuật ngữ trong nhà 
Phật gọi là “Nh? Căn Viên Thông”. Trong cái tịch tịnh yên 
lặng mà như sâm sét đó tất cả lậu hoặc tiêu tan, phiền não rơi 
rụng, tuệ giác bừng sáng, thực tại phơi bày. Cái nghe vượt ra 
ngoài không gian, thời gian, không còn gì ngăn ngại, trên thì 
hợp với bản giác diệu tâm mười phương chư Phật, dưới cảm 
thông lòng cầu mong được cứu độ của chúng sinh trong sáu 
nẻo luân hồi. 


HẠNH LẮNG NGHE 


Muốn tu hạnh lắng nghe, chúng ta cần hiểu bài học 
“lắng nghe” cô hai chiều hướng. Một chiều hướng tuy bề 
ngoài chúng ta im lặng nghe đối tượng nói, mà trong tâm 
chúng ta không hề im lặng, nghĩa là trong khi tai lắng nghe 
mà trong đầu thì đang “đính mắc” đang “thâm phát biểu” 
theo từng câu nói của người đối diện. Chẳng hạn như đang 
nghe mà tâm cô ý ghi nhận, phân tích ý nghĩa của câu chuyện, 
rồi thầm phê bình đúng sai. Hoặc đang nghe mà khởi tâm ưa 
ghét, hoặc cao hơn, ý thức ghi nhận kinh nghiệm của người 
nói, làm thành kinh nghiệm mới bố xung vào kho kiến thức 
của mình. Cách im lặng lăng nghe nảy có thể giúp con người 
phát huy thêm sự hiểu biết thế gian, nhưng đồng thời nó cũng 
gia tăng lòng ích kỷ tham lam, tô bồi bản ngã ngày một lớn 
mạnh. Đây không phải là cách nghe mà người tu muốn hướng 
đền. 


284 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Học theo hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm là 
chúng ta thực tập lăng nghe người khác để hiểu rõ hơn, sâu 
hơn nỗi đau thống thiết của người đó. Đương nhiên, chúng ta 
không thể là một Quán-Thế-Âm vì Bồ Tát đã trải qua vô 
lượng kiếp tu tập chứng đạt “Nhĩ Căn Viên Thông”, Ngài có 
đầy đủ thần thông nghe thấu tiếng kêu thống khổ của muôn 
loài khắp chốn. Chúng ta không làm được như vậy, nhưng 
chúng ta có thể làm người “ð/ế? lắng nghe” với tâm lòng 
thông cảm, để người đối diện có thể an tâm bảy tỏ nỗi niềm... 
Người “biết lắng nghe” ở đây không phải là nghe, rồi ôm hết 
nỗi khô của người ta làm nỗi khổ của mình. Không phải lắng 
nghe người ta kế lễ niềm “đzw thắt ruột”, rồi mình cũng “bẩm 
gan tín mật” đau theo người ta. Nghe như vậy là nghe bị 
“đính mắc”. Muốn đạt được trạng thái nghe mà tâm không 
vướng mắc không phải tự dưng một sớm một chiều làm được, 
mà nó đòi hỏi hành giả phải tu tập một thời gian dài lâu. 


TU TẬP TÁNH NGHE 


Bình thường con người sống bằng tâm thế gian. Tâm thế 
gian là tâm luôn suy nghĩ đủ thứ chuyện. Lúc thì Ý căn moi 
móc chuyện quá khứ để suy nghĩ. Khi thì Ý thức phân bua so 
sánh những chuyện đang xảy ra trong hiện tại. Lúc thì Trí 
năng vẽ vời phát họa những chuyện không thật ở tương lai, 
cho nên tâm con người lúc nào cũng dao động. Ngoài ra, tâm 
này còn bị cảnh trần lôi cuốn tạo nghiệp khi nội xứ: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với ngoại xứ là: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Khi nào tâm thế gian yên lặng, thì tâm 
bậc thánh mới xuất hiện. Tâm bậc thánh gồm các tánh Nghe, 
tánh Thấy, tánh Xúc chạm và cao hơn sâu sắc hơn là tánh 
Nhận thức biết tạm gọi là tâm Phật. 


285 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Tu tập Tánh Nghe trước hết hành giả cần tu tập sao cho 
ba nghiệp được thanh tịnh. Ba nghiệp đó là: Ý nghiệp, thân 
nghiệp và khâu nghiệp. Muốn ba nghiệp này thanh tịnh hành 
giả cần phải: 


- Về Ý: Không tham, sân, si (tà kiến) 


- Về Thân: Không nhẫn tâm đánh đập người vật, không 
âm mưu hay tự tay giết hại đoản mạng sông của chúng sinh, 
không hành dâm phi pháp, không trộm cướp tài sản của 
người. 


- Về khẩu: Không nói dối, không chưởi bới nguyễn rủa 
người khác bằng những lời độc ác hung dữ, không nói hai 
chiều gây chia rẽ thù nghịch mắt đoàn kết, không đặt điều tự 
để cao mình hay nói những chuyện phù phiếm không ích lợi 
cho việc tu hành thoát khổ, giác ngộ. 


Muốn tu tập thành công, hành giả phải có có ý chí 
cương quyết, phải lập hạnh kiên nhẫn, phải tỉnh cần miên 
mật. Ngày xưa Đức Phật dạy các vị Tỳ-kheo sau khi thọ traI, 
mỗi người phải tự tìm nơi vắng vẻ trong khu rừng, dưới gốc 
cây đề tọa thiền quán tưởng. Trong kinh dạy một trong những 
điều cần thiết cho người tu giác ngộ giải thoát là phải “cất đứt 
nhân duyên và tri kiến thế gian”. Chúng ta là cư sĩ vẫn còn 
phải sinh hoạt ngoài cộng đồng xã hội, vẫn phải đi làm kiếm 
tiền vì chúng ta còn nhiều trách nhiệm đối với những thành 
viên trong gia đình, vì thế chúng ta chưa thể thực hiện điều 
kiện này như người xuất gia. 


Cho nên, vấn đề tu tập của người cư sĩ không phải hoàn 
toàn cắt đứt mọi liên hệ đối với thế gian. Nhưng để giúp tâm 
không bị huân tập những thói hư tật xâu ngoài đời khiến ba 


286 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


nghiệp thân, khâu, ý không được trong sạch. Chúng ta không 
nên nghe nhiều các chuyện tạp nhạp của thế gian. Không nói 
qua nói lại những chuyện không cần thiết. Không xem phim 
hay đọc sách báo đồi trụy, bớt tập họp tiệc tùng say sưa, bớt 
tranh luận hơn thua phải quấy. Ngược lại chúng ta có gắng 
học hỏi lời Phật dạy, tìm đọc kinh sách, hay nghe các Sư 
Thầy thuyết giảng Chánh pháp về Tứ Diệu Đế, về Nhân 
duyên có mặt của hiện tượng thế gian, về Nhân quả nghiệp 
báo, về Vô thường, Khổ, Vô ngã, Niết Bàn, về Không, về 
Chân Như, về Huyễn v.v... để có một số vốn tuệ tri vững 
chắc về Phật pháp. Nhờ giữ giới, chúng ta không huân tập 
những suy nghĩ bất thiện, đưa đến lời nói bất thiện, hành động 
bất thiện, cản trở con đường tu tập tâm linh của chúng ta. 


Tu tập đạt giới đức và tuệ tri như trên chưa đủ, hành giả 
còn phải tu thiền định. Thiền định là phương pháp tu tập giúp 
cho tâm hành giả từng bước được lặng yên trong sạch. Trong 
sạch ở đây là không còn bị tham sân si, tức lậu hoặc chi phối. 
Tâm hành giả tuyệt đối thanh tịnh. Tâm tuyệt đối thanh tịnh là 
tâm bậc thánh. Ở đây, hành giả chọn tu tập Tánh Nghe để thể 
nhập vảo tâm bậc thánh. 


- Bước đầu thực tập nghe chỉ biết nghe (just listen): Tập 
chiêu thức đơn giản như tập nghe tiếng chuông, nghe tiếng 
chim kêu, nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, nghe tiếng mưa rơi 
ngoài sân, hay nghe âm thanh tiếng sóng biển. Tập nghe âm 
thanh với chánh niệm (mindfulness) tức có chú ý. Vì có sự 
chú ý đến một đối tượng âm thanh, thí dụ như tiếng chuông 
ngân, nên tâm chỉ có một đơn niệm biết về tiếng chuông 
ngân, không bị những ý nghĩ khác chen vào giúp tâm được 
yên lặng. Tâm yên lặng bao lâu thì hành giả đạt định bấy lâu. 
Vì tâm có thói quen vọng động nên thỉnh thoảng cũng khởi 


287 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


lên vọng niệm, trong nhà Thiên gọi pháp này là Thiền Chỉ 
(samatha). Chỉ là dừng lại, dừng ở đây là ngưng không suy 
nghĩ những gì khác ngoài việc chú tâm đến chủ đề đang thực 
tập là tiếng chuông. 


Tập Thiền Chỉ một thời gian, tâm hành giả dần dần có 
thói quen mới là khi nghe sẽ không bị những ý nghĩ khác xen 
vào. Hành giả làm chủ được tâm ngôn, tức làm chủ được tầm 
tứ. Không còn bị tham, sân, hôn trầm, trạo cử, nghi ngờ trôi 
lên phá rối thời thiền của hành giả. Một trạng thái tâm hoàn 
toàn tịch yên vắng lặng, trống không, chỉ có một dòng tự 
nhận thức biết không lời của Chân tâm hay Tánh giác có mặt. 
Kiên nhẫn hành trì miên mật, hành giả sẽ kinh nghiệm một 
trạng thái tâm vi diệu mà kinh Kim Cang gọi là Kỳ Tâm, 
“Ứng vô sở trụ nhỉ sinh Kỳ tâm”. Kỳ tâm là tâm quảng đại, 
bao la, trùm khắp, không sinh không diệt, tràn ngập ánh sáng 
trí tuệ. An trú trong Kỳ tâm, hành giả kinh nghiệm trực giác 
(nhận biết qua giác quan), cao hơn nữa là siêu trực giác (nhận 
biết ngoài giác quan), nhận ra mình có đầu óc sáng tạo, biết 
những điều trước kia chưa từng hiểu, chưa từng biết. Tâm từ, 
bi, hỷ, xả xuất hiện một cách tự nhiên không gò bó. Tài ăn 
nói, phát biểu lưu loát trước công chúng không gặp khó khăn, 
thuật ngữ trong kinh gọi là “biện tài vô ngại” v.v... 


Tu tập chứng nghiệm được mức độ này, hành giả có thể 
mạnh dạn ra đời thực hiện hạnh Bồ Tát Đạo về phương diện 
“Jắng nghe” giúp người “xả síress”, giúp người bớt khô ... 
mà tâm hành giả không trụ vào “ống ứrần” vì hành giả đang 
làm người nhân chứng. Nhân chứng là người nghe, thấy, xúc 
chạm, hiểu biết rõ ràng đầy đủ về các sự việc xảy ra, mả tâm 
bình thản không vướng mắc, không khởi tâm xúc cảm để bị 
lôi kéo ngã nghiêng về một đối tượng nào. Và nếu lúc nào 


288 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


hành giả cũng sẵn sảng dành thời gian để “lắng nghe” tất cả 
những tiếng kêu đau thương của mọi loài mọi người với tâm 
hoan hỷ, thì hành giả đã thành tựu được pháp tu “tinh ấn ba- 
la-mật`' và “nhân (nại) ba-la-mật ”. 


KẾT LUẬN 


Bắt cứ pháp tu nào trong đạo Phật cũng đều đi kèm với 
trí tuệ. Trong kinh thường nhắc nhở “? bi phải có trí tuệ” 
hay tu thiền Định mà không phát huy được trí huệ thì cái 
Định này bị xem là S1 định, phải mau mau điều chỉnh pháp tu. 
Trong Bát chi thánh đạo, mở đầu là Chánh Kiến, kế đến 
Chánh Tư Duy cũng là huệ dẫn đầu để hành giả biết chọn con 
đường tu tập đúng. Và mục đích tối hậu cũng là huệ, nhưng là 
huệ tự phát do công phu hành trì nhập định sanh ra. Huệ này 
là hòn ngọc trong chéo áo của người cùng tử như trong kinh 
Pháp Hoa đề cập, là kho báu của chính mình bị vô minh che 
lấp từ bao nhiêu lượng kiếp giờ mới hiển lộ, là ánh sáng trí 
huệ đưa mình đến quả vị Vô Thượng Chánh Đăng Giác. Cho 
nên khi thực hành “hạnh lắng nghe”, hành giả cần phải có tuệ 
tri về Phật pháp, phải hành trì tu tập để tự chứng nghiệm trên 
thân tâm mình. Hành giả phải tự trải nghiệm lắng nghe chính 
tâm hồn và thể xác của mình. Tu tập có huệ lực, định lực 
vững chắc, thì sau khi lắng nghe người ta giải bày tâm sự, 
mình mới có những lời khuyên chánh đạo xoa dịu được nỗi 
khổ của người ta. 


Hạnh lắng nghe là phương pháp tu quan trọng có khả 
năng trị liệu và chuyên hóa. Chuyển hóa nhận thức của người 
và chuyển hóa chính tâm thức của chính chúng ta. Lắng nghe 
là nhịp cầu thông cảm giúp người tu định tĩnh, sáng suốt, tâm 
từ tâm bi rộng mở, trí huệ phát sinh, sẵn sảng lắng nghe, san 


289 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


sẻ nỗi khô niêm đau để cùng mọi người vượt qua nghịch cảnh 
của cuộc đời. 


Tóm lại, “hạnh lắng nghe” là một pháp môn tu tập 
trong đạo Phật. Tu tập hạnh lắng nghe để tự quán chiếu đo 
lường mức độ tu tập của chính mình. Lắng nghe những tiếng 
thị phi, những lời khen chê của mọi người, xem tâm mình có 
bị dao động phiên não hay không? Tập hạnh lắng nghe để tự 
mình có đủ định lực, có đủ kiên nhẫn, để khi cần sẵn sảng 
chịu thương chịu khó lắng nghe nhằm xoa dịu nỗi đau khổ 
của mọi người. Dành thời gian lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng 
an ủi vồ về, chia sẻ đăng cay ngọt bùủi với bạn, chính là đang 
thực hành “hạnh bố thí”, là một pháp tu ba-la-mật trong Lục 
Độ của hành giả trên đường tu Bồ Tát Đạo. 


Tính cách quan trọng nổi bật của “đạo Phật là Từ bi và 
Trí Tuể”. Từ bị là lòng thương xót giúp đỡ chúng sanh vô vụ 
lợi, bình đăng, công bằng không phân biệt giai cấp chủng tộc. 
Trí tuệ là sự hiểu biết, là nền tảng đưa đến giác ngộ giải thoát. 
Do đó những ai đang thực hảnh pháp môn “hạnh lắng nghe” 
là đang đi trên con đường tu tập hạnh Bỏ Tát để thành Phật. Ở 
bước căn bản, khi thực hành hạnh lăng nghe, chúng ta cần 
luôn tự nhắc nhở: “7m lặng để nghe. Lắng nghe để hiểu. Có 
hiểu mới có thương”. Hiểu là trí tuệ. Còn thương là lòng từ bi. 
Trí huệ và từ bị là hai vị hộ pháp trái và phải, đồng hỗ trợ 
việc thực hành Bồ Tát Đạo là “hanh lắng nghe” của hành giả 
từ lúc khởi đầu đến khi thành tựu một cách hoàn hảo. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm thiên thất / August 01-2020) 


290 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


291 


L7 


PHÁP TU "PHÁN QUAN TỰ KỶ" 


Ý NGHĨA VÀ NGUỎN GÓC 
"PHÁN QUAN TỰ KỶ" 


Là người Phật tử, dù tu tập theo pháp môn nào chúng ta 
cũng thường được nghe chư tôn đức dặn dò: “7 ứập phải 
luôn quay vào bên trong, quay về chính mình, không nhìn ngó 
ra ngoài". Không nhìn ngó ra ngoài, không có nghĩa là chúng 
ta lúc nào cũng nhăm mắt không nhìn ngoại cảnh. Chúng 
sanh có mắt đề nhìn. Có tai để nghe. Có mũi để ngửi. Có lưỡi 
để nếm. Có thân để biết lạnh nóng. Có tâm để biết suy nghĩ, 
phán xét... Đó là phước báu của một con người sinh ra đời 
được lành lặn, thì tại sao không xử dụng những căn này để 
học hỏi, để thưởng thức một cuộc sống lành mạnh. Nhưng 
nếu là người muốn thoát khổ, muốn có cuộc sống an bình ở 
đời này, hay cao thượng hơn là muốn giác ngộ giải thoát 
trong tương lai, thì hiện tại người đó cần tu tập làm chủ tâm 
ngôn, ý ngôn, đồng thời làm chủ ba nghiệp của mình. Đó là Ý 
nghiệp, Thân nghiệp và Khâu nghiệp. 


Trong lúc tu tập, các giác quan tức sáu căn: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý của những vị này vẫn được tự do ghi nhận, nhìn 
ngăm, nghe, ngửi, xúc chạm với ngoại trân như sắc, thanh, 


292 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


hương, vị, xúc, pháp, nhưng không để sáu thức chạy theo 
ngoại trần, khiến cho tâm bình thản bị ảnh hưởng nồi tham 
sân si. Vì thế, các Ngài mới dạy chúng ta: "Không nhìn ngó 
ra ngoài" có nghĩa là không để tâm bị cảm xúc: vui buồn, 
ghen ghét, oán hận, thương yêu... bởi ngoại cảnh, mà phải 
quay vào trong, tức là quay vào tâm của mình, trong kinh gọi 
là “thu thúc lục căn ”. 


Có khi các Ngài nói ngăn gọn là "Nhìn vào tâm”, mà nhìn 
vào tâm để làm gì? Đó là để tự mình quan sát cái tâm của 
mình. Xem lúc đó tâm mình ra sao? Nó yên lặng hay đang 
phóng chạy lung tung với những dính mắc bởi ba thời quá 
khứ, hiện tại, vị lai. Hành động quay lại nhìn vào tâm, tự quán 
xét lấy mình gọi là “Phản Quan Tự Kỷ" 


Phản có nghĩa là: Ngược lại. Quan có nghĩa là: Quan sát, 
ngắm nhìn, xem xét, quán chiếu. Tự kỷ nghĩa là chính mình. 
Như vậy "Phản quan tự kỷ" /à quay lại soi xét bản thân 
mình về cả ba mặt ý nghĩ, lời nói và hành động. 


Phát nguyên của câu nói nảy do vua Trần-Nhân-Tông lúc 
còn là Thái tử Trần-Khâm, được vua cha là Trần-Thánh-Tông 
cho theo học đạo lý với Ngài Tuệ- Trung Thượng Sĩ. Khi 
Thái tử sắp về triều, đã đặt câu hỏi với Thầy của mình như 
sau: 


"Kính bạch Thượng sĩ, pháp yếu của Thiên Tông là 
gì?". 


Ngài Tuệ-Trung Thượng Sĩ đáp: 
- Là "Phản quan tự kỷ bồn phận sự, bất tùng tha đắc", cô 


nghĩa quay lại soi sáng tâm mình là bốn phận gốc, chứ không 


293 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
từ bên ngoài mà có được. 


Từ đó và sau nảy Đức Điều-Ngự Giác-Hoàng là Tổ Sư 
Thiền Trúc-Lâm Yên-Tử Việt Nam đã ứng dụng “Phản 
Quan Tự Kỷ” như là một pháp tu thiền của Ngài, và Hoà 
thượng Thích-Thanh-Từ nối tiếp dòng thiền Trúc-Lâm ngày 
nay cũng lẫy "Phản Quan Tự Kỷ Bồn Phận Sự, bất tùng tha 
đắc " làm câu châm ngôn dạy đệ tử hành trì miên mật. 


PHÁP TU "PHÁN QUAN TỰ KỶ" 


Pháp tu "Phản Quan Tự Kỷ" là pháp tu tổng quát, bao 
trùm hết giáo lý của nhà Phật. 


- Thí dụ như tu thiền Định. Trong kinh “Định Niệm Hi 
Vào Thở Ra” (Anapànasati SamàdhI), khi chúng ta lặng lẽ 
xem xét sự sanh diệt của từng hơi thở, thầm rõ biết tinh tường 
những biến chuyển của nội tâm hay sự thay đổi bản thân 
trong lúc toạ thiền thì đây chính là “Phản quan tự kỷ". 


- Hay tu theo pháp “Lục điệu pháp môn” là sáu môn quán 
chiếu hơi thở, quay lại mình như: Quán số tức, Tuỳ tức, Chỉ, 
Quán, Hoàn, Tịnh. Số tức là đếm hơi thở: Hít vô, thở ra sạch 
đếm là 1. Đếm như thế tới 10, rồi bắt đầu đếm lại từ 1. Cứ 
như thế tu tập đến khi thuần thục thì bước sang giai đoạn 
quan sát hơi thở vô, hơi thở ra một cách rõ ràng gọi là Tuỳ 
tức. Chỉ là tâm dừng lại để nhìn hơi thở. Quán là xem xét hơi 
thở ra vô là mạng sống, mạng sống thì vô thường không vững 
bền. Hoàn là xoay trở lại xem hơi thở vô thường là cái gì. 
Cuối cùng tâm hoàn toàn yên lặng không phóng ra ngoài nữa 
là Tịnh. Như thế pháp tu "Lực Diệu Pháp Môn” là pháp quay 
về trong tâm tu tập để tâm hoàn toàn dừng niệm, thì đó cũng 
chính là “Phản Quan Tự Ký”. 


294 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


- Hệ thống kinh A-Hàm, Đức Phật dạy thiền quán bốn xứ: 
Thân, Thọ, Tâm, Pháp. 


1) Quán thân bất tịnh, nghĩa là xem xét phân tích chỉ tiết 
từng bộ phận của thân, thấy rõ thân nảy nhớp nhúa, ô uễ... 
nhằm giúp con người không chấp trước vào thân, không say 
đắm ham mê sắc dục. 


2) Quán thọ thị khổ, nghĩa là khi giác quan tiếp xúc với 
ngoại cảnh, chúng ta biết những cảm giác hay cảm nhận của 
thân vả tâm lúc đó là vô thường, không thật. Nếu chấp thường 
hằng hay thật có, thì đó là nguồn gốc của khổ đau. 


3) Quán tâm vô thường, là quay vào tâm, thấy rõ tâm 
niệm mình luôn luôn sinh diệt không dừng. Suy nghĩ này vừa 
dứt thì suy nghĩa khác tiếp nói. 


4) Quán pháp vô ngã, tức là quán tất cả các pháp, từ tâm 
pháp, sắc pháp (nơi mình và ngoại cảnh) đều không thực chất 
tính, do tương duyên hợp mà thành, rồi cũng do duyên thay 
đổi mà biến thành pháp khác. 


Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Trung Bộ I ghi rằng "Đây /à 
con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vượt 
khỏi sâu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
Niết Bàn." Còn kinh A-Hàm ghi lại rằng: "Phật dạy vị nào 
cột tâm trong Tứ Niệm Xứ được bảy ngày không dời đổi, 
người đó sẽ chứng quả A-Na-Hàm, chẳng những bảy ngày mà 
qua ba ngày cũng chứng quả, rồi chẳng những ba ngày mà 
một ngày cột tâm ở Tứ Niệm Xứ không dời đổi cũng chứng 
quả A-Na-Hàm.” Quán như thế là phản chiếu lại mình, soi 
sáng lại mình, xem xét lại mình. Như vậy Tu thiền quán Tứ 
Niệm Xứ cũng chính là ứng dụng pháp tu “Phản Quan Tự 


295 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
Ký" nhìn lại bốn xứ của mình để tu tập. 


- Ngoài ra phải kê đến Ngũ Đình Tâm Quán dạy chúng ta 
năm loại quán. Đó là quán số tức, quán bất tịnh, quán từ bị, 
quán nhân duyên, quán giới phân biệt (sáu căn, sáu trần, sáu 
thức). Công dụng của năm pháp quán tưởng nảy nhằm giúp 
người tu trụ tâm để soi sáng lại mình. Như vậy các loại quán 
này cũng áp dụng pháp tu “Phản Quan Tự Kỷ” là nhìn lại tâm 
mình để tu tập. 


TÓM LẠI 


Hiểu được ý nghĩa của "Phản Quan Tự Kỷ" chúng ta 
nhận thấy mọi pháp tu dù Tịnh Độ Tông, Mật Tông hay Thiền 
Tông phương pháp hành trì có khác nhau nhưng chung quy 
đều ứng dụng pháp “Phản Quan Tự Kỷ" này để tu tập. Vì thế 
nếu lúc nảo chúng ta cũng quay về với tâm để quán sát, kiêm 
soát tâm của chúng ta thì con đường tâm linh ngày một phát 
triển, bởi vì khi tâm không còn dính mắc với ngoại cảnh mà 
quay về với cái biết không lời của tự tâm, thì tức khắc tâm 
chúng ta sẽ được yên lặng, vọng tưởng lúc đó nếu có, sẽ tự 
động im bặt. Tại sao thế? Đó là vì khi tâm quay về quan sát 
tâm bằng cái biết lặng lẽ thầm lặng nhưng rõ ràng đầy đủ mà 
không phản ứng gì cả thì ngay lúc đó ta quay về với chánh 
niệm bây giờ và ở đây, tức chúng ta đang an trú trong Tánh 
Giác, mà đặc tính của Tánh Giác là hoản toàn yên lặng. Khi 
Tánh Giác xuất hiện bao lâu thì ba nghiệp được trong sạch 
bấy lâu. Còn như nếu chúng ta buông lung để tâm ý lang 
thang dính mắc với đủ mọi thứ ở thế gian này thì chúng ta 
đang sống với Vọng tâm. Sống với Vọng tâm là chúng ta 
sông quên mình, tức là quên cái bản tâm vốn tự nó trong sạch 
sáng suốt tròn đầy, mà chỉ sống với tâm ích kỷ, chấp nhất, 


296 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tham, sân, si... tạo nghiệp tốt lẫn xấu, để rồi khi thân hoại 
mạng chung nghiệp sẽ dẫn chúng ta đi tái sanh, nhưng không 
biết sẽ tái sanh vào nơi nảo trong sáu cõi luân hồi: Trời, 
Người, A-Tu-La, Súc sanh, Ngạ quỷ hay ĐỊa ngục. 


Tóm lại sự tu hành cốt ở chỗ chúng ta phải nhớ lại mình 
là cái gốc, là bốn phận. Ngoài không dính sáu trần, trong 
không để vọng tưởng lấn áp thì bản tâm chân thật mới hiện 
tiền. Tâm chân thật đó chính là Tánh Giác. Khi nó hiện tiền 
thì nó chính là cái nhân thành Phật. Là người xuất gia hay tại 
gia đều phải "phản quan tự kỷ” soi chiếu lại tâm mình thì đó 
là người biết tu, sau này mới thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cho 
nên chư Tổ mới nói “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng 
tha đắc" là châm ngôn cho người tu là như thế./, 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
17/01/2018 


297 


18 


PHÁP TU SÁM HỎI 


DẪN NHẬP 


Trong kinh có ghi lại lời cảnh giác của Đức Phật: 
“Phàm tất cả chúng sinh còn lên xuống trong ba cõi, lăn lộn 
trong sảu đường thì không một loài nào được hoàn toản trong 
sạch, không một giống nào dứt hết tội lôi sai lâm”. Lời nói 
của bậc toàn giác thật chính xác. Chúng sinh còn trầm luân 
trong ba cõi, sáu đường, là còn gây nhiều nghiệp xấu. Cho 
nên, dù chúng ta là ai của những đời trước, kiếp trước? Kiếp 
nảy, tuy chung sống ở cõi Ta-Bà nhưng mỗi người ôm vào 
đời một biệt nghiệp riêng, do tội lỗi hay phước báo đã gây ra 
trong đời trước. Nhưng nói chung, dù ở trong bất cứ hoàn 
cảnh nảo thì con người cũng đã từng bị vô minh che mờ lý trí 
xúi quây tạo ra muôn ngàn tội lỗi, và tội lỗi đó cứ chồng chất 
mãi theo thời gian. 


Sống trong cuộc đời, nhiều người vì tham lam, ích kỷ đã 
mái mê lặn ngụp trong sự tranh giành, chiếm đoạt mọi thứ về 
cho mình, đã không từ nan những hành động tội lỗi ác độc, 
đến một lúc nào đó quả ác trô, phải chịu khổ sở. Nếu phạm 
pháp nặng nè thì khó tránh bị tù tội. Sống trong tù, có người 


298 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


ăn năn hồi cãi, nhưng cũng có người xem chuyện ác là bình 
thường. Trong xã hội có không ít người như thế! Tuy nhiên 
cũng có nhiều người sớm tỉnh cơn mê. Họ cảm thấy ăn năn 
hối hận những việc làm gây khổ lụy cho người khác. Họ sớm 
quay về với đường ngay nẻo chánh kịp thời, nhưng tâm trí họ 
vẫn luôn bị dằn vặt, lương tâm họ luôn bị cắn rứt vì không 
quên được những tội lỗi họ đã gây ra. Trong nhà Phật có 
phương pháp giúp cho họ xóa bỏ những ám ảnh đó, giúp họ 
lây lại sự quân bình an vui trong cuộc sống. Đó là “Pháp Tu 
Sám hối”. 


SÁM HÓI LÀ GÌ? 


“$ám” tiếng Phạn là Samma. Người Tàu dịch là “hối 
quá”. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói: “Sám giả sám kỳ tiễn 
khiên, Hỗi giả hối kỳ hậu quá” có nghĩa “ăn năn lỗi trước, 
chừa bỏ lỗi sau”. Như vậy Sám hôi đúng nghĩa theo Chánh 
pháp là biết xâu hồ, ăn năn, hối cải những lỗi lầm mình vừa 
mới phạm hay đã phạm trước đó, và tự nguyện từ giờ trở đi 
không tái phạm nữa. 


Thông thường sám hối có nghĩa là “xu /ôï”. Mình làm 
việc gì sai quấy, phiền lòng người khác, muốn được tha thứ 
thì mình xin lỗi. Xin lỗi là một hành vi đạo đức, được ông bà, 
cha mẹ trong gia đình hay thầy cô ở trường học dạy dỗ. Tuy 
nhiên, có nhiều người rất ngại ngùng khi phải thốt lên lời xin 
lỗi, bởi vì những người này chấp “cái fôi, cái ngã” rất lớn. 
Lúc nào cũng nghĩ hành động, lời nói của mình đúng, người 
khác sai. Hoặc vả, trong thâm tâm họ biết họ sai đữ lắm, 
nhưng nhất quyết không nhận lỗi. Ôm ấp tội lỗi như vậy, 
tháng này qua năm nọ chồng chất thêm nhiều tội lỗi khác, đến 
một lúc nào đó, từ một người hiền lương biến thành một kẻ 


299 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
gian ác lúc nảo không biết! 


Trong nghi thức quy y Tam bảo, trước khi lãnh thọ Quy 
Giới, các giới tử phải thực hành nghỉ thức “sđmn hối”. Tại sao 
phải sám hối? Bởi vì từ vô thi cho đến ngày nay, không ai là 
không tạo những điều tội lỗi gây nhiều phiền não, tôn thương 
cho mọi người. Vì thế, trước khi quy thọ giới để chánh thức 
trở thành đệ tử của Đức Phật, giới tử phải thành tâm sám hồi, 
nguyện hứa từ nay trở đi tránh làm điều đữ, chỉ làm điều lành, 
nguyện gìn giữ ba nghiệp thân, lời và ý được trong sạch, biết 
tha thứ lỗi lầm của người khác v.v... Sau đó mới lãnh thọ 
năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, 
không nói dối, không say mê rượu men hay chất ghiền 
nghiện. 


Là Phật tử, chúng ta nên cân thận hành trì giới luật mà 
chúng ta đã phát nguyện thọ trì. Giữ được giới nào chúng ta 
đỡ phải phạm lỗi lầm của giới đó. Thật vậy, nếu không khéo 
giữ gìn, con người rất dễ dính vào mười điều ác gây khổ sở 
cho bản thân mình, cho thân nhân mình và những người 
chung quanh. Những lỗi lầm đó phát xuất từ thân, khẩu, ý 
như: 


- Ba tội lỗi gây ra từ thân là: Sát sanh, trộm cướp, hành 
dâm bắt chính. 


- Bốn tội lỗi gây ra từ miệng lưỡi là: Nói dối, nói hai 
chiều, nói thêu dệt, nói lời hung ác. 

- Ba tội lỗi gây ra từ ý là : Tham, sân, si (tà kiến). 

Những lỗi lầm này chính là tội ác, lâu ngày biến thành 


nghiệp lực. Nghiệp đã gây ra thì nó sẽ theo dính với mình như 


300 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


hình với bóng, rồi một ngày nào đó đủ duyên thì mình phải 
trả nghiệp chịu khổ! 


ÍCH LỢI CỦA VIỆC SÁM HÓI 


Người theo đạo Phật tin vào thuyết luân hồi, tin vào nhân 
quả nghiệp báo. Cho nên con người không chỉ chịu trách 
nhiệm về những tội lỗi của mình gây ra trong đời hiện tại, mà 
còn phải gánh vác thừa tự tội lỗi nghiệp chướng mà mình đã 
gây ra từ nhiều đời trong quá khứ theo quy luật nhân quả. Để 
chuyền hóa nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi trong quá khứ cũng như 
hiện tại, người Phật tử hiểu đạo đều mong muốn thực hiện 
“Pháp f sám hối”. Sám hỗi mang lợi ích tích cực giúp con 
người chuyên đôi nhận thức, dựng lại lòng tự tin, chừa bỏ 
không tái phạm những lỗi lầm xấu ác cũ. 


1. Sám hối có thể chuyển hóa nghiệp lực, tiêu trừ tội 
lỗi, tu hành đạt quả vị giải thoát an vui: Lịch sử Phật Giáo 
có ghi nhiều sự kiện sám hối như việc vua A-Xà-Thế vốn 
mang tội ngũ nghịch, vì muốn soán ngôi hoàng đề, nên đã ra 
lệnh giết chết vua cha Tần-Bà-Sa-La thật tàn nhẫn. Thời gian 
sau đó, nhà vua sống trong ngày đêm đau khổ vì hối hận. 
Nghe lời khuyên của trung thần, vua A-Xà-Thế đã đến yết 
kiến Đức Phật và bảy tỏ lòng sám hối về tội ác do mình gây 
ra. Với lòng đại từ đại bi, Đức Phật đã ân cần ban pháp nhủ 
và an ủi nhà vua răng: “7rên thể gian có hai loại người có thể 
có hạnh phúc chán chính, một là người tu thiện pháp không 
tạo tội, hai là người tạo tội mà thành tâm sám hối”. Ngài 
cũng giảng thêm rằng: “7rên đời này có ai là người không 
phạm tội? Biết lôi thì sửa đổi, không tái phạm, đó là cách 
hành xử của người đứng đắn”. Tiếp theo Đức Phật khuyên 
vua hãy bỏ qua chuyện quá khứ, để chuộc lại lỗi lầm, từ nay 


301 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


nên lây chánh pháp, lây đức độ cai trị nhân dân, nên làm việc 
thiện lành, tránh xa việc ác thì tâm trí nhà vua sẽ được an ôn, 
hạnh phúc. 


Nghe Đức Phật giáo huấn như thế, vua A-Xà-Thế cảm 
thấy hơi thở mình phút chốc được nhẹ nhàng như vừa trút bỏ 
được tảng đá đè nặng trên lồng ngực trong thời gian qua. Và 
ngay trong giây phút đó, thâm tâm nhà vua lóe lên một niềm 
hy vọng, một niềm tin tưởng mới. Vua xin quy y Tam Bảo, 
trở thành đệ tử của Phật. Và từ đó vua A-Xà-Thế vâng lời 
Phật dạy, luôn thực hiện nhiều việc công ích, phước thiện, nỗi 
tiếng là một vị vua hộ pháp rất mạnh mẽ trong thời Phật. 


2. Sám hối giúp ngừng ngay việc làm xấu ác trong 
hiện tại và ngăn chận những việc xấu ác phát sinh trong 
tương lai: Trong kinh Trung Bộ số 86 kế lại vào thời Phật, có 
một tên sát thủ nối tiếng, biệt danh là Daku Angulimala 
(nghĩa là đeo xâu chuỗi bằng ngón fay người). Angulimala 
còn có tên là Vô Não, chuyên chận bắt và giết người ở ven 
rừng để thu hoạch 100 ngón tay, dùng làm lễ vật dâng vị thầy 
hứa dạy thần thông cho ông ta. Khi đã giết được 99 người, thì 
không còn tìm thấy một ai lãng vãng ở ven rừng, nên hắn ta 
quay về nhà định giết mẹ ruột của mình. Ngay khi đó, Đức 
Phật quán chiếu thấy hắn ta có duyên với Ngài vào đời trước, 
nên Ngài xuất hiện với tâm từ muốn độ hăn ta buông đao 
thoát tội ngũ nghịch. Lúc gặp Phật, Angulimala chuyên ý 
định giết mẹ sang giết Phật đề cắt lấy ngón tay của Ngài cho 
đủ số. Câu chuyện kế rằng chỉ một chút thần thông “đi 
nhanh” khiễn tên tướng cướp không đuỗi theo kịp. Và khi 
Ngài dừng lại, chỉ vài câu đối thoại hai bên, Đức Phật đã giúp 
cho Angulimala giựt mình tỉnh ngộ, tâm trí thiện lương bị vô 
minh che lấp bấy lâu, bỗng chốc bừng sáng. Angulimala xin 


302 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
được theo Phật, một lòng sắm hồi, từ bỏ ác nghiệp. 


Kinh Trung Bộ cho biết sau đó Angulimala trở thành 
một vị tỳ kheo tu hành tính tấn, tôn giả nhẫn nhục chịu nhiều 
quả báo đau khổ. Sau cùng cũng đạt thánh quả A-La-Hán. 
Nếu không gặp Phật và không được Ngài thu phục thì người 
kế tiếp bị Angulimala giết chính là mẹ của mình, và ông sẽ 
tiếp tục chìm đắm trong ác đạo, tiếp tục là mối họa kinh 
hoàng cho dân chúng thời đó. 


3. Phát triển tánh thành thật, hạnh thanh cao, hiện 
tiền được hạnh phúc an vui: Người gây tội lỗi dù lớn hay 
nhỏ, nếu có lương tâm chắc chắn phải trải qua những ngày 
tháng sống trong ray rứt lo âu. Nếu thành tâm sám hối, không 
làm việc ác nữa mà làm những điều thiện lành sẽ khiến cho 
tâm hồn được phân nào nhẹ nhàng an ôn. Tâm an ổn là điều 
kiện cân thiết cho những quyết định sáng suốt đưa tới thành 
công trong nghề nghiệp, mang niềm vui, hạnh phúc cho mình 
và cho gia đình. Tâm an ổn, không lo âu, không phiền não, 
cũng chính là mục tiêu của việc tu tập trên con đường tâm 
linh đưa tới giải thoát giác ngộ. Vì thế “Pháp fu sám hối” rât 
quan trọng và cần thiết cho tất cả mọi người. 


SÁM HÓI TRONG ĐẠO PHẬT 


Kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu mở đầu Phật dạy : 
*Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu 
nói hoặc làm với tâm ô nhiễm. Sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến 
như bánh xe lăn theo chân con vật kéo”. Đoạn cuỗi phẩm 
này, Phật dạy: “Tuy fụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, 
hiểu biết chân chánh, từ bỏ tham sân sỉ, tâm hiển lành, thanh 
tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cối khác, 
người kia vẫn hưởng phần lợi ích của sa-môn”. Như vậy, 


303 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


pháp lành hay dữ, tốt hay xấu, hiền lương hay độc ác đều 
khởi phát từ tâm. Điều này có nghĩa tội lỗi là kết quả do tâm 
của con người tác ý tạo ra, nên muốn sám hối thì phải từ tâm 
mà sám hối. 


Trong kinh điển cũng có nhắc tới câu “Tâm sinh muôn 
pháp” nghĩa là từ nơi tâm mà phát sinh ra muôn pháp lành và 
muôn pháp ác. Nếu tâm không biết xấu hồ thì con người dễ 
dàng có hành động ngông cuồng, buông lời ác độc gây tổn hại 
cho mình và tốn thương người khác. Người biết tàm quý hay 
sám hối là người biết khắc phục lỗi lầm, là người khiêm cung. 
Người khiêm cung thường hay “phản quan tự kỷ” tức tự phản 
ảnh, tự kiểm soát thân tâm và tự chỉnh đốn thay đổi mình cho 
tốt hơn. Như thế mới thăng tiến trên con đường đạo hạnh. 


Sám hối trong đạo Phật không phải là lời xin lỗi suông 
để xóa đi sự ray rứt trong lòng. Sám hối cũng không phải là 
hành động mua chuộc dâng cúng, lễ lạy hành xác tạ tội, rồi 
sau đó tánh nào tật nấy, mà sám hối đây là một pháp môn tu 
tập. Cách sám hồi chân chánh là con đường tu tập Tứ Diệu 
Đề để biết hiện tượng thế gian là vô thường, duyên sanh, vô 
ngã v.v... Hiểu biết rõ ràng pháp Phật, hành giả mới tin sâu 
vào Phật pháp, tin sâu vào nhân quả không dám làm các điều 
ác, chỉ làm các việc lành (chư ác mạc tác, chúng thiện phụng 
hành). Nhờ đó, những việc xấu ác xưa cũ sẽ sớm được tiêu 
trừ. 


Có người hỏi sám hối xóa được hết tội nghiệp hay 
không? Để trả lời thắc mắc này, trong kinh có nêu ấn dụ: Một 
năm muối chúng ta không thể ăn được vì quá mặn, nhưng nếu 
chúng ta cho nắm muối đó vào một lít nước, khi nếm sẽ thấy 
hơi mắn mặn, nhưng nếu pha muối vào một nôi hay thùng 


304 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


nước lớn, khi uông nước ây, chúng ta sẽ cảm thây bình 
thường. 


Cũng vậy, khi chúng ta phạm lỗi lầm. Lỗi lầm này xem 
như là nắm muối. Chúng ta nhận lỗi, biết sám hồi và không 
tái phạm, ngược lại mỗi ngày chúng ta tu tập tạo nhiều công 
đức. Công đức được xem như nôi nước lớn. Công đức ngày 
càng gia tăng, sẽ từ từ xóa hẫn tội lỗi. Tóm lại, nếu như người 
phạm lỗi gặp thắng duyên sám hối, từ bỏ được gốc rễ tham, 
sân, si thì mãi mãi không còn khổ đau, các nghiệp xấu cũng 
tan biến không còn trở lại nữa. 


HÌNH THỨC SÁM HÓỒI (*) 


Trong đạo Phật có nhiều hình thức sám hối, nhưng có 
bốn pháp sám hối thông dụng. Ba pháp thuộc về Sự. Một 
pháp thuộc về Lý. 


A. Về Sự: Tức là về hình thức bề ngoài như lễ lạy, tụng 
kinh, sám hồi. Lạy Phật ở đây là để tưởng nhớ đến công hạnh 
của chư Phật mà học hỏi noi theo. Là người hiểu đạo, chúng 
ta cần nhớ là chư Phật hay chư Bồ Tát không xóa được tội lỗi 
do chúng ta gây tạo, mà phải do chúng ta tu tập mới chuyển 
đôi được nghiệp xấu của tự thân chúng ta mà thôi. 


Về Sự có các pháp như sau: 


1) Tác pháp sám hối: Khi có lỗi lầm phải lập đản tràng, 
thỉnh các vị Cao tăng thanh tịnh đến chứng minh nên gọi là 
tác pháp. Khi vào giới tràng, phải thành thực trình bày những 
tội lỗi mình đã gây ra. Điều quan trọng là người sám hối phải 
thành tâm hối lỗi một cách khẩn thiết, nguyện không tái 
phạm. Một lòng tha thiết sám hối, khi “giới ;hể” được thanh 


305 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
tịnh thì hết tội. 


2) Lạy Hồng danh sám hối: Đây là pháp tu sám hối 
bằng cách trì niệm lễ lạy danh hiệu Phật với tâm thành kính 
nghĩ đến oai đức không thể nghĩ bàn và những công hạnh 
toàn mỹ vì lợi lạc, hạnh phúc chúng sanh của các Ngài, và 
nguyện theo gương các Ngài mà tu tập để chuyển đổi tâm xâu 
ác của mình. Tổng cộng gồm 108 lạy, ám chỉ 108 phiền não. 
Lễ lạy hồng danh chư Phật có công đức không thể nghĩ bàn, 
nên Ngài Bất Động pháp sư đã soạn thành nghỉ thức sám hối, 
hiện nay đa số các chùa đều thực hành pháp sám hối này. 
Nghi thức lạy hồng danh Phật sám hối, nếu ai chí thành kính 
lễ, thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội lỗi đã gây ra 
trong hiện tại cũng như nhiều đời quá khứ. 


3) Thủ tướng sám hối: Là một pháp môn sám hồi thuộc 
về quán tưởng, dành cho những người tu hành có trình độ 
cao, hoặc ở những nơi không có Tăng, hoặc có Tăng nhưng 
không thanh tịnh. Muốn tu pháp nảy hành giả phải đến trước 
tượng Phật hay Bồ-tát thành tâm lễ bái, cung kính tác bạch 
những tội lỗi đã phạm và nguyện ăn năn, hối lỗi, chừa bỏ. 
Tiếp tục sám hối như thế cho đến khi nào thấy được hảo 
tướng như: Hảo quang, Phật hay Bồ Tát đến xoa đầu thì mới 
thôi. 


4) Vô sanh sám hối: Pháp này thuộc về Lý sám hối, rất 
cao và khó. Người thực hành phải có Nhận thức về Chân 
Như, Tánh Không, Tánh Huyễn của vạn pháp. Nhận ra Vô 
thường, duyên sinh vô ngã v.v... Vì pháp này đi vào Chân 
đế, phải bậc thượng căn mới có thê thực hành. “ƒô sanh sám 
hồi ” gồm hai pháp: 


a) Quán tâm vô sinh: “Kinh Kim Cang” dạy răng: 


306 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


“Tâm hiện tại, quá khứ, vị lai bất khả đắc” tức là cả ba tâm 
nảy đều không có, (chỉ có hiện tại bây giờ và ở đây là Tánh 
giác, là Chân tâm). Quán tâm ba thời tức vọng tâm (vọng 
niệm) không có mặt thì tội lỗi cũng vắng mặt. 


Kinh “Nhất Dạ Hiện Giđ” cũng không chấp nhận tâm 
ba thời, an trú trong Tánh giác tức Chân tâm là tâm vô sinh 
vô diệt. “Quá khứ không truy từn/ Tương lai không ước 
vọng/Quáả khứ đã đoạn tận/ Tương lai lại chưa đến/ Chỉ có 
pháp hiện Hi uệ quản chính là đây/ Không động không rung 
chuyển......... . An trú trong chỗ không động không rung 
chuyền là an trú trong Tánh Giác. Trong Tánh Giác không có 
niệm tốt hay xấu thì làm gì có tội lỗi. 


Cũng vậy, tu tập theo Đạo đề (Bát Chánh Đạo), an trú 
trong Chánh định thì vọng tâm biến mắt. Vọng tâm bị diệt rồi 
thì tội lỗi cũng tiêu luôn. 


Tóm lại, đúng như lời Phật dạy trong kinh: “7ô; £ữ 
nơi tâm sanh, mà cũng từ nơi tâm diệt. Nếu tâm này không 
sanh, thì tội cũng không còn, thế mới thật là chán sảm hồi ”. 


2) Quán pháp vô sinh: Quán vạn pháp, nhận ra trạng 
thái Như, Như Vậy hay Chân Như là cái “fc tại tuyệt đối ” 
là cái “chân thát như vậy”, là cái “thật tướng phi tướng” của 
vạn pháp (âm con người cũng là một pháp). Tâm Như hay 
Chân Như không hình dáng, không thuộc tính, không màu 
sắc, không có đường nét gì để nhận ra bằng mắt thường, hay 
bằng trí năng suy luận, hoặc bằng tư duy biện luận, hoặc bằng 
ý thức phân biệt đúng sai, phải quấy. Nó ngoài phạm vi luận 
lý (attakavàsara)theo cách nhìn trong thế gian. 


Thực ra, khi nói đến hai tiếng “Chân Như”, nó không 


307 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


còn là “Chán Như” nữa, bởi lý do đơn giản là vạn pháp từ 
khởi thủy đã “không có tên gọi”, nó là nó, tạm gọi là “nh 
vậy” là “như”. Trong nó không có chứa một nội dung øl. 
Chỗ đó hoàn toàn bắt động, trồng rỗng, không lời, nên không 
có gì để phô bày. Cho nên tội lỗi, bất quá cũng chỉ là ý nghĩ, 
hành động hay lời nói xấu xa... là một loại vọng tướng, giả 
tướng không thanh tịnh thì làm gì có mặt trong Tâm Như bắt 
động? Trong “Kinh Quán Phổ Hiển” cũng xác nhận: “Muốn 
sám hồi, phải quán thật tướng của các pháp, thì tội mới hoàn 
toàn tiếu diệt ”. 


KẾT LUẬN 


Trong các cách sám hối cả về Sự lẫn Lý, tùy theo căn cơ 
và hoàn cảnh, hành giả tự chọn đề áp dụng, đừng xem thường 
những lỗi lầm nhỏ, nghĩ rằng không ai biết, nên bỏ mặc 
không quan tâm. Chúng ta đừng quên có thể người ngoài 
không hay, không biết, nhưng chúng ta biết, tâm chúng ta đã 
ghi nhận tất cả những lỗi lâm đó vào trong ký ức rồi, khó mà 
tây xóa. Có thể chúng ta cô ý chôn vùi giấu nhẹm đi, nhưng 
nhân quả thì rất công băng, mình gieo nhân nảo sẽ gặt quả 
nây. Chúng ta cũng đừng quên dù tội lỗi mình gây ra rất nhỏ, 
nhỏ như hạt bụi, hạt cát, nhưng lâu ngày những hạt bụi, hạt 
cát ấy tụ lại thành một đồi cát to cao. Giống như nước nhỏ 
từng giọt lâu ngày cũng soi mòn tảng đá hoặc nước rỉ từng 
giọt lâu ngày cũng đầy lu. Cho nên chúng ta phải “xử jý” 
ngay từ ban đầu lúc mới phạm tội bằng cách tu ngay “Pháp 
sám hồi”. 

Thật ra, chúng ta ai cũng biết trong cuộc sống hằng 
ngày, đôi khi chỉ một cử chỉ, một lời nói ra không khéo là đã 
tạo nghiệp xấu rồi. Vì thế, chúng ta thật khó mà đòi hỏi mọi 


308 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


người và ngay bản thân chúng ta không phạm lỗi. Có điều đã 
phạm lỗi thì phải biết tàm quý, hồ thẹn, ăn năn, thành tâm 
sám hồi và nguyện chừa bỏ không tái phạm lần thứ hai. Làm 
được như thế, thì con đường tu của chúng ta mỗi ngày một 
tiễn bộ thêm một chút. 


Phạm lỗi mà biết sám hối, thì từ con người phàm phu 
chúng ta sẽ từ từ vươn lên thành bậc hiển thánh. Nếu không 
biết sám hối, cứ sống cuộc đời buông lung, buông thả, kết quả 
chúng ta cứ phải lặn ngụp đời đời, kiếp kiếp trong ba cõi sáu 
đường, bởi vì có pháp Phật đưa ra mà chúng ta không chịu 
bám lấy đề tự cứu mình thì không ai cứu mình cả! 


Tóm lại, “Pháp Tu Sảm Hồi” trong đạo Phật không phải 
là nghi thức rửa tội đề được sạch tội, mà sám hối mang đủ hai 
yếu tố “nhận lỗi và sửa lôi". Nhờ có sửa lỗi nên tội trước 
được giải trừ, tội sau mới không sinh khởi. Ngoài sám hối, 
chúng ta cần phát tâm thực hiện các hạnh tu khác như: Bồ thí, 
nhẫn nhục, trì giới, phát huy lòng “£?-bi-hÿ-xđ” v.v... để tánh 
tốt luôn phát triển và tánh xấu không có cơ hội nây mầm. Nếu 
kết hợp được như vậy thì “Pháp fu sám hối” sẽ đạt hiệu quả 
cao, và tạo được công đức vô lượng. 


Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát... 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm thiên đường /July 16-2020) 
Tài liệu: 


(*) Phật Học Phổ Thông: Cách Sảm Hi, Cố HT. Thích 
Thiện Hoa. 


309 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


310 


19 


THUYT LUÂN HÒI 
TRONG ĐẠO PHẬT 


I. DẪN NHẬP 


Cứ mỗi lần chúng ta chứng kiến người thân qua đời là 
mỗi lần chúng ta đau xót, buôn rầu, vì từ nay chúng ta vĩnh 
viễn sẽ không bao giờ được nhìn thấy người thân yêu đó trên 
cõi đời này nữa. Tình cảm sâu đậm mấy mươi năm do thói 
quen sống gần gũi, do những yêu thương chăm sóc lẫn nhau, 
do những thành công hay thất bại đều có người đó bên cạnh 
chung vai chia xẻ. Bây giờ người thân yêu đó đã dứt khoát ra 
đi, nghĩa là đã chết. Cái thân xác cứng đờ còn đó nhưng linh 
hồn sức sống của người đó biến đi đâu? Câu hỏi nảy ngày 
thường chúng ta ít nghĩ tới. Nhưng khi giáp mặt với sự kiện 
mất mát này thì câu hỏi đó khiến cho tâm trí chúng ta tràn 
ngập với bao thắc mắc phiền muộn lo âu. Để giải quyết vẫn 
để này, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem con người 
từ đâu sanh ra và sau khi chết thì cuộc sống của con người có 
thực sự đã hoàn toản chấm dứt, hay còn một ấn khúc nảo 
khác, qua chủ đề "7#yết Luân Hồi Trong Đạo Phật". 


311 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
H. THUYÉẾT LUẬN HỎI TRONG ĐẠO PHẬT 


Luân hồi là cái gì? Nghĩa đen, luân là luân chuyền, 
xoay vần. Hồi là trở về, quay về. Luân cũng có nghĩa là một 
vòng tròn, một bánh xe. Luân hồi, tiếng Phạn là Samsàra, là 
Sự XOay chuyên, sự lên xuống, SỰ tiếp diễn liên tục của những 
kiếp sống. Sự xoay chuyển liên tục này thường được biểu 
hiện bằng bánh xe (cakka) và được gọi là bánh xe luân hồi 
(samsaracakka). 


Chúng ta có thê hình dung bánh xe luân hồi như là một 
vòng tròn, mà sự sinh tử của con người luôn tiếp diễn trên 
vòng tròn đó không bao giờ dừng. Và vì thế chúng ta sẽ 
không biết chỗ nào là điểm khởi đầu, cũng như chỗ nảo là 
điểm kết thúc. Cứ như thế, bánh xe sinh tử ấy quay tròn và 
nhận chìm con người trong biển khổ đau từ đời này sang đời 
khác, cho đến khi nào con người tu tập đạt được ánh sáng 
giác ngộ tối hậu mới giải thoát khỏi vòng luân hồi này. 


Trên thế giới, hầu hết các tín ngưỡng tôn giáo đều có 
để cập đến luân hồi, nhưng quan niệm về luân hồi, mỗi tôn 
giáo mỗi khác. Riêng đối với Phật giáo, khi Đức Phật chứng 
ngộ ba minh: Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận 
Minh. Các Minh này đã giải đáp những câu hỏi của Đức Phật: 
“Con người từ đâu sanh ra và sau khi chết sẽ đi về đâu? ”. Nó 
cũng kiến giải cho biết nguyên nhân vì sao mà con người phải 
chịu luân hồi sanh tử. 


Qua sự tự chứng này Đức Phật cũng ngộ ra rằng: Luân 
hồi vốn là một sự thật hiển nhiên, nó áp đặt lên tất cả chúng 
sanh không chừa một người nảo. Sự kiện này không phải do 
Đức Phật suy nghĩ tưởng tượng ra mà do Ngài chứng ngộ 
nhìn thấy và biết nó hiện diện trên thế gian này từ vô thủy vô 


312 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
chung, trước cả khi Đức Phật ra đời. 


Túc Mạng Minh là trí tuệ sáng suốt biết rõ vô lượng 
kiếp quá khứ của chính bản thân hiện tại của Ngài. Sự chứng 
ngộ nảy xác định đời sông của con người có luân hồi. Trong 
kinh Bồn Sanh có ghi Đức Phật đã thấy rõ, nhớ rõ vô số kiếp 
trước của Ngài, như Ngài là a1, từng sanh ra ở đâu và làm gì? 


Thắc mặc "Do đâu mà có con người?" được giải đáp 
qua sự chứng ngộ Thiên Nhãn Minh rằng -- Con người sanh 
ra do Nghiệp lực, theo quy trình Tương Quan Nhân Quả -- Hễ 
có Nhân thì sẽ có Quả: “Cái này có cải kia có. Cải này sanh 
cải kia sanh. Cái này không cải kia không. Cúi này diệt cái 
kia diệt. ” 


Thiên Nhãn Minh là mắt tuệ sáng suốt, thấy tường tận 
chỉ tiết về quá khứ và tương lai của chúng sanh. Ngài thấy 
chúng sanh chết ở chỗ này lại sanh ở chỗ kia trong sáu nẻo. 
Ngài thấy cảnh con người đi tái sanh rõ ràng tựa như người 
đang đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường thấy kẻ qua, 
người lại bên dưới. Như vậy, con người chết rồi không phải là 
hết, mà bị nghiệp dẫn đi thọ sanh trong lục đạo luân hồi. 


Cũng trong đêm cuối cùng của tuần lễ thứ Tư, vào lúc 
canh Ba, dưới cội Bồ Đề, Đức Phật tiếp tục chứng được Lậu 
Tận Minh. Lậu là những thứ xấu xa ô nhiễm, là tham sân si, 
còn gọi là Nghiệp, là Nhân xấu hay tốt tích tụ từ nhiều đời 
trong tâm con người. Tận là chấm dứt. Nghĩa là Đức Phật biết 
rõ nguyên do nảo khiến cho chúng sanh phải chịu luân hồi 
sanh tử. Nếu muốn được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử phải 
tu tập diệt bỏ hoàn toàn lậu hoặc. 


Tóm lại, do tâm hoàn toàn an định, trí huệ tâm linh 


313 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


phát sáng, nên Ngài nhớ được tất cả mọi việc trong vô số kiếp 
quá khứ. Những điều Đức Phật chứng ngộ đối với tâm trí 
người phàm phu khó mà thấu hiểu, nhưng chúng ta không thể 
không đặt niềm tin vào những lời dạy của Đức Phật, bởi từ 
hơn 2,600 năm về trước Đức Phật đã từng tuyên bố những 
điều mà mắt người thường không trông thấy, thế nhưng ngày 
nay Khoa học đã chứng minh được qua kính hiển vi. Ngài đã 
nói rằng trong ly nước có tám mươi bốn ngàn con vi trùng. 
Về không gian, thì Ngài nói rằng ngoài không gian bao la kia 
có hằng hà sa số thế giới không thể kế hết được. 


Sau này khi đi hoăng pháp, Đức Phật đã mang thuyết 
luân hồi ra giảng giải cho chúng sanh. Ngài thuyết rằng sở dĩ 
con người chịu cảnh luân hồi sinh tử hết đời này sang đời 
khác, là do họ tự gây ra, chứ không một thần linh hay thượng 
để nảo nhúng tay vảo việc này. Những hành động, lời nói, ý 
nghĩ tốt hay xấu, những đam mê, ghiền nghiện tích tụ từ 
nhiều đời, nhiều kiếp theo cho tới đời này, vẫn còn tiếp tục 
huân tập thêm, gọi chung là Nghiệp. Nghiệp đó chính là 
Nhân. Đã có Nhân thì sẽ trổ Quả. Chính vì vậy mà sau khi 
chết con người vẫn phải tái sanh để hưởng Quả tốt nhờ đã tạo 
Nhân lành ở đời trước, hay thọ Quả khổ vì đã tạo Nhân ác 
hay Nghiệp ác. 


HI. LUẬN HỎI KHÔNG PHẢÁI LÀ SỰ TƯỞNG 
TƯỢNG MÔNG LUNG. 


Thuyệt luân hôi bao trùm cả vũ trụ. Trong vũ trụ có 
con người, vạn vật. Nói chung là bât cứ thứ gì có mặt trên thê 
g1an này đều bị năm trong vòng quay của luân hôi. 


Thí dụ như quả địa cầu không lồ đang xoay tròn quanh 


314 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


một cái trục trong không gian. Do sự xoay tròn này, phía nào 
của quả đất hướng về mặt trời là sáng, phiá bị khuất là tối. 
Cho nên trần gian mới có sáng có tối, có ngày có đêm. Sự 
kiện này xảy ra liên tục từ hằng triệu-triệu năm nay chưa 
châm dứt. Sự kiện xoay vần của trái đất từ sáng qua tối, từ tối 
qua sáng, không ngừng nghỉ, đó là sự luân hồi của ánh sáng 
và bóng tối hay ban ngày và ban đêm. 


Do sự xê dịch lúc gần lúc xa của quả địa cầu đối với 
mặt trời, cho nên sức nóng của địa cầu chỗ này khác chỗ kia. 
Từ đó, người thế gian mới phân chia không gian sông của họ 
thành bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Sự thay đổi xoay vần 
của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông luôn tiếp tục chưa bao g1ờ 
dừng lại, đó là sự luân hồi của bốn mùa. 


Bàn về luân hồi của vạn vật, chúng ta thử nhìn chung, 
tất cả cây cối lớn nhỏ, núi đôi cao thấp, sông dài, biển rộng... 
mỗi mỗi đều không thoát khỏi luân hồi. Như từ hạt xoài, hạt 
cam, hạt bưởi, hạt quýt, hạt thông... Hạt nào rơi xuống đất, 
khi đủ điều kiện sẽ nảy mầm thành cây con. Cây con lớn lên 
theo thời gian đủ sức sinh hoa, đậu trái. Trái chín, nếu người 
ta không thu hoạch, trái rơi xuống đất, hạt rời ra, và khi đủ 
duyên sẽ lại mọc thành một cây mới. Đó là đời sống luân hồi 
của cây. 


Nước sông, sóng biển cũng thế. Nước là thể lỏng gặp 
sức nóng của mặt trời sẽ bốc hơi. Hơi gặp lạnh thành mây. 
Mây gặp gió rơi xuống thành nước. Nước lại bốc thành hơi... 
Cứ như thế mà xoay vần, nên nước cũng có đời sông luân hồi 
của nước. 


Bàn vê con người, chúng ta thây luân hôi còn rõ rằng 
hơn nữa. Phật dạy con người gôm hai phân: Danh và Sắc. Sắc 


315 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


là vật chất. Danh là tinh thân, là tâm. Danh và tâm đều có đời 
sông luân hồi của nó. Chẳng hạn thân con người gồm 4 yếu tô 
kết hợp, đó là: Đất, nước, gió, lửa. Những loại cứng tương 
ứng với đất, gồm các chất cứng trong cơ thê như đa, thịt (cơ 
bắp), gân, xương, tóc, lông, răng, móng ... Máu, mủ, mô hôi, 
nước mắt, nước múi... được xem như là nước. Hệ thống hô 
hấp hoạt động do ta hít không khí vào, thở ra bằng mũi hay 
bằng miệng tạo hơi gió. Thân thể con người lúc nào cũng âm 
áp tương ứng với lửa. 


Khi nào bốn thứ đất, nước, gió, lửa trong cơ thể con 
người không hài hoà thì con người bị bệnh, hoặc thiếu một 
thứ, con người không thể sống. Khi con người chết thì bốn 
thứ này cũng tan rã trở về với vũ trụ thiên nhiên bên ngoài 
không mất đi, nên đất, nước, gió, lửa tức phần vật chất, hay 
thân của con người, cũng có luân hồi của nó. 


Còn về Danh hay tâm của con người, nhìn chung thì 
tâm thay đổi không ngừng nghỉ. Lúc thì vui vẻ, lúc thì buồn 
rầu, lúc thương lúc ghét, lúc hiền lành, lúc dữ tợn. Khi khởi 
tâm vui thì lúc đó là sanh, và khi hết vui thì gọi là diệt. Khởi 
niệm suy nghĩ là sanh, hết suy nghĩ là diệt. Cứ sinh rồi diệt, 
hết diệt rồi sinh. Trong nhà Phật trạng thái này gọi là tâm sinh 
diệt. Nói cách khác, chúng ta có thể xem đó là tâm luân hồi. 


Nhìn chung, mọi hiện tượng thế gian hiệp tan là do 
duyên quyết định, khiến vạn vật thay đổi hình tướng hay 
trạng thái. Ví dụ nước do duyên nóng bốc thành hơi, gặp 
duyên lạnh đóng thành khối (nước đá). Sự biến thái này do 
duyên quyết định. Đối với con người, Đức Phật xác định con 
người bị luân hồi là do lậu hoặc. Lậu hoặc còn thì sanh tử 
còn. Lậu hoặc hết thì chấm dứt luân hồi sanh tử. 


316 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


IV. LẬU HOẶC HAY NGHIỆP LÀ NGUYÊN NHÂN 
ĐƯA ĐẾN LUẬN HỎI 


Lậu hoặc theo nghĩa trong nhà Phật là những chất ô 
nhiễm xấu xa, những đam mê ghiền nghiện, những suy nghĩ 
sai quấy đưa đến hành động hại mình hại người. Những thứ 
nảy huân tập trong tâm tưởng của con người từ nhiều đời 
nhiều kiếp, và đời này vẫn còn tiếp tục tạo thêm qua hành 
động từ thân miệng, ý. Những gì con người tạo ra dù thiện 
lành hay ác dữ... lâu ngày biến thành Nghiệp. Cho nên 
Nghiệp có hai loại: Thiện và ác. 


- Nghiệp thiện: Là những điều suy nghĩ, lời nói, hành 
động mang lại an ổn vui vẻ cho mình và người. Giữ thân 
thanh tịnh bằng cách không sát sanh, hại người, hại vật. 
Không trộm cướp. Không tà dâm. Giữ miệng lưỡi thanh tịnh 
là không nói dối, không nói lời ác độc, ly gián, thêu dệt v.v... 
Giữ Ý trong sạch là tâm không nghĩ xấu ác, không tham sân 
S1. 

- Nghiệp ác: Là có hành động, lời nói, ý nghĩ trái 
ngược với nghiệp thiện khiến tự mình chuốc lấy phiền não lo 
âu và tạo sự buồn phiền đau khô cho người khác. 


Nghiệp tự nó là khái niệm trừu tượng, không có hình 
dáng nhưng nó có khả năng lôi cuốn chúng ta đi khắp nẻo 
luân hồi. Càng tạo nhiều Nghiệp, tích trữ Nghiệp cảng lâu, 
thì lực của Nghiệp càng mạnh, thuật ngữ gọi là Nghiệp lực. 
Nghiệp lành hay dữ không tự nhiên có, mà do con người tạo 
nên, để cuối cùng con người không thể nào cưỡng lại sự dẫn 
dắt của Nghiệp để thọ Quả lành hay Quả đữ trong đời hiện 
tại, hoặc đời sau, hay bất cứ lúc nào khi đủ duyên Quả trổ. 


317 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
V. SÁU CÕI LUÂN HỎI LÀ GÌ? 


Hình ảnh sáu cði luân hồi diễn tả sự tồn tại có điều 
kiện dẫn đến nơi mả chúng sanh sau khi chết phải đi tái sanh. 
Luân hồi là xoay tròn, tiếp nối lên xuống của mỗi chúng sanh 
trong sáu cõi. Khi tái sanh ở cõi này, khi đầu thai ở cõi khác, 
tiếp nối tử sinh, sinh tử không ngừng. Chỉ khi nảo tu tập dẹp 
được lậu hoặc, chứng quả A-La-Hán thì mới thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử đó. Sáu cảnh giới thường được minh hoạ bởi 
Bánh Xe Sự Sống hay Vòng Luân Hồi gồm: Cõi Trời, A-tu- 
la, Người, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục. 


1. Cõi Trời: Trong truyền thống Phật giáo, cõi Trời là 
nơi cư trú của chư thiên, là những vị thần tiên có phép thuật, 
hình dáng oai nghiêm, nhẹ nhàng, xinh đẹp hơn con người. 
Cõi Trời là nơi thanh thoát an vui, không có sự lo buôn, tức 
giận, đau khổ hay chán chường. Các chư thiên này, đời trước 
là những con người sống thiện lương, làm nhiều điều tốt lành, 
tạo nhiều phước đức, tu niệm chân chánh, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh về cảnh giới này. Họ sống sung 
sướng và chìm đắm trong cuộc sống an lạc không lo lắng gì 
cho ngảy mai, bởi họ có quyền năng biến hóa, muốn gì được 
nây. Cho nên các vị tiên này có khi quên hắn việc tu hành 
phát triển tâm từ bi và trí tuệ của đời trước. 


Trong kinh nói rằng cõi Trời rất rộng lớn và chia làm 
nhiều tầng, mỗi tầng ứng với mỗi cấp độ khác nhau về nghiệp 
lành. Như Hoàng hậu Maha Maya, sau khi sanh Thái Tử Tất- 
Đạt-Đa, nhờ đại phước báo sanh ra một vị Phật tương lai nên 
7 ngày sau khi hạ sanh Thái tử, bà lìa bỏ thân người, thác sinh 
lên cung trời Đao Lợi. Một vị khác là Bồ tát Di-Lặc hiện đang 
ở trên cung trời Đâu Suất, chờ đủ nhân duyên sẽ xuống giáo 


3418 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


hoá nơi cõi Ta Bà này. Trong kinh cũng cho biết Đức Phật 
Thích Ca, trước khi hạ phàm, ngài là Bồ Tát Hộ Minh ở cung 
trời Đâu Suất. 


Chúng tiên không phải sống mãi ở cõi Trời, mà sau khi 
hưởng hết phước, chư thiên cũng không tránh khỏi luân hồi, 
nghĩa là phải chết, tuỳ theo nghiệp lực lúc sống lành hay dữ, 
mà có thể được tái sanh trở lại làm người, hay sinh lên cõi 
Trời cao hơn, hoặc bị đoạ xuống các cõi dưới. 


2) Cõi A-tu-la: Hình dáng không oai nghiêm băng cõi 
trời nhưng cũng có phép thuật. A-tu-la là những sinh vật 
mạnh mẽ, là những người khi còn sống có nhiều tài năng 
nhưng tham danh lợi, tánh tình tự đắc, huênh hoang. Có khi là 
người tu hành tuổi hạ cao nhưng vẫn còn tham sân si, thích 
tán tụng công đức, đi đâu có tàng, có lọng che, có người hầu 
kẻ hạ, thích được tôn xưng bái lạy. Có thể họ là người có 
công với đạo pháp, xây nhiều tự viện cho mọi người tu tập, 
nhưng vẫn còn tham luyến sân s1, được khen thì vui, bị chê thì 
giận v.v... Phúc đức của họ kém hơn chúng tiên ở cõi Trời, 
nên khi qua đời sanh vảo cõi A-tu-la. Nếu sanh vảo cõi A-Tu- 
La mà biết làm thiện, ít giận hờn, không đánh phá al, sau khi 
chết sẽ sanh làm Người trở lại. Nếu chịu tu tập đẹp bỏ tánh 
hung dữ, không gây chuyện, không tranh giành, không đánh 
đập, không sân hận làm khổ chúng sanh xung quanh, thì sau 
khi chết sẽ sanh vào cõi Trời. Nếu sanh ở cõi A-Tu-La mà 
còn giận dữ, bỏn xẻn, ích kỷ thì khi bỏ thân A-Tu-La sẽ sanh 
vào Ngạ quỷ. 


3) Cõi Người (Cõi Ta Bà hay gọi là thế giới loài 
người): Là nơi dành cho những người tạo Nghiệp lành trước 
khi chết, hoặc có lành có ác. Tuỳ theo Nghiệp mà người đó 


319 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


sanh ra đời đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ 
đau. Cõi Người chia thành nhiều quốc gia và nhiều dân tộc 
khác nhau, vì thế mà khi tái sanh có người được sanh vào 
nước văn minh hưởng phước, có người tái sinh vào nước man 
di sống nghèo hèn khắc khổ. 


Kinh sách thường khuyên: Kiếp này được sanh làm 
người thật là may mắn, hãy cố găng làm phước, tạo nghiệp 
lành, giữ gìn năm giới để khi chết, được tái sanh lại làm 
người sống hạnh phúc, an vui, sung sướng. Hoặc tu thập 
thiện, tu Thiền đề được lên cõi Trời hưởng phước. 


4) Cõi súc sinh (Thế giới động vật): Đây là cõi giới 
của những loài động vật, gồm cả những con vật sống dưới 
nước, dưới mặt đất, trên mặt đất. Loải động vật có hai chân, 
bốn chân, nhiều chân hay có thân dài không chân, loài có 
lông có sừng, loài có cánh bay trên không trung hay loài côn 
trùng hoặc vi sinh vật nhỏ li tỉ mà mắt thường không trông 
thấy được... Súc sinh chỉ biết sống theo bản năng chớ không 
có lý trí. Những kẻ lúc còn sống ở thế gian chuyên chạy theo 
vật chất, ham muốn nhục dục thể xác, chuyên mua bán cần sa, 
bạch phiến, hút xách khiến đầu óc lúc nào cũng mê muội. 
Những người khi sống không từ những hành động tàn ác giết 
vật hại người. Khi chết bị đọa vào cõi súc sinh. 


Ở cõi súc sinh này, khi cái chết đến, thường kết thúc bi 
thảm do loài này ăn thịt loài kia một cách dã man. Súc sanh 
sau khi chết tuỳ theo nghiệp lực đã tạo trước đó tốt hay xấu, 
hoặc trả hết Nghiệp đời trước, mà được chuyền kiếp, hoặc bị 
đoạ trở lại cõi này. 


5) Cõi Nga quỷ : Đây là cõi của những linh hồn khi 
còn sông tham lam vô độ, gian manh xảo quyệt, hồi lộ tham 


320 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


nhũng, vơ vét của công, giết người cướp của, lẫy của từ thiện 
làm của mình, thấy người đói khát lòng không mảy may 
thương xót còn đánh đập xua đuôi v.v... và v.v... Chúng Ngạ 
quỹ được mô tả bụng lớn, miệng và cô thì nhỏ đến nổi không 
nuốt được đồ ăn thức uống nên đói khát triền miên. 


6) Cõi Địa ngục (Cõi âm, là nơi chịu sự trừng phạt, 
đoạ đày, cực hình): Là nơi dành cho những con người đại 
gian đại ác, vô lương tâm, không tin nhân quả, chuyên khủng 
bó, giết người không gớm tay, gây tai hoạ đau thương nghiệt 
ngả cho vô số đồng loại và giết hại cả những loài động vật vô 
tội. Khi chết bị đày xuống địa ngục để trải nghiệm sự đau khô 
mà họ đã gây ra cho người khác. Kinh Địa Tạng mô tả địa 
ngục phân chia thảnh nhiều tầng khác nhau, chúng sanh ở địa 
ngục tùy vào mức độ và hành vi của họ gây ra mà bị đọa vào 
tầng thích hợp. Theo Phật giáo, chúng sanh sống ở địa ngục, 
sau khi chịu trừng phạt vì những tội lỗi đã gây ra, có thể tái 
sanh vào cảnh giới cao hơn như súc sanh hay cõi người để 
tiếp tục trả Nghiệp. 


VI. SÁU CÕI LUÂN HỎI 
NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 


Thuyết luân hồi trong đạo Phật mô tả hình ảnh một 
vòng tròn sự sống chết của con người không bao giờ dừng, do 
Nghiệp lực thúc đầy. Nghiệp lực ấy do chính con người tạo 
ra, và bị nó làm chủ thúc đầy sau khi chết tái sanh vào một 
cõi tương ứng với hành vi tốt xâu của mình lúc còn sống vào 
một trong sáu cõi luân hồi, từ đời này sang đời khác, và cứ 
tiếp tục như thế không bao giờ chấm dứt, nếu con người 
không chịu tu tập để được giác ngộ giải thoát. 


321 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Với cái nhìn của người tỉnh ngộ, thì sáu cõi luân hồi 
chính là sáu cảnh giới xuất hiện ngay trên thân tâm của con 
người khi họ còn sống ở trên thế gian này, chứ không phải 
chờ sau khi chết mới chịu luân hồi tái sanh. Sáu cõi luân hồi 
là sáu trạng thái tâm của con người như sau: 


- Những bậc chân tu sống thầm lặng bình thản, tâm 
hôn luôn tha thứ và thương yêu mọi loài chúng sanh, họ sống 
vui vẻ thoải mái, không buồn lo, đính mắc như người đời, 
cũng xem như họ là những bậc tiên nhân đang sống ở cõi 
Trời vậy. Có những người tuy đang sống ngoài đời, nhưng tu 
thập thiện, họ sông có đạo đức, không làm khổ mình, khổ 
người, không làm điều ác, toàn làm điều thiện, tâm không 
tham lam, thường hay tu hạnh bồ thí, không bị dục vọng lôi 
cuốn, nên tâm trạng họ lúc nào cũng cảm thấy bình yên vui 
vẻ. Những người này tuy sống ở cõi Người mà không khác gì 
đang ở cõi TTÒI. 


- Những Phật tử giữ giới luật, hoặc những người chưa 
quy y Tam Bảo nhưng sống hiển lành đạo đức, không sát 
sanh giết người giết vật, không tham lam trộm cướp, không 
để dục vọng tả dâm lôi cuốn, không nói lời hung dữ gây đau 
khổ cho người, không cờ bạc rượu chè đánh mất lương tri. 
Nhờ những đức lành này nên được sanh vào cõi Người. Cõi 
Người thì có khổ có vui. Muốn thoát khổ thì chọn cuộc sống 
tu hành loại bỏ tham ái dục vọng thì tâm sẽ được thánh thơi 
nhẹ nhàng. 


- A-Tu-La ám chỉ những người hay sân hận, giận dữ, 
không biết nhường nhịn, chỉ biết la hét, đánh đập đối phương. 
Những người này lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Ngay cả 
khi họ có lòng tốt làm việc thiện, họ cũng dễ dàng nổi cáu, có 


322 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


cử chỉ hành động lời nói làm tổn thương người được họ giúp 
đỡ. Họ muốn những người này phải nhớ ơn họ và làm những 
gì theo ý họ muốn. Tóm lại A-Tu-La là những người thường 
sông trong tâm trạng sân hận, ưa tranh cải, thích đánh nhau 
với người khác. 


- Những người bất hạnh, nghèo hèn, khô sở luôn thiếu 
ăn thiểu mặc. Mùa đông phải chịu lạnh. Mùa hè phải chịu 
nóng. Mùa mưa phải chịu ướt. Cuộc sống thiếu thốn đủ mọi 
mặt. Người luôn sống trong tâm trạng thèm thuồng đói khát 
nảy cũng giống như tâm trạng của loài ngạ quỷ. 


- Người bị xếp vào hạng súc sanh lả vì tuy thân họ 
mang hình người mà bản chất sống của họ giống như loài thú. 
Luôn sông theo đòi hỏi của bản năng, thoả mãn dục vọng. 
Sống không hè có lý trí cũng như đạo đức. 


- Người sống trong địa ngục là người bị đọa đày đau 
đớn không lúc nảo ngừng, có thể so sánh như những người 
sông trên đời mang thân bệnh hoạn đau đớn triền miên vì thế 
lúc nào tâm họ cũng bị dày vò khốn khổ. Cuộc sống của 
những người này giống như chúng sanh đang bị hành hạ ở 
Địa ngục vậy. 


VI. KÉT LUẬN 


Tìm hiểu ý nghĩa của thuyết luân hồi sanh tử qua sáu 
nẻo: Trời, Người, A-Tu-La, Ngạ quỷ, Súc Sanh và Địa ngục 
trong đạo Phật, không phải để chán nản, thất vọng, rồi buông 
lơi xả láng, hay mù quáng mê tín dị đoan, mà để tự mình 
chăm sóc cải thiện đời sống của chính mình từ buồn phiên, 
sân hận, hay từ phóng túng, vô đạo đức... sang một đời sống 
vul tươi hạnh phúc, có lợi cho mình và có lợi cho nhân quần 


323 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
xã hội. 


Trong sáu cõi luân hồi, với nhục nhãn phàm phu chúng 
ta chỉ thấy được hai cõi là Cõi Người và Cõi Súc Sinh. Còn 
bốn cõi kia thì chúng ta chỉ biết được theo trong kinh sách kể 
lại. Nhưng không thấy chưa hắn là không có. 


Sự thật là chúng ta hiện đang ở trong Cõi Người. Làm 
sao chúng ta có thể giải thích, cũng thời là con người mà có 
người da vàng, da trăng, da đen hay da đỏ. Có người tóc đen, 
tóc vàng hay tóc đỏ. Có người xinh đẹp, giàu sang, sung 
sướng, có người tật nguyên, đau khổ cả đời. Để giải thích 
những điều này, Đức Phật là bậc giác ngộ đã nói cho chúng ta 
biết, con người sanh ra bởi Nhân Quả, bởi Nghiệp. Đại khái 
nếu trong đời sông này, mình làm việc xấu ác gây khổ cho 
người, thì nơi tái sanh sắp tới của mình sẽ tương ưng với đời 
sống khổ phiền nghèo đói. Ngược lại nếu đời này mình sống 
tốt với mọi người, thì đời sau mình cũng có đời sống tốt đẹp. 


Cõi Người là cõi dục, con người sanh ra do đam mê, 
ham muốn, hoài nghi, ngã mạn, tham, sân, s1... tựu trung Đức 
Phật gọi những thứ đó là lậu hoặc, lậu hoặc huân tập lâu ngày 
thành Nghiệp. Con người không tu tập giác ngộ thì mãi là nô 
lệ của Nghiệp, mãi mãi phải chịu luân hồi sanh tử. Sau khi 
chết, thân tứ đại tan rã, trả lại cho thiên nhiên, chỉ còn lại cái 
tâm là tử thức, do Nghiệp làm chủ, nó dẫn đi đâu, thì thức tái 
sanh phải đi theo tới đó. Mà Nghiệp dẫn đi đâu? Trong kinh 
nói là đi tái sanh một trong sáu cõi. 

Muốn biết hay thấy được sáu cõi luân hồi thì con 
người phải tu tập. Có hai cái thấy về sáu cõi luân hồi. Đó là 
cái thấy luân hồi xảy ra ngay trong đời sống hiện tại của 


chính mình qua sự tu tập, khai mở tuệ tri và nhận ra nó. Và 


324 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


cái thấy siêu việt tuyệt đối vượt không gian và thời gian, đó là 
cái thây của Đức Phật bậc toàn giác. 


Tóm lại, dù sanh ra ở Cði Người không được hoàn 
toàn sung sướng như ở cõi Trời. Nhưng trong kinh có ghi là 
muốn thành Phật thì phải sanh ra làm người để tu. Ở cõi 
Người có vui có khổ. Có người nghèo đói khổ sở thì mình 
mới tu được hạnh Bố Thí, Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, 
xả). Con người có ác độc mình mới tu được hạnh Nhẫn Nhục 
v.v... Còn những cõi khác thì thật khó tu. Thí dụ như cõi 
Trời, tất cả chúng tiên không ai khổ, người nảo cũng sống 
hưởng thụ vui vẻ không nghĩ đến tương lai, nhưng đến khi hết 
phước lại bị đoạ xuống những cảnh giới khác. Chúng thần ở 
cõi A-Tu-La thì sân sĩ làm mờ lý trí. Cõi súc sanh thì sống với 
bản năng, làm sao mở mang trí tuệ. Cõi Ngạ quỷ cả đời đói 
khát chỉ biết nghĩ đến miếng ăn không nghĩ đến cái gì khác. 
Chúng sanh ở ĐỊa ngục bị hành hình đau đớn không lúc nào 
yên, làm gì có thời giờ để nghĩ đến việc tu hành? 


Riêng ở cõi Người, nếu may mắn có tắm thân khoẻ 
mạnh đầy đủ các căn, lại có bộ não nguyên vẹn. Đây là một 
phước báu lớn mà con người đã dày công vun bồi từ bao 
nhiêu đời mới có được. Chúng ta đừng để dục vọng lôi kéo sa 
vào đời sống tội lỗi tạo nghiệp xấu, để ngay khi còn sống, 
cũng như sau khi chết bị đoạ vào cõi tối tăm nhiều đau khổ. 


Thuyết luân hồi hay sáu nẻo luân hôi sanh tử trong đạo 
Phật là hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta hãy sớm tu tập theo lời 
Phật dạy: Hãy sống một đời đáng sống, nghĩa là sống đạo 
đức, sống thương yêu, sống đúng với tiêu đề “Chân Thiện 
Mỹ”, sống có lợi cho người và lợi cho mình trong hiện tại và 
tạo Nhân lành cho đời sống tương lai, hoặc sâu sắc hơn là 


325 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


sông và tu tập theo lời Phật dạy để sớm giác ngộ thoát khỏi 
bánh xe luân hồi sanh tử. 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm thiền đường) 
15-5-2020 


326 


20 


TÌM HIẾU Ý NGHĨA “NIÊT-BÀN” 
TRONG ĐẠO PHẬT 


I. DẪN NHẬP 


Khái niệm Niết-Bàn không phải là sản phẩm bắt nguồn từ 
Phật Giáo, mà nó đã xuất hiện từ thời cô đại Ân Độ khoảng 
hơn 4,000 năm trước Tây Lịch. Trong Luận Triết Học 
Upanishads là bộ kinh cuối cùng của nền văn học Vệ-Đàả, 
được dịch là Áo Nghĩa Thư, đã sử dụng khái niệm Niết-Bàn 
để chỉ trạng thái hòa nhập của linh hồn cá nhân gọi là 
“Atman” vào với linh hồn vũ trụ là “#rahman”. Kinh Vệ-Đà 
cho rằng con người có linh hồn. Khái niệm linh hồn nảy gọi 
là tiểu ngã, là atman. Thời đó, người ta tin có đắng Brahman 
là một đắng thần linh giống như Thượng đế, Hóa công hay 
Tạo hóa / God of Creation, Creator, có quyền năng tạo ra vũ 
trụ và muôn loài. Trong ý nghĩa này Niết-Bàn được đồng nhất 
với đại ngã Brahman. 


Sau này, trong giáo lý Phật đà, Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni cũng sử dụng danh từ Niết-Bàn, nhưng mang nội dung 
khác biệt so với khái niệm về Niết-Bàn trong Áo Nghĩa Thư. 


327 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Khái niệm Niết-Bàn trong Phật Giáo được xem như là một 
cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng Ấn Độ, đem lại niềm 
tin tưởng mới, sắc diện mới, cùng sức sống mới cho con 
người theo lối sống Phật Giáo. Thế nào là sức sống mới, là 
sắc diện mới? Chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu vấn đề này 
qua chủ đề “7n Hiểu Ý Nghĩa 'Niễt-Bàn' trong Đạo Phật ” 
như thế nào? 


IIL NIÊT BÀN LÀ GÌ? 


Niết-bàn là chữ phát âm từ nguyên gốc tiếng Sanskrit là 
Nirvana, tiếng Pãli là Nibbana. 


- Nr (Niêt) nghĩa là “ra khỏi”; vana (bàn) nghĩa là 
“rừng”. Nirvana nghĩa là ra khỏi khu rừng u mê, tăm tôi, 
phiên não. 


Trong kinh điển Phật Giáo có nhiều từ ngữ ám chỉ 
Niết-bản như: Chân như, viên tịch (hoàn toàn vắng lặng), viên 
giác, vô vi, vô sanh, chấm dứt sanh tử, bất tử, cứu cánh, tuyệt 
đối an tịnh, giải thoát, (qua) bờ bên kia, không còn trở thành, 
không thuộc duyên khởi, ngọn lửa hoản toàn bị dập tắt, đoạn 
tận toàn bộ tham ái v.v... Những ý nghĩa này nhằm chỉ trạng 
thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng, dứt triệt vô minh phiền não 
của người đạt đạo. 


Dùng từ ngữ quy ước của thế gian đề giải thích hay định 
nghĩa về một chân lý siêu việt chỉ có thể tạm giải thích ở mức 
độ tương đối, bởi “2hái độ sống” của người đạt đạo, hay 
“trạng thái tỉnh thần” của người giác ngộ chỉ có bản thân 
người đó biết mà thôi, và trạng thái đó thực chất tự nó không 
có tên gọi, nó là nó, là như vậy, người ta tạm đặt cho nó một 
cái tên gọi là Niết-bàn. Niết-bản phải thông qua trí huệ bát 


328 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


nhã. Niết-bàn và trí huệ bát nhã là hai mặt của một đồng tiền. 
Niết-bàn là trạng thái tỉnh thần của một người đã đạt trí huệ 
vô sư, và ngược lại bát nhã là trí huệ của người đã chứng đắc 
Niết-bản. Người chứng đắc Niết-bàn được xem là một vị đã 
giác ngộ. 


Mặc dù, Niết-bàn là mục tiêu tu hành nhằm đạt cứu 
cánh của mọi trường phái Phật Giáo. Nhưng Niết-bàn không 
phải là kết quả của bất kỳ cái gì. Nếu nó là kết quả thì phải có 
nhân tạo ra nó. Và nếu như thế, thì Niết-bản thuộc về pháp 
duyên khởi, pháp hữu vi. Những gì thuộc về duyên khởi, hữu 
vi, vô thường, thuộc pháp thế gian thì chịu luân hồi sinh tử, 
không đúng với ý nghĩa của Niết-bàn là vô vi, vô sanh, 
thường hằng, bất tử, vượt ra ngoài hiện tượng thế gian. Với 
ngôn ngữ thế gian, tạm giảng nghĩa Niết-bàn là trạng thái tâm 
thức đã thanh lọc hết mọi phiền não, giải thoát tất cả mọi khổ 
đau, tận diệt hoàn toàn mọi tham ái, không còn sân hận và vô 
minh. Trạng thái an tịnh tuyệt đối này không còn bị bốn 
tướng: sanh, già, bệnh, chết chi phối, thoát khỏi luân hồi sinh 
tử trong ba đường sáu cõi. Trạng thái này có thể đạt được khi 
con người còn đang sống, thuật ngữ gọi là Hữu Dư Niết-bàn 
hay Hữu Dư Y Niết-bàn, hoặc khi con người đã chết gọi là 
Vô Dư Niết-bàn hay Vô Dư Y Niết-bàn. 


HI. CÓ BAO NHIÊU LOẠI NIÊT-BÀN? 


Bản thê tuyệt đối của Niết-bàn là bốn đặc tính “7zờng- 
Lạc-Ngã-Tịnh ”, trái ngược với đặc tính của hiện tượng thế 
gian là “ƒô thường-Khố-Vô ngã-Bất tịnh”. Do trình độ giác 
ngộ mỗi người mỗi khác, nên trong kinh chia ra bốn loại 
Niết-bàn. Đó là: Hữu Dư Niết-bàn, Vô Dư Niết-bàn, Tự tánh 
Niết-bàn và Vô trụ xứ Niết-bàn. 


329 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


1. Hữu Dư Niết-bàn: Là trạng thái tâm của các bậc 
thánh nhân đã dứt sạch phiền não, đoạn tận tham sân si, 
không còn tái sinh trong ba cõi... Nhưng vì còn sống trên thế 
gian, còn thân của nghiệp báo dư thừa, nên vẫn phải chấp 
nhận khô do chịu nghiệp cũ để lại, gọi là “#ữ#u dư y”. Ví dụ 
như Đức Phật bị Đề-Bà- Đạt-Ma lăn đá làm chảy máu ngón 
chân của Ngài, như tôn giả Mục-Kiên-Liên là thánh đệ tử 
thần thông đệ nhất của Đức Phật bị người ngoại đạo đánh 
chết, như tôn giả Angulimala dù đã đắc quả A-La-Hán vẫn 
phải chịu quả báo bị người ta chọi đá bị thương nặng vì 
nghiệp sát của ông trước khi xuất gia. Như vậy hành giả dù 
chứng đắc Hữu Dư Y Niết-bàn chỉ thoát được cái khô cái đau 
về thân một cách tạm thời khi an trú sâu trong thiền định. 


2. Vô Dư Niết-bàn: Vị A-La-Hán đã dứt sạch phiền não 
hữu lậu, tận diệt sốc rễ của ba nghiệp bất thiện tham sân sĩ, 
xa lìa tất cả si mê, đạt sự tĩnh lặng, chứng Niết-bàn khi còn 
sông. Sau khi thân hoại mạng chung không còn mang thân 
nghiệp báo sẽ không còn tái sinh, nhập Vô Dư Niết-bản. Loại 
Niế-bản nảy trong kinh còn gọi là Bát-Niết-bàn 
(parinrrvãna). 


3. Tự tánh Niết-bàn: Mỗi người chúng ta đều có sẵn thể 
tánh thanh tịnh sáng suốt tròn đây, chỉ vì vô minh phiền não 
che lấp nên tánh sáng không hiển lộ. Khi mê lầm chấp ngã 
biển mất thì đó là Niết-bàn. Cho nên mới nói Niết-bàn vốn 
sẵn có, nó không phải là kết quả của tu tập mới có. Nhưng 
nếu con người không nhận ra tự tánh của mình thì không bao 
giờ biết được hương vị của Niết-bàn là như thế nảo. 


4. Vô trụ xứ Niết-bàn: Quan niệm mở rộng của Niết- 
bàn dựa trên khái niệm Bồ-tát [bodhisattva (Skt) hay 


330 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


bodhisatta (P)]. Vô trụ xứ Niết-bản là quan niệm Bồ-tát 
chứng đắc Niết-bàn không trụ vào một nơi, một chốn nảo. 
Khi giác ngộ các Ngài phát nguyện dẫn thân vảo lục đạo giáo 
hóa chúng sanh, lẫy sanh tử phiền não của chúng sanh làm 
cảnh giới sống của mình. Các Ngài lao vào biển khổ để cứu 
khổ mà tâm các Ngài vẫn triệt an tự tại, với phát nguyện rộng 
lớn: “Bát trụ Niễt-bàn, đời đời thừa hành Bồ tát đạo”. Tuy ra 
vào sanh tử nhưng lúc nảo các Ngài cũng tự tại vô ngại như 
đoạn văn diễn tả trong bài Bát Nhã Tâm Kinh: “D7 vô sở đắc 
cố, Bôồ-đề-tát-đỏa y Bát nhã ba-la-mát-äa cố, tâm vô quái 
ngại, vô quải ngại, cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 
mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn...”. Ở đây các vị Bồ-tát đã 
đạt được cứu cánh Niết-bàn, nên tự tại, thong dong ra vào chỗ 
điên đảo mê muội giáo hóa chúng sanh không gặp trở ngại. 


Tóm lại, Hữu Dư Niết bản và Vô Dư Niết Bàn theo quan 
niệm của hệ thống Nam truyền, Theravàda. Còn Tự tánh Niết- 
bàn và Vô trụ xứ Niết-bản là theo quan niệm của hệ thống 
Phát triển Bắc truyền. 


IV. LÀM SAO ĐỀ ĐẠT ĐƯỢC NIÉT-BÀN? 


Chúng ta đã biết Niết-bàn có thể chứng nghiệm được 
ngay trong xác thân khi chúng ta còn sống trong thế giới hiện 
tại này. Nhưng tại sao chúng ta không nhận ra nó? Đó là do 
hăng ngảy, lúc nào chúng ta cũng khởi tâm điên đảo, tham ái, 
phân biệt, chấp trước, chấp ngã, tham sân si, phiền não... 
Những thứ này đã cắt đứt cội nguồn thanh thản, an vui, giải 
thoát là Niết-bản. 


Con người bấy lâu nay đã huân tập không biết bao nhiêu 
là khổ ưu, phiền não. Tâm phàm phu hoạt động mạnh mẽ che 


331 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


lấp phần tâm linh văng lặng bình yên vốn có sẵn trong mỗi 
con người chúng ta. Đối với giáo lý nhà Phật thì con người có 
thể giải thoát khỏi những khổ đau, sinh tử luân hồi bằng các 
nỗ lực tự thân tu tập. 


- Trước hết phải nên làm những việc lành, tránh hành 
xử hung ác, và tự thanh tịnh hóa tâm ý của mình như lời Phật 
dạy trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà: “Không làm mọi 
điều ác. Thành tựu các hạnh lành. Tâm ÿ giữ trong sạch. 
Chính lời chư Phát dạy". 


- Học, hiểu rõ và thực hành bốn chân lý nên tảng của Phật 
giáo. Đó là bài học “7 Diệu Để”. Đức Phật dạy rằng tất cả 
chúng sanh sinh ra ở cõi đời này không ai là không khô. Con 
người dù giàu hay nghèo đều không thoát khỏi khổ do sinh, 
già, bệnh, chết chi phối. Không được sống gần gũi với người 
mình yêu thích, ngược lại phải sống chung hay bị bắt buộc 
gặp mặt những người mình oán hận không ưa nên khổ. Có ai 
không hề bị những ưu sầu khổ não trong tâm dày vò? Và vì 
chấp thủ năm uân nên thân-tâm của con người phải chịu khổ 
dài dài. Cho nên khổ là sự thật thứ nhất gọi là “Khổ để”. Các 
khổ này không phải tự dưng có. Khổ do một hay nhiều 
nguyên nhân gây ra. Đó là sự thật thứ hai gọi là “7áp để”. Tất 
cả những hiện tượng trên thế gian không thực chất tính nên 
nó vô thường. Với đặc tính nảy nên khổ hay nguyên nhân của 
khổ có thể đoạn trừ . Đây là sự thật thứ ba gọi là “Điệ/ để”. 
Để đạt được cứu cánh thoát khổ Đức Phật dạy § phương cách, 
trong kinh gọi là Bát Chánh Đạo. Đây là sự thật thứ tư gọi là 
“Đạo để”. Tám phương cách hay Bát Chánh Đạo của Đạo để 
là: 


1) Chánh kiến: Chánh là ngay thăng đúng đẫn, kiến là 


332 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


trông thấy hiểu biết . Chánh kiến là sự nhận thức sáng suốt 
mọi vấn đề hợp với đạo đức gia đình xã hội. Ở đây, chánh 
kiến là cái nhìn thấu đáo nhận ra đời sống của người tu tập là 
phải lia xa những việc xấu ác hại người, luôn thực hành 
những điều thiện lành có lợi cho mình và cho người. Nhận ra 
bốn chân lý mà Đức Phật đã giảng dạy thành công cho các vị 
đệ tử, đó là “Tứ Diệu Đề”. 


2) Chánh tư duy: Là suy nghĩ chân chánh, hợp với lẽ 
phải, hiểu rõ thuyết nhân quả, hiểu rõ nỗi khổ nảo cũng có 
nguyên nhân. Thông suốt ý nghĩa “7 Diệu Để”. 


3) Chánh ngữ: Lời nói chân thật không gian dối, công 
bình, có ích lợi cho việc tu thân tích đức. Lời nói nhẹ nhàng 
không hung dữ gây tôn thương người khác. 


4) Chánh Nghiệp: Những hành động có tác ý hằng ngày 
cần phải sáng suốt, từ bi, không hại người, hại vật, hại môi 
trường. Giữ ba nghiệp thân khẩu ý luôn được trong sạch. 


5) Chánh mạng: Nuôi thân mạng mình băng nghề nghiệp 
chân chánh. Không hành nghề đồ tế giết thú vật, không bán 
chất say nghiện, không hành nghề chế tạo vũ khí giết người, 
không buôn bán hàng lậu, quốc cắm v.v... Giữ gìn thân thể 
khỏe mạnh bằng cách ăn uống điều độ, tránh xử dụng những 
chất kích thích gây ghiên nghiện có hại cho sức khỏe. Tránh 
ăn những món liên hệ đến nghiệp sát sinh. Ngủ nghỉ đây đủ 
giúp tinh thần được an ôn khỏe khoăn v.v... 


6) Chánh tỉnh tấn: Siêng năng, chuyên cần một cách 
chân chính thắng tiến đến mục đích và lý tưởng mà Phật đã 
dạy. Hăng say làm việc chánh đáng tốt lành mang lợi ích cho 
người và cho mình. Tránh làm những điều xấu ác lợi mình, 


333 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
hại người. 


7) Chánh niệm: Nhớ, nghĩ, biết chân chánh. Ở đây chánh 
niệm có nghĩa là cái “biết chân chánh”. Biết chân chánh là 
“biết không lời nói thâm trong não” tức là cái biết không có 
sự chen vào của Ý Căn, Ý Thức hay Trí năng (tâm ba thời)... 
mà là sự nhận biết trong sáng của tánh giác. Đó là cái biết 
“đang là” khi giác quan tiếp xúc đối tượng. Cho nên chánh 
niệm có thê hiểu là “cái biết ngay bây giờ và ở đây”. 


8) Chánh định: Tu tập thiền định. Thực tập từng bước 
một. Ban đầu tập thiền chỉ (Samatha) còn có chú tâm chú ý 
một đối tượng đề gom tâm về một mối. Bước thứ hai là “?hẩm 
nhận biết đối tượng”, tức chủ đề thực tập. Bước thứ ba là 
“chánh niệm tỉnh thức”, biết tất cả những gì xảy ra trên thân 
tâm và môi trường bên ngòai nhưng không dính mắc (ly hỷ 
trú xả). Bước thứ tư tâm hoản toàn yên lặng, ngôn hành (tầm 
tứ) yên lặng, ý hành(thọ tưởng) yên lặng, thân hành (tịnh tức) 
yên lặng. Chánh định là thực tập thiền định theo đúng chánh 
pháp, tuần tự trải qua bốn tầng định. Tầng định cao nhất là 
“Định bất động” tương ưng với Chân Như định, hay Vô trụ 
định. Bấy giờ trí huệ bát nhã phát huy. 


Giáo lý đưa đến việc thực hành “Bá/ Chánh Đạo” này 
được quy thành ba môn học: Gói, Định, Huệ. Thực hành 
Giới và Định đưa tới trí huệ là giải thoát khỏi sự vô minh mê 
muội, đẹp được khổ đau vì ích kỷ đạt tới cảnh giới Niết-bản. 
Giới ở đây là Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. Định 
là Chánh niệm, Chánh định, Huệ là Chánh kiến, Chánh tư 
duy. Chánh tinh tấn thì có mặt trong tất cả Giới, Định, Huệ. 


334 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


V. GÚT LẠI 


Niết-bàn không phải là một nơi chốn, không phải là cảnh 
giới trong không gian hay thực tế ngoài đời. Niết-bàn không ở 
trên trời, không ở trong mây, trong trăng, trong sao. Niết-bàn 
không ở trên cành cây, ngọn cỏ, hoa lá. Niết-bàn không ở 
dưới lòng đất hay trên sông hoặc ngoài biển lớn. Niết-bản 
không ở đâu cả. Nếu vậy, chăng lẽ Niết-bản là hư vô là không 
thực có? Không phải thế! Niết-bản có thật mà không ở đâu 
cả, nó chỉ được nhận ra qua tâm của người giác ngộ. Tạm ghi 
lại một vài điều do các bậc Thầy Tổ kinh nghiệm cho biết thì: 


- Về mặt siêu hình, Niết-bàn là sự giải thoát mọi khổ đau. 
- Về mặt tâm lý, Niết-bàn đoạn trừ lòng ích kỷ của bản ngã, 
giải thoát mọi tri kiến, đạt tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. - 
Về mặt đạo đức, Niết-bàn đoạn tận toàn bộ lậu hoặc tham sân 
SI... 


Như vậy Niết-bàn là một đạo quả, một chứng ngộ, một 
trạng thái tinh thần với trí tuệ rốt ráo mà con người đạt được. 
Đó là sự thành tựu tối thượng của sự chuyển hóa nhận thức, 
từ quy ước sang nhận thức tối hậu vượt ra khỏi biên giới thế 
gian. Trong Niết-bản phát huy trí tuệ rốt ráo (bát nhã) được 
biểu lộ qua sự thoát khổ, giác ngộ, giải thoát của một bậc 
chứng đạo, ra khỏi vòng luân hồi sinh tử./. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm Thiên thất - August 20-2020) 


335 


21 


SÓNG TỪ ĐẦU ĐỀẾN- 
CHÉT ĐI VỀ ĐẦU? 


Kiếp sống của mỗi con người sinh ra ở thế giới Ta Bà 
nảy, dù thọ mạng dài hay ngắn, nhìn chung có thể phân chia 
làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn nảo cũng nhiều phấn đấu, 
tranh đua, lo âu và phiền não. Ngoại trừ thời gian mới lọt lòng 
Mẹ, đứa bé chưa biết suy nghĩ, chưa biết phán đoán. Chỉ cười 
khóc theo bản năng đòi hỏi của cơ thể, và em bé thường được 
Cha Mẹ đáp ứng đây đủ. 


Giai đoạn kế, nễu may măn được sinh trong gia đình khá 
giả các em được cắp sách đến trường. Nếu không may sinh ra 
trong gia cảnh nghèo nàn, khó khăn, dù còn rất nhỏ, ngoài giờ 
học ở trường các em vẫn phải bương chải ra ngoài xã hội 
kiếm sống phụ với gia đình. Đó là chưa nói có rất nhiều em 
phải nghỉ học nửa chừng hoặc không được đến trường vì Cha 
Mẹ không có khả năng tài chánh. Thời gian này nỗi khổ đã 
hiện diện trong cuộc đời của người trẻ dù được sanh trong gia 
đình giàu hay nghèo. 


Tiếp theo tạm gọi là giai đoạn của người lớn, lập gia đình, 
sinh con đẻ cái, làm việc quần quật kiếm tiền lo cho gia đình, 


336 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


nuôi dạy con thơ cho đến khi chúng trưởng thành. Cuộc sống 
gia đình có lúc vui vẻ hạnh phúc nhưng đa phần trải qua 
những phiền não lo âu từ trong nhà ra ngoài cộng đồng xã 
hội. Thời gian nảy con người sống trong căng thăng vì lúc 
nảo cũng nỗ lực, bon chen tranh đấu... hết sức của mình. Có 
thể những nỗ lực đó là để hướng tới một mục đích cao 
thượng, cũng có thể là vì tham vọng muốn được sự giàu sang 
về tài sản và danh lợi cho bản thân mình, gia đình mình. Dù 
mục đích tốt hay xấu, Ít người nào chịu dừng lại ở một mức 
độ nào đó, bởi tiền tài danh vọng nhiều bao nhiêu cũng không 
lấp đầy túi tham của lòng người. 


Rồi tuổi già đến lúc nào không hay, bệnh hoạn kéo tới 
hoành hành thân xác. Có nhiều người mang căn bệnh thê xác 
kéo đài dù tuổi đời rất thọ, có nhiều người tuổi đời còn rất trẻ 
nhưng lại đột quy sớm. 


Khi giai đoạn cuối cùng đến, người ta nằm một chỗ thoi 
thóp thở. Đến lúc thở hơi ra, mà không hít vào được nữa, thì 
trở thành một cái xác bất động, cứng đờ, lạnh lẽo, vô tri giác. 
Lúc bây giờ những người xung quanh dù không muốn cũng 
đành phải tuyên bố là người đó đã “chế” rồi, đã "mất" rồi! 
Khi nắp quan tài đậy lại, từ giây phút đó trở đi, không ai còn 
thấy người đã “chế” rồi, đã "mát" rồi đó còn hiện diện ở cõi 
Ta Bà này nữa, bởi cái xác đó đã được thân nhân chôn vùi 
dưới lòng đất lạnh, hoặc đã thiêu đốt thành tro bụi. 


Chúng ta, ai cũng trải qua những giai đoạn nêu trên, 
nhưng có giây phút nảo chúng ta chạnh lòng tự hỏi: “Minh là 
ai, từ đâu đến và sẽ về đâu khi một ngày nào đó mình chết 
đi?” hay bút rút vì câu: “Tại sao con người lại có mặt trên thế 
gian này để một ngày nào đó con người lại phải chết. Chết là 


337 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


chấm dứt là biến mất khỏi thế gian này, hay còn có một nơi 
nào khác để người chết trở vê?". Đề tìm câu trả lời chúng tôi 
mời quý vị hãy cùng với chúng tôi chia xẻ đề tài: "Con người 
từ đâu đến và chết đi về đâu? " 


CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VÉ 
NGUỎN GÓC CON NGƯỜI 


Có nhiêu quan điêm, học thuyêt khác nhau vê sự hiện 
diện của con người ở trên thê gian này. 


- Những người tôn thờ chủ nghĩa duy vật thì cho rằng con 
người đến từ vật chất và chỉ sống duy nhất một đời hiện tại. 
Sau cái chết sẽ không còn gì nữa nên họ sống hưởng thụ 
không quan tâm gì đến đạo đức, bởi có gây ra tội ác hay sống 
thiện lành, sau cùng cũng đi đến sự chấm dứt là cái chết. Chết 
là hết thì cần gì phải lo. 


- Ở nước Ấn Độ cổ xưa, người ta tin răng bên trong thể 
xác con người có linh hồn trường cửu. Sau khi chết tiểu ngã 
hay tiểu hồn của họ sẽ hoà nhập vào đại ngã Phạm Thiên. Để 
đạt mục đích đó, ở Ấn Độ có pháp môn tu khổ hạnh là pháp 
tu hành hạ thân xác. Họ cho rằng càng khổ hạnh nhiều chừng 
nào thì càng sớm đạt được thượng tâm. Đức Phật cũng đã 
từng tu theo pháp môn khổ hạnh này 6 năm dài, thượng tâm 
thượng trí Niết-bàn đâu không thấy, chỉ thấy suýt chút nữa thì 
mất mạng nếu không nhờ nữ mục đồng cứu sống bằng một 
chén sữa cừu. 


- Các nhà tôn giáo theo thần quyên thì cho rằng con 
người là sản phâm của Thượng đê. Thượng đê là đâng tôi cao, 
toàn năng, toàn quyên chăng những tạo ra con người mả còn 


338 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


sáng tạo cả thế gian, vũ trụ. Con người sau khi chết chỉ có hai 
cảnh giới để đến. Đó là được lên Thiên đảng nếu ai tin và 
nghe theo lời dạy của Thượng đề. Ngược lại kẻ nào thắc mắc 
không đặt trọn vẹn đức tin vào Kinh Thánh thì bị xem là con 
chiên lạc đàn, sau khi chết sẽ bị đày xuống hoả ngục và bị 
thiêu rụi đời đời. 


- Còn quan điểm của Phật giáo thì như thế nào? Là người 
Phật tử chúng ta đã học qua "Tiến Trình tu chứng và thành 
đạo của Đức Phật Thích Ca". Trong đêm cuối của tuần lễ thứ 
Tư là đêm Bồ tát thành đạo. Vào canh Một, Ngài chứng quả 
Túc Mạng Minh, đạt Trí tuệ hiểu biết về quá khứ nhiều đời 
nhiều kiếp của chính Ngài. Canh thứ Hai, Ngài chứng Thiên 
Nhãn Minh, đạt được Trí tuệ hiểu biết về sự luân hồi sinh tử 
của chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp là do Nhân Quả, nghĩa 
là đời quá khứ họ tạo Nhân xấu thì đời này họ sẽ thọ Quả xấu, 
nếu đời quá khứ họ sống thiện lương thì đời này họ hưởng 
Quả tốt. Canh thứ Ba, Ngài chứng Lậu Tận Minh, là Trí tuệ 
biết rõ nguyên nhân của luân hồi sanh tử là lậu hoặc. Lậu 
hoặc là những thói quen, những đam mê huân tập từ nhiều đời 
quá khứ cho đến hiện tại và tiếp diễn trong nhiều đời ở tương 
lai. Lậu hoặc cũng có nghiệp tốt và nghiệp xấu, khiến cho con 
người cứ phải luân hồi sanh tử, để thọ Quả do Nghiệp gây ra. 


Qua sự chứng ngộ ba Minh của Đức Phật, cho thấy cái 
chết của chúng sanh không phải là dấu chấm hết. Cái chết chỉ 
là sự bắt đầu cho một sự sống mới. Sự sống đó được mô tả 
qua thuyết "Thập Nhị Nhân Duyên " hay thuyết "Nhân Quả" 
như sau: 


- Thế nào là Nhân Duyên? Nhân là nguyên nhân, là cái 
Nhân chính trực tiếp sanh ra vật khác. Thí dụ như hạt mè là 


339 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Nhân trực tiếp sanh ra cây mè, hạt đậu là Nhân trực tiếp sanh 
ra cây đậu. Duyên là sự trợ duyên, chỉ cho những vật có tính 
cách trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp cho Nhân thành hình. Thí 
dụ như đất, nước, phân bón, ánh sáng mặt trời và sự chăm sóc 
của người làm vườn. Những thứ này đã trợ duyên, giúp đỡ 
cho các hạt nêu trên nầy mầm thành cây. 


Vậy “Thập Nhị Nhân Duyên” là mười hai Nhân cũng là 
Duyên, mà Nhân này có mặt sẽ sanh ra Nhân kia. Mười hai 
Nhân Duyên đó là: Vô mình, Hành, Thức, Danh sắc, Lục 
nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử. 


Ý nghĩa đại cương của 12 nhân duyên như sau: 


1) Vô minh: Là không hiểu biết như thật về hiện tượng 
thế gian. Đức Phật dạy tất cả các pháp có mặt trên thế gian 
nảy bao hàm cả con người do nhiều điều kiện mà thành, tức 
không thực chất tính cho nên nó vô ngã. Các pháp chỉ có mặt 
khi nhân duyên đầy đủ và nó sẽ hư hoại biến thành cái khác 
khi không đủ nhân duyên. Đó là tánh Huyễn của vạn pháp. 
Người vô minh không hiểu biết như thật về hiện tượng thế 
gian, nên chấp chặt mọi thứ trên đời là có thật, là thường hằng 
nên khi những thứ đó mất đi, thì phiền não, khô đau. 


2) Hành: Bởi vô minh nên con người thường có những ý 
ngh†, lời nói và hành động tạo nghiệp. Có khi là nghiệp lành 
nhưng phần nhiều là nghiệp ác. 


3) Thức: Là thần thức hay tử thức, đó là những lậu hoặc, 
tập khí do thân khẩu ý tác tạo, gọi chung là nghiệp. Các 
nghiệp nảy huân tập tạo thành nghiệp lực. Khi chết nghiệp lực 
dẫn dắt thần thức đi thọ lãnh quả báo khổ hay vui ở đời sau. 


340 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


4) Danh sắc: Con người có hai phần tỉnh thần và vật 
chất. Tinh thần thì trừu tượng không có hình tướng gồm các 
khái niệm: thọ, tưởng, hành, thức gọi chung là Tâm, thuật ngữ 
nhà Phật gọi là Danh. Phần thân là thể chất có hình tướng 
màu sắc có thể sờ mó được gọi là Sắc. 


5) Lục nhập: Là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi 
sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh hay sáu trần là: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, thì lục thức được phát sinh. Đó là nhãn 
thức, nhỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Lục thức 
nảy tác động vào tâm khiến cho tâm lúc nào cũng dao động 
nên gọi là lục nhập. 


6) Xúc: Là sự tiếp xúc của lục căn với lục trần. Thí dụ 
mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng động, thân cảm thấy mát mẻ, 
lưỡi nếm vị ngọt đăng, mũi ngửi hương thơm, ý thích hay 
không thích một đối tượng nảo đó. 


7) Thọ: Cảm giác hay cảm nhận của thân hay tâm. Tâm 
cảm nhận vui buồn khi lục căn tiếp xúc lục trần. Thân cảm 
giác đau nóng khi tiếp xúc với lửa hay nước sôi. 

8) Ái: Là ưa thích. Khi lãnh thọ cảnh vui thì yêu thích ... 
đó là sanh tâm tham. Gặp cảnh không vừa ý, tâm khổ não, 
không ưa, ghét bỏ... thì sanh tâm sân hận. Tham ái, khát ái, là 
nguyên nhân thúc đầy con người tạo nghiệp. 


9) Thủ: Là bám lấy, giữ lấy. Gặp cảnh tốt, thì tham cầu 
giữ lấy. Gặp người mình ưa thích thì muốn chiếm hữu. Thủ 
cũng chính là nguồn gốc của tham. 


10) Hữu: Là mong muốn hiện hữu ở đời này để hưởng 
thụ hay hiện hữu ở một cõi nào đó trong tương lai. Sự mong 


341 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


muôn này chính là Nhân đưa đên Quả là luân hôi sanh tử. 
Hữu cũng có nghĩa là Có. Muôn có mặt ở đời này và muôn sẽ 
có mặt ở đời lai sanh. 


11) Sanh: Là sanh ra đời, sống và thọ quả báo trả nghiệp 
do Ái, Thủ, Hữu là những nhân đời trước gây ra. 


12) Lão tử: Già rồi chết. 


Nhìn chung mười hai nhân duyên này liên kết thành một 
vòng tròn luân hồi sinh tử của con người. Mắc xích Vô Minh 
là nguy hiểm nhất. Vì Vô Minh làm cho tâm trí chúng ta mê 
muội, không còn sáng suốt phân biệt đâu là thật đâu là giả. Vì 
Vô Minh nên hiểu biết sai lầm về con người và vạn vật trong 
vũ trụ, do đó sinh chấp ngã. Có ngã là có Ái. Ái thì ích kỷ, 
tham lam muốn chiếm hữu những gì mình yêu thích, không 
được thì tâm sân s¡ khởi lên... làm khổ mình khổ người, tạo 
nghiệp. Bất cứ nghiệp nào dù tốt hay xấu, một khi đã tạo ra, 
thì nó được gìn giữ mãi trong tàng thức từ đời này sang đời 
khác, không bao giờ bị mắt. 


Nói theo Khoa học thì những suy nghĩ hay những việc 
làm gây ấn tượng tốt hay xấu, mà mình lặp đi lặp lại thường 
xuyên thì những ấn tượng này ghi đậm trong Ký Ức Dài Hạn 
của mình khó mà quên. 


Khi con người chết thì ngũ uẫn tan rã, thân tứ đại đất, 
nước, gió, lửa trở về với tứ đại, còn nghiệp thức thì tiếp tục 
bám theo tử thức. Nó chính là nghiệp lực thúc đây, dẫn dắt tử 
thức ổi tái sanh. 


Thuyết "Thập Nhị Nhân Duyên" mô tả sự sông của con 
người qua ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Con người bị 


342 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


dính chặt trong bánh xe luân hồi không thoát ra được chỉ vì 
Vô Minh. Vô Minh sinh ra Hành, Hành sinh ra Thức, Thức 
sinh ra Danh Sắc, Danh Sắc sinh Lục Nhập, Lục Nhập sinh 
Xúc, Xúc sinh Thọ, Thọ sinh Ái, Ái sinh Thủ, Thủ sinh Hữu, 
Hữu sinh Sanh (đời kế tiếp), Sanh sinh Già Chết. Cứ thế mà 
cuộc sống tiếp diễn: Sống rồi chết, chết rồi sống .... không 
biết chỗ nảo là khởi đầu và cũng không biết chỗ nảo là kết 
thúc. 


CON NGƯỜI HAY SỰ SÓNG 
TỪ ĐẦU ĐÉN, CHÉT ĐI VÉ ĐẦU 
THEO GIÁO LÝ NHÀ PHẬT? 


Khi có sự giao hợp giữa nam và nữ trong thời kỳ người 
nữ có thể thụ thai, hợp duyên thì thần thức của người chết sẽ 
thác sinh vào thai mẹ. Trong bụng mẹ, thai sinh thu hút tính 
huyết làm nhục thể, và sau đó tâm thức hoả hợp cùng nhục 
thể hình thành Danh Sắc. Danh là tâm thức. Sắc là nhục thẻ. 
Qua thời gian Danh Sắc lần lượt tượng hình đầy đủ lục căn: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 


Khi đủ ngày tháng, thai nhi được sanh ra, lục căn của hài 
nhi tiếp xúc với lục trần, do đó hài nhi biết nóng lạnh đau đớn 
hay êm ái. Do sự xúc chạm này mà tâm hài nhi dần phát sanh 
ra sự phân biệt, rồi từ đó có cảm thọ vui hay khô. Cảm thọ vui 
khổ này phát sanh ra những khởi niệm ưa ghét, thích hay 
không thích. Chính sự tham ái đó khiến nó có thủ, cỗ bám lẫy 
cái nó ưa thích và muốn đòi hỏi được thoả mãn những điều ưa 
thích đó, nên nó tạo ra nghiệp, mà tạo nghiệp thì phải chịu 
quả báo. 


Câu hỏi: “Con người từ đâu đến, chết đi vê đâu?” có 


343 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


nhiều cách trả lời, nhưng hợp lý hay không hợp lý là tuỳ theo 
quan niệm và đức tin của mỗi người, chúng ta không bài bác. 


Theo giáo lý nhà Phật con người sau khi chết, tuỳ theo 
Nhân đã tạo trong đời hiện tại mà tái sanh vảo sáu cõi. Nếu 
con người sống ở cõi đời này tạo nhiều Nhân thiện lành, biết 
mở lòng bố thí giúp đỡ người khác, giữ đúng giới đức, thì sau 
khi chết sẽ được sanh về cõi Trời hưởng phước. Cõi Người là 
cõi có khổ có vui. Sanh về cõi Người là để vay trả, trả vay 
những điều mình đã làm trong đời này hay nhiều đời trước. 
Cõi A-Tu-La là cõi của những vị thần khi sống ở đời này họ 
tạo nhiều Nhân tốt nhưng tánh tình nóng nảy nên khi chết thì 
sanh về cõi A-Tu-La. Còn ba cõi kia là cõi Súc Sanh, Ngạ 
Quỹ, Địa Ngục, trong kinh gọi là ba đường ác, ba đường xấu. 
Con người sẽ sanh về những cõi ác nếu trong đời sống hiện 
tại họ gây ra quá nhiều tội lỗi làm tồn hại những người xung 
quanh, hoặc có hảnh động tàn ác giết người giết vật v.v... 


Chúng ta là người phàm phu với con mắt trần không thấy 
được những cõi vô hình. Đức Phật là bậc giác ngộ thấy biết 
giảng lại cho chúng ta. Là người học Phật, chúng ta biết răng 
những điều Đức Phật giảng dạy cho chúng ta là do sự tu tập 
và chứng ngộ mà nói ra chứ không dựa vào học thuyết của 
bất kỳ ai. 


CON NGƯỜI SANH RA DO NHÂN QUÁ 


Giáo lý quan trọng của Phật giáo là Lý Duyên Khởi, là 
Nhân Quả, là cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh; 
cái này không cái kia không, cái này diệt cái kia diệt. Như 
vậy có nghĩa là chúng ta “øieo Nhân nào thì nhận Quả đó”. 
Trong đời sông hiện tại chúng ta đang thọ nhận cái Quả vui 
buôn, hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta gieo Nhân làm 


344 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


khổ người hay mang hạnh phúc đến cho người từ đời trước. 
Và cái Quả trong hiện tại đời này, nếu không tu tập sửa chữa 
thì nó chính là cái Nhân để trổ Quả cho chúng ta nhận trong 
tương lai. Con người cứ như thế tương tục mãi không ngừng 
hết đời này qua đời khác theo vòng luân hồi mười hai mắt 
xích. 


Từ điểm này chúng ta biết rằng con người sinh ra từ Nhân 
Quả và không phải chỉ sống một đời trong hiện tại này, mà đã 
trải qua nhiều đời trong quá khứ và trong tương lai còn tiếp 
nối nhiều cuộc sống khác. Như vậy chết là bỏ thân hiện tại 
trong đời này để có thân mới trong đời sống kế tiếp. Nói cách 
khác sống là thay thân cũ của đời trước để có thân mới trong 
đời này. Với con mắt của bậc trí tuệ thì con người của đời này 
và con người của đời sau không phải là một mà cũng không 
phải là hai. 

LÀM SAO THOÁT KHỎI 
LUẦN HÒI SANH TỬ? 

Đạo Phật là đạo dạy con người tu tập để thoát khổ giác 
ngộ giải thoát. Giải thoát ở đây là thoát ra khỏi vòng luân hồi 
sanh tử. Trong kinh Thánh Cầu, Đức Phật cho biết: "San, 
Già, Bệnh, Chết, Sâu Khổ, Ô Nhiễm là những cái tự mình bị 
sanh. " Cái Bị Sanh này đưa con người vào vòng luân hồi sanh 
tử. Khi biết sự nguy hại của Cái BỊ Sanh, "Ngài fừn cầu Cái 
Vô Sanh". Cái Vô Sanh là trạng thái vô thượng an ôn khỏi các 
khổ ách, đó là trạng thái Niết-bản. 


Trong canh thứ Ba của đêm thành đạo, Đức Phật đã 
chứng quả Lậu Tận Minh, biết như thật con người bị luân hồi 
sanh tử là do lậu hoặc tức nghiệp thức gây ra. Như vậy muốn 
thoát khỏi luân hồi sinh tử là phải tu tập làm sao cho sạch lậu 
hoặc. Trong lậu hoặc có ba căn bệnh chánh là tham, sân, sĩ. 


345 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Chúng ta phải tu tập làm sao để không còn tam độc nảy ở 
trong tâm chúng ta nữa. 


Bắt đầu tu tập chúng ta cần phải có Trí năng tỉnh ngộ học 
hỏi những điều Đức Phật đã chứng ngộ và dạy lại chúng ta. 
Hiểu thấu đáo về những Nhận thức của Đức Phật đề chúng ta 
có cái nhìn đúng đắn về hiện tượng thế gian và chính bản thân 
chúng ta. Chúng ta phải nhận rõ vũ trụ hay con người đều 
thuộc vẻ thế giới của thời gian và chịu ảnh hưởng của quy 
luật biến dịch, cho nên sự hiện hữu dài hay ngắn, đều phải trải 
qua chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt (không), để trở thảnh cái 
khác. 


Qua bài kinh Vô Ngã Tướng, chúng ta hiểu con người 
của chúng ta là do sự tập hợp của năm uân. Bản thân của 
chúng ta có hai phần quan trọng ngang nhau đó là thân và 
tâm. Chúng ta cần có thân khoẻ mạnh để tâm nương náu mà 
tu hành. Tu hành như thế nào? Đức Phật dạy các pháp “Quán, 
Chỉ, Định, Huệ” là phương tiện để đạt cứu cánh giải thoát 
giác ngộ. 


Bước đầu chúng ta đặt mục tiêu gần gũi với cuộc đời 
phàm phu của chúng ta trước. Đó là tu làm sao đề thân khoẻ, 
tâm an, trí tuệ sáng suốt. Rồi sau đó mới tiến tới mục tiêu cao 
hơn là thoát khổ, giải thoát, giác ngộ. Con đường tu tập 
chuyên đổi từ Tâm Phàm Phu trở thành Tâm Bậc Thánh đến 
Tâm Phật lả con đường lý tưởng dài vô lượng kiếp. 


TU TẬP NHƯ THẺ NÀO? 
- Tu Quán, Tu Huệ: Để chuyển đổi nhận thức, chuyển 
đổi cái nhìn về cuộc đời, về công ăn việc làm, về tình yêu 
nam nữ, tình nghĩa vợ chồng, về của cải vật chất. Những thứ 


346 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


đó đang ở trong tay chúng ta nhưng biết đâu sẽ có một ngày 
chúng ta mắt trăng. Khi chuyện đó xảy ra chúng ta hiểu biết 
rằng vạn pháp vốn vô thường nếu thản nhiên chấp nhận thì 
chúng ta sẽ không buồn khô. Đó là chúng ta đã có Huệ. 


Tu Quán để có cái nhìn về chính bản thân của chúng ta 
ngay trong sát-na hiện tại này đang chịu quy luật biến dịch 
chi phối. Nó thay đổi từng sát-na. Một lúc nảo đó cái già, cái 
bệnh và cái chết sẽ đến với chúng ta. Chấp nhận sự thật chúng 
ta sẽ không cảm thấy quá lo buồn sợ hãi khi mỗi giai đoạn 
thời gian đời sống đến với chúng ta khi khoẻ mạnh lúc ốm 
đau. 


- Thu thúc lục căn: Sáu căn tiếp xúc sáu trần, thấy, nghe, 
xúc chạm đối tượng biết rõ ràng đối tượng nhưng không khởi 
tâm ưa ghét, chê khen, phản ứng gì cả, có nghĩa là đối tượng 
sao biết y như vậy mà trong đầu không nói thầm về đối 
tượng. Đó là cái Biết đang là về đối tượng. Phương pháp tu 
tập này còn gọi là “Pháp Như Thật” cũng thuộc về Thiền Huệ 
Vipassanà, giúp tâm yên lặng thanh thản đưa tới Định. 


- Tu Chỉ, Tu Định: Trong đời sống hăng ngày đầu óc 
chúng ta luôn bị dao động vì suy nghĩ nọ kia, nó đây ấp 
những tham, sân, si... nên đưa đến phiền não khổ đau. Tâm cứ 
đao động liên tục thì không bao giờ chúng ta “giác ngộ” được 
điều gì. Bây giờ chúng ta tập sống trong cái “Biết không Lời ”. 


“Tu Chỉ” (Samatha) là làm sao cho tâm chúng ta được 
yên lặng, thanh thản. Thực tập bằng cách làm cái gì biết 
chúng ta đang làm cái đó. 


Thí dụ: Quét nhà biết đang quét nhà, hút bụi biết đang 
hút bụi, rửa chén biết đang rửa chén.... mà trong đầu không 


347 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


khởi niệm gì cả, nghĩa là không suy nghĩ, không nói lầm bằm 
trong đầu sao nhà dơ quá, sao nhiều chén bát quá v..v.... Đó 
là chúng ta đang tu thiền Chỉ. 


Thiền Chỉ giúp tâm yên lặng thanh thản nhưng không 
vững chắc. Muốn tâm định vững chắc chúng ta phải toạ thiền. 
Khi toạ thiền lúc đầu xử dụng phương pháp dùng tầm tắt tứ, 
sau đó dùng ý tắt tầm. Tầm là tự mình nói thầm trong não, tứ 
là tự trong ký ức trồi lên những hình ảnh trong quá khứ, rồi 
tâm duyên theo đó nói thầm qua lại hết chuyện này sang 
chuyện khác. Khi tầm tứ yên lặng thì hành giả có định. Lúc 
đó lậu hoặc vẫn còn nhưng nó nằm yên, tham,sân, sỉ cũng 
không có, chỉ còn cái Biết không lời trong tâm thì ba nghiệp 
được thanh tịnh. Như vậy, chúng ta tạo được Nhân thanh tịnh 
ngay trong bây giờ và ở đây. Đó là công đức vô lậu của chúng 
ta, dù chỉ năm, mười phút hay lâu hơn. 


KẾT LUẬN 


Khi đã hiểu sanh tử như thế nào, hiểu sự sống từ đâu đến 
và chết đi về đâu, thì đối với sự sống, chúng ta không tham 
cầu bởi chúng ta biết tâm thân ngũ uẫn này không thực chất 
tính, nên nó sẽ không vững bền với thời gian, nó bị ảnh 
hưởng bởi quy luật biến dịch, nên nó vô thường từng phút 
từng giây. Sống hay chết, tuỳ thuộc nơi duyên hợp hay duyên 
tan... mà thay đổi. Và đối với cái chết, chúng ta sẽ không sợ 
hãi, bởi chết không phải là chấm dứt, không phải mất hắn đi, 
mà chỉ là sự thay đổi cũ mới mà thôi. Sự sanh trong hiện tại 
chỉ là một lần sanh trong vô lượng lần sanh. Sự chết trong 
hiện tại chỉ là một lần chết trong vô lượng lần chết. 


Điều quan trọng là chúng ta sống như thế nào trong đời 
nảy, để đời sau chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi 


348 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


lần chết đi, sang một đời sống khác là một dịp tốt để chúng ta 
học hỏi hầu tiễn hoá trên con đường tâm linh. Người đời hay 
nói: “Có công mài sắt có ngày nên kim", chúng ta hãy bắt tay 
mài thỏi sắt lớn trong tâm chúng ta ngay từ bây giờ, bằng 
cách tập sống theo lời Phật dạy. Giữ giới đức được trong 
sạch, làm việc lành tránh việc dữ, tu Huệ, tu Định để phát huy 
Trí huệ tâm linh. Đó là theo con đường GIói-Định-Huệ mà 
Đức Phật đã đưa ra. Khi ánh sáng trí huệ chan hoà, thì bóng 
tối vô minh biến mất. Vô minh không còn thì vòng luân hồi 
cũng tan rã, bấy giờ người tu được hoản toàn thoát khổ, giải 
thoát, giác ngộ. 


Đã học Phật, chúng ta biết cuộc đời an lành hạnh phúc 
hay khổ đau của chúng ta không do ai ban phát cả, mà do quy 
luật Nhân Quả làm chủ, nhưng Nhân Quả đó lại do chúng ta 
làm chủ. Chúng ta có thể tạo ra Nhân tốt hay xấu để thọ lãnh 
Quả lành hay dữ. Ngay cả Đức Phật cũng không cứu được 
chúng ta ra khỏi ba đường dữ hay ra khỏi vòng luân hồi sanh 
tử, mả chỉ chúng ta tự cứu chúng ta mà thôi. Cho nên chúng 
ta phải tự chọn cho chúng ta một lỗi sông, để khi thân hoại 
mạng chung, chúng ta tự làm chủ lẫy mình thanh thản ra đi 
với hành trang phước đức và trí huệ, hay là chúng ta bị nghiệp 
lực nặng nề làm chủ dẫn chúng ta sanh vào những chỗ tương 
ưng với đời sống đây tội lỗi tham, sân, si của chúng ta để thọ 
Quả của Nhân đã gây ra trong đời này./. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
Apri 25-2018 


349 


2, 


NHÂN QUÁ NGHIỆP BÁO 


Sống trên cõi đời này, thử hỏi có ai thoát khỏi một đôi lần 
gặp bất trắc, tai ương lớn hay nhỏ. Nhỏ như chuyện bất hoà 
khó chịu xảy ra liên tục với người xung quanh. Nhỏ như yêu 
thương người này ghét bỏ người kia một cách tự nhiên, hay 
người này cực khổ chăm sóc nuôi dưỡng người kia mà bị 
người kia càm ràm nặng nhẹ gây khó dễ hết chuyện nảy sang 
chuyện khác, hoặc chính bản thân mình đau ốm bệnh hoạn 
triền miên chạy chữa khắp nơi mà không dứt bệnh. Lớn như 
chuyện con cái trong nhà không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, 
ra ngoài xã hội quậy phá phạm luật chịu cảnh tù tội khiến kẻ 
làm cha làm mẹ chịu nhiều lo âu và đau khổ. Lớn như công 
ăn việc làm thất bại đưa đến trắng tay, mất nhà mất cửa, hay 
tình cảm gia đình rạn nứt đưa đến tình trạng ly thân ly dị, 
hoặc hai người đang thương yêu nhau thắm thiết đột nhiên 
một người ra đi vĩnh viễn bỏ lại một người bơ vơ lạnh lẽo trên 
cõi đời... Quá lớn như mới đây ở Las Vagas, Hoa Kỷ, một 
người đản ông Mỹ đã bắn chết hàng loạt mấy chục người và 
khiến cho hàng mấy trăm người vô tội khác bị thương chỉ 
trong vài tiếng đồng hỏ, rồi sau đó tự kết liễu cuộc đời của 


350 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
mình. 


Những sự buôn bực, phiền não khi nhiều, khi ít đó, có khi 
vừa giải quyết xong thì chuyện khác lại đồ ập tới khiến cho 
người trong cuộc đã khổ ngày lại càng khổ thêm. Đa phần khi 
gặp những trường hợp này người ta thường ôm đầu bứt tóc 
than răng đang bị Nghiệp hành hay đang Trả Nghiệp, nhưng 
thực sự Trả Nghiệp là gì, xuất xứ của Nghiệp từ đâu đến, và 
làm sao đề thoát ra khỏi vòng ”Nghiệp” oan trái này? 


NGHIỆP LÀ GÌ ? 


Nghiệp là thuật ngữ được dịch ý từ tiếng Sanskrit là 
Karma, tiếng Pàli là Kamma. Nghiệp, nghĩa đen là làm một 
cái gì đó, tác động một cái gì đó. Trong nhà Phật thì Nghiệp 
là những ý nghĩ, lời nói, hành động tốt hay xấu, huân tập lâu 
ngày thành thói quen tạo nên sức mạnh gọi là Nghiệp lực chị 
phối tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc sông con người từ khi cất 
tiếng khóc chào đời cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt. Nghiệp 
không biến mất khi người ta chết mà nó còn theo chúng ta 
qua đời sống kế tiếp. 


Trong nhà Phật xác định Nghiệp có tiêm năng đưa tới quả 
báo. Nghiệp báo hay Luật Nhân Quả do Đức Phật khám phá 
ra trong đêm cuối của tuần lễ thứ Tư khi Ngài chứng Tam 
Minh: Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh. 
Vào canh thứ nhất Ngài chứng ngộ trí tuệ Túc Mạng Minh, tự 
thấy vô lượng kiếp sông quá khứ của chính mình, do nguyên 
nhân của đời này mà Ngài tái sanh ở đời kế như thế nào. Vào 
canh hai Ngài thấy được "nhân quả luân hồi" của chúng sanh. 
Chúng sanh chết nơi cảnh giới nảy tái sinh nơi cảnh giới 
khác. Người bị sanh vào cảnh khổ vì đã làm việc xấu trong 
quá khứ. Kẻ được sinh vào cảnh giới an vui như các cõi Trời 


351 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
vì họ đã làm những việc thiện lành trong quả khứ. 


Những lời dạy của Đức Phật về quy luật Nhân Quả hay 
Nghiệp báo phát xuất từ nơi trí tuệ siêu vượt của Ngài, mà với 
người trần mắt thịt như chúng ta chắc chắn không thể nảo 
hiểu xuyên thấu về Luật Nhân Quả. Tuy nhiên qua lời dạy 
của Đức Phật về Luật Nhân Quả, chúng ta có thể phần nảo 
giải thích tại sao cùng là con người mà kẻ thì sống trong 
nhung lụa hạnh phúc, người thì sống trong bần hàn khổ đau. 
Người sanh ra đẹp đẽ, kẻ lại chịu khuyết tật khi mới sinh ra. 
Nếu không có Luật Nhân Quả, Nghiệp báo thì lấy gì để giải 
thích những tình trạng khác biệt này. 


Nghiệp là Nhân, báo là Quả. Nghiệp và Quả Báo tạo 
thành Luật Nhân Quả. Ngắn gọn là "Nghiệp Quả" hay 
"Nghiệp Báo". Nếu chúng ta tạo Nhân /Nghiệp tốt thì sẽ trổ 
Quả tốt, còn ngược lại nếu ta gieo Nhân xấu thì sớm hay 
muộn gì chúng ta cũng nhận Quả xấu. Chuyện Nhân Quả cứ 
thế mà xoay dần thành một vòng tròn không bao giờ chấm 
dứt vì con người cứ tạo Nhân rồi trả Quả. Trong việc trả Quả 
lại tiếp tục tạo Nhân mới và Nhân Quả cứ như thế mà luân 
hôi. 


Như vậy mỗi tác động (Nghiệp) dưới một điều kiện nhất 
định sẽ sinh ra một Quả Báo. Một khi Quả đó chín, nó sẽ "hồi 
đáp" trở lại người đã tạo ra nó. Thời gian để một Quả chín 
muồi có thể kéo dài rất lâu cũng có khi rất mau. Nghiệp đã 
gieo thì trăm, ngàn kiếp vẫn không mất. Khi đủ nhân duyên 
nó sẽ xuất hiện. Ai gây Quả ác thì sẽ nhận Quả ác, ai tạo Quả 
lành sẽ nhận Quả lành một cách công bằng, không thiên vị. 
Tạo Nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt trong đời hiện tại 
hay trong đời tái sinh. Nhưng chúng ta cần nhớ là dù tạo 


352 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Nghiệp tốt hay xấu đều phải chịu luân hồi sinh tử. Trong 
minh thứ ba là Lậu Tận Minh, Đức Phật đã xác nhận nguyên 
nhân của luân hỏi sinh tử là Lậu hoặc. Ở đây, Nghiệp chính là 
Lậu hoặc. Bên trong Lậu hoặc chứa sẵn mầm tham sân si. 
Chính tham sân si thúc đây người ta có hành vi tạo Nghiệp 
nên Lậu hoặc hay Nghiệp là nguyên tố của luân hồi sinh tử. 
Nó theo chúng ta nhiều đời từ quá khứ, hiện tại và không 
buông tha ở tương lai. 


Mỗi ngày chúng ta gây không biết bao nhiêu là Nghiệp. 
Mỗi Nghiệp gây ra do tác động của Thân, Ý hay Ngôn ngữ 
tức lời nói. 


- Khi chúng ta đánh đập người hay ra tay giết hại bất cứ 
loài vật nào thì chúng ta đã tạo nghiệp Thân, mà đó là nghiệp 
ác. Khi chúng ta vuốt ve vỗ về người khác giúp người đó 
vượt qua sự buồn đau, hay giúp đỡ dẫn dắt người bệnh, người 
già hay người mù, hoặc bảo vệ môi trường sống như lượm 
rác, lượm đỉnh ngoài đường xá, hay vét mương, thông công, 
trông cây thì đó là chúng ta đã tạo Thân nghiệp, nghiệp này 
được coi như nghiệp lành, nghiệp tốt. 


- Còn ngôn ngữ lời nói tức Khẩu nghiệp. Khi chúng ta nói 
lời hay lời đẹp khuyên dạy con cháu làm việc lành tránh việc 
dữ, dùng lời nói đúng đắn không biện xảo nịnh hót gây chia 
rẻ mọi người thì đó là chúng ta đã tạo khâu nghiệp, đây là 
nghiệp lành. Ngược lại mở miệng đay nghiễn mắng chưởi 
người khác, có nói không, không nói có tạo nên sự hiểu lầm 
thù hận giữa người này với người kia là chúng ta đã tạo Khẩu 
Nghiệp và đây là ác nghiệp. 

- Ý nghiệp hay tâm nghiệp là hành động tạo tác của Ý 
tưởng như suy nghĩ những điều thiện lành, khởi những ý nghĩ 


353 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


tốt về mọi người như khởi tâm tuỳ hỷ khi có người làm việc 
thành công hay có ý tốt muốn tham gia làm việc thiện. Những 
tư tưởng này đã tạo thành Ý nghiệp mà là nghiệp tốt. Còn 
trong đầu phát ra những ý nghĩ tìm cách hại người thì đó là 
nghiệp ác. 


Trong ba nghiệp, nghiệp Ý là hệ trọng hơn hết. Chính Ý 
là chủ chốt nghĩ ra việc phải làm, Thân và Khẩu chỉ là tòng 
phạm làm theo mà thôi. Trong Kinh Pháp Cú, phẩm Song 
Yếu. Đức Phật đã dạy rằng: 


1) Ý dân đâu các pháp / Ý làm chủ, ý tạo / Nếu với Ý ô 
nhiễm / Nói lên hay hành động / Khổ não bước theo sau / Như 
xe, chán vật kéo. 


2) Ý dẫn đấu các pháp / Ý làm chủ, ý tạo / Nếu với Ý 
thanh tịnh / Nói lên hay hành động / An lạc bước theo sau / 
Như bóng, không rời hình. 


Khi trong đầu đã tác ý suy nghĩ muốn làm một cái gì 
tốt hay xấu là chúng ta đã tạo Nghiệp Ý. Tiếp theo chúng ta 
sẽ hành động và phát ngôn theo chiều hướng của Ý tạo thêm 
Thân nghiệp và Khẩu nghiệp. 


Tuy Nghiệp không hình tướng cụ thể nhưng nó có khả 
năng chi phối, sai sử làm cho người ta khốn khổ và sĩ dại vì 
nó. Nhìn chung thì Nghiệp do chúng ta tạo ra và cũng chính 
chúng ta bị Nghiệp trói buộc trở lại. 


Nếu hành động thiện hay ác mà có chủ ý của ý thức quyết 
định, đó là “đjnh nghiệp”, còn như hành động thiện hay ác mà 
không có chủ ý của tâm thức thì cũng tạo nghiệp nhưng đó là 
"bất định nghiệp”. Chằng hạn như hành động của người mắc 


354 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


bệnh tâm thần. Thực chất người bệnh nảy không biết hành 
động của họ đúng hay sai, thiện hay ác. Họ không phân biệt 
thế nào là khổ là hạnh phúc, cho nên hành động vô ý thức của 
họ cũng tạo nghiệp nhưng gọi là "bất định nghiệp” nghĩa là 
họ không cố ý hành động nhằm mang niềm vui hay nỗi khô 
đến cho người chung quanh. 


NGHIỆP CHUNG, NGHIỆP RIÊNG 


Nghiệp cũng có nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp 
riêng còn gọi là biệt nghiệp. Nghiệp riêng là nghiệp ân oán 
của từng cá nhân không ai giống ai trên thế gian nảy. Vì 
nghiệp riêng mà mỗi người có một hình hài sắc vóc đẹp xấu 
khác nhau, không người nảo giống người nào, ngay cả anh 
chị em sanh đôi cũng không hoàn toàn giống nhau 100%. Đời 
sông của mỗi người buồn khổ hay hạnh phúc cũng hoàn toàn 
khác nhau do nghiệp tạo ra trước kia của mỗi người có khác 
biệt, cho nên Quả báo hay Phước báo cũng khác biệt. 


Nghiệp chung hay cộng nghiệp là nhiều người cùng chịu 
chung một thứ nghiệp. Thí dụ như cùng sinh ra trong một gia 
đình giàu có thì cùng hưởng sự vinh hoa phú quý của gia 
đình, hoặc sinh ra trong một gia đình nghèo khổ bần hản thì 
cùng chịu chung số phận. Tuy nhiên trong số những thành 
viên của gia đình này có thể có người chịu chung số phận một 
thời gian nào đó, rồi do nghiệp lành tạo ra ở đời trước khiến 
cho cá nhân này vượt lên số phận chung bằng cách nảy hay 
cách khác, hoặc có quới nhân (trả nợ, trả quả) giúp đỡ cá 
nhân này vượt lên khỏi thân phận nghèo nàn để có đời sống 
sung túc hơn. Gọi là nghiệp chung vì tất cả anh chị em cùng 
sanh ra trong một gia đình nghèo khổ. Nghiệp riêng là cá 
nhân trong số những người này thoát ra khỏi sự nghèo khô 


355 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
chung. 


Một thí dụ khác, khi một vùng nào đó bị thiên tai lũ lụt 
hay hoả hoạn thì người dân ở vùng đó cùng chịu chung một 
hoàn cảnh. Đó là nghiệp chung. Còn nghiệp riêng là có người 
được cứu sông, có người lại bị tử nạn, vì hoả hoạn hay nước 
cuốn trôi. 


Nghiệp chung cũng thể hiện trong đời sống hằng ngày, 
chúng ta thấy rõ rằng người ham cờ bạc thì thích giao du với 
người chơi cờ bạc. Kẻ thích rượu chè thì kết bạn với người 
ham nhậu nhẹt. Người mê văn chương thơ phú thì liên kết với 
bạn bè văn thi. Đây là nghiệp riêng mỗi người, họ cuốn hút 
lẫn nhau đề sau đó lại tạo thành nghiệp chung. 

QUÁ BÁO 

"Quả Báo" là đền trả lại những gì chúng ta đã tạo ra ảnh 
hưởng đến người khác. Những gì chúng ta đã làm dù tốt hay 
xâu, dù vô tình hay cố ý đều sẽ hoàn trả lại cho chúng ta một 
cách sòng phăng không thiếu sót khi hội đủ nhân duyên. Có 
ba loại “bảo”: 

1) Hiện báo: Quả báo phải chịu trong đời hiện tại đối với 
những hành vi mà chúng ta đã gây từ nhiều đời trước hay đời 
này. 

2) Sinh báo: Quả báo phải chịu trong đời sau do hành 
động của chúng ta làm trong đời này. 

3) Hậu báo: Qua nhiều đời nhiều kiếp sau khi đủ duyên 
mới trả quả báo. 


Các loại quả báo trên có thê giải thích cho chúng ta biết 


356 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tại sao trong đời sống hiện tiền có người rất hiền lành tốt 
bụng mà cứ gặp những điều không may khiến cho họ chịu 
đau khổ triền miên, đó là do những kiếp trước họ đã gây 
nghiệp xấu đến đời này đủ duyên họ phải trả gọi là "hiện 
báo”, còn những nhân lành họ làm đời này có thê họ sẽ được 
hưởng phước báo ở đời sau gọi là “si báo”. Những người 
sông ở đời nảy có những hành động ác, hại người đau khổ mà 
vẫn sống trong sung sướng gặp nhiều may mắn, đó là có thể 
trong nhiều đời nhiều kiếp trước họ tạo nhiều nghiệp lành nên 
đời này họ được hưởng phước, riêng những điều họ làm ác ở 
đời này thì họ sẽ phải trả ở những đời những kiếp sau gọi là 
“hậu báo” vậy! 


TU LÀ CHUYÊN NGHIỆP 


Theo Luật Nhân Quả, khi chúng ta tạo Nhân nảo thì sẽ 
nhận Quả (báo) tương ứng, nghĩa là "Nhân nào quả nấy" như 
trồng cây chanh thì được quả chanh, trồng cây quýt thì được 
quả quýt, trồng dây khổ qua thì cho trái khổ qua. Chứ không 
thể trồng cây chanh chua mà ra trái quýt ngọt hay trồng cây 
quýt ngọt mà ra quả khô qua đẳng. 


Trong nhà Phật, gây Nhân nảo chịu Quả nấy, là đối với 
những người không biết hối cải và tu tập sửa đối. Nhưng nếu 
đã lỡ gây ra lỗi lầm mà biết ăn năn hối cãi lo tu tập và làm 
những việc thiện lảnh lợi ích cho chúng sanh để bù đắp lại thì 
quả báo cũng sẽ xoay chuyền, giảm nhẹ. 


Thí dụ như tội lỗi tức Nghiệp của chúng ta có thể ví như 
một chén muối. Nếu hăng ngày chúng ta cứ tạo thêm Nghiệp 
xâu thì số lượng muối ngày cảng gia tăng. Nếu chúng ta biết 
lỗi, ngưng không hành động xấu ác, mà làm nhiều việc thiện. 
Việc thiện được xem như nước. Pha một chén nước và chén 


357 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


muối lại với nhau thì nước sẽ vô cùng mặn. Tu tập tô bồi 
công đức, làm nhiều việc phước thiện, số lượng nước ngày 
một gia tăng. Thí dụ như nước tăng thêm một, hai lít thì bình 
nước này hãy còn mặn không ai uống nổi. Nước gia tăng lên 
một nồi thì nước sẽ lờ lợ. Với một thùng nước lớn hoà tan với 
chén muối ban đầu thì nước trong thùng này không còn thấy 
vị muối mặn nữa. 


Như vậy nhờ vào việc tu tập giữ gìn giới đức và hành 
thiện mà chúng ta có thể hoá giải bớt những nghiệp xấu mà 
chúng ta đã lỡ gây ra. Trong kinh A-Hàm Đức Phật dạy: 
"Người gây nhân bắt thiện, biết tu thân, tu giới, tu tâm thì quả 
sẽ đổi thay. Nếu người gây nhân bất thiện mà không biết tu 
thân, tu giới, tu tâm thì gây nhân nào sẽ thọ quả nấy". Như 
vậy chúng ta thấy rõ muốn thoát Nghiệp phải tu tập tích lũy 
công đức, càng nhiều công đức thì chúng ta mới có thê hoà 
tan dần dân để đi đến xoá bớt Nghiệp mà chúng ta đã tạo, 
nên mới nói "7 là chuyển Nghiệp" hay "Tu là giải Nghiệp". 
Chuyên Nghiệp là chuyển hoá khổ đau thành an vui hạnh 
phúc. Tuỳ theo khả năng tu nhiều hay ít mà quả khổ sẽ thay 
đối chứ không cố định “nhân nào quả đó" như khi chưa biết 
tu, tức chưa biết sửa đồi. 


Đức Phật dạy muốn chuyển Nghiệp chúng ta cần phải 
“rịnh hoá tam nghiệp” nghĩa là tu sửa, thanh lọc Thân, Khẩu, 
Ý từ những lầm lỗi bất thiện dần dần trở nên thiện lành. 


- Về Thân: 


1) Không sát sanh, hãm hại, giết người cũng không xúi 
giục người khác giết người hại vật. 


2) Không trộm cắp của không cho dù chỉ là một cây kim 


358 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
cuộn chỉ. 


3) Vợ hoặc chồng phải thuỷ chung, không gian dâm tà 
hạnh với người khác. 


- Về Khẩu: 

1) Không vọng ngữ, nói dối. 

2) Không nói lời hung dữ, độc ác. 

3) Không dùng lời thêu dệt đặt điều nói xấu kẻ khác. 


4) Không nói lời đâm thọc, hai chiều khiến cho người này 
hận ghét người kia. 


- Vệ Y: Không uông rượu say. Không xử dụng ma tuý 
cân sa, những thứ này là nguyên nhân của bệnh thân và tâm. 
Nó khiên cho tâm trí ngày càng mê mờ sI muội. 


Ngoài ra, Đức Phật cũng khuyên chúng ta nên hành thiện 
không bỏ qua bắt cứ việc thiện nhỏ nhặt nảo và xa lìa những 
hành động xấu ác làm tổn thương người khác đồng thời hãy 
tu tập giữ tâm thanh tịnh không gợn ý xấu tốt về bất cứ 
chuyện gì qua bài kệ: “Ch ác mạc tác chúng thiện phụng 
hành, tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật Giáo”, đại ý là: "Những việc 
ác không nên làm, Vâng làm những việc lành. Khéo giữ tâm 
thanh tịnh. Đó là lời Phát dạy”. 


Nhìn chung, ngoài Đức Phật và các vị A-La-Hán đã hoàn 
toàn sạch Nghiệp, các Ngài “Sanh đã tán, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có 
đời khác nữa", còn bất cứ một chúng sanh nào còn luân hồi 
trong sáu cõi (Trời, Người, A-tu-La, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa 
ngục) đều mang Nghiệp. Vì có Nghiệp mới có tái sinh để trả 


359 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


nghiệp. Tuỳ Nghiệp nặng hay nhẹ mà khổ nhiều hay khổ ít. 
Đức Phật dạy chúng ta phải tu để chuyên đổi quả báo do 
Nghiệp gây ra bằng cách giữ giới tức tu Giới, tu Thân vả tu 
Ý. Mà tu Ý tức tu Tâm là quan trọng hơn hết. 


THẺ NÀO LÀ TU TÂM? 
Tâm ở đây gồm Vọng Tâm và Chân Tâm. 


- Vọng Tâm là Tâm không lúc nảo yên. Nó luôn khởi 
niệm xấu có, tốt có, nhưng đa phân là tham sân si nhằm phục 
vụ bản ngã ích kỷ. Nó bị lôi cuốn trong vòng tài sắc danh 
thực thuy, tức là lúc nào cũng mê đắm bởi tiền tài, sắc đẹp, 
danh lợi, mê ăn mê uống mê ngủ. Thoả mãn được những nhu 
cầu đòi hỏi này thì hả hê thích thú bằng không đạt được thì 
đau đớn buôn rầu khiến Tâm luôn luôn bắt an. 


- Chân Tâm là Tâm yên lặng không mải mai xao động 
trước tám gió của cuộc đời. Đó là gió thành công lợi lộc, gió 
thất bại mất mát, gió được người đời ca tụng, vang danh nồi 
tiếng, gió bị chê bai chà đạp ghét bỏ, gió an lạc hạnh phúc, 
gió đau khổ bất như ý. Trong kinh gọi là bát phong: Lợi-suy, 
xưng-cơ, huỷ-dự, lạc-khô. Chân Tâm luôn yên lặng, thanh 
thản trước những thăng trầm vinh nhục của cuộc đời, bởi nó 
không khởi lên, hay tác ý gì, khi giác quan tiếp xúc thế giới 
hiện tượng bên ngoài, hay những gì xảy ra trong Thân hoặc 
Tâm. Tâm lúc nào cũng trong sáng hiểu biết nhưng lại như 
như bất động. Bởi nó như như bất động nên nó bình thản, 
không kẹt vào những dính mắc ham muốn, thương ghét 
thường tình... nên nó đứng bên ngoài hay bên trên Nghiệp tốt 
và Nghiệp xấu. 


Tu Tâm rất khó. Trước hết chúng ta phải tu Thân, tu Giới, 


360 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


sau cùng mới tu Tâm buông xả hết mọi ý niệm tốt hay xấu, 
thiện hay ác, đúng hay sal, thích hay không thích, không phân 
biệt ta hay người v.v.. Muốn thế, chúng ta tập làm chủ mọi 
suy nghĩ bằng cách tu thăng vào trong Tánh Giác. Đó là khi 
giác quan tiếp xúc với đối tượng, thấy, nghe, xúc chạm như 
thế nào biết như thế nây nghĩa là thấy nghe biết cái đang là, 
bây giờ và ở đây của đối tượng. Biết thôi, rồi chấm đứt không 
để cho ý thức chen vào khen chê, thương hay ghét. Vì khi Ý 
thức xuất hiện là chúng ta đang sống với tạp niệm tức là sống 
với Vọng Tâm, sống với Nghiệp. 


KẾT LUẬN 


Học thuyết "Luật Nhân Quả hay Nghiệp Quả Báo Ứng" 
rất cần thiết cho chúng ta là những con người đang sống trên 
thế gian này, đang chịu sự vay trả, trả vay của Nghiệp do 
chúng ta gây ra từ bao đời bao kiếp trước. Hiểu biết Luật 
Nhân Quả giúp cho chúng ta tự nhận biết được Quả tốt hay 
xâu chúng ta đang thừa tự ở đời nảy, là do Nghiệp chúng ta 
đã tạo trước kia. 


Chắng hạn như cuộc sống chúng ta được vui vẻ hạnh 
phúc và sung suớng trong đời này là do kết quả của Nghiệp 
tốt chúng ta đã tạo trong quá khứ. Những đau khổ dẫn vặt 
chúng ta hôm nay là kết quả Nghiệp xấu chúng ta đã làm 
trong quá khứ. Do đó chúng ta sẽ không oán trách đồ lỗi cho 
bất cứ ai, cũng không cho rằng có thân linh nào đó đang ra 
tay trừng phạt chúng ta. 

Chúng ta biết rằng Nghiệp sẽ tạo ra Quả. Khi Quả chín 
muôi và đủ duyên nó sẽ trổ và chúng ta sẽ là người hứng chịu 
những Quả đó. Chúng ta là người trồng cây tức trồng Nghiệp. 
Chúng ta hãy tự chọn, gây giống tròn hay méo, tốt hay xấu, 


361 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


thiện hay ác là quyền của chúng ta không ai ép buộc. Khi 
chúng ta biết rằng chính chúng ta chịu trách nhiệm về những 
hạnh phúc và khổ đau của chúng ta trong tương lai thì chúng 
ta hãy tự chọn cách sống trong hiện tại. Hãy tự sám hối những 
lỗi lầm xưa cũ từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Hãy nghe lời 
Phật dạy tu Thân, tu Đức và tu Tâm để đời sống hiện tại được 
an vui và chuẫn bị cho cuộc sống tương lai (tái sanh) được 
như ý muốn. 

Tóm lại, Chúng ta tu tập để làm chủ Nghiệp, không cho 
phép Nghiệp làm chủ dẫn dắt chúng ta vào con đường xấu. 
Đó là giá trị của bài pháp về “Nhân Quả Nghiệp Báo” mà 
Đức Phật đã từ bi truyền lại cho chúng ta từ mấy ngàn năm 
qua. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(October 25-2017) 


362 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


363 


23 


HỌA PHƯỚC TRONG ĐỜI SÔNG 


(Bài giảng tại đạo tràng Thiên Tánh Không Houston, Texas 
ngày 7-TI-201%) 


DẪN NHẬP 


Qua Giáo Lý Duyên Khởi của đạo Phật thì mọi vấn đề 
xảy ra trên cõi đời này đều do nhiều nhân nhiều duyên họp lại 
mà thành, để rồi sau đó cũng do nhiều nhân nhiều duyên mà 
nó biến đổi thành cái khác. Nhìn chung, con người sinh ra đời 
không ai giống ai. Có người sinh ra mang một hình hải cân 
đối xinh đẹp. Có người sinh ra đầy đủ sáu căn như mọi người, 
nhưng không có nét đẹp xuất sắc. Cũng có người sinh ra 
không được may mắn vì thiếu mắt căn này, hay căn nọ. Có 
người sinh ra thông minh, hoạt bát, lanh lợi, nhưng ra đời lại 
thất bại lên thất bại xuống. Có người sinh ra trông khù khờ, 
chậm chạp nhưng lại dễ dàng thành công dù không tranh 
giành đoạt lợi. Có người sinh ra trong một gia đình giàu có, 
nhưng lại có người cả đời sống trong cảnh nghèo khổ. Thử 
hỏi do đâu mà lại có nhiều tình trạng khác biệt như thế? 


364 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Trả lời về những sinh linh tật nguyễn, các nhà khoa học 
cho rằng: Đó có thể là do ảnh hưởng từ người Cha hay người 
Mẹ đã mắc một chứng bệnh nào đó, khiến cho đứa trẻ sinh ra 
phải chịu tật nguyên. Ngoài ra, cũng có trường hợp do người 
Mẹ uống thuốc ngừa thai rồi quên uống một hay hai ngày nảo 
đó trong thời gian thụ thai, nên ảnh hưởng đến sự thành hình 
của thai nhi. Một trường hợp khác ở quê hương Việt Nam 
nhiều hài nhi ra đời bị tật nguyền được quy bởi ảnh hưởng 
của hoá chất độc hại “4genf Orange" trong thời chiến. Với 
cái nhìn của thế gian thì câu trả lời này có thê đúng cho các 
bậc Cha Mẹ nào đã lâm vào hoàn cảnh nêu trên, nhưng còn 
vô sô trường hợp khác xảy ra trên thế giới không nằm trong 
những hoản cảnh đó thì sao? Rất nhiều bậc Cha Mẹ là người 
khoẻ mạnh, thông minh, thành đạt, có địa vị cao trong xã hội, 
đã sinh ra những đứa con khoẻ mạnh, nhưng xen vảo đó lại có 
một em bé bị bệnh bâm sinh, tật nguyễn thì trả lời sao đây? 
Hoặc là trên thế giới này có những em bé thông minh vượt 
bực trên nhiều lãnh vực như âm nhạc, toán học, hay có trí nhớ 
siêu đăng, mà người ta gọi là "hần đồng” trong khi Cha Mẹ 
của em bé đó chỉ là những người bình thường? Trường hợp 
này các nhà khoa học chưa có câu giải thích thoả đáng. 


Theo Lý Nhân Quả của nhà Phật thì tất cả mọi gia đình 
dù giàu hay nghèo, tất cả mọi cá nhân dù đẹp hay xấu, khoẻ 
mạnh hay tật nguyên và tất cả những người may mắn hay 
những người kém may mắn đều bị xoay dân trong bánh xe 
Nhân Quả. Như vậy, với cái nhìn Phật giáo, thì tất cả mọi 
người sinh ra ở thế gian này không ai thoát khỏi luật “Tương 
Quan Nhán Quả” còn gọi là Nghiệp Quả. Nghiệp Quả từ 
nhiều đời nhiều kiếp trước đã góp phần hình thành con người 
và tiếp tục ảnh hưởng trên đời sống của con người trong đời 


365 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


này vả sẽ tiêp tục ở tương lai, nêu con người không biết tu tập 
và vẫn cứ tạo thêm Nhân mới trong đời hiện tại. 


Cuộc sống của con người ở thế gian này không ai định 
trước mình sẽ sống bao lâu? Một năm? Hai năm? Mười năm? 
Hai chục năm? Bảy chục năm? Chín chục năm? Hay trăm 
tuôi? Dù cuộc sông thọ mạng lâu dài hay cuộc sống đoán thọ, 
thì con người vẫn không thoát được hai chữ “Họa Phước” 
trong đời. Tại sao? Bởi con người sinh ra ở đời này đều 
không đủ phước báo, để có được một đời sống hoàn toàn mãn 
nguyện, nguyên nhân là do họ đã tạo Nghiệp từ quan niệm, 
hành vi, tư tưởng, lời nói qua lỗi sống trong nhiều đời quá 
khứ lẫn đời hiện tại. Do chính mình đã tạo ra Nhân, đến khi 
nảo hội đủ Duyên, thì Nhân xưa sẽ trổ Quả, Quả ấy vận vào 
chính mình để mình phải chịu Họa Nghiệp hay hưởng Phước 
Duyên. 


Ý NGHĨA VÀ CĂN NGUYÊN CỦA 
HỌA PHUỚC 
Khi nói đến Họa người ta thường nghĩ đến các cụm từ 
Hiểm Họa, Tai Họa, Tai Nạn, Tai Ương để chỉ sự bất hạnh, 
đau khổ, buôn râu... cho nên ai cũng sợ Họa. 


Họa thường hay đến bất ngờ chăng hạn như gia đình đang 
sông an lành bỗng dưng tai biến xảy ra khiến nhà tan cửa nát, 
sản nghiệp tiêu tan, nợ nần chồng chất. Hoàn cảnh khốn khổ, 
tai ương hoạn nạn như thế, khiến con người lâm vào tình 
trạng sầu lo không lối thoát đưa đến quân trí, nhẹ thì mắc 
bệnh trầm cảm, nặng thì nghĩ đến cái chết để trốn tránh nỗi 
khổ niềm đau. Lâm vào hoàn cảnh này người ta gọi đó là 
"Hoa", 


366 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Trong thời gian qua, những ai theo dõi tin tức đều biết 
rằng ở tại Hoa Kỳ cũng như tại nhiều quốc gia khác trên thế 
giới bị thiên tai động đất, sóng thần, giông bão, lũ lụt, hỏa 
hoạn, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh... đã cướp đi không 
biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Những gia đình mắt 
người thân này coi như bị Họa. Bên cạnh đó cũng có những 
người may mẫn được cứu sống. Sự may mắn đó, người ta nói 
là "trong Họa có Phước". 


Hoặc vả có người gặp vận may ăn nên làm ra, trúng mối 
này mối nọ, gia đình êm ấm, hạnh phúc, tâm trạng người đó 
được an vui sung sướng thì người ta nói người này có 
"Phước" zay "Phúc". Khi nhắc đến Phước thì người ta nghĩ 
đến các trạng thái bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn... 


Phước là nhân tô hình thành đời sống an vui hạnh phúc. 
Họa là nhân tố khiến con người sống trong điên đảo bất hạnh 
khổ đau. Phước và Họa không phải tự nhiên mà có, cũng 
không phải do chư Phật, chư Bồ Tát, Thượng để hay Thần 
linh nhúng tay vào giáng họa hay ban phước cho bất kỳ ai. 
Bởi vì chư vị đó là những người có lòng từ bi, trắc ân trước 
nỗi khổ của con người mà phát nguyện tu hảnh, tìm lối thoát 
cho chính mình và giúp chúng sanh thoát khổ, thì không vị 
nảo nỡ có hành động bất công và độc ác khi ban hạnh phúc 
bình an cho người này lại gieo rắc bất hạnh đau thương cho 
kẻ khác. 


Những hiện tượng sai biệt bất công, hầu như phi lý đó, 
băng con mắt của kẻ phàm phu như chúng ta không nhìn thấy 
được căn nguyên sâu xa, chỉ có Đức Phật là vị Toản Các mới 
thấy rõ được sự tương quan hay tương sinh của Nghiệp Quả, 
chỉ dạy lại cho chúng ta. Trong kinh "Tiểu Nghiệp Phân Biệt 


367 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


số 135” (thuộc Trung Bộ Kinh II) kế lại câu chuyện Đức 
Phật trả lời chàng thành niên tên là Subha Todeyyaputta tại 
tịnh xá ông Cấp-Cô-Độc ở thành Xá-Vệ (Savatthi), Kỳ-Đà- 
Lâm (Jetavana), khi anh ta đặt một số câu hỏi do nhân gì, 
duyên gì mà giữa loài người với nhau lại có người cao quý kẻ 
thấp hèn, người đoản thọ người trường thọ, người nhiều bệnh 
kẻ ít bệnh, người xinh đẹp kẻ xấu xí, người có quyền thế lớn 
người quyên thế nhỏ, người có tài sản nhỏ người có tài sản 
lớn, người thuộc gia đình hạ liệt, người thuộc gia đình cao 
quý, người có trí tuệ yếu kém, người có trí tuệ đầy đủ. Đức 
Phật cho biết những hiện tượng xảy ra khác biệt như thế là do 
nơi Nghiệp. Con người gây ra Nghiệp thì phải sinh vào một 
hoàn cảnh nảo đó đề trả Nghiệp. Ngài nói: “Các loài hữu tình 
là chủ nhân của Nghiệp, là thừa tự của Nghiệp. Nghiệp là 
thai tạng, Nghiệp là quyến thuộc, Nghiệp là điểm tựa phân 
chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt có ưu”. Giảng rộng 
hơn Đức Phật nêu lên một số Nghiệp Nhân đưa đến Nghiệp 
Quả tiêu biểu dẫn đến sự khác biệt giữa con người với con 
người, giữa các loài hữu tình với nhau như sau: 


- Chết yếu, đoản mạng là do Nghiệp giết hại các loài hữu 
tình, không có tâm từ bi... Sống lâu, trường thọ là do từ bỏ 
giết hại các loài hữu tình, có tâm từ bị, thương xót, quan tâm 
đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


- Nhiễu bệnh là do đời trước thường não hại các loài hữu 
tình. Ít bệnh hoạn là do không não hại các loài hữu tình. 


- Tướng mạo xấu xí là do thường hay phân nộ, nhiễu phật 
ý, bị ai nói đến một chút là bất bình, bất mãn, sân hận, chống 
đổi. Tướng mạo xinh đẹp là do không phân nộ, không nhiễu 
phật ý, không bất mãn, không chống đổi, không bất bình, tâm 


368 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
nhu hoà, từ ái. 


- Í' uy quyển là do thói ganh ty, đồ ky với người được 
quyên lợi, người được tôn kính. Nhiễu uy quyên là do không 
ganh ty, đồ ky. 


- Nghèo là do không bố thí cúng dường. Giàu có là do đã 
bồ thí cúng dường. 


- Sinh vào gia đình hèn hạ là do tâm ngạo mạn, kiêu 
căng, thường khinh khi kẻ khác, không kính người đáng kính, 
không trọng người đáng trọng. Sinh vào gia đình cao quý là 
do tâm khiêm tốn, nhún nhường, thường tôn kinh người đáng 
kính. - Ngu khờ không có trí tuệ là do không thường đến 
các bậc tu hành để học hỏi. Có trí tuệ là do thường đến học 
hỏi các bậc tu hành”. 


Theo lời Phật dạy thì Phước hay Họa đều do Nghiệp là 
những hành động, tạo tác của con người thông qua thân, 
khẩu, ý, tức suy nghĩ, lời nói hành động việc làm. Tạo nghiệp 
tốt thì gọi là Thiện Nghiệp, Phước Nghiệp. Tạo nghiệp xấu ác 
thì gọi là Bất Thiện Nghiệp, Họa Nghiệp, Tội Nghiệp, Ác 
Nghiệp. Trong đời sống hiện tại hay quá khứ chúng sanh đã 
tạo vô số Nghiệp thiện lẫn Nghiệp ác, cho nên phải chịu thọ 
hạnh phúc và đau khổ xen lẫn nhau. Những ai tạo Ác Nghiệp 
nhiều hơn Thiện Nghiệp thì đời sống sẽ phải trải qua nhiều 
thăng trầm đau khô hơn người tạo nhiều Nghiệp tốt. Vì thế, 
mới có người giàu sang, hạnh phúc, quyền uy tột bực, lại có 
người nghèo hèn khốn khổ tột cùng. Tuy nhiên ở trên đời 
cũng có nhiều hoàn cảnh éo le như người giàu sang mà lại 
đoản mệnh. Đó là do đời trước biết bố thí nên đời này sinh ra 
trong gia đình giàu có, nhưng lại mang Nghiệp sát sanh các 
loài hữu tình ở đời trước nên đời này không sống thọ. Hay 


369 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


người nghèo mả có nhan sắc xinh đẹp khác thường. Hoặc 
người xinh đẹp tuyệt trần mà lại sống trong hoàn cảnh đói 
rách bị chồng con hành hạ khổ sở v.v.. Đó cũng do Nghiệp 
lành và Nghiệp xấu của người ấy tạo ra từ quá khứ. Cho nên 
Đức Phật mới nói: “Các loài hữu tình là chủ nhân của 
Nghiệp, là thừa tự của Nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến 
thuộc, Nghiệp là điểm tựa, Nghiệp phân chia các loài hữu 
tình; có liệt có tu” là như vậy! 


PHƯỚC HỌA TRONG ĐỜI SÓNG 


Sống ở đời ai cũng mong muốn được nhiều phước đức. 
Người sống có nhiều phước đức thì ít bị tai họa. Người có ít 
phước đức thì tai họa thường xảy đến nhiều hơn. Còn người 
vô phước dù sống ở đâu cũng khó tránh tai họa. Ai có phước 
đức hoàn toản thì tại họa không có. Đó là đúng theo luật 
Nhân Quả. Nhưng thực tế ở thế gian, ít thấy người nào cả đời 
không bao giờ gặp chuyện sầu não. Có lẽ vì những người có 
phước cao dày, khi mạng chung đã được sanh làm Phạm thiên 
ở cõi Trời hưởng phước hết rồi! 


Đã là người đâu ai muốn tai họa đến với mình, nhưng làm 
sao để đời sống của chúng ta luôn được bình an hạnh phúc, 
tránh xa mọi điều hung hiểm. Người mê tín thì cho rằng tai 
họa hay phước đức do Trời Phật, Bồ Tát hay Thân linh ban 
bố, vì thế khi gặp chuyện không may thì họ đến chùa nảy, 
đình nọ, miếu kia... để lễ bái cầu xin. Khi gặp tai ương, bối 
rỗi, lo sợ... tâm lý chung, nghe ai chỉ bảo điều gì thì họ liền 
làm ngay không cần suy nghĩ, chỉ mong được Thân linh cứu 
vớt ra khỏi tai họa mà họ đang gánh chịu. Có khi gặp nạn nhẹ 
thì qua mau, khiến cho họ càng tin nơi Thần Thánh. Nhưng 
nếu vẫn nạn không thể một ngày một bữa giải quyết được, thì 


370 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


tâm trí họ rối bời, khủng hoảng, u mê, chỉ biết khóc than trách 
Trời hận đắt, phỉ báng Thân linh tạo thêm khẩu nghiệp. 


Thực ra, ở thế gian này tội ai làm người ấy tự chịu. Đối 
với pháp luật thế gian cũng không ai lấy tình cảm riêng tư mà 
xử trí được. Như tội con, thì con phải gánh. Cha mẹ dù 
thương xót sợ con chịu khổ, tình nguyện chịu phạt thay con 
cũng không được. Đối với luật Nhân Quả cũng thế. Mình gây 
Nghiệp nhẹ thì lãnh quả nhẹ, nếu gây Nghiệp nặng tốn hại 
đến người khác thì mình phải chịu Quả bị tốn hại về tỉnh thần 
lẫn vật chất nặng nề, có than van cầu khẩn thì cũng không ai 
gia giảm được tội nghiệp mình đã gây ra, không ai chịu thế 
cho mình. 


Đức Phật đã dạy cuộc sông của chúng ta do chúng ta làm 
chủ. Chúng ta tác tạo Nhân nào thì chúng ta sẽ nhận thọ Quả 
đó. Cho nên đã sanh ra ở cõi Người này, thì chắc chắn ít 
nhiều gì chúng ta cũng phải chịu đựng thăng trầm khi hưởng 
Phước lúc chịu Họa. Điều quan trọng là chúng ta hành xử 
như thế nào khi tai họa đến thăm, hay phước đức đến 
viếng. 


Khi đã hiểu Luật Nhân Quả hay Nghiệp Quả rồi chúng ta 
tự biết khi chúng ta đang sống an vui hạnh phúc tức chúng ta 
đang hưởng Phước, thì chúng ta không quá đắc ý vui mừng, 
kiêu ngạo, xem thường những người kém may mắn xung 
quanh, bởi chúng ta biết rằng đây là kết quả của việc thiện 
lành nào đó mà chúng ta đã làm trong nhiều đời quá khứ. 
Hành động đúng đắn của người biết “sợ Nhân” (Bồ Tát sợ 
Nhân, chúng sanh sợ Quả), là khi đang hưởng Phước, hưởng 
Quá, nên cần chắt mót tạo thêm Phước, để dành Phước, nghĩa 
là chúng ta chuyên tâm tu tập thêm, hành thiện nhiều thêm, để 


371 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


phòng hờ khi Họa tới chúng ta còn có Phước để xan xẻ làm 
nhẹ bớt Họa gánh chịu. 


Khi Họa ở đâu chợt tới, là người có học Phật, chúng ta 
biết đó là do Nghiệp xâu của chính chúng ta gây ra trước kia, 
bây giờ trổ Quả, chúng ta không thể tránh khỏi, cho nên thay 
gì hoảng hốt, run sợ, khóc than, oán hận... chỉ khiến cho bản 
thân chúng ta và các thành viên trong gia đình thêm đau khô. 
Chúng ta hãy hết sức cố gắng giữ bình tỉnh, kham nhẫn chịu 
đựng, tìm cách giải quyết và vẫn tiếp tục hành thiện trong khả 
năng. Khi tâm bình tỉnh không dao động, sự quan sát nhận 
định của chúng ta sẽ rõ ràng sáng suốt hơn, đó là cách khi gặp 
Họa, chấp nhận trả Nghiệp có trí tuệ. Cũng là đang trả Nghiệp 
xâu, nhưng trả với cái tâm thản nhiên chấp nhận thì chuyện 
không may nặng sẽ thành nhẹ, chuyện nhẹ xem như không có 
gì. 

Chuyện Họa Phước đến bất ngờ không ai biết được. Ít khi 
nào Phước đến nhiều lần trong đời, nhưng Họa thì đến nhiều 
hơn. Người xưa đã trải qua kinh nghiệm đó nên có câu: 
"Phước bất trùng lai, Họa vô đơn chí", nghĩa là Phước không 
đến hai lần, mà tai họa thì không chỉ đến lẻ loi một lần, tức là 
Họa thường hay đến với con người nhiều lần. 


Chúng ta cũng thường nghe nói: "Phước đấy, Họa đấy", 
ám chỉ ở đời trong cái may có cái rủi hay ngược lại, như câu 
chuyện trong sách Cô Học Tinh Hoa kê rằng: "Người kia phơi 
cỏ dưới chân rào. Hôm sau ra gom cỏ, nghe tiếng kêu "chích 
chích” trong cỏ. Anh bởi cỏ lên bắt được một con chim trí. 
Anh vui mừng lắm, để cỏ y như trước. Mấy ngày sau, anh đến 
bên đồng cỏ lắng tại nghe, cũng có tiếng kêu "chích chích". 
Anh lật đật dùng tay bới cỏ lên, hy vọng sẽ bắt được con chim 


372 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


trí khác. Nhưng không ngờ anh bị con rắn Hồ mổ ngay tay. 
Không kịp cứu chữa, nên chết ngay tại chỗ". 


Một câu chuyện nối tiếng nói về Họa Phước khác, ai cũng 
biết, đó là câu chuyện ”74¡ Ông Mất Ngựa". Chuyện kể rằng: 
" Ở phía Bắc nước Tàu, gần biên giới giáp nước Hồ, có một 
lão ông tên gọi là Tái Ông. Tải Ông có nuôi một con ngựa. 
Một hôm ngựa chạy qua nước Hồ mất dạng. Người hàng xóm 
biết chuyện đến nói lời an ủi chia buôn. Ông lão điềm nhiên 
trả lời: "Biết đâu con ngựa chạy mất lại là điều tốt cho tôi". 
Vài tháng sau con ngựa trở về dân theo một con ngựa Hồ cao 
lớn khoẻ mạnh. Người hàng xóm nghe tin đến chúc mừng, 
nhắc lại lời ông lão nói bữa trước. Ông lão chẳng vui mừng 
chỉ nói: "Biết đâu việc được ngựa này sẽ dẫn đến tai họa cho 
tôi". Quả nhiên việc này đúng như thế. Cậu con trai của ông 
rất thích cởi ngựa, thấy ngựa Hồ cao khoẻ thì thích lắm, liễn 
nhảy lên lưng phóng chạy. Không ngờ ngựa Hồ chưa thuần 
nên nhảy loạn xạ. Cậu con bị ngựa hắt xuống đất gãy xương 
đùi mang tật lớn. Người trong xóm biết chuyện, đến chia 
buôn. Ông lão lại nói: "Biết đâu nhờ họa này mà được phước 
khác". Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung 
Nguyên. Trai tráng trong vùng biên đêu phải xung vào quân 
ngũ chống giặc, chết ngoài chiến trường. Cậu con trai nhờ 
chân gãy không bị xung quân nên còn sống". Nội dung câu 
chuyện này cho thấy Họa là cái gốc của Phước, Phước là cái 
gốc của Họa. Cả hai luân phiên xuất hiện. Cho nên khi được 
Phước không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái Họa sẽ 
đến. Khi gặp Họa cũng không nên quá đau khổ khiến tỉnh 
thần bị tốn hại. 


Sống ở đời, quả thật hết may tới rủi, hết rủi tới may, khó 
mà lường trước được. Tuy là như vậy, nhưng thực tế không 


373 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


phải lúc nào có Phước là liền có Họa, hay có Họa là liền có 
Phước. Có khi Phước đi liền với Họa, cũng có khi Phước Họa 
không đi liền, vì ở giữa còn được hạnh nghiệp, còn có duyên 
tốt hiện đời của mình quyết định. Ngay Phước ấy mà tỉnh giác 
tu tập, tạo thêm Phước thì Phước thêm Phước. Ngay Phước ấy 
mà tạo ác nghiệp thì Phước sinh Họa. 


TU ĐỀ CHUYÊN NGHIỆP 


Trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta biết đời này chúng 
ta sông có được Phước Báo hay Tai Họa là do Nghiệp chúng 
ta tạo nên. Xét về mặt hiện tượng, tục đế, chúng ta phải sống 
tốt, làm điều tốt không hãm hại người khác, giữ gìn Phạm 
hạnh, tạo Nghiệp thiện lành, để đời sau không phải chịu khổ 
sở do những tai họa thường xuyên đồ ập xuống chúng ta. Khi 
Phước đến thì không quá vui mừng, Họa đến cũng không nên 
quá đau khổ. Vì đó là cái Quả chúng ta phải nhận chịu không 
thể nào trốn tránh. Xét về mặt chân đề, chúng ta tu tập làm 
sao để thoát khỏi luân hồi sinh tử, chứ không chỉ lo tạo việc 
lành tránh việc dữ, vì như thế chúng ta vẫn còn ở trong vòng 
đối đãi tốt xấu thiện ác và tiếp tục hết đời này sang đời khác 
phải chịu trầm luân trong sáu cõi. 

Là cư sĩ chúng ta vẫn phải bôn ba ngoài xã hội mưu sinh 
nuôi sống bản thân và gia đình, cho nên khó tránh việc tạo 
nghiệp, mà đa phân là nghiệp xâu. Đề giúp chúng sanh tự giữ 
mình trong sạch trong đời sống hăng ngày, Đức Phật buộc các 
Phật tử phải hứa giữ năm giới: 


1) Không sát sanh, hại vật, nuôi dưỡng lòng từ bi. 


2) Không trộm cướp, lây của không cho, chận đứng lòng 
tham lam. 


374 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
3) Không tả dâm, phá hoại gia cang người khác 


4) Không vọng ngữ tức là không nói đối; không nói lời 
hung ác gây đau khổ người khác; không nói lời ly gián, chia 
rẻ gây hiềm khích giữa người nảy với người kia; không nói 
lời hoa mỹ đề tự tâng bốc mình hay người mình thích. 


5) Không xử dụng chất say nghiện, rượu men khiến tâm 
trí lu mờ ngu muội. 


Những ai giữ được năm giới luật này thì đó là người sống 
đạo đức không tạo Nghiệp ác. Đây là năm giới căn bản, người 
nảo hành trì đúng đắn thì người đó sẽ dần xa lìa tam độc 
Tham, Sân, S1. Trong kinh ghi những người nào giữ trọn năm 
giới này sẽ không bị đoạ vào ba đường xấu. Đó là Súc sanh, 
Ngạ quỷ, Địa ngục. Người nào giữ được năm giới, tạo nhiều 
phước đức, dẹp luôn tam độc tham sân si, thì có thể sanh vào 
cõi Trời hưởng phước muốn gì được đó. Nhưng ở cõi Trời 
muốn gì được đó khiến nhiều chư Thiên quên hăn việc tu 
hảnh, vì thế khi hưởng hết phước rồi thì cũng bị đọa xuống 
làm kiếp người hay kiếp thú tuỳ theo Nghiệp Quả đã gây ra từ 
nhiều đời trước. 


Tu hành giữ giới luật là tu theo cái tướng bên ngoài vẫn 
còn năm trong phạm vi đôi đãi thiện-ác, tôt-xâu, có người g1ữ 
giới, có giới đề giữ, nên vẫn còn bị tái sinh trong lục đạo. 


Vấn đề tu tập giữ giới luật được xem là cần thiết nhưng 
bên cạnh việc giữ giới, điều quan trọng thiết yêu nhất vẫn là 
tu từ gốc chứ không tu từ ngọn. Tu từ gốc nghĩa là “hiển 
Định" dọn sạch cái tâm, giữ tâm ý yên lặng để phát huy trí 
tuệ. 


375 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Trong kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu, hai đoạn mở đầu 
có ghi rõ: 


"I) Ý dân đầu các pháp, Ý làm chủ ÿ tạo; Nếu với ÿ ô 
nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như 
xe, chân vật kéo. 


2) Ý dẫn đấu các pháp, Y làm chủ ý tạo; Nếu với ý thanh 
tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Nhự bóng, 
không rời hình "". 


Nếu khởi ý lành thì thân và miệng sẽ nói và làm việc lành 
tạo nên Thiện Nghiệp. Nếu khởi ý ác thì thân và miệng sẽ nói 
và hành động xấu ác tạo Nghiệp Ác. Nhưng nếu không tác ý 
lành hay ý ác, thì thân và miệng không theo sự tác ý mà nói 
năng hay hành động tạo Phước Nghiệp hay Họa Nghiệp. 


Đơn giản hoá ý nghĩa của hai từ Họa Phước trong đời 
sông hiện tại để chúng ta dễ tu tập. Những gì thuận với tâm ý 
mình là Phước, là vui vẻ, hỷ lạc, hạnh phúc. Những gì nghịch 
với tâm ý mình là Họa, là buôn râu, là đau khổ. Là Phước hay 
là Họa đều do Nghiệp gây nên. 


Muốn thoát khỏi Nghiệp, trước tiên chúng ta tập thu liễm 
sáu căn không để sáu trần lôi kéo khiến cho ba nghiệp: Thân, 
Khẩu, Ý bị ô nhiễm. Thu liễm sáu căn bằng cách nào? Đó là 
khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tín hiệu tác động vào 
Thọ. Thọ biết mà không dính thì chỗ này không còn Lạc 
không còn Khổ, nghĩa là không có Họa Phước. 


Một pháp tu khác là pháp Như Thật. Thấy Như thật, Biết 
Như thật về hiện tượng thế gian thì đâu là Họa, đâu là Phước? 
Cao hơn nữa, là tất cả mọi hiện tượng thế gian, bản thể của nó 


376 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


đều "Như Vậy”, không phẩm chất tốt xấu, lớn nhỏ, nặng nhẹ... 
nó chỉ là Như Vậy thôi! Cho nên Họa cũng “zø”, Phước 
cũng “z”, Ta cũng “nhwz”. Dút sạch hai bên: “7a” và “Họa 
hay Phước”, thì đầu là Họa, đầu là Phước? 


Họa Phước do tâm. Tâm động thì Họa Phước sanh. Tâm 
tịnh thì Họa Phước diệt. Nếu ta làm chủ tâm, chỗ đâu cho 
Họa Phước sanh. Như vậy mới thoát khỏi Nghiệp, mới thoát 
khỏi luân hồi sanh tử. Bài kệ sám hối dưới đây cũng nằm 
trong ý nghĩa này: 


"Tánh tội vốn không do tâm tạo. 
Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong 
Tội trong tâm diệt cả đêu không 
Thế ấy mới là chân sảm hồi. " 


KẾT LUẬN 


Chúng ta sanh ra ở cõi Người là phải chịu quy luật vay 
trả, trả vay. Chúng ta vay bao nhiêu thì phải trả lại bây nhiêu, 
nếu không nói là phải trả cả vốn lẫn lời, cho nên đã là con 
người không ai tránh khỏi Họa Phước. Vì thế khi đã học Phật, 
tin Phật, thì chúng ta nên hành trì theo lời Phật dạy để tự cứu 
mình thoát ra khỏi bộc lưu, tức luân hồi sanh tử. Tu tập bao 
lâu để đạt được mục đích thì chúng ta chưa thể biết được, 
nhưng nhìn lại quảng đời thăng trầm của chính bản thân 
mình, thì chúng ta có thể quán chiếu ra tội phước của mình 
gây ra nhiều hay ít của đời trước. Và với cách sống hiện tại 
của mình, chúng ta có thể nhận biết được kiếp sống tương lai 
của mình ra sao? Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ là cuộc đời 
của chúng ta do chúng ta làm chủ, Họa Phước cũng do chúng 
ta làm chủ, không aI ban Phước giáng Họa cho chúng ta, vì 


377 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


thế chúng ta sớm thức tỉnh để chọn lỗi sống thích hợp ở đời 
này đề chuẩn bị cho cuộc sông bình an hạnh phúc ở đời sau. 


Tóm lại, từng bước tiệm tu theo Giới-Định-Tuệ là con 
đường đúng đắn của người học Phật chọn lựa để tiến tới bờ 
giải thoát. Từng bước tu tập để chuyên đổi Nhận thức tức 
chuyển đổi Tâm thức. Từ Tâm Phàm Phu chuyên sang Tâm 
Bậc Thánh. Ở trong Tâm Bậc Thánh thì không còn tạo 
Nghiệp nữa. Như vậy nhờ tu tập mà chúng ta chuyển được 
Nghiệp. Nghiệp đã chuyển thì bờ giác ngộ dù còn ở rất xa 
nhưng rồi cũng có lúc chúng ta sẽ tới, đúng như lời Phật dạy: 
“1a là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành "./. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Thích Nữ Hằng Như 


378 


24 


“TAM TỰ QUY Y” LÀ GÌ ? 


Trong thời gian qua có đôi lần, thiền sinh yêu cầu 
chúng tôi giải thích cụm từ “7m Tự Quy Y Là Gì? ”. Nay 
thuận duyên chúng tôi gửi đến các bạn bài viết về đề tài quy y 
này. Muốn hiểu ý nghĩa của “7m Tự Quy Y ” trước hết 
chúng ta cần biết rõ “7m Quy Y” là gì? 


I.“TAM QUY Y” HAY 
“QUY Y TAM BẢO” LÀ GÌ? 


Quy nghĩa là “guay về, trở về” hay “hồi chuyển (tâm 
ý)”. Y là “nương tựa”. Quy Y cũng có nghĩa là “Kính vâng ” 
hay “Phục tùng”. Tam là chỉ ba ngôi Phật, Pháp, Tăng. “7m 
uy Y” hay “Quy Y Tam bảo ” nghĩa là quy kính, nương tựa 
nơi ba ngôi quý báu đó là Phật, Pháp và Tăng. 


Nói đến sự quý báu, người đời thường xem trọng kim 
cương, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, danh vọng, quyền cao 
chức lớn... Họ cho đó là những thứ quý báu, vì không phải 


379 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


người nào cũng có thể sở hữu. Tuy nó được xem là quý giá, 
nhưng nó chỉ là vật ngoài thân. Giá trị của nó luôn thay đối, 
trôi sụt, lên xuống tùy theo kinh tế thị trường. Vả lại vàng bạc 
châu báu đó không cứu nổi con người thoát khỏi cảnh già, 
bệnh, chết... ngược lại chính nó là nguyên nhân gây nên 
phiền não lo lắng cho người sở hữu nó. Thời gian hưởng thụ 
thích thú những thứ này thì ít, mà thời gian lo sợ có ngày phải 
cầm bán hay lo sợ bị mắt mát vì trộm cướp v.v... thì nhiễu. 
Riêng Phật, Pháp, Tăng có đủ năng lực giúp cho con người 
thoát mọi phiền não khổ đau, không phải chỉ một đời mà còn 
giá trị cho nhiều đời về sau nữa... cho nên những người tu 
theo đạo Phật một lòng tôn kính xem Phật, Pháp, Tăng là ba 
viên ngọc quý báu gọi chung là Tam bảo. 


- Viên ngọc quý báu thứ nhất là Đức Phật. Phật 
phiên âm từ tiếng Phạn là Buddha. Người Tàu dịch là Giác 
giả, nghĩa là đẳng hoản toàn giác ngộ và từ bi vô hạn. Suốt 
45 năm kể từ ngày thành đạo, Đức Phật đã không ngừng nghỉ 
việc hoằng pháp hướng dẫn chúng sinh đến chỗ thoát khô 
giác ngộ như Ngài. Người đời suy tôn Phật là đắng tự giác, 
giác tha viên mãn, là vị Cha lành của tất cả chúng sinh, là vị 
Đại Đạo Sư của mười pháp giới. Người ta một lòng tôn thờ 
Ngài qua các đức hiệu: Như Lai (là thể bất sanh, bất diệt, bất 
động gọi là “Như”. Tuy thể không sanh không diệt, nhưng tìy 
lợi ích chúng sinh, mà Ngài hằng tùy duyên ứng hiện (đến) 
giáo hóa chúng sinh nên là “Lai'), Ứng Cúng (bậc xứng 
đáng được Người Trời cúng dường), Chánh Biến Tri (hiểu 
biết chân chánh trùm khắp không giới hạn), Minh Hạnh Túc 
(bậc đạo đực đây đủ Tam mình), Thiện Thệ (khéo léo vượt 
qua các cối trong tam giới), Thê Gian Giải (hiểu thấu tất cả 
các pháp ở thế gian), Điều Ngự Trượng Phu (chinh phục tất 


380 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


cả mọi loài, mọi người trên thế gian), Thiên Nhân Sư (là thầy 
của Trời và Người), Phật (giác ngộ, sáng suốt trùm khắp), 
Thể Tôn (frong tam giới, ai ai cũng tôn kính Ngài). 


Quy y Phật có nghĩa là quay về nương tựa vào vị Đại 
Giác Ngộ, nhờ vào sự hướng dẫn của Ngài đề chúng ta 
chuyển đổi nhận thức, khơi dậy bản tánh thiện lành, buông 
tham sân si, quay về với tự tánh sáng suốt vốn sẵn có trong 
mỗi con người chúng ta. Học Phật là học theo con đường tập 
hợp phước đức và phát huy trí tuệ. Phước đức và trí đức ấy 
nhằm mục đích đưa chúng ta đến tự giác, giác tha, xây dựng 
một cuộc sông hiện tại an lạc cho mình và cho mọi người 
chung quanh, đồng thời chuẩn bị cho kiếp sống tương lai 
muôn phân tốt đẹp hơn. 


- Viên ngọc thứ hai của Tam bảo là Pháp. Pháp dịch từ 
tiếng Phạn là Dharma. Đây là những lời dạy chân thật của bậc 
phước trí vẹn toàn. Pháp Phật toàn bích, toản thiện ở phân 
đầu (đạo đức, an lạc), phần giữa (đạo đức, an lạc) vả phần sau 
(đạo đức, an lạc, giác ngộ, giải thoát) nên Pháp ấy vô giá 
trong mọi lúc mọi thời. Là phương pháp giảng dạy có hệ 
thống tùy theo căn cơ và nguyện lực của chúng sanh mà có 
pháp cao hay pháp thấp. Nhưng chung quy pháp nảo cũng 
nhằm dẫn dắt, giúp chúng sinh điều phục mọi cám dỗ thế gian 
vượt qua những hệ lụy khổ đau của ngũ dục: tài, sắc, danh, 
thực, thùy. 


Quy Y Pháp, thực hành theo lời dạy của Đức Phật sẽ 
đoạn tận mọi phiền não, khổ đau, vượt thoát màn vô minh, 
khai mở tâm trí sáng suốt, sống đời an vui hạnh phúc. Như 
đã trình bày, Phật dạy rất nhiều pháp, đủ mọi trình độ, căn 
cơ... từ tục đề bát nhã tới chân lý tối hậu, đã được chư Tổ kết 


381 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
tập thành ba tạng Kinh, Luật, Luận. 


-_ Viên ngọc thứ ba của Tam bảo là Tăng hay Tăng 
già: Tăng già phiên âm từ tiếng Phạn là Sangha, người Trung 
Hoa dịch là “hỏa hợp chúng”, hay “đoàn thể hòa họp”. Tăng 
già là thuật ngữ dùng để chỉ các tu sĩ Phật giáo, là những 
người đệ tử của Phật, ly khai gia đình, hiến trọn đời cho đạo 
pháp. Họ cùng sống chung để tu hành, học hỏi và luôn giữ 
giới luật của Phật. Họ sông hòa thuận nâng đỡ lẫn nhau trên 
mọi mặt theo đúng tinh thần Chánh pháp. Nhìn chung, Tăng 
già là một đoàn thể có tổ chức, có lý tưởng, có nhiệm vụ cao 
cả nhất thế gian. Là đoàn thê đáng kính vì các thành viên của 
đoàn thể này đã phát nguyện sống cuộc đời tỉnh thức và luôn 
mang hoài bảo mang Pháp Phật đến với mọi người. 


Quy y Tăng là kính nề, tôn trọng, thực hành những lời 
dẫn dắt của chư Tăng, vì các vị ấy là người đang đi theo con 
đường của Phật. Sau khi Phật nhập diệt, Tăng già tiếp tục 
thay Ngài hoằng truyền Chánh pháp cứu độ chúng sanh một 
cách chánh trực. 


Tóm lại Phật, Pháp, Tăng là những viên đá quý thể hiện 
phẩm hạnh tối cao vượt qua tất cả những báu vật trên thế 
gian. Phật, Pháp, Tăng có thể giúp chúng ta giải tỏa những 
nỗi khô đau và thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Cho nên quy 
y Tam bảo có nghĩa là chúng ta quay về nương tựa vào Tam 
bảo, tìm kiếm sự bảo vệ từ Tam bảo bằng cách học hỏi và 
thực hành theo đúng lời dạy của Tam bảo để sớm được giải 
thoát ra khỏi mọi đau khô. 


382 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
H. PHẦN LOẠI TAM BẢO 


Trong quyên Phật Học Phổ Thông bài “Quy Y Tam Bảo”, 
có Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã chia Tam Bảo thành ba 
bậc. Thứ nhất là Đồng thể Tam Bảo, thứ hai là Xuất thế 
gian Tam Bảo và thứ ba là Thế gian trụ trì Tam Bảo. 


1. Đồng Thể Tam Bảo: Gôm 3 đồng thể, đó là: Đồng 
thể Phật bảo, Đồng thể Pháp bảo và Đồng thể Tăng bảo. 
Đồng thể Phật bảo, ý nói tất cả chúng sinh cùng chư Phật 
đồng một thể tánh sáng suốt. Đồng thể Pháp bảo nhằm chỉ tất 
cả chúng sinh cùng chư Phật đồng một pháp tánh bình đăng, 
từ bi. Đồng thể Tăng bảo là nhằm chỉ tất cả chúng sinh đồng 
một thể tánh thanh tịnh; “sự lý” hòa hợp. 


2. Xuất thế gian Tam Bảo: Gồm 3 ngôi xuất thế gian, đó 
là: Xuất thế gian Phật bảo là chỉ cho đức Phật Thích Ca Mâu 
NI và chư Phật trong mười phương ba đời đã tự giải thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của thế gian. Xuất thế gian Pháp bảo là chỉ 
cho Chánh pháp của Phật, có công năng làm cho chúng sinh 
thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian, như Tứ diệu đề, Thập 
nhị nhân duyên, Lục độ v.v... Xuất thế gian Tăng bảo là chỉ 
cho các vị thánh Tăng đã thoát ra ngoài sự ràng buộc của thế 
gian như đức Quan-Thế-Âm, Đại Thế-Chí, Văn-Thù, Đại Ca- 
Diếp, A-nan v.v... 


3. Thế gian trụ trì Tam Bảo: Gồm ba ngôi trụ trì, đó là 
Thế gian trụ trì Phật bảo như Xá lợi của Phật, các loại tôn 
tượng, hình ảnh Đức Phật được tôn thờ trong chùa chiên, 
thiền viện hay tại các tư gia Phật tử trong dân gian. Thế gian 
trụ trì Pháp bảo, chỉ ba tạng giáo điển: Kinh, Luật, Luật, viết 
hay in trên giấy, trên vải, trên lá buông , trên băng DVD, trên 
social media networks v.v... Thế gian trụ trì Tăng bảo chỉ các 


383 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


vị Tỳ kheo hiện tiền tu hành chân chánh, đạo đức trong sạch, 
giới luật trang nghiêm . 


HI. LẺ QUY Y TAM BẢO 


“Lễ Quy Y Tam Bảo” là nghi lễ hợp thức hóa cho một 
hay nhiều người trở thành đệ tử của Phật, gọi chung là “Phái 
tử”. Lễ này thường được tổ chức tại Chùa hay Thiền viện, 
gồm những nghi thức: Niệm hương, bạch Phật, Tán hương 
cúng dường và đảnh lễ Tam bảo. Trong buổi lễ quy y, ngoài 
nghi thức sám hối, có nghi thức quan trọng là lễ phát nguyện: 
*Quy y Phát, quy y Pháp, quy y Tăng”. Khi đã thành tâm phát 
nguyện trước Tam bảo thì vị này đã là Phật tử chính thức, 
được thầy bốn sư trao truyền năm giới: “Một là suốt đời 
không sát sanh, hai là không trộm cấp, ba là không tà dâm, 
bốn là không nói dối, năm là không uống rượu”. Tùy sự phát 
tâm của mỗi Phật tử, họ có thê tự hứa thọ hai giới hay ba giới 
hoặc trọn năm giới ... để tuân thủ trong đời sông hằng ngày. 
Nhưng thông thường các Phật tử được khuyên là cô gắng giữ 
trọn năm giới. Tại sao vậy? Tại vì người giữ trọn năm giới là 
người có nếp sống đạo đức. Người sống đạo đức là người 
sông an lạc vì không làm khổ mình và khổ người. 


Sau khi quy y Tam bảo và thọ giới, vị thầy bốn sư sẽ 
phát cho người đệ tử một giấy chứng nhận Quy Y Tam Bảo, 
trên đó có ghi ngày tháng quy y và pháp danh. Pháp danh là 
tên trong đạo do thầy bổn sư ban cho. Pháp danh được xử 
dụng trong gia đình tâm linh, nghĩa là giữa thầy trò và các 
bạn đạo với nhau. Giấy chứng nhận Quy Y Tam bảo cũng 
giống như tờ giấy khai sanh, đánh dấu từ ngày này người Phật 
tử tham dự vào một cuộc sông mới về tâm linh, có một hướng 
đi mới nương vào Tam Bảo tu tập cầu giác ngộ giải thoát. 


384 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


IV. NHIỆM VỤ CỦA 
NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA 

Đã quy y Tam bảo, chính thức trở thành đệ tử của 
Phật, chúng ta cần phải tìm hiểu về Đức Phật, người đã khai 
sáng đạo Phật. Chúng ta tìm hiểu cuộc đời của Ngài từ khi 
mới đản sinh cho đến ngày rời bỏ cuộc sống xa hoa trong 
hoàng cung như thế nào? Tại sao từ một vị Thái tử văn võ 
song toản, vợ đẹp con xinh, trước mặt là chiếc ngai vàng trị vì 
thiên hạ đang chờ đợi, mà vị Thái tử ây lại buông tất cả, chọn 
cuộc sống lang thang của người khất sĩ rày đây mai đó? 


Là đệ tử chúng ta cần tìm hiểu xem đoạn đường tu tập 
của Ngài ra sao? Ngài đã tự thắng bản thân của Ngài như thế 
nào? Và sau khi thành đạo Ngài đã làm gì cho chúng sanh? 


Có tìm hiểu rõ ràng về bậc Giác Ngộ. Người Phật tử 
mới vững lòng tin nơi Tam bảo mà hết lòng nương tựa vào 
Tam bảo, lo tiễn tu để đạt được cứu cánh thoát khô giác ngộ 
như bậc Vô thượng đã sáng lập ra đạo Cả. 


Muốn đạt mục đích thoát khổ thì người Phật tử ít ra cũng 
phải thông suốt pháp học và pháp hành theo đúng Chánh 
pháp. Cho nên dù không ai bắt buộc nhưng người Phật tử tại 
g1a cũng có nhiệm vụ, là ngoài việc tìm học giáo lý từ Tăng 
già, còn phải áp dụng bài học đó vào đời sống hằng ngày của 
mình, giữ gìn năm giới đạo đức mà mình đã thọ nhận trong 
buổi Lễ Quy Y Tam bảo. Năm giới này chính là năm chiếc áo 
giáp bảo vệ không để chúng ta phạm những lỗi lầm trầm 
trọng cản trở bước tiến tu của chúng ta. 


Ngoài ra, người Phật tử cũng cần biết sinh hoạt của 
Quy Y Tam bảo có hai phương diện. Đó là diện “Sự” và diện 


385 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
“LÝ”. 
A. “SỰ” QUY Y TAM BẢO: 


Đã quy y Tam Bảo và lãnh thọ năm giới rồi, thì chúng ta 
phải thực hành Tam Quy bằng sự tướng cung kính, vâng theo 
Tam Bảo, gọi là “Sự Quy Y Tam bảo”. 


- Sự Quy Y Phật: Hằng ngày chúng ta phải luôn tưởng 
nhớ hạnh tu của Đức Phật bằng cách niệm đức hiệu Ngài, 
chúng ta nên thường chiêm ngưỡng tôn tượng, hình ảnh của 
Ngài. Chúng ta luôn thành tâm đảnh lễ Đức Phật để tỏ lòng 
cung kính và nguyện suốt đời học hỏi, tu tập theo lời Phật 
dạy. Đó là hành động quy y Phật, mà thuật ngữ gọi là “Š% 
Quy Y Phật”. 


- Sự Quy Y Pháp: Hằng ngảy tụng đọc kinh, luật, luận, 
sớm hôm hai thời công phu tìm hiểu nghĩa lý thâm huyền của 
Pháp bảo. Nếu chưa hiểu rõ ý nghĩa thâm sâu chỉ tụng đọc 
suông cũng có ích lợi, vì khi tụng đọc kinh điển, tâm trí 
chúng ta không khởi nghĩ đến những việc xấu ác. Nhờ vậy mà 
tâm chúng ta được an lành, thanh tịnh. Đó là “% Quy Y 
Pháp ”. 


- Sự Quy Y Tăng: Chúng ta thường nghe nói: “#rọng 
Phật phải kính Tăng”. Cho nên chúng ta thành tâm thờ Phật 
bao nhiêu thì chúng ta phải thật lòng kính Tăng bấy nhiêu, vì 
hiện tại Đức Phật đã nhập diệt, nếu không có những vị Tăng 
nối tiếp mạng mạch Phật giáo thì đạo từ bi và trí tuệ sẽ không 
còn. Vì thể, khi người Phật tử nhìn thấy một vị có tướng 
“đấu tròn áo vuông, chân chính tu hành, giữ gìn giới luật... ” 
thì khởi tâm kính quý, nề trọng, xem vị đó như là đại diện của 
Đức Phật. Hành động như vậy là “Sự Quy Y Tăng ”. 


386 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 
B. “LÝ” QUY Y TAM BẢO hay “TAM TỰ QUY Y” 


“Lý Quy Y Tam Bảo” hay “Tam Tự Quy Y” nghĩa là 
người Phật tử ngoài “Š%⁄ Quy Y Tam Bảo”, bày tỏ lòng 
ngưỡng kính của mình đối với Tam Bảo qua các nghi lễ Phật 
giáo, tụng kinh, niệm Phật, người Phật tử chân chính cần 
dành thời giờ tu tập thiền định, nhận ra ba ngôi Tam bảo bên 
trong chính mình, chứ không phải lúc nào cũng bái lạy cầu 
tìm Tam Bảo ở bên ngoài, mà phải “ý S” viên thông, khế 
hợp cả hai một cách hài hòa. Chúng ta có thể hiểu “Sự” là 
hình thức bên ngoài, lả tu cái tướng, còn “Lý” là quay về bên 
trong, là tu cái tánh. 


Ai cũng biết, trong nghi thức các khóa lễ, bắt đầu chúng 
ta thường lễ Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Cuối khóa lễ 
thường tụng Tam Tự Quy Y: “ - Tự quy y Phật, xin nguyện 
chúng sinh, thể theo đạo cả, phát vô thượng tâm. - Tự quy y 
Pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như 
biển. — Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại 
chúng hết thảy không ngại”. Vậy tự quy y là quy y như thế 
nào? 


- Tự Quy Y Phật: Quy y Phật, Pháp, Tăng là quy y bên 
ngoài, còn “ gwy y” là trở về nương tựa Tam bảo nơi mỗi 
người. Tự là mình. “7 quy y Phật” là trở về nương tựa Phật 
của chính mình, nghĩa là mình trở về với Phật tánh sáng suốt 
của tâm mình. 


Đức Phật đã từng nói “chứng sanh, ai cũng có Phát 
tánh” nhưng tại sao chúng ta không thấy Phật tánh? Đó là do 
chúng ta đã huân tập quá nhiều tập khí, lậu hoặc từ ngày này 
sang ngày khác vào trong tâm của chúng ta. Những tập khí 
lậu hoặc đó là những thói quen tốt có, xấu có, là những tư 


387 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


tưởng so sánh, phân biệt, thương ghét, giận hờn, tham, sân, 
si... Những thứ nảy trong nhà Phật gọi là màn vô minh. Màn 
vô minh này mỗi ngảy một dảy đặc hơn, làm lu mờ thể tánh 
sáng suốt vốn có sẵn trong mỗi con người khiến cho con 
người sống trong mê lầm, tối tăm, phiền não. Màn vô minh 
nảy giống như đám mây đen dừng lại che lắp mặt trăng khiến 
cho không gian đang sáng bỗng dưng tối sẵm lại, nhưng khi 
có cơn gió mạnh thôi tan mây thì ánh sáng của mặt trăng lại 
xuất hiện chan hòa xuống muôn loải như cũ. Vô minh và Phật 
tánh cũng thế. Hễ Vô minh biến đi thì Phật tánh hiển lộ. 


“Tự quy y Phật” là quay về quy y với chính mình, làm 
hiển lộ ông Phật trong tâm mình. Làm cách nào để Phật tánh 
hiển lộ? Căn bản Phật là bồ đề, là giác, là tri, là biết. Khi sáu 
căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp; ngay lúc đó có liên cái biết rõ 
ràng mà không một niệm dính mắc. Đó là cái biết khách quan 
trong sáng, là Phật. Còn cái biết sanh diệt thích cái này, ghét 
cái kia là cái biết chủ quan, hư dối, là phàm phu. 


Về lời nguyện “7 quy y Phật, nguyện cho chúng sinh 
hiểu rõ đạo cả phát vô thượng tâm”. Vô thượng tâm là tâm 
Bồ đề là Phật tánh. Tự thân chúng ta không nhận ra được 
“Phật tánh” của chính mình, thì lời nguyện nảy chỉ là lời 
nguyện suông trống rỗng chắng ích lợi gì cho mình nói chỉ 
cho người khác. 


- Tự Quy Y Pháp: Là chân lý mà Đức Phật đã chứng 
ngộ rồi dạy lại cho chúng sinh. Chúng ta tụng đọc, thuộc lòng 
pháp Phật dạy, đó là “S% Quy Y Pháp”. Bây giờ “Tự Quy ŸY 
Pháp” là trở về nương tựa pháp Phật ngay tại mình. Đức Phật 
dạy các pháp Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Lục độ v.v... 


388 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Chúng ta phải “/hể nhập” những pháp đó vào chính đời sống 
của chúng ta. Nghĩa là chúng ta nhận ra những bải học này 
Đức Phật dạy cho chính chúng ta. Chúng ta phải áp dụng 
những bài học này trên chính bản thân của chúng ta và tu tập 
để tự mình cứu lẫy mình. 


Ví dụ như bài học về Tứ Diệu Đề là bài học nêu lên 
bốn chân lý: Khổ đề, Tập đế, Diệt đề và Đạo đề. Học Tứ Đề, 
chúng ta biết rằng tất cả mọi người không ai là không khổ. Ta 
cũng khổ. Muốn thoát khổ thì phải biết nguyên nhân của khổ 
là tham, sân, s1, mạn, nghi, ác kiến... là những tác nhân tạo 
thành quả khổ gọi chung là Tập đề. Dẹp bớt những nguyên 
nhân này thì khổ đau sẽ dân dần giảm. Khi tiêu diệt được Tập 
đề thì quả khổ đau sẽ không còn. Ngay đó gọi là Diệt đề. Diệt 
đề là kết quả do công phu tu tập thực hành Đạo đề. Đạo đề có 
ba mươi bảy phẩm trợ đạo, trọng yếu là Bát thánh đạo gồm: 
Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tình tấn, chánh niệm, chánh định. Thực hành 
tám điều đó sẽ đưa chúng ta tới địa vị của những bậc hiền 
thánh, hết khổ được vui. Cho nên Đạo để là nhân tu để diệt 
hết khổ đề là quả. Khổ để không còn thì gọi là Diệt đế, là 
cảnh giới Niết Bàn. 


Tóm lại, “7 Quy Y Pháp” là tự thân mình áp dụng cho 
được những Pháp căn bản do Phật dạy. Được như vậy, thì lời 
nguyện “7 quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập 
ba tạng trí huệ như biển” mới có giá trị được một phần nhỏ 
đối tam tạng kinh điển rộng lớn bao la. 


- Tự Quy Y Tăng: Quy Y Tăng là nương tựa vào đoàn 
thể thanh tịnh lục hòa. Ý nghĩa của “7 Quy Y Tăng” là cá 
nhân mình phải là một vị Tăng sống “?c hỏa” tức là sống 


389 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


đúng theo nguyên tắc hòa hợp như sau: 1) Thân hòa đồng trụ 
(thân hòa cùng ở chưng), 2) Khâu hòa vô tranh (Góp ý xây 
dựng trong tỉnh thần hòa hợp không tranh cãi), 3) Ý hòa 
đồng duyệt (Thông cảm, không đồ ky chỉ trích phê phán), 4) 
Kiến hòa đồng giải (chia sẻ sự hiểu biết đặt trên nên tảng lợi 
ích chung), Giới hòa đồng tu (cùng thực hành và tôn trọng 
giới pháp), Lợi hòa đồng quân (lợi hòa cùng chia). 


Khi mình đã thực sự sống một đời tu hành đúng theo 
sáu nguyên tắc mà Đức Phật đã nêu trên, thì việc hoằng pháp 
sau này của mình sẽ không gặp trở ngại vả lời nguyện “T7 
quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh thống lý đại chúng hết 
thảy không ngại ” mới có cơ hội thành tựu. 


V. KÉT 


Ý nghĩa của Quy Y Tam Bảo là trở về nương tựa vào 
Phật Pháp Tăng. Nương tựa ở đây là học hỏi những gì Phật 
dạy để cãi sửa cuộc sống của chính mình ngày một tốt đẹp 
thiện lành hơn. Còn Tự Quy Y là mình phải tự quay về chính 
mình, tự kiểm điểm thân tâm của mình trên con đường tu tập 
hướng đến quả vị giác ngộ giải thoát, chứ không phải giao 
phó cuộc đời của mình vào những lời cầu nguyện Tam Bảo 
suông bên ngoài, bởi vì Đức Phật là vị Đạo Sư trao cho chúng 
ta pháp tu chúng ta phải tự mình học hỏi và thực hành. Đức 
Phật cũng giống như một vị Bác sĩ giỏi, chúng ta là người 
bệnh tìm đến Ngài. Ngài chân đoán và cho toa thuốc, nếu 
chúng ta không chịu mua thuốc và uống thuốc thì bệnh sẽ 
không bao giờ hết. 


Cho nên, bước đầu học Phật, người Quy y Tam Bảo cần 
nghiêm trì năm giới là đoạn tận sát sanh, từ bỏ lây của không 
cho, đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, đoạn tận 


390 


TRÊN ĐƯỜNG VẺ NHÀ 
đăm say rượu men, các chất ghiền nghiện. 


Trong “7ðng Chỉ Bộ Kinh” có ghì lại lời dạy về các 
nguồn công đức có được của các vị Thánh đệ tử. Đó là ba 
nguồn nước thiện đến từ Quy y Phật, Pháp, Tăng sẽ mang 
hạnh phúc, an lạc cho người quy y. Và năm nguồn nước thiện 
dẫn đến cho người Quy y Tam bảo là khả ái, khả hý, khả ý, 
hạnh phúc và an lạc... 


Tóm lại khi người Phật tử đặt trọn niềm tin vào Tam bảo 
và thực hiện những gì mình đã thọ nhận trong lúc quy y, giữ 
tròn năm giới luật thì người đó đang có được tám nguồn công 
đức, là tám nguồn nước thiện, là thứ nước an lạc hỗ trợ làm 
nhân sanh quả Thiên, là quả dị thục an lạc đưa đến cõi Trời, 
dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc vậy! 


Nam Mô Bồn Sư Thích ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm thiên thất, 18/9/2020) 
Tài liệu: 
- “Kinh Tăng Chỉ Bộ ” : Chương VLIH — Tám Pháp — TH. 
Phẩm Bồ Thí (IX) (39) “Nguồn Nước Công Đức”, HT. Thích 
Minh Châu dịch từ tiếng Pali. 
- Sách “Phật Học Phố Thông” : Bài “Quy Y Tam Bảo” — 
HI. Thích Thiện Hoa biên soạn. 
- Sách “Những Lời Thây Dạy” : Bài “Hòa Thượng Dạy Ni 
Chúng Trúc Lâm”, HT. Thích Thanh Từ. 


391 


5 


NĂM MỚI, LÀM MỚI CUỘC SÓNG 


Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hết một năm. 
Tự hỏi, một năm trôi qua chúng ta đã làm được những gì? 
Hãy khoan bàn đến những việc trọng đại to lớn như quốc gia, 
xã tắc, mà hãy nói đến chính cuộc sống bản thân của chúng ta 
trước đã. Chúng ta đã sông ra sao? Có khoẻ mạnh, có vui vẻ, 
hải hoà hạnh phúc hay là luôn nay đau mai ốm, phiền muộn 
vì công việc làm ăn không được vừa ý khiến trong gia đình 
xung đột xào xáo? Tóm lại năm qua cuộc sống chúng ta có 
được thuận bườm xuôi gió, có được trôi chảy đề huề, hay 
cuộc sông lúc vướng mắc chỗ này, khi trở ngại chỗ kia, khiến 
cho tâm trạng của chúng ta luôn ưu phiền ủ dội. 


Cuối năm, ai cũng muốn tổng kết lại những gì đã xảy ra 
trong năm, xem có cần thay đổi gì hay không? Hôm nay, 
nhân duyên không còn bao nhiêu ngày nữa là hết một năm, 
chúng tôi mạo muội gửi đến quý vị một đề tài gần gũi với tất 
cả mọi người. Đó là "Năm Mới Làm Mới Cuộc Sống"... Tuy 
để tài là như vậy, nhưng không phải chờ đến năm mới chúng 


392 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


ta mới làm mới cuộc sông của chúng ta, mà chúng ta có thê 
làm mới cuộc sông của chúng ta bât cứ lúc nào khi chúng ta 
tỉnh ngộ. 


THẺ NÀO LÀ "LÀM MỚI CUỘC SÓNG" 


Hễ bàn đến "ới" là chúng ta nghĩ ngay đến "ữ”, nhất là 
khi đọc cụm từ "/vm mới cuộc sống" khiến cho chúng ta nghĩ 
ngay đến "cuộc sống cũ". Tại sao lại phải "Iàm mới"? Hắn là 

"cuộc sống cũ" đó, có gì không Ổn thoả nên người ta mới 
muốn thay đổi, muốn làm mới nó. Nhưng mà chúng ta nên 
cần thận, có khi “cái cñ"” chúng ta không nên thay đổi mà cần 
phải tiếp tục duy trì, vì "cái cỡ” đó là những cái tốt lành có lợi 
cho mình và cho người xung quanh. Do đó chúng ta cần giữ 
và phát triển cái cũ thiện lành đó, không nên thay đôi biến 
"cái cũ tốt" thành "cái mới xấu". Xâu ở đây là chỉ những điều 
có lợi cho mình mà hại người khác. 


Trong đời sống thế gian, khi bàn đến "Làm mới cuộc 
sống" người ta thường chú tâm đến sự khoẻ mạnh của con 
người, bởi vì khoẻ mạnh là yếu cố cần thiết đưa đến những 
thú vui an lạc khác. Điều này hợp lý vì bản thân có khoẻ 
mạnh thì cuộc sống của chúng ta mới được phân chấn vui vẻ. 
Sự phấn chấn vui vẻ đó giúp chúng ta hăng hái học hỏi và 
tiến xa trong nghề nghiệp, gia tăng niềm hạnh phúc trong gia 
đình. Bản thân chúng ta khoẻ mạnh gia đình hạnh phúc thì 
chúng ta mới có năng lực giúp đỡ những người xung quanh 
và từ đó chúng ta có những liên hệ mới mẻ với mọi người 
trong cộng đồng xã hội. Nói chung là trong sinh hoạt hằng 
ngày nhờ có sức khoẻ tốt mà chúng ta cảm thấy đời sống có 
phần tươi vui mang nhiều niềm hy vọng hơn. 


Nêu năm vừa qua chúng ta không được khoẻ mạnh, nay 


393 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


đau, mai ốm. Suốt ngày, từ sáng đến chiều chúng ta sống 
trong trạng thái dật dựa, mệt mỏi khiến cho đầu óc của chúng 
ta không còn minh mẫn. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng 
đến nghề nghiệp, tạo nên những xung đột phiền toái nơi sở 
làm cũng như trong gia đình. Khi thực trạng này xảy Ta, 
chúng ta không nên TH: xuôi mà cần phải có quyết định 
"Làm mới cuộc sống" của chúng ta ngay, không thê chân chờ! 


Có rất nhiều cách thay đổi cuộc sống cũ nhảm chán để có 
cuộc sống mới phấn khởi tích cực hơn. Nhưng quan trọng và 
cần thiết là trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu những điều 
căn bản nào tạo nên sự cân băng đề con người có một thê chất 
tốt, một sức khoẻ tốt, rồi từ đó chúng ta mới bắt đầu thực hiện 
cuộc thay đôi. 


Theo khuyến khích của Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ, bất 
cứ chúng ta làm nghành nghề gì, hằng ngày chúng ta đều cần 
phải vận động thể chất, không thể ngồi yên một chỗ như 
người thợ may, thợ thêu, hay là một thư ký văn phòng với 
một chồng hồ sơ giấy tờ cần giải quyết. Về vẫn đề ăn uống 
chúng ta cần nạp vào cơ thể đủ thức ăn bố dưỡng lành mạnh, 
ngày 3 bữa: Sáng, trưa, chiều. Về vấn đề nghỉ ngơi, thì phải 
ngủ nghỉ đủ giờ giấc. Đó là cân băng đời sống sinh lý. Ngoài 
ra chúng ta còn phải chăm sóc đời sống tinh thân của chúng ta 
nữa, nghĩa là làm cân bằng đời sống tâm lý. Họ đưa ra một số 
để nghị như sau: 


1) Vận động cơ thể: Mỗi tuần chúng ta cần phải tập thể 
dục thê thao 5 ngày. Mỗi ngày ít nhất là 30 phút. Thể dục thể 
thao giúp cho máu lưu thông, các cơ bắp được tăng độ đàn 
hồi, tăng sự dẻo dai, kích thích cơ thể sản xuất collagen giữ 
sự trẻ trung, chống lại quá trình lão hoá. 


394 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


2) Dinh dưỡng cơ thể: Con người muốn sống phải được 
ăn uống, ngủ nghỉ. Nhưng ăn uống như thế nào để những thức 
ăn này biến thành chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Một người ăn 
uống đúng, có đầy đủ chất dinh dưỡng, chúng ta có thê thấy 
được sự khoẻ mạnh của người đó qua làn da tươi sáng, mái 
tóc mượt mà, ánh mắt long lanh, và dĩ nhiên là bên trong lục 
phủ ngũ tạng của người đó hài hoà không có vấn đề. 


Cho nên, Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ khuyến cáo con 
người nên chọn dinh dưỡng lành mạnh để nuôi dưỡng cơ thê. 
Thức ăn chú trọng chất lượng chứ không phải số lượng. Thế 
nảo là thức ăn có chất lượng? Đó là ăn uống theo công thức 
50% thực phẩm hằng ngày đến từ rau cải, trái cây. 20% chất 
đạm, chủ yếu từ thịt, cá, trứng, đậu hũ, protein bar/shake, các 
loại hạnh nhân, walnut, hạt bí, hạt điều v.v.... Số % còn lại 
dành cho những sản phẩm như yaourt, phô mai, sữa tươi ít 
béo v.v... Ngoài ra ăn ít tỉnh bột và tránh không ăn nhiều đồ 
chiên, ky nội tạng hay mỡ động vật. 


3) Giác ngủ: Là thần được của sức khoẻ tinh thần và thể 
chất. Mỗi ngày chúng ta cần § tiếng để nghỉ ngơi. Giấc ngủ 
giúp cơ thể tự điều chỉnh và tăng cường sức đề kháng đồng 
thời chống lại quá trình lão hoá của cơ thể. Không nên thức 
quá khuya và dậy quá trễ. 


5) Chăm sóc tỉnh thần: Cân bằng tâm lý tức thư giãn 
tâm bằng cách tập yoga, và gần đây thì họ cũng khuyên mọi 
người nên tập thiền chánh niệm vào buổi sáng sớm. Chỉ cần 
toạ thiền hăng ngảy từ 5 đến 10 phút, đầu óc được nghỉ ngơi 
xoá tan mọi căng thắng. Kinh nghiệm nhiều người cho biết 
đầu óc đễ chịu thì cơ thể cũng dễ chịu theo. Ngoài ra, các nhà 
khoa học não bộ cũng đã xác nhận khi chúng ta ngồi yên, để 


395 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


đầu óc được thanh tịnh, đây là liều thuốc tuyệt vời nhất cho 
một bộ não minh mãn. 


THAY ĐỐI LÓI SÓNG HÀNG NGÀY 
BẰNG CÁCH NÀO ? 


Đối diện với đời sống hằng ngày, con người phải tranh 
thủ thời gian đề hoàn tất biết bao nhiêu là công việc. Mà công 
việc nào cũng bao gồm những lo âu phiền toái, đòi hỏi sự suy 
nghĩ, tính toán so đo. Thời buổi này kiếm đồng tiền không 
phải dễ. Lại còn phải chăm sóc dạy dỗ con cái. Lơ là một chút 
với con cái, e rằng một lúc nào đó bậc làm cha mẹ sẽ hồi hận 
không kịp. Ngày qua ngày, với ngần việc nhàm chán ấy, con 
người thật khó mà thoát ra khỏi cái bánh xe thời gian xiết chặt 
tâm trí. Tình trạng này kéo dài khiến con người lâm vào tình 
trạng bế tắt, không giải quyết được. Sự lo âu phiền muộn sẽ 
đưa đến căn bệnh trầm cảm rất nguy hiểm. Khi tâm bệnh 
không chữa trị thì sớm hay muộn, thân cũng bị bệnh lây. 


Để tránh trường hợp này, các nhà Tâm Lý học đưa ra 
nhiều thông tin, nhiều đề nghị các phương cách thay đổi cuộc 
sông hăng ngảy để giúp con người thoát ra khỏi sự nhàm chán 
buôn tẻ đang búa vây đó. Họ đề nghị làm mới cuộc sống bằng 
cách thay đổi lịch trình hằng ngày. Thí dụ như thay đổi lộ 
trình lái xe đến sở làm. Tập thể dục thê thao, tập yoga, tập 
thiền. Thay đôi không khí trong nhà bằng cách nuôi thú cưng 
(chó, mèo). Thay đổi màu sắc trong phòng khách hay phòng 
ngủ. Về phong cách cá nhân thì thay đổi cách ăn mặc, thay 
đối kiểu tóc, màu tóc, thay đổi thị hiễu âm nhạc. Học viết văn, 
làm thơ hay vẽ tranh. Tìm niềm vui chung bằng cách đưa cả 
g1a đình đi cắm trại hay du lịch v.v... 


396 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Dù có nhiều đề nghị thay đổi nhưng không biết người ta 
có áp dụng hay không, mà tin tức hằng ngày vẫn cho thấy 
trong cộng đồng xã hội vẫn còn nhiều người mắc bệnh trầm 
cảm, mắc bệnh tâm thần, gây nên cảnh bạo động bắn giết 
hăng loạt người rồi tự bắn vào đầu mình tự sát. 


LÀ THIÊN SINH CHÚNG TA "LÀM MỚI ĐỜI 
SÓNG"' RA SAO? 


Đối với thiền sinh như chúng ta thì "Làm mới đời sống" 
ngoài những điều căn bản như vận động thân thể, ăn uống 
ngủ nghỉ theo sự đề nghị hợp lý của các nhà Y Khoa Hoa Kỳ. 
Chúng ta "Làm mới đời sống" đúng nghĩa của người tỉnh ngộ 
là thay đôi cuộc sống từ Phàm sang Thánh, mà chúng ta tạm 
gọi là "Đởi sống Tâm Linh". 


Trong giáo lý nhà Phật, có bốn phương thức Quán, Chỉ, 
Định, Huệ giúp tâm người tu tập được thanh thản bình an. 
Tâm an thì thân khoẻ, hay thân khoẻ thì tâm an. Bốn phương 
thức này chúng ta đã học khái quát từ lý thuyết đến thực 
hành. 


Chúng ta đã thực hảnh thiền Quán (Anupasanà) để nhận 
ra cuộc sống của chúng ta là "ƒô Thường, Khổ, Vô Ngã". 
Chúng ta nhận ra quy luật "Tương Quan Nhân Quả” nên 
những chuyện không vừa ý xảy ra, chúng ta hiểu tánh cách 
Vô Thường của sự việc mà không dính mắc đau khổ với nó. 
Chúng ta hiểu phàm việc gì tốt hay xấu xảy đến cho chúng ta 
hôm nay, đó là kết quả những gì của chính chúng ta gây ra từ 
trước, nên chúng ta bằng lòng với quả xấu hay tốt này, bởi vì 
khi quả đã trồ thì làm sao chúng ta tránh được. Nhờ có tuệ tri 
về những lời Phật dạy chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới là 


397 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
làm việc lành tránh việc ác. 


Chúng ta cũng đã học và thực hành các pháp thuộc thiền 
Chỉ (Samatha) như Thiền hành, Nghe tiếng chuông, Thư giãn 
lưỡi, Mắt nhìn gần, xa, lưng chừng, Nhìn ánh sáng năng, 
Nhìn bóng tối đen... để tập nhận ra cái Biết Không Lời giúp 
tâm dừng vọng tưởng, bớt suy nghĩ, bớt dính mắc... nên ít 
buôn bực trong cuộc sống hằng ngày. 


Về thiền Huệ (Vipassanà), chúng ta thực hành pháp 
Không Dán Nhãn Đối Tượng hay pháp Như Thật (Yathà 
Bhutà) giúp chúng ta có Tri kiến Như Thật về hiện tượng thế 
gian. Tâm khách quan, tĩnh lặng, không bị lôi kéo vào thị phi 
cuộc đời và nhờ thế mà chúng ta tránh được nhiều phiền 
muộn cho chính mình và không gây khô luy cho người khác. 


Còn thiền Định (Samàdhi) thì chúng ta ôm chân Đức 
Phật, học và thực tập theo 4 tầng Thiền của Ngài. Chúng ta có 
thể thực tập theo pháp Thở của Đức Phật hay pháp Không 
Nói của Thiền Tánh Không. Cả hai pháp đều tuần tự từng 
bước đưa tâm yên lặng đến chỗ rốt ráo. 


- Bước thứ nhất: Dùng đơn niệm Biết Có Lời một nội 
dung, giúp tâm được yên lặng. Đây là dùng Tâm tắt Tứ thuộc 
Thiền Chỉ. Kinh nghiệm Định Có Tầm Có Tứ, được hý lạc. 


- Bước thứ hai: Thầm Nhận Biết Không Lời. Dùng Ý tắt 
Tầm (khởi ý tắt ý). Kinh nghiệm định Không Tầm Không Tứ, 
hỷ lạc nhiều hơn. 


- Bước thứ ba: Tỉnh Thức Biết tức biết rõ ràng đầy đủ 
những gì xảy ra chung quanh và trong thân tâm mình nhưng 
không bị dính mặc với nó. Trong kinh gọi giai đoạn nảy là 


398 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Chánh Niệm Tỉnh Giác hay Ly Hỷ Trú Xả. Trong thân có 
nhiều hý lạc. Có hý lạc hành giả biết hỷ lạc, nhưng bình thản 
không dính mắc, nghĩa là không thích thú hưởng thụ trạng 
thái hỷ lạc đó. Muốn bình thản thì trú trong trạng thái Không 
Nói tức "rạng thái trồng rỗng". Bước này có Định Huệ đồng 
thời. Thực tập trong 4 oai nghi. 


- Bước thứ tư: Nhận Thức Biết Không Lời. Bước thứ ba 
là Nhận Thức trồng rỗng không chủ đề. Bước thứ Tư phải toạ 
thiền, khởi ý cho chủ đề Chân Như (Như Vậy) vào tâm trống 
rỗng (định), rồi buông. Tâm an trú trong trạng thái Như Vậy. 
Dần dần các Tánh Thấy, Nghe, Xúc Chạm hoàn toản đóng 
cửa. Chỗ này các Tổ thường diễn tả: “Có mắt như mù, có tai 
như điếc, thân va chạm mà không biết (ấau)" là do các Tánh 
đã đóng cửa. Bấy giờ tâm hoàn toàn chìm sâu vảo Nhận Thức 
Như Vậy, trong đó không có dấu vết gì, nó chỉ như vậy như 
thế không thể diễn tả, chỉ có một dòng Nhận thức biết không 
lời mà thôi. Chỗ này gọi là Định Bất Động hay Tâm Bất 
Động trong kinh gọi là Tâm Tathà hay Tâm Như tức là Tâm 
Như Vậy thôi. 


Con đường tu tập bắt đầu từ Tâm Phàm, Tâm Vô Minh 
chuyển sang Tâm bậc Thánh tức Tâm Minh tạm gọi là “Con 
đường Tâm Linh” hay là "Con đường đi tới Giải thoát Giác 
ngộ”. Kinh nghiệm được Tâm Linh là kinh nghiệm trạng thái 
Tâm Bất Động còn gọi là Tâm Tathà hay Tâm Như. Từ 
trạng thái Tâm Tathà này nếu được tác động đúng mức sẽ bật 
ra Trí Huệ siêu vượt gọi là Huệ Bát Nhã hay là Phật Tánh. 


Phật Tánh hay Tâm Linh “không phải cñ” cũng “không 
phải mới", cho nên nêu chúng ta nói "Làm mới đời sống Tâm 
Linh" chỉ là một cách nói gượng ép, mượn từ ngữ thế gian để 


399 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
tạm thời đo lường tiến trình tu tập của chúng ta mà thôi! 


Như vậy, làm sao để "Làm mới đời sống Tâm Linh" của 
chúng ta đây? Trước hết chúng ta phải "Phản Quan Tự Kỷ" 
nghĩa là quay về nhìn lại chính bản thân của chúng ta, để tự 
soi xét, tự kiểm điểm lại, xem năm vừa qua vấn đề tu tập của 
chúng ta tiến triển như thế nào? Tâm của chúng ta thường an 
trú ở đâu? Ở chỗ "Biết Có Lời” là sống với Tâm Phàm Phu, 
hay "Biết Không Lời" là sống với Tâm Bậc Thánh. 


Xem lại sự tu tập năm qua, có giúp cho cuộc sống trong 
gia đình của chúng ta được hải hoà, hạnh phúc? Cách hành 
xử của chúng ta có làm cho bản thân chúng ta và những người 
xung quanh bị phiền não khổ đau? Chúng ta còn cho cái Ngã 
là có thật nên ngày cảng tham lam ích kỷ nhiều hơn, dễ dàng 
sân hận và làm những điều ngu muội tạo nhiều nghiệp bất 
thiện? Còn việc hành thiền, chúng ta trải nghiệm tới mức độ 
nảo? Biết Có Lời, Biết Không Lời, Thằm Nhận Biết, Tỉnh 
Thức Biết, hay Nhận Thức Biết? 


Chúng ta phải tự biết tất cả những điều nêu trên, để tự sửa 
đổi "làm mới cuộc sống Tâm Linh" của chính chúng ta. Dù 
chúng ta có tu tập giỏi, có trải nghiệm được những kết quả tốt 
trên thân và tâm, chúng ta cũng cân lưu ý và ôn tập lại những 
gì Đức Phật đã dạy chúng ta trong kinh điển. Chúng ta luôn 
nhớ cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng bị ảnh hưởng của 
"Quy Luật Tương Quan Nhán Quả". Những thành công hay 
thất bại, những hạnh phúc hay khổ đau trong đời sống mà 
chúng ta đã hay đang gánh chịu, là do chúng ta đã tạo ra trong 
đời sống trước. Bây giờ đủ duyên thì quả trỗ. Một mặt hiểu rõ 
đời sống của chúng ta là vô thường, tâm của chúng ta cũng vô 
thường. Tất cả mọi thứ trên đời này đều vô thường, cho nên 


400 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


quả khổ sẽ có lúc đổi thành quả vui, và quả vui đang hưởng 
thì coi chừng quả sầu đang lấp ló đâu đó quanh mình. Cho 
nên đề tránh cuộc sống ngày mai hay đời sau gặp chuyện khổ 
đau phiền não, thì ngay trong đời sống này, hay nói đúng hơn 
là bắt đầu ngay từ bây giờ chúng ta phải giữ gìn không làm 
những điều xẵng bậy. Chúng ta ở đây đa số đều đã quy y Tam 
Bảo đã thọ năm giới thì cố gắng gìn giữ năm giới đạo đức đó 
và tu tập cho tốt. 


"ĐỜI SÓNG TÂM LINH" 
hỗ trợ "ĐỜI SÓNG THÊ GIAN" 


1) Thở Khí Công: Đề giúp thân thể khoẻ mạnh ngoàải 
việc ăn uống theo cách Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ đã khuyến 
khích như nêu ở trên. Trong đời sống tu tập của thiền sinh. 
Thiền Tánh Không có môn Thở Khí Công. Môn Thở Khí 
Công sẽ giúp rất nhiều sức khoẻ cho các thiền sinh. Thở Khí 
Công là phương pháp "hở 4 thi” nghĩa là hít vào bằng mũi, 
đầy cơ hoành đếm 1, 2, 3 rồi Nén (trong thời gian nén khí 
chúng ta vừa gông cứng cơ bắp vừa nín thở) đếm từ 1 đến 12; 
Thở ra: Buông lỏng cơ bắp và thở ra bằng miệng đếm từ 1 
đến 6 (gấp 2 lần đếm lúc hít hơi thở vào). 


Thở Khí Công gồm các tư thế đứng, ngồi, năm. Thông 
thường thiền sinh thường "7hở nội lực" để gia tăng sức đề 
kháng của cơ thể đối với các bệnh tật giúp thân thể khoẻ 
mạnh hỗ trợ cho việc hành Thiền. Ngoài ra có rất nhiều thế 
thở Khí Công để trị bệnh: gan, thận, phối, bao tử, tim, đau 
thấp khớp, ngừa các thứ bệnh như cholesterol, tai biến mạch 
máu não, máu cao, tiểu đường v.v... Mỗi thế có cách tập khác 
nhau nhưng cách thở vẫn là "/hở 4 thì". 


401 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Tập Khí Công với nguyên tắc: hít vào, nén, thở ra... sẽ 
tạo ly tâm máu. Máu được đưa đi khắp nơi nuôi cơ thể, đồng 
thời đả thông những huyệt bị tắt nghẽn và đánh tan những 
khối cục đóng trong các thành động mạch. 


Nếu không tập thể dục thể thao, chúng ta có thể thay thế 
băng môn Khí Công này, vì nó vừa giúp chúng ta có thân 
hình thon thả, bắp thịt săn chắc và tạo được sức mạnh nội lực, 
hơi thở dài sâu... giúp chúng ta được trường thọ. 


2) Thiền hành: Ngoài ra, chúng ta có thê đi thiền hành 
mỗi ngày 30 phút để thay thế cho đi bộ hay chạy bộ. Đi thiền 
hành thì đi thong thả, đầu óc thư giãn, không suy nghĩ. Ngày 
xưa Đức Phật và các đệ tử của Ngài thường đi thiền hành 
cũng là cách tập thể dục nhẹ giúp máu huyết lưu thông. 


3) Vấn đề dinh dưỡng: Vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ, mỗi 
người tự chọn cho mình cách ăn uống ngủ nghỉ sao cho phù 
hợp với cơ thê của mình. Trong nhà Phật không khuyến khích 
mọi người ngủ nhiều. Ngủ nhiều quá cũng khiến cho con 
người uể oải lười biếng không ích lợi gì. Còn vẫn đề ăn uống, 
nếu ăn chay được thì tốt, nhưng tránh ăn những thức ăn giả 
làm băng những chất hoá học có hại cho cơ thê. 


4) Tu tập Thiền Định: Nếu thực hành đúng phương 
pháp, sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được khoẻ mạnh. Khi 
Tâm chúng ta hoàn toàn yên lặng, thì tín hiệu không lời tác 
động vào Võ Não vô các Tánh Nghe, Thấy, Xúc Chạm, đồng 
thời tác động vào giữa não là Dưới Đồi (Hypothalamus). 
Dưới Đồi tác động Đối Giao Cảm Thần Kinh (Thân kinh tự 
quản), Hệ thống Tuyến Nội Tiết và Cơ Câu Mạng Lưới. 
Những cơ chế này sẽ lần lượt tiết ra những chất sinh hoá học 
tốt như Acetylcholine, Dopamine, Serotonin, Melatonin, 


402 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


Endorphine, Isuline v.v... giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, ngừa 
được nhiều chứng bệnh. 


Như vậy nhờ hành Thiền đúng mà được tâm an, thân 
khoẻ và trí huệ tâm linh từ từ phát huy. 


KẾT LUẬN 


Đề tài "Năm mới, Làm mới đời sống" đôi với quý vị 
thiền sinh, thực ra chỉ là một đề tải nhắc nhở chúng ta dừng 
tâm lại, đừng phóng tâm ra ngoài, tức không suy nghĩ lung 
tung, bởi vì sự suy nghĩ lung tung nảy khiến cho sóng tâm 
không lúc nảo được tĩnh lặng, như một hồ nước càng đao 
động nhiều thì bùn dơ càng nổi lên nhiều làm vẫn đục tâm 
thức. Cùng nhau áp dụng pháp "Phản Quan Tự Kỷ" để quán 
xét xem thân tâm của chúng ta ra sao? Chúng ta có giữ Thân, 
Khẩu, Ý được thanh tịnh hay không? Và giữ băng cách nào? 
Đồng thời xem lại đường tu của chúng ta trong năm qua tiễn 
triển tới đâu? Nếu chưa được như ý, thì chúng ta cần chỉnh 
đón lại việc hành trì của chúng ta. Khi tiến lên được một chút 
là chúng ta “đang làm mới cuộc đời" của chúng ta một chút. 


Học Thiền hay tu Thiền không có nghĩa là chúng ta thu 
thúc cuộc sống của chúng ta, không còn liên hệ gì với cuộc 
đời thế gian nữa, mà trái lại Thiền có công năng hỗ trợ cho 
cuộc sông đời thường của chúng ta được an vui hạnh phúc 
hơn. Thực sự trong mỗi con người chúng ta, ai cũng sẵn có 
Tâm Minh, tức là cái trí sáng suốt vượt ra ngoài sự suy nghĩ 
thế gian bình thường, chỉ vì chúng ta không chịu khai quật nó 
lên, nên nó nằm im một chỗ để cho tâm đời hoành hành, 
khiến cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta vui ít mà khô 


403 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
nhiều. 


Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc quý vị luôn 
tinh tân để mãi tiến trên con đường tâm linh, hầu lúc nào cũng 
có được sự an lạc hạnh phúc cho chính bản thân mình, gia 
đình mình và mang hạnh phúc an lạc tới cho những người 
xung quanh. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
Demember, 24-2018 


404 


405 


VÉ TÁC GIÁ 


- Thế danh: Trần Võ Kim-Huê, (sinh năm 1952, nữ sinh Trung học Ngô 
Quyền, Biên Hòa, Nam Việt Nam). - Trước năm 1975 tại Việt Nam: 
Nhà giáo (tốt nghiệp Sư phạm Sài Gòn, dạy trường Nam Nguyễn Du, 
Biên Hòa). - Từ năm 1975 tại Hoa Kỳ: Công chức Liên bang, chuyên 
viên Thâm mỹ (Cosmetologist). Nhà văn, nhà thơ, nhà báo; nghề nghiệp 
chính: Chủ nhiệm ĐẸP Weekly Magazine (từ 1988 - 2011). Có nhiều tác 
phẩm văn: Truyện dài, truyện ngăn (Trần Kim Vy), thơ (Lê Mỹ Như Ý) 
xuất bản tại Hoa Kỳ. - Chủ trương Đẹp's Charity Fund phục vụ công tác 
từ thiện tại Hoa Kỳ, Việt Nam và các trại ty nạn Đông Nam Á từ năm 
1988. 


- Năm 2005: Tu học với Thiền Sư Thích 
Thông Triệt, Thiền chủ dòng Thiền TÁNH 
KHÔNG, Nam California (pháp danh An 
Như).- Năm 2006: Xuất gia tu gieo duyên tại 
Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ; với Hòa Thượng 
Thích Thông Triệt. - Năm 2011: Hội đủ 
nhân duyên, thọ giới Sa-di-ni (pháp hiệu 
Thích Nữ Hằng Như) nhập chúng, tiếp tục tu 
học tại Tổ Đình suốt 5 năm. 





- Đã hoàn tất các khóa Phật học và Giáo thọ 
Thiền Tánh Không (2005-2015): Thiền Căn Bản; Bát Nhã cao cấp I, 2, 
3, 4, 5; Tâm lý học Phật Giáo 1, 2, 3, 4. 


- Năm 2015: Thọ Cụ Túc Giới. Chính thức là Giáo Thọ Sư trung ương 
TTK. - Từ năm 2016: “Y giáo phụng hành” xuống núi hành đạo theo 
nhu cầu. Mỗi năm trở về Tổ Đình Tánh Không (Nam Cali) an cư 3 tháng. 


- Hiện trú xứ tại Chân Tâm thiền thất, Richmond, Texas và Chân Như 
Thiền Viện, Navasota, Texas, USA. 


406 


TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ 


407 


